nu tri» 
THÍCH. 
TUẾ SỸ ế 


H065 NGG r0 0ä CC Ppn 


KỶ YÊU 
TRIẦN 
HÒA THƯỢNG 
THÍCH TUỆ SỸ 


BẠN THỰC HIỆN 
KÝ YÊU TRI ÂN HÙA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


Cố vấn: 

Hòa thượng Thích Như Điển 
Hòa thượng Thích Nguyên Siêu 
Hòa thượng Thích Bổn Đạt 


Chủ biên: 
Thượng tọa Thích Nguyên Tạng 
Thượng tọa Thích Hạnh Viên 


Biên tập: 

Thị Nghĩa Trần Trung Đạo 
Nguyên Đạo Văn Công Tuấn 

Tâm Huy Huỳnh Kim Quang 

Tâm Quang Vĩnh Hảo 

Quảng Diệu Trần Bảo Toàn 

Tâm Thường Định Bạch Xuân Phẻ 
Kỹ thuật và Thiết kế: 

Nguyên Túc Nguyễn Sung 

Quảng Pháp Trần Minh Triết 
Nhuận Pháp Trần Nguyễn Nhị Lâm 


Bảo trợ: 
Ban Bảo Trợ Hội Đồng Hoằng Pháp 


Bìa trước, chân dung HT Thích Tuệ Sỹ, ảnh: Đào Nguyên Dạ Thảo 


HỶ YẾU, 
HÒA THƯỢNG 
THÍCH TUỆ SỸ 


HỘI ĐỒNG HOẰNG PHÁP 
PL 2567 - DL 2023 


MỤC LỤC 


Lời ngỏ (Ban biên tập) 


Phần I: PHẬT HỌC 


Tam Tạng Pháp Sư người Việt Nam (Thích Như Điển) 
HT Thích Tuệ Sỹ, một bậc Thầy uyên bác, kỳ vĩ (1hích Nguyên Siêu) 


Tuệ Sỹ, vị thầy lúc nào cũng muốn từ bỏ để lên đường 
(Thích Phước An) 


Nhân duyên tôi biết Thây Tuệ Sỹ (Thích Thái Hòa) 

Biết ơn Ôn, với tấm lòng kính cẩn (Thích Từ Lực) 

Tuệ Sỹ - Viên ngọc quý (Thích Tâm Hòa) 

[Tranh] Họa sĩ Đỗ Trưng Quân 

Ôn Tuệ Sỹ, bậc thạch trụ thiển gia (Thích Nguyên Tạng) 
Giáo dục vẫn là niềm tin sau cùng còn sót lại (Thích Tâm Nhãn) 
Sự quay lại của bậc kiến đạo từ quá khứ (Thích Phổ Huân) 
Bi - Trí - Dũng viên dung (Thích Thánh Trí) 

Kính lễ Ôn Tuệ Sỹ (TKN Giác Anh) 

[Tranh] Họa sĩ Đính Trường Chính 

Vườn Thiền trí tuệ và dâng trà (Bùi Chí Trung) 

Cây xanh trên triển núi (Huệ Trân-Hạnh Chi) 

Huyền thoại về Thầy Tuệ Sỹ (Kiểu Mỹ Duyên) 

[Tranh] Họa sĩ Đính Cường 

Về lại chốn xưa thăm Thây (Nguyên Đạo Văn Công Tuấn) 


[5] 


Thầy Tuệ Sỹ: Như một vầng trăng sáng (Nguyên Giác) 
Bậc Thầy của những vị thầy (Nguyễn Minh Tiến) 

Sau giấc Trường Sơn (Trần Kiêm Đoàn) 

[Tranh] Họa sĩ Ann Phong 

Ôn Tuệ Sỹ, bậc thầy lớn của nhiều thế hệ (Như Hùng) 
Thầy Tuệ Sỹ và ngôn ngữ (Pháp Hiến Cư Sỹ) 

Chiến binh Tuệ Sỹ (Quảng Diệu Trần Bảo Toàn) 

Thị Ngạn am (Bảo Lộc) (Nguyên Thanh Bình) 


Ngắm vài chiếc lá trong rừng tư tưởng của Thầy Tuệ Sỹ 
(Tâm Huy Huỳnh Kim Quang) 


[Tranh] Họa sĩ Lê Thiết Cương 
Sư phụ của tôi (Tâm Minh - Vương Thúy Nga) 
[Tranh] Họa sĩ Đính Cường 


Phần II: VĂN HỌC 


Thích Tuệ Sỹ, khuôn mặt tiêu biểu của văn hóa Việt Nam 
(Trần Hữu Thục) 


Những giọt trăng đêm đó (Nguyên Bảo Trần Quang Phước) 
Chén trà lão Triệu mà chưng hoa ngàn (Đỗ Hồng Ngọc) 
Thư gửi Thầy (Nguyên Túc Nguyễn Sung) 

[Tranh] Họa sĩ Đỗ Trung Quân 

Hận thu cao (/hơ Tuệ Sỹ, nhạc Cung Minh Huân) 

Tuệ Sỹ nhà thơ (Chân Văn Đỗ Quý Toàn) 

Thần thái của Thầy Tuệ Sỹ qua ánh mắt (Đào Nguyên Dạ Thảo) 
Tuệ Sỹ: Đôi mắt sáng và nụ cười hiển (Đỗ Trưng Quân) 
Rồi sẽ có một ngày (Đồng Thiện) 

[Tranh] Họa sĩ Trương Đình Uyên 

Đức tượng vương (Hạnh Phương) 


[6] 


147 
153 
159 
168 
169 
171 
174 
185 


187 
194 
195 
200 


203 
237 
259 
265 
275 
276 
277 
281 
286 
288 
289 
291 


Chưa tròn buổi sơ giao... (Huyên- Diệu Trang) 
Thăm lại núi rừng xưa (Phổ Đống) 

Long Tượng Minh Sư (Minh Đạo Phương Biên) 
[Thư pháp] Minh Đạo Phương Biên 

Tuệ Sỹ và nhịp thở Trường Sơn (Ngọc Hân) 


Tuệ Sỹ: Tiếng thét vô thanh giữa trời viễn mộng (Nguyên Cấn) 


Trăng thức trên đồi (Nguyên Cẩn) 

[Tranh] Họa sĩ Phượng Hỗng 

Thầy Tuệ Sỹ - Sống là chân lý (Nguyễn Phước Nguyên) 
[Thư pháp] Hồ Công Khanh 

Dưới trăng soi lồng lộng bóng Du Già... (Nguyễn Tấn Cứ) 
Biết mình tóc trắng (Nguyễn Tha Hương) 


Tỳ kheo Thích Tuệ Sỹ - Một nhân cách (Nguyễn Thanh Bình) 


[Tranh] Họa sĩ Nguyễn Thanh Bình 

Đi vào cõi thơ Tuệ Sỹ (Nhật Uyển - Thư Cưu) 

Thiền sư đàn (Vĩnh Hữu Tâm Không) 

Nghe dương cầm (Vĩnh Hữu Tâm Không) 

Tuệ Sỹ hóa thân giữa đời thường (Tâm Nhiên) 

Sư tử hống vô úy thuyết (Tâm Nhiên) 

Nỗi trăn trở trong thơ của Hòa Thượng Tuệ Sỹ (Terry Lee) 
Tam Tạng Pháp Sư Việt Nam (Thanh Phi) 

Tuệ Sỹ thiển sư (Thích Chúc Hiển) 

Thị Ngạn Am (nhạc Thích Viên Giác, thơ Quảng Diệu) 
Xuất sĩ dưới trời xanh (Tiểu Lục Thần Phong) 

[Tranh] Họa sĩ Nguyễn Việt Hùng 

Qua đò mà không lụy đò (Thích Minh Hạnh) 

Lý Trần thuở ấy... (1hích Nhật Trí) 


[7] 


293 
297 
299 
300 
301 
309 
325 
326 
327 
330 
331 
332 
334 
338 
339 
347 
349 
351 
353 
354 
375 
378 
380 
382 
384 
385 
387 


[Tranh] Họa sĩ Trấn Thế Vĩnh 

Tuệ Sỹ một huyền thoại (1hích Phước Toàn) 
[Tranh] Họa sĩ Trịnh Tài 

Bình minh (hơ Tuệ Sỹ, nhạc Tôn Thất Minh) 


Phần III: ĐẠO PHÁP và DÂN TỘC 


Như ý như nguyện như pháp (Thích Bảo Lạc) 
[Tranh] Nhà thơ Viên Linh 
Tối trời, còn đó một vì sao (Thích Minh Tâm) 


HT Thích Tuệ Sỹ chứng nhân lịch sử, mang tính truyền thừa 
của GHPGVNTN (Thích Nguyên Siêu) 


HT Thích Tuệ Sỹ bậc tăng tài hiếm có (Thích Thiện Minh) 
Cúng Phật bát cơm tù (Thích Tâm Phương) 


Thầy Tuệ Sỹ trong vận mệnh Phật Giáo Việt Nam 
(Nguyên Không - Nguyễn Tuấn Khanh) 


Kính Thầy - HT. Thích Tuệ Sỹ (Nguyễn Thanh Huy) 
[Tranh] Họa sĩ Trấn Thế Vĩnh 


Ôn Tuệ Sỹ, Nhân cách lý tưởng và Tư tưởng chủ đạo 
(Quảng Pháp Trấn Minh Triết) 


Một mùa trung thu có Thầy (Quảng Thành) 


Hòa Thượng Tuệ Sỹ học giả uyên thâm, lãnh tụ Phật Giáo lỗi lạc 
của quê hương và cộng đồng thế giới (Lưu Tường Quang) 


Thầy và con kiến nhỏ (Tâm Quang - Vĩnh Hảo) 


Thầy Tuệ Sỹ - Bậc thạc đức và Nhà giáo dục lớn 
(Tâm Thường Định Bạch Xuân Phẻ) 


GHPGVNTN, Mái nhà để trở về (Thị Nghĩa Trần Trung Đạo) 
Trang sử mới của GHPGVNTN (Huỳnh Kim Quang) 
Những năm anh đi (0hơ Tuệ Sỹ, nhạc Trần Chí Phúc) 


388 
390 
391 
392 


395 
402 
403 


409 
422 
429 


433 
439 
440 


441 
446 


449 
452 


459 
473 
487 
505 


LỜI NGỎ 


hật giáo Việt Nam trong hai thế kỷ cận đại và hiện đại, xuất hiện 

một số nhân vật đạo hạnh cao vời, kỳ tài xuất chúng, có những 
cống hiến to lớn, dài lâu cho Đạo pháp và Dân tộc. Ngôn ngữ nhà Thiền 
xưng tụng những vị này là Bồ-tát, Đại sĩ, Thánh Tăng, hay Long Tượng, 
là những tôn danh chỉ được tìm thấy trong kinh điển, sử sách, trong 
lịch sử truyền miệng hoặc trên những bia đá ngàn năm nơi cổ tháp. 


Triết gia Phạm Công Thiện trong buổi ra mắt tác phẩm “Huyễn Thoại 
Duy Ma Cật” của Hòa thượng Tuệ Sỹ tại thành phố Houston, tiểu bang 
Texas ngày 04 tháng 11 năm 2007, đã gọi tác giả là “bậc Long Tượng: 
Tuệ Sỹ” và diễn giải thêm, “Long Tượng là bậc Thấy của cả một dân tộc, 
nếu chưa muốn nói là bậc Thầy của thế giới.” 


Chúng tôi, những giáo sư, học giả, văn nghệ sĩ, những pháp hữu và học 
trò Tăng, Ni, Phật tử nhiều thế hệ, từng được tiếp cận, đàm đạo, nghe 
giảng từ các trường lớp Trung, Cao đẳng và Đại học Phật giáo, hoặc 
chỉ được đọc và nghiên cứu qua hàng nghìn trang kinh, sách, tiểu luận, 
thơ, văn... của Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ, rất tâm đắc với lời xưng tán 
của Triết gia Phạm Công Thiện. Nhưng nơi đây, trong tình Thây-Trò 
thâm thiết, trong niềm cảm kích vô hạn đối với di sản tinh thần kỳ vĩ 
mà Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ để lại cho cuộc đời, chúng tôi chỉ muốn 
gọi Người bằng ngôn ngữ bình dân và gần gũi nhất: Thầy Tuệ Sỹ. 


[9] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


Cuộc đời Thầy tập trung toàn thời gian vào sự nghiệp Hoằng Pháp; nói 
theo ngôn ngữ thế gian thì đó là lãnh vực Văn hóa và Giáo dục. 


Văn hóa và Giáo dục Phật giáo được biểu hiện qua việc học hỏi, tụng 
đọc, truyền dạy và thực hành Kinh - Luật - Luận mà Thầy đã tận tụy 
suốt hơn 60 năm phiên dịch, chú giải, sáng tác, giảng dạy trong nhiều 
trường lớp Phật học tại Việt Nam và ngoài nước qua Paltalk, Zoom 
Meeting Online, v.v... 


Văn hóa và Giáo dục Dân tộc cũng được Thầy phổ hiện qua những sáng 
tác thơ văn, tiểu phẩm, tiểu luận... về tình tự dân tộc, nhân sinh quan, 
xã hội dân sự; và trong một góc nhìn nào đó, ngay chính bản án tử hình 
và những năm trong tù ngục của Thầy cũng là hệ quả của sự biểu hiện 
nền Văn hóa, Giáo dục nhân bản và khai phóng của dân tộc trong một 
giai kỳ lịch sử đen tối trên quê hương. 


Trong chiều hướng đó, nội dung tập Kỷ Yếu này dựa theo hành trạng 
của Ihâầy Tuệ Sỹ, chia làm 3 phần chính: 


Phẩm I - Phật học: Gồm những sáng tác văn, thơ, biên khảo, tiểu luận 
của chư vị thức giả, học giả, Tăng Nị, cư sĩ, văn nghệ sĩ nói về Thầy Tuệ 
Sỹ và ảnh hưởng của Thầy trong tư cách một nhà tư tưởng Phật học, 
một hành giả Tăng sĩ Phật giáo uyên thâm, trác việt; 


Phần II - Văn học: Gồm các sáng tác văn chương, thi phú, mỹ thuật của 
giới văn học nghệ thuật minh họa về Thầy Tuệ Sỹ như một nhà văn, nhà 
thơ trứ danh, hàng đầu trong nền văn học Việt Nam; và 


Phần III - Đạo Pháp và Dân Tộc: Gồm những sáng tác, nhận định, 
xã luận, tiểu luận của chư vị học giả, thức giả, đời cũng như đạo, Phật 
giáo hay tôn giáo bạn, về vai trò của Thầy Tuệ Sỹ trong cương vị lãnh 
đạo Giáo Hội, cũng như những đóng góp của Thầy bằng hành động hay 
bằng tâm thức, nhằm xây dựng nền tự do, dân chủ và nhân quyền cho 
dân tộc Việt Nam. 


[10 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


Những năm gần đây, với thân bệnh, ngoài trọng trách phục dựng Giáo 
Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Thầy Tuệ Sỹ vẫn tiếp tục ngày 
đêm cặm cụi trên những trang kinh giá sách, phiên dịch chú giải Tam 
tạng Thánh điển, thành lập một hội đồng phiên dịch quy tụ những nhà 
Phật học có trình độ cổ ngữ và ngoại ngữ vững chắc, soạn thảo để án và 
cẩm nang phiên dịch tỉ mỉ chỉ tiết cho người đi sau. Vào tháng 7 năm 
2022, dưới sự chỉ đạo, điều hành của Thầy, Hội Đồng Phiên Dịch Tam 
Tạng Lâm Thời đã giới thiệu thành tựu sơ bộ với bộ Thanh Văn Tạng, 
Giai đoạn I, Phần I, gồm 24 tập và 5 cuốn lổng lục. Dù chỉ mới thành 
tựu một phần nhỏ của công trình, tư duy và viễn kiến của Thầy Tuệ Sỹ 
cùng với cẩm nang để lại, cũng cho thấy tầm quan trọng và ảnh hưởng 
của Đại Tạng Kinh Việt Nam: là để án có một không hai của nền Phật 
Việt. Đây có thể nói là công trình Văn hóa Giáo dục cốt lõi trong sự 
nghiệp hoằng pháp của Phật giáo Việt Nam mà khởi nguyên là từ lần 
chuyển pháp đầu tiên của Đức Phật nơi Vườn Nai hơn 25 thế kỷ trước. 
Chính vì thế, sự nghiệp trí tuệ của Thầy Tuệ Sỹ là một sự nghiệp đồ sộ 
mà ngàn lời của Kỷ Yếu cũng khó bàn nói hết được. Dù vậy, chúng tôi, 
mỗi người xin góp một tiếng nói, trước hết là biểu tỏ niềm tri ân và 
kính trọng vô biên đối với Thầy; thứ đến, muốn chia sẻ, giới thiệu đến 
bạn đọc về một bậc Long Tượng kỳ vĩ của Phật giáo Việt Nam — một 
bậc Thầy của những vị Thầy, một bậc Thầy hiếm hoi trong lịch sử gần 
hai nghìn năm Phật giáo trên quê hương yêu dấu. 


Thực hiện tập Kỷ Yếu này, chúng con/chúng tôi muốn tri ân những 
đóng góp của Thầy Tuệ Sỹ trong mọi lãnh vực; và vì sức khỏe của Thầy, 
cần phải hoàn tất trong vòng một tháng, trong đó thời gian để các tác 
giả viết chỉ có mười ngày. Với những hạn chế đó, Kỷ Yếu không thể là 
một tác phẩm hoàn toàn chuyên chở các nhận định, biên khảo, phân 
tích về những đóng góp của Thầy hay các tác phẩm của Thầy mà chỉ là 
một tuyển tập ghi lại những cảm nhận, những kỷ niệm, những lời tri 
ân của người viết đối với Thầy. Vì vậy, Kỷ Yếu sẽ không sao tránh khỏi 
những thiếu sót, hoặc những trình bày có khi chủ quan, cảm tính của 
những người ngưỡng mộ Thầy Tuệ Sỹ; rất mong sự rộng lượng bỏ qua 
của chư vị độc giả. Hy vọng những khiếm khuyết của Kỷ Yếu sẽ được 


[11] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


bổ túc cho được hoàn mỹ hơn trong dịp tái bản, hoặc trong một tuyển 
tập nghiêm túc, có rộng thời gian hơn. 


Chúng con/chúng tôi cũng xin thành kính tri ân tất cả chư tôn đức 
Tăng Ni, quý vị Cư sĩ, quý văn nghệ sĩ và Phật tử đã dành tâm cảm và 
thời gian, đóng góp bài vở và hình ảnh để thực hiện tập kỷ yếu này. 


Lời sau cùng, nhìn lại hành trạng một đời của Thầy Tuệ Sỹ, chúng ta 
thấy Thầy luôn là người tiên phong đầu ngọn sóng, trong cả nẻo đạo hay 
đường đời: vận dụng từ bi và trí tuệ để khai mở, xây dựng và phát triển, 
từ việc giáo hội đến việc Tăng đoàn mà không màng chút lợi-danh, 
quyền thế. Sự có mặt của Thầy trong đời này dường như là để dựng lại 
những gì bị gãy vỡ, đổ nát. Thầy, có khi như con tê giác! cô độc giữa 
núi rừng, có khi hòa mình đồng trú trong biển lớn thanh tịnh tăng-già, 
có khi thăng trầm theo vận nước nổi trôi, có khi độc hành trên từng 
dặm ngàn mây bay”l... nhưng bước chân của Thầy đã được xác định 
từ ban đầu với con đường tuệ giác, và chỉ một hướng một nguyện: trải 
thân cát bụi để thực hiện Bồ-đề hạnh trong lũy kiếp hằng sa quốc độ. 


Trong sự ngưỡng phục và đồng cảm sâu sắc với hạnh nguyện vô biên 
của Thầy, chúng con/chúng tôi xin kính dâng Thầy những dòng văn thơ 
mộc mạc này, và cùng một lời, xin thưa với Thầy rằng, Thầy sẽ không 
cô độc, vì khi nhìn xuống, Thầy sẽ thấy chúng con/chúng tôi với ước 
nguyện “thiên lý đồng hành” trên lộ trình giác ngộ thênh thang. 


Ban Biên Tập Kỷ Yếu kính ghi. 


LÍ Hình ảnh từ Kinh Con Tê Ngưu Một Sừng, Kinh Tập (Sutta Nipata) - 
HT Thích Minh Châu dịch. 
2Ì Thiên Lý Độc Hành, thi phẩm của HT Thích Tuệ Sỹ. 


[12] 


“. 


Bên phải là thủ bút của Đại lão Hòa thượng Thích 
Thắng Hoan, viết tại Chùa Kiểu Đàm, Thành phố 
Samta Ana, Quận Cam, California, Hoa Kỳ vào 
chiếu Thứ Bảy, ngày 30 tháng 9 năm 2023. 


Dù năm nay đã 97 tuổi, nhưng vẫn còn rất tỉnh 
mẫn, khi nghe Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tuệ 
Sỹ, Chánh Thư Ký kiêm Xử Lý Thường Vụ Viện Tăng 
Thống GHPGVNTN, lâm trọng bệnh, Đại Lão Hòa 
Thượng Thích Thắng Hoan rất quan tâm và đã viết 
lên lời cầu an của Ngài cho HT Thích Tuệ Sỹ. 


Ban Biên Tập chúng con xin cung kính đăng lời cầu 
an cho HT Thích Tuệ Sỹ với thủ bút của Trưởng Lão 
Hòa Thượng Thích Thắng Hoan nhưi một biểu tượng 
cát tường để cẩu nguyện cho Hòa Thượng Thích Tuệ 
Sỹ tật bệnh tiêu trừ, thân tâm am lạc. 


[14] 


GIỚI THIỆU 
CÔNG TRÌNH PHIÊN DỊCH 
ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM 


Đại Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, 
Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm 
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ 


[15 ] 


_¬ 


›s \ Í lÑ 4 
` 
x- \ —=› 


” “ E®) 


Hòa thượng THÍCH TUỆ SỸ 


TAM TẠNG PHÁP SƯ 
NGƯỜI VIỆT NAM 


Thích Như Điển 


H" đọc tụng kinh điển ai trong chúng ta, Tăng cũng như Tục, 
thỉnh thoảng đều nghe đến đại danh Tam Tạng Pháp Sư Cưu 
Ma La Thập, Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang; hoặc khi tham cứu Đại 
Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh (Taisho Shinshu Daizokyo) chúng ta sẽ 
gặp được danh xưng Tam Tạng nầy trong khắp các Tạng của Kinh, Luật 
và Luận. Riêng Phật Giáo Việt Nam chúng ta thì chưa dự phần vào chỗ 
đứng trang trọng nầy trong kho tàng Pháp Bảo của Phật Giáo nói chung 
và của Phật Giáo Việt Nam nói riêng. Vì sao vậy? 


Đầu tiên chúng ta nên tìm hiểu thế nào là Tam Tạng, để từ đó chúng 
ta có một cái nhìn khái quát về danh từ nầy. Tam Tạng Pháp Sư tiếng 
Phạn gọi là Tripitakacarya; cũng gọi là lam Tạng Thánh Sư, Tam Tạng 
Tỷ Khưu và được gọi tắt là Tam Tạng. Từ ấy ám chỉ cho những vị Pháp 
Sư tinh thông Tam Tạng Kinh, Luật và Luận. 


Tại Ấn Độ, từ ngữ “Tam lạng Pháp Sư” đã được sử dụng rất sớm, như 
trong Kinh Ma Ha Ma Da quyển hạ có nói: “Nước Câu Thiểm Di có vị 


[17 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


Tam Tạng Tỷ Khưu thuyết pháp rất hay, có năm trăm đồ chúng” (Đại 
12, 1013). 


Ở Trung Quốc thì danh hiệu nầy chuyên chỉ cho vị cao tăng thông hiểu 
Tam Tạng; đồng thời làm việc phiên dịch Kinh, Luật, Luận. Trong số các 
vị Tam Tạng thì Ngài Huyền Trang nổi tiếng nhất, thường được người 
đời tôn xưng là “Huyền Trang Tam Tạng” hoặc “Đường Tam Tạng” 


Ngoài ra trong Kinh Di Lan Đà vấn đáp (MIilinda-panha), bản Pali 
thuộc hệ Nam truyền có nêu từ ngữ Tipetaka và Tlepitaka, hàm ý là 
“Người thông suốt Tam Tạng”. Trong tiếng Pali, từ Ekapitaka-dhara là 
chỉ cho “Người nhớ giữ một Tạng” Dvipitaka-dhara chỉ cho “Người 
nhớ giữ hai Tạng); Tipitaka-dhara là chỉ cho người “Người nhớ giữ ba 
Tạng” Do đó mà người ta thấy danh từ Tam Tạng đã được lưu hành rất 
sớm tại Ấn Độ. (Xem: Thiện Kiến Luật Tỳ Bà Sa Quyển 1; Xuất Tam 
Tạng Ký tập, Quyển 6. Lương Cao Tăng truyện Quyền 2)!"Ì. 


Đọc qua phần giải thích trên chúng ta ít nhiều đã nắm bắt được những 
điểm chính về định nghĩa “thế nào là một vị lam Tạng Pháp Sư” rồi. 
Lần vào Lịch sử Phật Giáo Việt Nam chúng ta thử xem có vị nào đã là 
Tam Tạng Pháp Sư chưa mà lịch sử ít để cập đến? 


Đọc Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam chúng ta thấy cả Hòa Thượng Thích 
Mật Thể trong Việt Nam Phật Giáo Sử Lược; Việt Nam Phật Giáo Sử 
Luận của Nguyễn Lang (tức Thiền Sư Thích Nhất Hạnh); Lịch Sử Phật 
Giáo Việt Nam tập 1,2,3 của Giáo Sư Trí Siêu Lê Mạnh Thát. Cả ba vị 
nầy đều công nhận Ngài Khương Tăng Hội là Sơ Tổ của Phật Giáo Việt 
Nam từ buổi sơ thời. Giáo Sư Trí Siêu Lê Mạnh Thát qua nghiên cứu 
và chú giải Lục Độ Tập Kinh còn khẳng định rằng: Khương Tăng Hội 


LH Phậy Quang Đại Từ Điển quyền 4, trang 4876, Hòa Thượng Thích Quảng Độ 
dịch từ chữ Hán sang Việt ngữ. Hội Văn Hoá Giáo Dục Đài Bắc (Đài Loan), 
xuất bản năm 2000. 


[ 18 ] 


PHẦN I: PHẬT HỌC 


là Thầy của Ngô Tôn Quyền nữa. Tiếp theo đó là Ngài Mâu Bác, Chi 
Cương Lương, Tỳ Ni Đa Lưu Chỉ v.v... cũng chỉ nghe danh hiệu là 
Thiền Sư chứ chưa xuất hiện chữ Tam Tạng Pháp Sư. 


Mãi cho đến năm 969 vua Định Tiên Hoàng mới phong cho Ngài Ngô 
Chân Lưu (933-1011) là Khuông Việt Thái Sư hay Khuông Việt Tăng 
Thống. Đây là vị Tăng Thống đầu tiên của lịch sử Phật Giáo Việt Nam. 


Vạn Hạnh Thiền Sư (938-1018) là cố vấn của vua Lê Đại Hành và đồng 
thời cũng là cố vấn cho vua Lý Thái Tổ (Lý Công Uẩn) cũng chỉ được tôn 
xưng là Thiền Sư; chứ danh từ Tam Tạng Pháp Sư vẫn chưa xuất hiện. 


Quốc Sư Phước Huệ (1869-1945) là Quốc Sư của ba đời vua nhà Nguyễn 
là Thành Thái, Duy Tân và Khải Định. Bởi vì Ngài hay được thỉnh mời 
vào cung để giảng pháp cho vua chúa, hoàng hậu, thứ phi; nên triểu 
đình và dân chúng tôn xưng Ngài như vậy. 


Dĩ nhiên còn rất nhiều vị Quốc Sư trong triều Lý, Triều Trần, triểu Lê, 
triểu Nguyễn nữa; nhưng ở đây chúng tôi chỉ chú trọng về danh xưng 
Tam Tạng Pháp Sư; nên có thể lược bớt danh tánh của những vị Thiền 
Sư, Quốc Sư, Tăng Thống trong những triều đại trước. 


Bây giờ xin đề cập thêm đến những vị phiên dịch Kinh Điển, chú giải, 
giảng pháp v.v... từ cuối thế kỷ thứ 19 đến thế kỷ thứ 21 để chúng ta có 
một cái nhìn thiết thực hơn. 


Ở vào những thế kỷ trước khi người Trung Hoa và người Pháp còn đô 
hộ Việt Nam chúng ta, cũng đã có xuất hiện những bậc chân tu thực 
học như Ngài Pháp Chuyên Luật Truyền, Ngài Toàn Nhật Quang Đài ở 
Phú Yên; nhưng sử Phật Giáo Việt Nam chúng ta cũng chưa tôn xưng 
quý Ngài là Tam Tạng Pháp Sư (Xem thêm sách của Giáo Sư Trí Siêu Lê 
Mạnh Thát). Trong thời gian nầy quý Ngài chỉ dịch Kinh, Luật và Luận 
từ chữ Hán sang Việt ngữ. Có lẽ vì thế mà không được gọi là Tam Tạng 
Pháp Sư chăng? 


[19] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


Hòa Thượng Khánh Anh, Hòa Thượng Thiện Hoa, Hòa Thượng Trí 
Tịnh, Hòa Thượng Thiện Hòa, Hòa Thượng Hành Trụ, Hòa Thượng 
Thiện Siêu, Hòa Thượng Trí Nghiêm, Hòa Thượng Trí Quang, Hòa 
Thượng Minh Châu, Hòa Thượng Huyền Vi, Hòa Thượng Nhất Hạnh, 
Hòa Thượng Thanh Từ, Hòa Thượng Tuệ Sỹ, v.v... tất cả đều là những 
bậc Đại Sư của Phật Giáo Việt Nam trong thời kỳ cận đại; nhưng chúng 
ta vẫn chưa thấy Giáo Hội hay những bậc mô phạm của Thiền Môn 
cung thỉnh quý Ngài vào ngôi vị Tam Tạng Pháp Sư. 


Phật Giáo Nam Tông như các Quốc Gia Tích Lan và Miến Điện cho 
đến ngày hôm nay vẫn quan tâm thực hành việc truyền thừa các vị lam 
Tạng Pháp Sư qua ngữ hệ Pali về Luật, Kinh và Vi Diệu Pháp. Hiện tại 
Miến Điện có 15 vị lam Tạng Pháp Sư. Các Ngài đọc thuộc lòng 8026 
Kinh trong Tripitaka như thế trong nhiều tháng khi có kỳ thi khảo hạch 
kể từ năm 1949 đến nay, gồm 16.000 trang Kinh với 2 triệu 400 ngàn 
chữ trong 200 tập bằng tiếng Pali như thế. Đa phần các Ngài đều thuộc 
lòng cả 3 tạng, hay 2 tạng rưỡi hoặc hai tạng. Đây là những quốc bảo 
của Phật Giáo Miến Điện trong hiện tại. Quý Ngài nầy thuyết pháp, 
giảng kinh, luật, luận từ những văn kinh nguyên thủy cho quần chúng 
cũng như cho các sinh viên, học giả tu tập hành trì. Quả thật đây là 
những Thánh Điển sống của Phật Giáo Nam Truyền nói chung và của 
Phật Giáo Miến Điện nói riêng. 


Năm 2022 chúng tôi có quý 1hâầy đệ tử xuất gia tìm đến núi Cấm, chùa 
Vạn Đức; nơi Hòa Thượng Thích Trí Tịnh đã có thời xuất gia học đạo tại 
đó, đã chụp được một văn bia của các đệ tử khắc chữ vào đá, dựng lên 
trước cổng chùa để phụng thờ và văn bia ghi rất rõ là: Văn Bia của Tam 
Tạng Pháp Sư Thích Trí Tịnh. Bên dưới có ghi nội dung những Kinh, 
Luật và Luận mà Ngài đã phiên dịch chú giải. Có thể đây là văn bia đầu 
tiên của Phật Giáo Việt Nam của chúng ta có ghi rõ về Tam Tạng Pháp 
Sư người Việt Nam của chúng ta chăng? Có thể đây là sự bắt đầu vậy. 


Từ năm 2021 đến nay, qua hơn hai năm thành lập Hội Đồng Hoằng 
Pháp và Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng Lâm Thời của Giáo Hội Phật 


[20 ] 


PHẦN I: PHẬT HỌC 


Viện Phật Học Ứng Dụng Châu Âu cung thỉnh Thanh Văn Tạng 
Ảnh: Viện Phật Học Ứng Dụng Châu Âu 


Giáo Việt Nam Thống Nhất do Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ chủ trương 
và chúng tôi được giao cho nhiệm vụ làm Chánh Thư Ký của hai Hội 
Đồng nây. Khi Hòa Thượng Thích Đỗng Tuyên còn hiện tiền và một số 
chư vị Tôn Túc khác có đề nghị với tôi là nên tổ chức một buổi lễ trọng 
đại để tôn vinh Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ vào cương vị Tam Tạng Pháp 
Sư của Phật Giáo Việt Nam. Sau đó tôi có đem việc nầy trình bày với 
Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ; nhưng Ngài trả lời một cách khiêm cung 
rằng: “Các Vị Thầy của chúng ta chưa có ai có danh xưng nây, bây giờ 
làm sao tôi ở vào vị trí ấy được”. 


Thật đáng kính phục đức tính khiêm tốn của Hòa Thượng. Có thể sau 
nầy khi Ngài viên tịch rồi thì chúng ta sẽ thực hiện việc nầy thiết nghĩ 
cũng không muộn. 


[21] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


Lần nầy sức khoẻ của Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ kém hơn xưa rất nhiều; 
nên Ban Báo Chí của Hội Đồng Hoằng Pháp muốn thực hiện một Kỷ 
Yếu để tri ân Hòa Thượng, mong mỏi chư Tôn Đức Tăng Ni và các 
học giả, văn nghệ sĩ đóng góp bài vở viết về Ngài để tôn vinh một bậc 
Long Tượng của Phật Giáo Việt Nam; nên cá nhân chúng tôi xin ghi lại 
những đề nghị của mình cũng như của chư Tôn Đức Tăng Ni trong Hội 
Đồng Hoằng Pháp và Hội Đồng Phiên dịch Tam Tạng Lâm Thời đã có 
lần đề nghị như thế. Nhất là bộ Thanh Văn Tạng đợt 1 đã ấn hành xong 
gồm 24 quyển Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tạp A Hàm, Tăng Nhất 
A Hàm, Tứ Phần Luật và 5 quyển Tổng Lục của 5 phần trên do Hòa 
Thượng Thích Tuệ Sỹ biên soạn. Chỉ ngần ấy công việc Hòa Thượng 
Thích Tuệ Sỹ đã thực hiện cũng xứng đáng với danh xưng là Tam Tạng 
Pháp Sư của Phật Giáo Việt Nam rồi. 


Mong rằng Phật Giáo Việt Nam luôn trường tổn mãi mãi để con dân 
nước Việt, đặc biệt là những người Phật Tử luôn hưởng được pháp vị 
cam lồ từ ba tạng Kinh, Luật và Luận sẽ được hoàn toàn dịch ra Việt ngữ 
để hành trì và làm lợi lạc cho muôn loài, thì đó là điểu đáng kỳ vọng vậy. 


Viết xong vào lúc 11 giờ trưa ngày 20 tháng 9 năm 2023 
tại Tu Viện Viên Đức vùng Ravensburg, Đức Quốc. 


HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 
MỘT BẬC THẦY UYÊN BÁC, KỲ VĨ 


Thích Nguyên Siêu 


PỊ:: mài giảng dạy, dịch thuật, làm thơ, đánh đàn, viết chữ thảo 
và phô diễn những tư tưởng triết học của hai nền văn hóa Đông 
Tây từ thời thập niên 60, 70 đứng trên bục giảng của Đại Học Vạn 
Hạnh, cũng như Viện Cao Đẳng Phật Học Chuyên Khoa Hải Đức Nha 
Trang, Thầy cũng có lắm lúc mộng kiêu hùng của Phương Trời Viễn 
Mộng trỗi dậy, và cứ thế mà dong ruổi bằng đôi chân trần, bằng đôi vai 
gầy qua những rặng đổi lau, rừng già, cỏ mục, lá úa, ăn sương nằm nắng 
trên những cánh rừng hoang vu nơi miền cao nguyên dân đã, nơi miếu 
cô hồn, hay lưng đèo heo hút. “Bất đắc chí độc hành kỳ đạo”. Chỉ đi một 
mình và một mình để xới lên những luống đất mới trồng những dãy cà 
non, vòng rau, liếp cải mà vui niềm đạo vị, dưới mái am tranh, độc cư 
Thiền định. Dù ai xuôi ngược bôn ba cái danh, cái lợi, cái huyễn mộng 
của cuộc đời, nhưng riêng mình thì sinh ra giữa lòng quê hương, dù có 
đắng cay chồng chất, dù có nghiệt ngã đủ điều, giữa dòng đời phế dưng 
dâu bể, Thầy vẫn chẳng hề lay động, mà còn khẳng định với chính mình 
là sinh ra ở đâu, thì chết ở nơi đó. Sinh ra giữa lòng đất mẹ Việt Nam 


[23 Ì 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


thì lúc nhắm mắt cũng lấy nắm đất Mẹ Việt Nam mà phủ lấp thân ngũ 
uẩn này. Sá chi những tù đày, keo cư gian khổ, chỉ là chất liệu nuôi lớn 
chí hùng, của bậc Đại Trí. Đại Từ, Đại Hỷ, Đại Xả. 


I. Cảm Niệm Ân Đức Của Bậc Thầy Giáo Thọ 


Sau khi mãn niên Khóa 69-70 nơi Tu Viện Nguyên Thiều, Quy Nhơn, 
Bình Định, lớp học tăng được chuyển vào Phật Học Viện Nha Trang, 
tiếp tục học phổ thông trường Bồ Để niên Khóa 70-71 đệ tam lúc bấy 
giờ. Chương trình này, anh em học tăng học được nửa niên Khoá thì 
không học nữa, vì Phật học viện mở lớp Phật học Trung đẳng Chuyên 
khoa, do vậy mà cả lớp đệ tam, học trường Bồ Đề lúc bấy giờ đều chuyển 
qua học Trung Đẳng Chuyên Khoa Phật Học, Hải Đức Nha Trang. Đây 
là một bước ngoặt đáng kể cho sự tô bồi kiến thức Phật học, mà người 
trực tiếp giảng dạy - thân giáo sư, chính là Hòa Thượng Thiện Siêu, Hòa 
Thượng Trí Nghiêm, Hòa Thượng Đỗng Minh, Thầy Tuệ Sỹ... 


Suốt bốn năm học Trung Đẳng Chuyên Khoa, ngày hai buổi ôm sách vở 
đến lớp ngồi đều đặn, Thầy Tuệ Sỹ cũng ngày hai buổi đến lớp với anh 
em học tăng như là bổn phận trách nhiệm của bậc Thầy chăm lo đàn 
con, đàn hậu học không bỏ sót một giờ. Thầy dạy trò học. Thầy dò bài 
trò không thuộc, Thầy bỏ lớp về phòng, một đỗi sau, Thầy trở lại nói: 
“Tui dạy quý Thầy phải ráng mà học. Học cho quý Thầy chứ chẳng phải 
học cho tui. Khi xưa tui học đâu có được lớp lang như quý Thấy. Nếu quý 
Thấy học mà không thuộc bài, tui sẽ không dạy nữa.” Chỉ bấy nhiêu lời 
nói thôi, mà cả lớp im phăng phắc vì sợ Hòa Thượng Đỗng Minh biết 
Thầy bỏ dạy là có chuyện lớn. Vì Hoà Thượng Đỗng Minh rất thương 
quý Thầy Tuệ Sỹ. Do vậy mà Hoà Thượng đã để Thầy Phước An lúc 
bấy giờ gần gũi với Thầy để cùng uống trà trò chuyện cho vui, cũng 
như giúp đỡ công việc hằng ngày. Bây giờ Thầy Phước An đã thành 
Hòa Thượng rồi, và là một cây bút gạo cội trên diễn đàn văn học Phật 
giáo hôm nay. Hòa Thượng Đỗng Minh lo cho Thầy Tuệ Sỹ đầy đủ mọi 
phương tiện, nhưng Thầy Tuệ Sỹ đã không thọ nhận gì cả, ngoài ba bộ 


[24 | 


PHẨN I: PHẬT HỌC 


ẢNG, Ñ 
^>--=Ă. 


Ảnh: Tâm Nhãn 


đồ vạt hò, chiếc áo nhật bình hai vạt phai màu, dài tới đầu gối đơn sơ, 
mộc mạc chừng ấy, đi đôi dép lép xẹp. 


Thầy không sang cả, không cầu kỳ, không xa hoa phung phí. Thầy chỉ 
có một thân hình ốm teo. Một đôi mắt sâu thẫm. Một chiếc trán cao, và 
đôi tay gầy để đánh máy chữ - bàn máy đánh chữ lúc bấy giờ, nghe như 
mưa rào, nhanh, liên tục. Đôi tay gầy đó còn đánh dương cầm, guitar, 
và cầm bút lông để viết chữ thảo Vương Hy Chi... cầm phấn đứng trên 
bục giảng viết chữ nho, giảng văn học Trung Hoa: “Lạc hà đữ cô vụ tê 
phi, Thu thuỷ cộng tràng thiên nhất sắc.” Thầy sống với anh em học tăng 
thật giản dị, ăn uống như anh em học tăng, sinh hoạt như anh em học 
tăng, không có chế độ đặc biệt. Chỉ có điều đặc biệt là Thầy quá thông 
minh, bác học hơn anh em học tăng. Thầy có một tâm hồn tuyệt vời, 
cao vút, hơn người. Thầy có một trời kinh, luật, luận. Thầy có, có tự 
thuở nào. Có từ thời tiền kiếp, từ thuở Đạo Sư, mà ngày hôm nay Thầy 
đã thị hiện như một bậc Tam Tạng Pháp Sư làu thông kinh điển. Thầy 
có cả một tâm hồn thơ văn ngất ngưởng, chơi vơi - Giấc mơ T]rường 
Sơn. Phương Trời Viễn Mộng. Ngục Trung Mị Ngữ: 


[25 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


“Ta không buôn, có ai buồn hơn nữa? 
Người không đi, sông núi có buồn đi? 
Tia nắng mỏng soi mòn khung cửa; 


Để ru phiến nhuộm trắng hàng ri.” 


“Rồi trước mắt ngục tù thân bé bỏng. 
Ngón tay nào gõ nhịp xuống tường rêu. 
Rồi nhắm mắt ta đi vào cõi mộng. 


Như sương mái, như ánh chóp, mây chiêu.” 


“Phụng thử ngục tù phạn. 
Cúng dường Tối Thắng Tôn. 
Thế gian trường huyết hận. 


Bình bát lệ vô ngôn.” 


“Đây bát cơm tù con kính dâng 
Cúng dường Đức Phật đấng Tôn Thân 
Thế gian chìm đắm trong máu lửa 


Lệ nhỏ không lời, lòng xót thương.” 


“Vấn dư hà cố tọa lao lung? 

Dư chỉ khinh yên bán ngục trung. 
Tâm cảnh tương trì kinh lữ mộng. 
Cố giao già tỏa điện hư ngung.” 
“Hỏi mình sao phải lao tù? 

Song thưa cửa ngục có tù được mây? 
Kiên trì cuộc lữ vàng bay 


Lời xưa còn đó phút giây không sờn.” 


[26 | 


PHẦN I: PHẬT HỌC 


Bao tiếng dương cầm trong buổi ban mai chõi nhịp, trong thư phòng, 
sách vở ngổn ngang chất chồng, loại nào cũng có, tiếng gì cũng đủ và 
bản thảo nào cũng đở dang còn đó. Như một Tô Đông Pha Phương Trời 
Viễn Mộng. Một Heidegger bước nhảy của con chim Hồng. Triết học 
Tánh Không. Huyền thoại Duy Ma Cật. Thắng Man Giảng Luận... Dạ 
thưa nhiều lắm, không kể và không nói hết với một sở học cỏn con của 
anh em học tăng thời ấy. 


Vào những buổi chiểu sau giờ cơm, Cô Bảy cho ăn một cách giản tiện, 
trời êm ả, mát không gió, Thầy và vài anh em học tăng lên đồi tháp sắt 
ngồi mà kể chuyện vui. Thầy kể chuyện tiếu lâm nhà Thiển trong ý vị 
thân tình, giữa Thầy trò không có sự ngăn cách, thật gần gũi. Thời ấy 
cuộc sống của Phật Học Viện thật êm ả. Không có sự xáo trộn nào từ 
ngoại cảnh. Thầy chỉ lo giảng dạy. Học tăng chỉ lo mà học. Thầy trò 
sống đậm đà tình thương yêu kính trọng. Cứ thế thời gian bốn năm 
trung đẳng trôi qua như giấc mộng. Nhớ lại ngày nào Thầy từ Vạn 
Hạnh- Sài Gòn ra Nha Trang để đảm nhận việc giáo thọ. Giờ này thì đã 
tốt nghiệp Trung đẳng chuyên khoa rồi. 


Từ dáng dấp trên chiếc ghế ngồi. Từ hình dáng trên bảng viết. Từ âm 
ngôn của giọng Quảng Bình- Paksé, Lào của Thầy đã làm cho anh em 
học Tăng có một sự quý kính mới lạ, gần gũi không khoảng cách. Đơn 
sơ, dung dị của một bậc Thầy đã đem cái sở học vốn có của mình, mong 
trao truyền lại cho thế hệ mai sau, nhưng có điều đáng tiếc là anh em 
học tăng không đủ kiến thức để tiếp nhận kiến văn quảng bác trác 
việt của Ihầy trao truyền. Ngày tháng dần trôi đến ngày thi tốt nghiệp 
Cao Đẳng. 


II. Thời Gian Lắng Đọng Theo Từng Hơi Thở 
Đây là lúc mà anh em học tăng phải chong đèn để học thi lên Cao 
Đẳng. Phía sau Tăng đường là một hành lang rộng. Trên vách tường là 


một dãy bảng đen và đèn sáng suốt đêm. Học tăng chỉ có học và học. 


[27 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


Chỉ có ôn bài một cách không ngừng nghỉ. Sau bốn năm tiếp nhận 
được bao nhiêu thì giờ này, giở ra mà ngấu nghiến lại, ráng mà nuốt 
hết vào bụng để mà thi, mà đậu, mà rớt, mà buồn, mà vui lẫn lộn; kẻ 
ở người đi thời gian ân tình khó nói, có ai ở trong cuộc mới hiểu nỗi 
niềm. Người đậu thì được ở lại Viện tiếp tục lên Cao Đẳng, còn người 
rớt thì phải dự thính hay trở về Bổn Sư, chùa mình. Đây là một tâm 
trạng của đời học tăng. 


Vào thời gian thi lên Cao Đẳng, Thầy là người ra đề thi khó nhất, chấm 
điểm đúng nhất bằng giá trị của bài làm, không thiên vị hay nể tình 
Thầy trò gì hết. Khi nào bách bộ, chuyện trò thì thoải mái bình đẳng, tự 
nhiên thanh thản, còn bây giờ là thi để tô bồi kiến thức, kiện toàn khả 
năng để làm việc Phật, nên = đã nói: “Quý Thầy hãy học và học thật 
sự cho mình một kiến văn ¬- ANH 

uyên bác để phụng sự cho ` 
Phật Pháp, và không uống 
phí công lao của quý Ôn lo 
lắng. Thời của tui học khác, 
thời của anh em học khác, 
nhưng mục đích là một. Ôn 
Già Lam tuổi đã già. Ôn 
Trí Nghiêm, Ôn Đỗng Minh 
cũng vậy, nhưng quý Ngài 
không nề hà øì hết, chỉ chăm 
lo đào tạo Tăng tài.” 


Thầy luôn nhắc nhở, đừng 
cô phụ của đàn na tín thí, 
Phật tử cúng dường cơm ăn, 
nước uống, sách vở để học 
thì mình phải trả lại công 
ơn bằng cách nỗ lực học tập 
chu đáo, đàng hoàng, vì của 
đàn na tín thí khó tiêu. 


[28 ] 


PHẦN I: PHẬT HỌC 


Những giờ thi được tổ chức tại lớp học, thỉnh thoảng Thầy chắp tay sau 
lưng đi qua một vòng, nét mặt nghiêm nghị, không như khi trước Thầy 
trò nói cười trên kim thân Phật Tổ, nơi tháp sắt, lầu chuông... Thầy 
Nguyên Hồng chống dù đứng nhìn nơi góc phòng bên trái, trông có 
vẻ như một thầy “Tân Tăng”, trong dáng dấp tân tiến thời đại, làm cho 
không khí càng căng thẳng, anh em học Tăng chẳng ai dám cựa quậy gì 
hết, chỉ cúi đầu viết, đúng, sai, hay, dở phó mặc cho Bồ Tát Quan Âm 
gia hộ. Thời gian một tuần lễ thi năm ngày trôi qua, quả thật là không 
an nhàn chút nào. Lo lắng, bàng hoàng hiện rõ trên khuôn mặt của anh 
em học tăng. Nhưng một điều an ủi là có Ôn Già Lam, Ôn Thiện Siêu, 
Ôn Đỗng Minh... luôn có mặt nơi Viện. Ôn Trừng San thì lo cơm nước 
với trách nhiệm là Giám Sự nên cũng yên tâm, bớt căng thẳng phần 
nào, đợi đến ngày có kết quả. 


Buổi lễ nhận chứng chỉ tốt nghiệp bốn năm Trung Đẳng để bước vào 
thềm Cao Đẳng Chuyên Khoa được tổ chức tại trai đường, diễn ra thật 
trang nghiêm, Ôn Thiện Siêu chủ tọa với tư cách chánh chủ khảo. Còn 
Thầy thì trao chứng chỉ. Ôn Đỗng Minh ngồi cầm quạt nhẹ nhẹ, cười 
cười... trông phát sợ cái oai nghi trời phú. Thời gian học Cao Đẳng chỉ 
tròn có một năm, vì biến cố đất nước, nên Viện phải đóng cửa. 


II. Bụi Thời Gian Phủ Kín Gót Hài Lửng Lơ: 


Ôn Thiện Siêu ở trên cốc của Ôn Già Lam, còn Thầy thì ở trong phòng 
nơi thư viện, một hôm Thầy họp chúng, trình với Ôn Thiện Siêu Viện 
trưởng rồi để nghị anh em học tăng ngồi lại để dịch kinh. Viện Cao 
Đẳng Hải Đức Nha Trang dịch Trung A Hàm. Viện Cao Đẳng Huệ Ng- 
hiêm Sài Gòn dịch Trường A Hàm. Như vậy là có việc để làm mà không 
thừa thải thời gian luống qua. Bắt tay vào công việc, anh em học tăng 
mỗi người nhận một số kinh về phòng chăm lo mà dịch từ Hán Tạng. 
Ôn Thiện Siêu chứng nghĩa, còn Thầy thì nhuận bút chuyết văn. Thầy 
Phước An đọc bản thảo còn người viết thì đánh máy trọn bộ Trung A 
Hàm 5 tập bằng giấy carbon. Chăm chỉ làm việc, những tưởng sóng êm 


[29 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


gió lặng, thuyền đời lướt sóng trôi xuôi. Mới vừa dịch xong bộ Trung 
A Hàm, thì một buổi sớm mai im lìm, cửa đóng then cài mà bóng hình 
Thầy đã biến đâu mất, anh em học tăng đi tìm mà không thấy. Ôn Đỗng 
Minh, Ôn Trừng San là người lo lắng nhất, và cũng kể từ đây Viện buồn. 


Anh em học tăng xa đi một bậc Thầy khả kính mà suốt đời không quên. 
Làm sao quên được, một thân gầy còm, mà phải làm công việc Giám 
Học Học Vụ, lo cho cả một chương trình học cấp Cao Đẳng Chuyên 
Khoa, cho các giáo sư Ngô Trọng Anh, nhà văn Tiểu thuyết Doãn Quốc 
Sĩ, Giáo Sư Cao Hữu Đính, nhà văn Võ Hồng, thây Võ Đình Dzä... 
Chăm sóc từng giờ học, đi canh thiền từng giờ ngồi của anh em học 
tăng, không bỏ đêm nào. Dù mưa hay gió, ngọn đổi Trại Thủy, vẫn ôm 
trọn hình hài Thầy trong những bước chân khuya. Thầy sống với tỉnh 
thần giáo dục người một cách trọn vẹn. Giáo dục học tăng một cách 
nghiêm khắc bằng bản hoài: “Tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức.” Làm 
sao quên được, đêm càng về khuya ngọn đèn phòng khi tỏ khi mờ vì bị 
che khuất bóng Thầy bên khung cửa hẹp, từ đó Thầy đã: 


“Bên cửa số bên kia đổi sao tnọc 

Một lần ải là vĩnh viễn con tàu.” 
Vĩnh viễn con tàu, đi về một mình trên chuyến tàu xuôi ngược về đêm, 
trên cánh đồng hoang phá rừng, lật đất, trồng bí, tỉa ngô, thì ra Thầy đã 
không ở Viện nữa mà đáp chuyến xe lửa xuôi về miền thùy dương cát 
trắng Vạn Giã, Tu Bông, lên núi để làm rẫy; qua bài thơ Ta Biết: 


“Ta biết ri bọ rùa 
Gặm nhắm tàn dây bí 
1a vì đời tranh đua 


Khổ nhọc mòn tâm trí. 
1a biết tri là dế 


[30 ] 


PHẦN I: PHẬT HỌC 


Cắn đứt chân cà non 
1a vì đời đổ lệ 
Nên phong kín nỗi hờn 


Ta biết tri là giun 
Chui dưới tầng đất thẳm 
Ta vì đời thiệt hơn 
Đêm nằm mở lóc trắng.” 
(Rừng Vạn Giã 76) 
Trong thời gian này Thầy sống như thế. Khi thì thoạt thấy ở Viện, khi 


thì Thầy ở rừng Vạn Giã, ở Chùa Linh Sơn một cách phiêu bồng, như 
Phương Trời Viễn Mộng, như cánh hải âu nghìn trùng bạt gió, vô định: 


“Chân đổi xanh luống cải. 
Đời ta xanh viễn phương. 
Sống chết một câu hỏi. 
Sinh nhai lỡ độ đường.” 


“Giữa Thiên đường rong chơi lều lổng 

Cõi vĩnh hằng mờ nhạt rong rêu 

Ta đi xuống quậy trần hoàn nổi sóng 

Đốt mặt trời vô hạn cô liêu.” 
Vô trụ xứ Niết Bàn là vô tung của các bậc Đại Sĩ. Đi không đến chốn 
về không tới nơi, cứ mãi thõng tay vào chợ mà vui cùng gió trăng, sơn 
thuỷ. Nằm trong chiếc lều tranh trong mùa hạ, nơi miền quê dân dã, để 
thấy phượng hồng nở rộ, để nghe rộn tiếng ve kêu mà quên đi bao hình 
ảnh nhộn nhịp phố thị tưng bừng xuôi ngược, và bao nỗi bon chen, 
buôn quan bán chức của một xã hội xuôi dòng, trù dập lặn hụp bao rác 
rưởi rong rêu. 


[31] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


“Ve mùa hạ chợt về thành phố 
Khóm cây già che nắng hoang lưởng 
Đám bụi trắng cuốn lên đầu ngõ 
Trên phím đàn lặng lẽ tàn hương 
Tiếng ve dội lăn tăn nốt nhỏ 


Khóc mùa hè mà khô cả đại dương.” 


Bối cảnh thời đó là tiếng nổ đột biến dội vào tâm thức để dựng thành 
những vách tường đồng. Trên đỉnh Trường Sơn, trong lòng đại dương, 
trên cánh đồng hoang vu sinh tử nắng quái Thầy đã đột phá tất cả những 
huyễn tượng thời đại, những thành quách ảo huyền của thế nhân, tục 
lụy. Thầy đã đi trên cao, trên đỉnh đổi thế kỷ, để dựng thành một bức 
chân dung thời thượng như thật, chống gậy thiền trên đỉnh Hoàng Liên 
Sơn, trên núi Yên Tử, trong chốn nhà Thiền, như một lão Thiền Sư khô 
mộc, mà cho đến hôm nay bức chân dung đó, trượng thiển Tăng đó 
còn rực sáng trên dòng lịch sử thiển ca, văn học, như các bậc Đạo Sư 
thời xưa. Đây chúng ta nghe Triết gia Phạm Công Thiện nói: “Một cơn 
người vừa là Thi Sĩ vừa là Thiển Sư, vừa là nhà hành động nhập thế với 
tỉnh thần vô công dụng hạnh của bậc Bồ Tát. Hành động tích cực, mãnh 
liệt toàn triệt mà vẫn giữ cảm thức viễn ly và viễn mộng, vì không tham 
vọng, ích kỷ mù quáng, cho nên nuôi dưỡng cảm thức viễn ly, vì không Ùị 
kẹt đính vào tham sân sỉ của thế tục, cho nên tới hàm dưỡng viễn mộng. 
Tuệ Sỹ là một trong số ít đạo sĩ, thi nhân với pháp khí phi thường là Trí 
tuệ Bát nhã cùng với lòng Đại bì thở mộng. Tuệ Sỹ là một trong số ít thể 
hiện được ý nghĩa trọn vẹn của ý thức chính trị toàn diện, ý thức hành 
động Bi Trí Dũng, dẫn đường soi sáng Thể mệnh của Sử tính quê hương”. 
Và chúng ta nghe tiếp nhà thơ Tâm Nhiên nói: “Bắt chước Phạm Công 
Thiện, người viết cũng muốn ca ngợi tán thán Tuệ Sỹ, một Thiên Sư Thị Sĩ 
vĩ đại, một trái tim kim cang bất hoại vô uý, nhưng ca ngợi làm chỉ nữa, 
khi mà tiếng thở của thi nhân đã làm chấn động rung chuyến cả thế giới 
hoàn cẩu và lan tỏa lạ thường ra khắp vũ trụ mười phương tồi. 


[32 ] 


PHẦN I: PHẬT HỌC 


Thôi thì chỉ xin kính tặng một bài thơ bình dị: 


“Những phương trời viễn mộng đi 
Thi ca tư tưởng bước kỳ ảo qua 
Đọa đây một thuở ta bà 

Nỗi ấau rực cháy thấy ra tột cùng 


Ôi! Giấc Mơ Trường Sơn rung 
Rúng hôn tim máu chợt bùng vỡ nở 
Kinh thiên động địa sững sờ 


Đâu chân diện tuục của Thơ với Thiên? 


Mặc như lôi ngồi tịch nhiên 

Nghe ban sơ vọng ngân huyễn diệu âm 

Những Điệp Khúc Cho Dương Cẩm 

Từ vô tận ý vang thâm thiết niễm.” 

(Tâm Nhiên) 
Còn thi sĩ Bùi Giáng thì sao: “Chỉ một bài thơ Tuệ Sỹ đã trừm lấy hết mọi 
chân trời tới cũ từ Đường Thi Trung Hoa tới Siêu Thực Tây Phương. Bài 
thơ không đề: 


“Đôi mắt ướt tuổi vàng khung trời hội cũ 

Áo màu xanh không xanh mãi trên đổi hoang 

Phút vội vã bỗng thấy mình du thủ 

Thắp đèn khuya ngồi kể chuyện trăng tàn...” 
Đồng thời cũng trong thời gian này, Thầy tập chú vào lĩnh vực dịch 
kinh Tạng A Hàm, Tăng Nhất A Hàm, giảng giải Kinh Thắng Man, 
Duy Ma Cật... và nhiều thể loại khác. Thầy như lão Tăng miệt mài bên 
chồng kinh sách. Đây là dĩa mực Tàu, cây bút lông, viết thư Pháp, kia 


[33 | 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


là chiếc máy đánh chữ cũ mèm gõ nhịp không ngớt. Làm và chỉ làm 
cho một sự nghiệp cha ông, tiền nhân, lịch đại Tổ Sư còn để lại. Kính 
ngưỡng, bái phục một sức người ròng rã, không mệt mỏi đi ngang qua 
thời gian như tuổi đời chồng chất. Văn hóa, học thuật, thi ca, tư tưởng 
Đạo Pháp, kinh văn, giáo dục... như là tư lương, hành trang trên đôi 
vai Thầy nặng trĩu, cửu mang. Những nỗi niềm thế nhân có thể hoang 
phế, đến rồi đi thành rồi bại; như bọt hải âu trên đại dương trồi rồi lặn, 
hiện thành rồi tan vỡ, những ân tình của Thầy đối với thế hệ trẻ dù 
tăng hay tục Thầy đã hết sức quan tâm; quan tâm một cách mật thiết, 
nhiệt thành; quan tâm như quan tâm hơi thở của chính Thầy. Thư gửi 
các tăng sinh Thừa Thiên Huế. Thầy viết: “Các con thương quý, Trong 
những ngày gân đây, những biến động tuy làm sửng sốt thế giới nhưng 
hầu như chỉ làm gợn sóng một ít nơi đây để giữ yên cho giấc ngủ đông 
miên kéo dài qua hai thập kỷ của Phật giáo Việt Nam... Các con lớn lên 
trong thời đại thanh bình, nhưng các con lại bị ném vào giữa một xã hội 
mất hướng. Quê hương và đạo pháp là những mỹ từ thân thương nhưng 
đã trở thành sáo rỗng... Ihế hệ các con được giáo dục để quên đi quá khứ. 
Nhiều người trong các con không biết đến Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam 
Thống Nhất là gì; đã làm gì và cống hiến những øì cho sự nghiệp văn hóa, 
giáo dục, hòa bình dân tộc, trong những giai đoạn hiểm nghèo của lịch sử 
dân tộc và đạo pháp của đất nước. Một quá khứ chỉ tới như ngày hôm 
qua mà đi sản vẫn còn đó nhưng đã bị chối bỏ một cách vội vàng. Di sản 
được tích lũy ròng rã hằng thế kỷ, bằng bao tâm tư qua bao khổ lụy đau 
thương, bằng máu và nước mắt của biết bao Tăng Ni, Phật tử: rà những 
người gây dựng nên di sản đó bằng bi nguyện và hùng lực của mình, có 
vị bị bức tử bởi bạo quyên, có vị suốt năm tháng dài chịu tù đày, bị lăng 
nhục... Người xuất gia, khi cất bước ra äi, là hướng đến phương trời cao 
rộng; tâm tính và hình hài không theo thế tục, không buông mình chiễu 
theo mọi giá trị hư dõi của thế gian, không cúi đẫu khuất phục trước mọi 
cường quyển bạo lực..." Lời thư sách tấn, gửi cho thế hệ trẻ, nếu ai có 
duyên đọc thì sẽ cảm nhận, một cảm giác thấm thía, chân tình, đây hào 
khí chân thân của một bậc Thầy trên đỉnh cao. 


[34] 


PHẨN I: PHẬT HỌC 


IV. Cuộc Trùng Phùng Như Một Chứng Tích Kiêu Sa Hay Chỉ là 
Bóng Chiều Nghiêng Đổ. 


Lưu lạc trên khắp mọi nẻo đường, bóng thời gian thăm thắm, khỏa lấp 
những bước chân trần bụi đỏ lưu vong. Từ miền quê hương cát trắng, 
tới vùng cao nguyên sông hồ, từ cánh rừng già, đổi hoang, phố thị, cho 
đến mái chùa u tịch, đìu hiu, có mặt như là hiện thân của vị Bồ Tát vô 
phân biệt. Tới năm 1980 người viết được duyên lành gặp lại Thầy nơi Tu 
Viện Quảng Hương Già Lam, Sài Gòn, mà không biết Thầy ở đó tự bao 
giờ, sau những ngày phiêu bồng Phương Trời Viễn Mộng. 


Ấy thế là nhân duyên hội ngộ thời, thành lập lớp học Cao Cấp Phật 
học bốn năm do Ôn Già Lam bảo trợ. Ban giáo thọ là Hòa Thượng 
Huyền Quang, Hòa Thượng Minh Châu, Hòa Thượng Thiện Siêu, Hòa 
Thượng Đỗng Minh, Hòa Thượng Chơn Thiện, Thầy Mạnh Thát, Thầy 
Nguyên Hồng và Thầy Tuệ Sỹ trong ban giáo thọ. Lại miệt mài học như 
thuở xưa vì có Ôn Già Lam đứng mũi chịu sào nên ai cũng yên tâm tu 


_. `. N.é 


Lỗ phát thưởng cho các điệu tại Già Lam, sau lễ dâng y Cathina năm 1983 
(Ảnh tư liệu) 


[35 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


học, mặc dù có những lần nửa đêm anh em học tăng phải bỏ dép dưới 
gốc cây vú sữa leo lên mái chùa mà trốn công an soát hộ khẩu. Cứ thế, 
khi bình, lúc chiến, khi nhặt, lúc khoan lần lựa bốn năm học cao cấp rồi 
cũng qua. Lại một lần nữa Thầy là người trực tiếp giảng dạy cho anh em 
học tăng nhiều nhất. Cái tình Thầy trò càng ấp ủ, càng thâm trầm, càng 
gắn bó như chim liền cánh. Từ Tu Viện Quảng Hương Già Lam đến 
thư viện Vạn Hạnh ngày hai buổi Thầy trò gặp nhau, có đêm làm Bách 
Khoa Phật Học Đại Tự Điển mấy Thầy trò thức trắng đánh máy, quay 
Ronéo làm cho kịp ngày sinh nhật 19 tháng 09 của Ôn Già Lam - Tập I 
Phần Đầu Chữ A. 


Anh em học tăng của lớp Cao Cấp Phật Học Quảng Hương Già Lam 
Tu Viện ra hải ngoại khá nhiều, đến nay hiện còn Hòa Thượng Nguyên 
Siêu, Hòa Thượng Giác Như, Hòa Thượng Nhựt Huệ, Hòa Thượng 
Minh Dung, Cư Sĩ Tâm Huy, Cư Sĩ Tâm Quang, Cư Sĩ Như Hùng - Hoa 
Kỳ; Hòa Thượng Thiện Quang, Thượng Tọa Nhật Quán - Canada; Hòa 
Thượng Quảng Ba, Cư Sĩ Đức Niệm - Phan Thiết (Úc)... Còn những 
vị đã mất ở Mỹ có Hòa Thượng Thái Siêu, Hòa Thượng Quảng Thanh, 
Hòa Thượng Hạnh Tuấn, Hòa Thượng Đức Niệm - Quảng Nam, và 
Cư Sĩ Quảng Trừ - Úc... Anh em học tăng được học với Thầy bốn năm 
cao cấp Phật Học dưới mái Tu Viện Quảng Hương Già Lam như một 
giấc mơ trông mòn con mắt, đất bằng dậy sóng, trời thinh không nổ 
toạc chân mây, cướp đi bút nghiêng, sách vở, chiếc ghế học đường vắng 
bóng Thây, lối đi dấu mòn hiu quạnh, chiếc lá rơi nơi hiên chùa, nào 
ai nhặt, bóng xế chiều tà nào ai hóng bên vách tường rêu. Cây vú sữa, 
chiếc ghế đá đã bao lần in dấu, bóng Thầy trong chiếc áo nhựt bình lam, 
Thầy đã bị người Cộng Sản Việt Nam bắt cùng một lúc với Thầy Trí Siêu 
Lê Mạnh Thát, Ni Trưởng Trí Hải cùng nhiều quý Thầy khác. 


Giam cầm tù ngục, kết án tử hình rồi lại chung thân. Bao cảnh đoạ 
đày, lầm than cơ cực. Một kiếp thiên tài lạc bước, sanh nhằm thế kỷ 
đảo điên. Ôi! thân hình, mỏng manh như lau sậy. Nhưng lau sậy có tư 
tưởng, gió thổi lau sậy không rạp đầu, vẫn thẳng lưng, ngẩng cao cổ mà 
không gãy. Đây là khí khái của bậc sĩ phu trước thời đại, nhiễu nhương, 


[36 ] 


PHẦN I: PHẬT HỌC 


dâu bể, Thầy không nao núng, muộn phiền, không trách ai sao đang 
tâm gian ác, để cho vận nước điêu linh dân lành đói khổ? Đạo Pháp 
khốn cùng bởi những bàn tay quỷ dữ. Tĩnh tọa trong tù để quán chiếu 
nội tâm, một niềm bình an, tự tại: 


Biệt Cấm Phòng 

“Ngã cư không xứ nhất trùng thiên 
Ngã giới hư vô chân cá thiên 

Vô vật vô nhơn vô thậm sự 


Tọa quan thiên nữ tán hoa tiên” 


Xà Lim: 

“Ta ở tầng trời không vô biên 

Nơi ấy tịch nhiên Thiên thật Thiến 
Không vật không người không ảa sự 


Nhìn xem hoa vũ bởi Tiên thiên.” 


Bán Niên Tù: 

“Biệt thế phong quan cận bán niên 
Đan sa hiện quỷ ngộ thân tiên 
Thanh tu bất đoạn ma hông chưởng 


bà 


Khuynh đảo nam sơn quái lão thiên. 


Nửa Năm Tù: 

“Gầãn sáu tháng nhốt riêng phòng kín 
Đất màu hoa quỷ tưởng thần tiên 
Dài râu đen cọ bàn tay đỏ 


Lật đổ trời Nam lão quái thiên.” 


[37 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


Thời gian trong tù, Thầy luôn nghĩ tưởng về các bậc Thầy Tổ, chư vị 
Tôn túc lãnh đạo Giáo Hội, cũng như vận mệnh thăng trầm của dòng 
lịch sử Phật Giáo Việt Nam, từ trại tù Xuân Phước, 1Ihây viết thư kính 
gửi Hòa Thượng Thích Huyền Quang, Viện Trưởng Viện Hoá Đạo 
GHPGVNTN: 


Kính bạch Hòa Thượng, 


Dưới sự kiểm soát và can thiệp trực tiếp vào nội bộ Tăng Già, Giáo Hội 
Phật Giáo Việt Nam đang là công cụ đắc lực cho sách lược thống trị của 
những người Cộng Sản Việt Nam..." 


Thầy nêu lên những nhận định và lập trường của Thầy trong hiện tình 
Giáo Hội đang bị vây khổn. Thầy để nghị Đại Hội VII tập trung thảo 


luận vào hai chủ để chính: 


Pháp lý tôn tại của Giáo Hội Phật Giáo Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất 
trong truyền thống dân tộc và trong cộng đồng thế giới. 


Sứ mệnh hiện tại của Phật Giáo Việt Nam trước sự sinh tôn và tiến bộ 


của dân tộc và trong nên văn tỉnh dân chủ của nhân loại...." 


Còn nhiều và quá nhiều, những dữ kiện lịch sử của Giáo Hội đối với 
thế quyền như “Sự Biến Lương Sơn” mà Thầy là chứng nhân lịch sử. 
Chứng nhân để gánh chịu bao nhiêu là sự nghiệt ngã, oan khiên của 
thế lực thời đại. Nhưng dù có oan khiên nghiệt ngã đè nặng trên đôi vai, 
Thầy vẫn ngẩng cao đầu mà dõng dạc qua bài viết Đạo Phật và Thanh 
Niên; “Chúc các anh chị có đây đủ nghị lực để chỉnh phục những vương 


quốc cẩn chinh phục, để chiến thắng những sức mạnh cần chiến thắng” 


[38 ] 


PHẦN I: PHẬT HỌC 


V. Trong Đêm Đen Mù Mịt, Ánh Lửa Bùng Cháy, Thắp Sáng Vạn 
Niềm Tin 


Nằm tại bệnh viện Nhật Bản để trị bệnh, nhưng Thầy vẫn không quên 
bổn nguyện phụng sự Phật pháp được xương minh, Tam lạng giáo 
điển được chuyển dịch thành Việt ngữ. Từ đây Thầy đã tạo thành một 
vận hội mới; vận hội thành lập Hội Đồng Hoằng Pháp, Hội Đồng Phiên 
Dịch Tam Tạng Lâm Thời của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống 
Nhất. Qua lời Hậu Từ, Thầy viết: “Trải qua trên dưới hai nghìn năm 
du nhập, những giáo nghĩa căn bản mà Đức Phật đã giảng được học và 
hành tại Việt Nam, đã đem lại nhiều an lạc cho nhiễu cá nhân và xã hội, 
đã góp phần xây dựng tình cảm và tử duy của các cộng đồng cư dân trên 
đất nước Việt, thế nhưng, sự nghiệp phiên dịch cũng như ấn hành để phổ 
biến Thánh điển, làm nên tảng sở y cho sự học và hành, chưa được thực 
hiện trên quy mô rộng lớn toàn quốc... Vì vậy, chúng tôi khẩn thiết, trên 
nương nhờ uy thần nhiếp thọ của chư Phật và thánh Tăng, cùng với sự 
tán trợ của chư vị Trưởng Lão hiện tiễn trong hàng Tăng Bảo, kêu gọi sự 
hỗ trợ, cống hiến bằng tất cả tâm nguyện và trí lực bằng tất cả hằng sản 
và hằng tâm của bốn chúng đệ tử Phật cho sự nghiệp hoằng pháp đệ nhất 
tối thắng này được tiến hành vững chắc và liên tục từ thế hệ này cho đến 
nhiễu thế hệ tiếp theo, duy trì ngọn đèn chánh Pháp tôn tại lâu dài trong 
thế gian vì lợi ích và an lạc của hết thảy chúng sinh.” 


Để rồi từ đây quý Ihầy Cô, Cư sĩ Phật tử từ trong nước đến hải ngoại đã 
nhiệt tâm, ý thức được trọng trách mà ngồi lại với nhau dưới sự chỉ đạo 
hướng dẫn của Thầy để phiên dịch, ấn hành Đại Tạng Kinh. Thành quả 
sơ khởi được thành tựu và giới thiệu đó là Thanh Văn Tạng Giai đoạn l, 
Phần I1- 29 tập, đã được ra mắt và gửi đến một số quý Tự Viện, và Tăng 
Ni, Cư Sĩ. Đây là niềm vui mà Thầy trò đã có được trong hai năm qua. 
Nét mực chưa ráo, dòng chữ chưa nhòa ấn hành Thanh Văn Tạng chưa 
xong... còn nhiều thứ nữa Thầy ơi! Vậy mà Thầy đã viết Thông Bạch, 
Quyết Định... để chuyển giao cho người khác. Tình nào cho thấu, ruột 
nào không thương, đành đoạn giữa đường, phân ly đôi ngả. Dẫu biết 
rằng, sanh tử là của con người, sống chết trong mắt của bậc Đại Sĩ Xuất 


[39] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


trần thì giống như hoa đốm giữa trời không, như huyễn mộng không 
thực, như thành Càn Thát Bà, như đốm nắng đồng hoang. Sanh tử đến 
đi như giấc mộng, nhưng Bạch Thầy, đó là cái tu, cái chứng, cái sở ngộ 
của Thầy, còn chúng con là hàng hậu học, nghiệp trọng phước khinh, 
chướng thâm huệ thiển, lấy tài nào để phiên dịch Đại Tạng, lấy đức nào 
để nhiếp phục nhân tâm, tổi tà hộ chánh, ngổn ngang trăm đường, thấy 
mà đau, nhìn mà xót. Sao nghiệp vận oái oăm, duyên Phật Pháp chẳng 
thuận, để cho việc phiên dịch Đại Tạng Kinh thành tựu viên mãn, rồi 
Thầy hãy về hầu Phật, như vậy có vui hơn không, có trọn vẹn nghĩa 
tình, hạnh nguyện hiến dâng trong Phật Pháp! 


Kính bạch Thầy, duyên Phật trong đời, trên chúng con đã có Thây. 

Duyên đời trong Phật, dưới Thầy còn có chúng con, nguyện đồng hành 
đến vô lượng kiếp, cửu mang ân đức, một đời sáng soi. 

San Diego, California-USA 

ngày 24 tháng 09 năm 2023 

Khể Thủ 

Thích Nguyên Siêu 


TUỆ SỸ, 
VỊ THẦY LÚC NÀO CŨNG MUÔN 
TỪ BỎ ĐỀ LÊN ĐƯỜNG 


Thích Phước An 


†: Sỹ là một vị 1hâầy đặc biệt. Chúng ta còn nhớ thập niên 80 của 
thế kỷ trước Thầy đã thản nhiên mỉm cười lãnh bản án tử hình, 
làm chấn động không phải chỉ người Việt trong và ngoài nước thôi, mà 
cả thủ lãnh các quốc gia Tây phương cũng đã phải lên tiếng để phản đối 


và can thiệp. 


Phải chăng đó là thông điệp “vô úy” của Phật giáo mà Thầy với tư cách 
là một tăng sĩ Phật giáo Việt Nam, và là một nhà Phật học quảng bác 
nhất muốn gửi đến cho dân Việt Nam đang lo âu, sợ hãi khi lịch sử vừa 


sang trang. 


Nhưng Thầy Tuệ Sỹ không phải chỉ đóng góp thông điệp “vô úy” đó 
thôi, mà Thầy còn là một nhà văn, nhà thơ, một dịch giả, đặc biệt là nhà 
Phật học với một khối tác phẩm đồ sô đã cho ra đời. 


[41 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


Nhiều khi tôi cứ tự hỏi, không biết một người nhỏ thó, khắc khổ, giản 
đị như Thầy sao lại có thể mang một sức mạnh tinh thần mạnh mẽ 
không có gì lay chuyển nổi như thế? 


Có một bài thơ Thầy làm bằng chữ Hán trong tập NGỤC TRUNG MỊ 
NGỮ có đầu đề là Cúng Dường, như thế này: 


“Phụng thử ngục tù phạn 
Cúng dường Tối Thắng Tôn 
Thế gian trường huyết hận 


Bình bát lệ vô ngôn.” 


Xin tạm dịch thoát như sau: 


Cơm tù thành kính dâng 

Bậc Thầy của Thiên-Nhân 

Thế gian trường huyết hận 

Nâng bát, lệ vô ngôn. 
Ở trong chỗ đọa đày tăm tối nhất của cuộc đời, mà vẫn tin tưởng tuyệt 
đối vào Đấng Giác Ngộ. 
Phải chăng đó là sức mạnh, mà Thây đã bất chấp mọi khó khăn, nghịch 


cảnh, kiên trì ngồi dịch, chú giải, sáng tác để trao truyền con đường đi 
của Đấng Giác Ngộ lại cho cuộc đời. 


Nhưng Thầy Tuệ Sỹ có thỏa mãn những gì mà Thầy đã đóng góp cho 
Phật giáo, cho dân tộc Việt Nam không? Chắc chắn là không: 


“Giờ ngó lại bốn vách tường ủ rũ 


Suối rửng xa ngược nước xuôi ngàn” 


[42 Ì 


PHẦN I: PHẬT HỌC 


— 


`. 


Tác giả và HT Thích Tuệ Sỹ 


Vậy là Thầy cũng như bao nhiêu tâm hồn lớn khác, sau khi hoàn thành 
xong nhiệm vụ cứu đời, thì bỏ tất cả lại sau lưng để tiếp tục cuộc 
lên đường... 


[43 j] 


NHÂN DUYÊN TÔI BIẾT 
THẦY TU: SỸ 


Thích Thái Hòa 


Phím sinh thì không biết Phật và vĩnh viễn không bao giờ biết 
Phật. Nhưng, Phật thì biết rất rõ chúng sinh, luôn luôn nghĩ về 
chúng sinh và tìm đủ mọi phương tiện để đi đến với chúng sinh. 


Tại sao vậy? Vì chúng sinh sống với vô minh tà kiến và bị võng lưới vô 
minh tà kiến buộc chặt, nên dù chúng sinh có cố gắng nhảy lên cao đến 
cỡ mấy, cũng vẫn không thoát khỏi võng lưới này. Không thoát ra khỏi 
võng lưới này, thì làm sao biết Phật! 


Nếu chúng sanh mà biết Phật, thì họ không còn là chúng sinh nữa 
rồi, thế thì họ là ai? Họ không thuộc về của ai cả. Họ là thuộc tính của 
Phật, họ là quyến thuộc của Phật và cùng với Phật nghĩ về sự đau khổ 
của chúng sinh mà vận khởi tâm đại bi, tìm đủ mọi phương tiện thuận 
nghịch để đi tới với chúng sinh, lân mẫn với chúng sinh, từ ái với chúng 
sinh, chia sẻ ngọt cay với chúng sinh, đồng sự với chúng sinh, giúp 
chúng sinh thoát ly những nợ nần sinh tử và thăng hoa từ cuộc sống. 


[44 |] 


PHẦN I: PHẬT HỌC 


Phật không những biết rất rõ chúng sinh mà còn biết rất rõ những 
đồng sự của Ngài, để giúp những đồng sự thoát ra khỏi mọi ý niệm ngã 
và pháp, để sống cùng với chúng sinh, làm lợi ích cho chúng sinh, mà 
không bị những ý niệm chúng sinh quấy phá, buộc ràng. 


Cũng vậy, trên bước đường học đạo, tôi biết Phật, nhưng tôi không biết 
Thầy Tuệ Sỹ và hoàn toàn không biết Thầy Tuệ Sỹ là ai? Tôi chỉ biết Thầy 
Tuệ Sỹ, khi tôi biết Phật; nếu tôi không biết Phật, thì chắc chắn tôi cũng 
không bao giờ biết Thầy Tuệ Sỹ. Nhân duyên tôi biết Thầy Tuệ Sỹ là do 
tôi biết Phật và gia đình tôi đã có nhân duyên với Phật từ nhiều đời. 


Khi tôi xuất gia và đã trở thành một Tăng sinh theo học Phật tại Phật 
học viện Báo Quốc-Huế, trước 1975. Khi ấy, tôi đã đọc say sưa cuốn Đại 
Cương Thiển Quán của Thầy, do Hòa thượng Thích Đôn Hậu, Chánh 
Đại diện Miền Vạn Hạnh, Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất 
bấy giờ, viết lời giới thiệu. 


Vừa đọc tác phẩm này, vừa cảm phục Thầy, vì lúc đó Thầy chưa đầy 
20 tuổi, mà đã nắm vững những triết lý của thiển, với những phương 
pháp thiền quán và rồi Thầy lại viết Triết học Tánh không, lại dạy Triết 
học Đông phương cho lớp chuyên khoa Phật học Liễu Quán tại chùa 
Linh Quang Huế, lúc ấy Thầy mới 24 tuổi, người nhỏ thó, mắt sáng 
quắc, được Hòa thượng Thích Mật Nguyện giới thiệu Thầy với đương 
hội bấy giờ. 


Rồi lại đọc, Tô Đông Pha Những Phương Trời Viễn Mộng của Thầy 
viết; lại đọc Tư Tưởng Vạn Hạnh do Thầy Chủ Bút, đọc Thiền Luận 
của Suzuki do Trúc Thiên và Thầy dịch. Tôi lại đi tìm kiếm Thây Tuệ 
Sỹ và đã thật sự tìm thấy Thầy, học trực tiếp với Thầy ở khóa Phật học 
tại Quảng Hương Già lam, ngoài những giờ trên lớp, còn học riêng với 
Thầy, như: Câu Xá Luận, Trung Quán Luận, Thành Duy Thức Luận, 
cộng thêm tiếng Phạn và tiếng Nhật, mỗi khi thấy Thầy rảnh rỗi ở trong 
Trượng Thất. 


[45 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


Tác giả và HT Thích Tuệ Sỹ 


Trong khóa học này, tôi cũng đã được lạy Phật với Ôn Già Lam, Ôn 
Minh Tuệ, Ôn Đức Chơn, cùng với Thầy và Đại chúng đều đặn vào mỗi 
buổi khuya và ngồi thiển vào mỗi buổi tối, suốt khóa Phật học tại Phật 
học viện Quảng Hương Già Lam, Sài Gòn, niên khóa 1980-1984. Các 
thời khóa tu học của Viện, Thầy lúc nào cũng nghiêm túc và có mặt 
trước chúng tôi. Thầy là tấm gương sáng không phải chỉ pháp học mà 
còn là cả pháp hành cho chúng tôi noi theo. 


Ở trong không gian này, tôi đã trực tiếp học với Thầy và biết Thầy 
không còn qua sách vở và tư tưởng, mà biết Thầy bằng chính đời sống 
của Thây: 


Thầy “Lấy trí tuệ làm sự nghiệp, lấy lợi sinh làm gia vụ, lấy khổ đau sinh 
tử của chúng sinh làm sự cộng sinh để rèn luyện tâm chí, trưởng dưỡng 
hạnh nguyện từ bị, và lấy sự tác nghịch làm sự tác thành”: 


Tôi đã học với Thầy Tuệ Sỹ không chỉ bằng sách vở và Thầy Tuệ Sỹ 
cũng không phải chỉ dạy tôi bằng sách vở, mà đã dạy tôi bằng chính đời 


sống của Thầy. 


[46 | 


PHẦN I: PHẬT HỌC 


Thầy Tuệ Sỹ là người luôn luôn nghĩ về sự đau khổ của chúng sinh, 
những bất hạnh của Dân tộc, những lầm lũi của kiếp người, mà dấn 
thân hành động, như chính Thầy đã từng dấn thân hành động. Hành 
động và gan dạ đến nỗi đã đi ở tù và sẵn sàng nhận lấy bản án tử hình 
trước tòa với tâm chí không hề dao động. 


Thầy dấn thân hành động không phải để cho Thầy, mà để báo đáp ân 
sâu của Tam bảo, tiếp nối đại nguyện của Thầy Tổ, không làm tủi nhục 
kẻ sĩ của bao thời đại và không làm nhụt chí của những thế hệ kẻ sĩ 
tương lai, nên trong bức thư, gửi cho Tăng Ni trẻ ở Huế, Thầy viết: 


“Người xuất gia, khi cất bưóc ra đi, là hướng đến phương trời cao rộng; 
tâm tính và hình hài không theo thế tục, không buông mình chìu theo mmọi 
giá trị hư dối của thế gian, không cúi đầu khuất phục trước tợi cường 
quyển bạo lực. Một chút phù danh, một chút thế lợi, một chút an nhàn 
tự tại; đấy chỉ là những giá trị nhỏ bé, tâm thường và giả ngụy, trà ngay 
cả người đời nhiễu kẻ còn vất bỏ không tiếc nuối để giữ tròn danh tiết... 


Mỗi thế hệ có vấn đề riêng của nó, do những biến thiên của xã hội chung 
quanh, do những biến cố dao động mang tính thời đại. Thế hệ của Thầy 
thừa hưởng được nhiễu từ Thầy Tổ, nhưng chưa hề báo đáp ân đức giáo 
dưỡng cao đày trong muôn một. Chỉ mới tròn ba mươi tuổi, đã phải khép 
lại cổng chùa, xách cuốc lên rửng, xuống biển, cũng mưu sinh lao nhọc 
như mọi người. Rồi lại vào tù, ra khám, lênh đênh theo vận nước thăng 
trầm. Sở học và sở tri cũng cùn mòn theo tuổi đời, năm tháng. Duy, chưa 
có điểu øì thất tiết để điểm nhục tông môn, uổng công Sư trưởng tài bồi. 
Một chút niễm tin chưa hề thoái thất, chỉ tong cùng chia sẻ với thế hệ 
kế thừa. Một thế hệ đang trưởng thành để khơi tỏ ngọn đèn Chánh pháp 


z 3 


giữa một đất nước thấm nhuẩn phong hóa” 


Thầy Tuệ Sỹ hôm nay là Tuệ Trung Thượng Sĩ hôm qua và hôm qua 
nữa. Tuệ Trung Thượng Sĩ ngày hôm qua và hôm qua nữa đã đi vào 
thể tính của “như? sống với “như” nên không cần nói đến trì giới và 
nhẫn nhục, đã vung tay kiếm đâm chết những kẻ trí thức thượng thừa 


[47 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


ngái ngủ, trong tháp ngà ảo vọng của nhận thức tư duy một cách không 
thương tiếc; đập vỡ và buông bỏ mọi kiến chấp nhị nguyên của những 
kẻ đã bị đầu độc và nhồi sọ trong sáo ngữ khuôn phép của lễ nghi khoa 
giáo ở tại công đường, để đưa họ trở về sống với pháp thân thanh tịnh, 
u huyền tịch lặng bản nhiên: 


“Trì giới kiêm nhẫn nhục 
Chiêu tội bất chiêu phúc 
Dục tri vô tội phúc 


Phi trì giới nhẫn nhục”. 


Nhưng, Thầy Tuệ Sỹ thời đại của chúng ta, tuy cũng biết vậy, nhưng 
giấu kỹ kiếm báu vào bao, chỉ sử dụng khi nào cần và có khi cần sử 
dụng, thì giáo nghĩa: Tạng, Thông, Biệt, Viên, hay Thỉ, Chung, Đốn, 
Tiệm rõ ràng, mặc dù thấu đạt “lánh không vô trú”, “Tâm, Phật, Chúng 
sanh tam vô sai biệt, nhưng vẫn khiêm tốn dạy dỗ cho con người rằng: 
“Hiếu thảo với Cha mẹ, quý kính Sư trưởng, yêu mến Quốc gia, bỏ ác 
làm lành, ăn chay niệm Phật, tin sâu nhân quả...” Nên chính Thầy là 
người lặng lẽ yêu nước thương dân, yêu đời quý đạo, nghiêm trì giới 
luật và quan tâm đến giới luật, để làm khuôn phép cho mọi người mà 
nhất là giới trẻ. Ihây sống vô chấp mà không phá kiến, phóng khoáng 
mà không rời phép tắc, giảng dạy các hệ thống tư tưởng triết học Đông 
Tây mà không bị các tư tưởng hệ ấy hút mất tinh chất, biến đổi đức 
hạnh, không hề thoái thất một mảy may niềm tin đối với Tam bảo và 
Thầy Tổ. Thầy viết văn, nhưng không bị cuốn hút bởi văn hào. Thầy 
rạch ròi thông thạo các ngôn ngữ, cổ ngữ, nhưng vẫn trung trinh với 
ngôn ngữ mẹ sinh. Thầy làm thơ mà không bị men thơ chi phối. Thầy 
đánh đàn mà không bị những cung đàn làm tê liệt nghị lực, tâm can. 


Tuệ Trung Thượng Sĩ hôm qua và hôm qua nữa đã nói: “Tâm chỉ sinh 
hề, sinh tử sinh; lâm chỉ diệt hề, sinh tử diệt; Sinh tử nguyên lai, tự tính 
không; thử huyễn hóa thân, điệc đương diệt...” 


[ 48 ] 


PHẦN I: PHẬT HỌC 


Nhưng, Thầy Tuệ Sỹ thời đại của chúng ta cũng biết đúng như vậy, nhưng 
không nói vậy. Vì như chính Thầy nói cho thế hệ Tăng Ni trẻ trong thời 
đại này: “ Mỗi thế hệ có vấn đề riêng của nó, do những biến thiên của xã hội 
chung quanh, do những biến cố dao động mang tính thời đại”. 


Vì nhân duyên, nghiệp quả của con người, ngay cả những con người 
học đạo và hành đạo trong mỗi thời đại khác nhau, tất yếu phải có 
những ứng xử khác nhau, nhưng chỉ có khác nhau về ứng xử, nhưng 
không hề có sự khác nhau về giác ngộ; chỉ có khác nhau về cách vận 
dụng pháp môn, nhưng không hề có khác nhau về chỗ đồng quy của 
mọi pháp môn ấy. 


Tuệ Trung Thượng Sĩ hôm qua và hôm qua nữa đã nói: 

“Thôi tìm Thiếu thất với Tào khê 

Thể sáng chưa từng bị che lấp 

Gió lộng không chia cao với thấp 

Trăng soi chẳng ngại chiếu trăm bề. 

Màu thu đậm nhạt tùy duyên sắc 

Bùn sao vương được đóa sen hè 

Diệu khúc muôn đời nên cử xướng 

Đông Tây Nam Bắc chạy tìm chỉ”. 
Thầy Tuệ Sỹ thời đại của chúng ta không đi tìm bổ đề, vì chính Thầy 
là bổ để. Thây không đi tìm kiếm pháp môn mà chính Thầy là pháp 
môn. Ihây không đi tìm chữ nghĩa mà chính Thầy là người buông bỏ 
chữ nghĩa. Thầy không đi tìm tư tưởng, vì chính Thầy là Tư tưởng Vạn 
hạnh. Thầy không đi tìm trăng thanh mà chính Thầy là vâng minh 
nguyệt. Thầy không đi tìm gió mát mà chính Thấy là dòng nước mát 
thanh lương. Thây không đi tìm khí tiết mà chính Thầy là người giữ 
gìn danh tiết cho thời đại. Thầy không đi tìm phương trời cao rộng mà 
chính Thầy là phương trời ấy. Thầy không đi tìm mọi giá trị hư huyễn 
của thế gian mà từ chối mọi giá trị ấy một cách triệt để. Thầy nói: 


[49 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


“Người xuất gia, khi cất bưóc ra đi, là hướng đến phương trời cao rộng; 
tâm tính và hình hài không theo thế tục, không buông mình chìu theo mọi 
giá trị hư dối của thế gian, không cúi đầu khuất phục trước tợi cường 
quyến bạo lực. Một chút phù danh, một chút thế lợi, một chút an nhàn 
tự tại; đấy chỉ là những giá trị nhỏ bé, tâm thường và giả ngụy, trà ngay 
cả người đời, nhiễu kẻ còn vất bỏ không tiếc nuối để giữ tròn danh tiết...” 


Thầy Tuệ Sỹ đối với tôi là tất cả những gì tôi tôn kính. Điều ấy thật là dễ 
hiểu, vì tôi là học trò của Thầy. Hạnh phúc nhất của những người làm 
học trò là có những bậc Thầy để tôn kính. Tôi hạnh phúc, vì tôi có Thầy 
Tuệ Sỹ để tôn kính và tôi thấy vinh dự mỗi khi tôi nghĩ về Thầy. 


Tôi viết bài này không phải để ca ngợi Thầy Tuệ Sỹ, vì chính thầy Tuệ Sỹ 
từ chối triệt để mọi sự ca ngợi về Thầy; không phải để cảm ơn Thầy Tuệ 
Sỹ mà Thầy Tuệ Sỹ có thể làm những gì mà Thầy thấy đúng lúc cần phải 
làm là Thầy làm, nói những gì đúng lúc cần phải nói là Thầy nói. Nói và 
làm để nâng mọi giá trị cuộc sống của con người lên một tầm cao của 
trí tuệ, nhằm sưởi ấm lữ khách trong đêm dài băng giá và nhuần đượm 
nhân sinh giữa nắng hạ điêu tàn! 


Tôi viết bài này không phải để cảm ơn Thầy Tuệ Sỹ mà để cảm ơn song 
thân và gia đình huyết thống của Thầy đã có Thầy cho thời đại của 
chúng ta. Tôi viết bài này để cảm ơn hồn thiêng sông núi nước Nam, 
đã có Thầy cho quê hương dân tộc trong thời đại nhiễu nhương, chính 
giáo bất phân, tà chánh khó lường, chân ngụy khó tả, trung nịnh khó 
thấy của chúng ta và cảm ơn đại gia đình tâm linh đã có Thầy Tuệ Sỹ, 
để tiếp nối những gì mà Thầy Tổ của chúng ta chưa hoàn tất. Và cảm 
ơn tất cả mọi người đã hỗ trợ, đồng hành và tiếp nối với những gì mà 
Thầy Tuệ Sỹ đang làm và tiếp tục làm, vì lợi ích chúng sinh, và phụng 
hành ý chỉ mà Kinh Hoa Nghiêm đã dạy: “Phụng sự chúng sinh là cúng 
dường chư Phật” 


Kính lễ Thây 
Người học trò bé nhỏ: Thích Thái Hòa 


[50 ] 


BIẾT ƠN ÔN. 
VỚI TÂM IÒNG KÍNH CÂN 


Thích Từ Lực 


ll thể, tôi biết đến tôn danh của Ôn Tuệ Sỹ lần đầu tiên là khi đọc 
tác phẩm “Tô Đông Pha, những phương trời viễn mộng” vào 
năm 1978 trong một thư viện ở UC Berkeley. Trước đó, đi lính trong 
rừng, quanh năm sống trên dãy Trường sơn có biết gì về văn chương 
đâu, trong đầu, chỉ nhớ đến tựa để một bài viết: “Viên đạn đồng chữ 
nổi” của nhà văn Mai Thảo, với bìa tờ tạp chí Phổ Thông của cụ Nguyễn 
Vỹ. Rồi đọc thêm, vài ba quyển sách về Phật pháp, xem một bộ phim, về 
Tô Đông Pha, và cứ mỗi lần biết thêm, đọc thêm thì hình ảnh một nhà 
tu, tài ba, uyên bác đi vào lòng mình, càng ngày thêm sâu đậm. Cho đến 
khi đọc bài thơ: “Lô sơn yên tỏa Triết giang triều...” hiểu chút chút, có 
nhiều cảm xúc thì lại quý trọng Ôn Tuệ Sỹ thêm nhiều. 


Có một buổi chiều, trời sắp tối, ngồi trên bãi biển San Francisco, của 
Thái bình dương, nhớ nhà, nhìn về quê hương, tôi đã mơ mộng, như 
mình là một chú tiểu nhìn lên trời cao có một ánh sao đang sáng lung 
linh. Đó là hình ảnh Ôn Tuệ Sỹ! 


Về sau, có 2 lần tôi thật lòng xúc động: 


[51] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


1. Trong một khóa Tu học cho Tăng Ni ở Tu viện Kim Sơn, Sư Ông 
Nhất Hạnh giảng pháp thoại và nói: “Trong hàng hậu học, thầy Tuệ Sỹ 
là người có thể vượt trội hơn tôi...” Tôi cảm nhận như một lời chứng 
thực, có con dấu đóng vào tâm thức của mình. Như vậy, Ôn Tuệ Sỹ 
đúng là tài ba trác tuyệt rồi, bên cạnh những tác phẩm có giá trị, lại 
còn được ấn chứng bởi Sư Ông, cũng là một thiển sư, học giả có uy tín 
trên thế giới. 


2. Nghe nói, Cụ Trúc Thiên đã dịch bộ Thiển luận của Daisetz T. Suzuki, 
xong quyển thứ nhất thì Cụ qua đời. Và chính Ôn Tuệ Sỹ là người tiếp 
tục dịch quyển thứ 2 và 3 cho được trọn bộ, hoàn tất công việc của cụ 
Trúc Thiên. Đẹp và quý hóa biết bao nhiêu, với một tấm lòng của người 
sĩ phu, biết trân quý tấm lòng của nhau. Tôi khóc, cầm quyển sách trên 
tay, tôi khóc trong niềm sung sướng, khi nhận thấy trong hàng Tăng lữ 
còn có những tâm hồn khoáng đạt, cao thượng như Ôn Tuệ Sỹ. 


Trong những lần tiếp xúc với những người thuộc hàng tiền bối, lại nghe 
rất nhiều câu chuyện về Ôn Tuệ Sỹ, mà chỉ tiết nào cũng cho mình thêm 
niềm tin vào Chánh pháp, Tăng đoàn, sức sống của người tu. Gần nhất, 
là những lời tâm tình, chia sẻ của Ôn Thái Siêu, khi có dịp đi chung xe, 
trong những kỳ Bố tát, lễ lược ở miền Bắc Cali. Ôn thích kể chuyện, 
mình lại muốn nghe, cho nên đoạn đường gần 2 tiếng đồng hồ như 
ngắn lại. Ôn nói: “Thầy Tuệ Sỹ cùng tuổi với tôi, cũng như Sư phụ Kim 
Sơn của thầy đó.. ” rồi Ôn kể chuyện khi sinh hoạt ở Già Lam, những 
lần thăm nuôi, cái Thất của Ôn Tuệ Sỹ đơn giản như thế nào, đối xử 
với mọi người ra sao, miệt mài với chữ nghĩa. sách vở... Còn chị Tâm 
Minh (Vương Thúy Nga) trong các dịp sinh hoạt của lổ chức GĐPT thì 
tán thưởng, khâm phục Ôn Tuệ Sỹ mọi mặt, cứ nhắc tôi, tìm cách liên 
lạc đi... cho biết thêm con người “siêu việt” ấy! Nhiều năm trôi qua, tôi 
cũng chỉ ngưỡng vọng và “xem” Ôn như ánh sao trên trời! 


Tìm đọc lại những lời chỉ dạy của Ôn Tuệ Sỹ đến với Tăng Ni ở chùa Từ 
Hiếu trong khóa giảng năm nào, thấy thật thấm thía những lời hướng 
dẫn chân tình của vị Thầy khả kính để giúp hàng hậu học giữ vững 


[52] 


PHẨN I: PHẬT HỌC 


niềm tin, biết cách thúc liễm 
thân tâm, nuôi dưỡng giới thân 
huệ mạng cho đường tu của 
mình. Rồi trong một bức thư, 
ở Quảng Hương Già Lam, ngày 
28 tháng 10 năm 2003, Ôn viết: 
“Nhưng sống hay chết, vinh hay 
nhục không làm dao động tâm 
tư của những ai biết sống và 
chết xứng đáng với phẩm cách 
của con người, không hổ thẹn 
với phẩm hạnh cao quý của bậc 
xuất gia” Cuối thư, Ôn ân cần 
khuyến tấn: “Cầu mong các con 
có đủ dũng mãnh để đi bằng 


đôi chân của mình, nhìn bằng 
đôi mắt của mình, tự xác định 
hướng đi cho mình. Thầy sẽ là người bạn đồng hành với các con trên 
đoạn đường bóng xế của đời mình” Năm đó, Ôn mới 61 tuổi thôi! Thật 
là thắm thiết với tình nghĩa thầy trò, cùng chung vai gánh vác Phật sự, 
chia sẻ ngọt bùi trên đường phụng sự Tam bảo, làm lợi ích mọi loài. 


Rồi cũng có những lúc không phải “viễn mộng” xa xăm nữa, mà lại có 
những mơ ước trước mắt. Như lần tôi đi hành hương ở Nhật, nghe tin 
Ông Tuệ Sỹ sang chữa bệnh ở xứ hoa Anh đào, lại mong có bệnh viện ở 
gần Osaka không, may ra mình có địp xin vào đảnh lễ Ôn. 


Về Mỹ, lại có mơ ước về tình trạng sinh hoạt của Phật giáo Việt nam 
hiện nay. Nhiều đêm, nằm suy nghĩ, làm sao, làm sao đây. Cứ thế mà để 


cho những dòng suy tư tiếp diễn: 


- Biết đâu, một chuyến viếng thăm Hoa kỳ của Ôn Tuệ Sỹ sẽ đem lại 
sinh khí, sức sống mới cho đại cuộc. Lại hỏi ý kiến của nhau, bàn tán 


[53 | 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


rộng ra.. dù có dành vài ba tháng để chuẩn bị, hoặc tốn kém năm, bảy 
chục ngàn đô cũng xứng đáng. 


- Đối với tình trạng sinh hoạt của tổ chức GĐPT hiện nay, Thầy Hạnh 
Tuấn và mình đã làm hết sức rồi, có cần cầu cứu Ôn Hương Tích cho 
vài lời chỉ dạy, hay một bức tâm thư không? 


Ngưỡng vọng quê hương, hướng về Thị Ngạn am, thiền thất Hương 
Tích, con xin thành kính đảnh lễ cảm niệm Ân đức giáo dưỡng của Ôn, 
trong từng câu văn, nét chữ, rồi với giây phút tĩnh lặng của tâm hồn, 
bên bờ rừng Phổ Thiên, đêm nay con ngồi nhìn lên trời cao, để lại thấy 
ánh sao lung linh tỏa sáng... 


Thích Từ-Lực 
Chùa Phổ Từ, Hayward, California 


TUỆ SỸ - VIÊN NGỌC QUÝ 


Thích Tâm Hòa 


lm 1975, khi cuộc chiến 
hai miền Nam-Bắc chấm 
dứt, cụ Đào Duy Anh - một học 
giả từ ngoài Bắc lần đầu vào Nam, 
lên viếng chùa Hải Đức - Nha 
Trang, đồng thời, xin bái kiến 
“Sư cụ” Tuệ Sỹ - người mà cụ 
từng ngưỡng mộ qua tác phẩm 
1ô Đông Pha Những Phương Trời 
Viễn Mộng. Tác phẩm này do Ca 


Dao xuất bản vào năm 1973. 


Sở dĩ cụ Đào Duy Anh hình dung 
nhà sư Tuệ Sỹ là “Sư Cụ” là vì theo 
phương ngữ người Bắc, đó là cách 


xưng hô dành cho các vị sư cao 
tuổi. Khi đọc tác phẩm 1ô Đông Tranh: Đỗ Trung Quân 
Pha Những Phương Trời Viễn 
Mộng, cụ cứ ngỡ đây là một tác 


[55] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


phẩm của một nhà sư đạo mạo, tuổi tác đã cao. Nhưng khi trực tiếp bái 
kiến thì Cụ mới ngỡ ngàng, hóa ra tác giả của tác phẩm văn chương ấy 
lại là một vị sư trẻ tuổi. Lúc bấy giờ tác giả chỉ trạc tuổi ba mươi. Từ sự 
ngưỡng mộ trước đây qua tác phẩm văn chương, bây giờ sau cuộc đàm 
đạo ngắn ngủi, cụ lại thêm phần kính phục và phải thốt lên: “S⁄ Bác 
chính là viên ngọc quý của nến văn học Phật Giáo Việt Nam”. 
Vâng, Người chính là viên ngọc quý của Phật Giáo Việt Nam đương 
đại. Người đã đóng góp vào kho tàng văn học Phật Giáo Việt Nam vô 
số những tác phẩm Phật học, thi ca, liễn, đối cả Hán ngữ và Việt ngữ. 
Khi vận nước ngửa nghiêng, Người cũng lênh đênh thăng trầm theo 
vận nước; không ít lần Người đã từng bị vùi dập bởi thế đạo nhân 
tâm nhưng, thủy chung chất ngọc trong Người vẫn luôn ngời sáng. 
(Ngọc phần sơn thượng sắc thường nhuận, - -sS2ŠI|I_[-É?#/ŸB]' Ngộ Ấn 
thiền sư). 
Tuệ Sỹ và Tăng Triệu - một cao đồ của Ngài Cưu-Ma-La-TIhập, hai 
người sao có nhiều điểm tương đồng đến kỳ lạ. 
Năm xưa, Tăng Triệu đã từng viết về Tánh Không và chú giải 
Duy-Ma-Cật. 
Người cũng viết về Tánh Không, và cũng chú giải Duy-Ma-Cật. 
Tăng Triệu đối diện máy chém, Người cũng đã một lần nhận án tử hình. 
Tăng Triệu, khi đối diện với máy chém đã khảng khái nói lên bài kệ 
bất hủ: 

JI7u% 3: 

T44? 

 V| lãm E1 7] 

3i|Di Z H 


PHẦN I: PHẬT HỌC 


“Tứ đại nguyên vô chủ, 
Ngũ uẩn bổn lai không, 
Tương đầu lâm bạch nhẫn, 


Do tợ trảm xuân phong”. 
Dịch: 

Tử đại vốn không chủ 
Ngũ uấn cũng là không 


Đưa đầu nhận kiếm bén 


Giống như chém gió xuân 


Người cũng thể hiện đức vô úy, không nao núng, khiếp sợ khi nhận 
lãnh bản án tử hình; hay còn biểu hiện phong thái ung dung, tự tại khi 
“thân ngọc” bị giam hãm trong vòng lao lý: 


HỊ 


4i “JjN BH 
4k2ï RE #f T((ll| KẾ 

Ä1 8 \ #k-H- 5t 

2# xá 

“Ngã cư không xứ nhất trùng thiên. 
Ngã giới hư vô chân cá thiền. 

Vô vật, vô nhơn, vô thậm sự. 


Tọa quan thiên nữ tán hoa miên”"! 


Dịch: 
Trích Biệt Cấm Phòng (phòng biệt giam) trong tác phẩm Ngục Trung My 
Ngữ - Tuệ Sỹ. 


[57] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


1a ở trời Không vô Biên Xứ 

Cảnh giới hư vô thật rất thiển 

Không vật không người không lắm chuyện 
Ngồi xem hoa tải bởi chư tiên 


Viên Ngọc Quý - Thích Tuệ Sỹ trong những năm tháng gần đây dù 
thân mang trọng bệnh nhưng không từ nan bất cứ trọng nhiệm nào 
của Giáo Hội giao phó, ủy thác. Khâm thừa ấn tín để cho “Đạo Mạch 
Trường Lưu”; đảm nhận vai trò lãnh đạo để Giáo Hội sống còn. Chiến 
thắng từng cơn đau do thân bệnh hoành hành, Người vẫn miệt mài với 
công trình phiên dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam - tiếp tục công trình 
còn dang dở của tiền nhân. Người là một trong hai vị còn sót lại trong 
số 18 thành viên Hội Đồng Phiên Dịch do Viện Tăng Thống thành lập 
vào năm 1973. 


Có thể nói, công trình phiên dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam là công 
trình tâm huyết, là hoài bão lớn nhất của Người. Ngày ra mắt phần 1 
giai đoạn một của Thanh Văn Tạng, qua màn ảnh nhỏ, trông ánh mắt 
của Người rạng ngời niềm hoan hỷ vô biên. 


Được biết sức khỏe của Người hiện nay đang trong tình trạng nguy 
kịch, như “ngọn đèn trước gió: Nhưng vẫn luôn tin tưởng ở sự kiên 
định của Người và cầu nguyện cho Người được sống lâu hơn nữa bởi, 
công trình phiên dịch chỉ vừa mới bắt đầu, phía trước còn muôn vàn 
khó khăn. 


Nếu một mai Người về cõi Phật, xin Người đừng quên lời nguyện trước 
đây, sớm hồi nhập Ta-Bà để tiếp tục công trình phiên dịch Đại Tạng 
Kinh Việt Nam còn dang dở. 


Khể thủ 
Hậu học 1ỳ-Kheo Tâm Hòa 


ÔN TUỆ SỸ - 
BẬC THẠCH TRỤ THIÊN GIA 


Thích Nguyên Tạng 


` 
Ư" TUỆ SỸ là một bậc cao Tăng thạc đức của Phật Giáo Việt Nam 
đã và đang cống hiến trọn đời mình cho công cuộc hoằng Pháp 
lợi sinh. 


Từ đầu những năm 70 thế kỷ trước, là một trí giả Phật giáo uyên thâm, 
Ngài được đặc cách bổ nhiệm là Giáo sư thực thụ Viện Đại học Vạn 
Hạnh và là Chủ bút của tạp chí Tư Tưởng do Viện Đại học Vạn Hạnh 
phát hành. Ngài là tác giả, dịch giả nhiều bộ sách biên khảo quan trọng 
đặc sắc về Phật giáo, Văn học, Triết học, Thơ ca như Thiền Luận Suzuki, 
Tỉnh Hoa Triết Học Phật Giáo; nhất là các bản dịch giá trị để lại cho 
đời như: A-tỳ-đạt-ma Câu-xá Luận (trọn bộ 5 tập), Các Tông Phái Phật 
giáo, Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết, Luận Thành Duy Thức, các bộ Kinh 
Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tạp A-hàm và Tăng Nhất A-hàm, v.v... 


Cuối năm 1998, sau 14 năm trong chốn lao tù, Ôn về tịnh dưỡng tại 
Đổi Trại Thủy Hải Đức Nha Trang, lúc đó người viết bắt đầu xây dựng 
trang nhà Quảng Đức để phổ biến giáo lý, và người viết có duyên liên 
lạc với Ôn qua email từ đó. Tác phẩm đầu tiên Ôn gởi tặng trang nhà 


[59] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


Tác giả cùng 2 học giả Chris Dunk (người Úc) và Ts. Robert Topmiller (người 
Mỹ, ngồi cạnh Ôn) đến thăm Ôn Tuệ Sỹ tại Tu Viện Quảng Hương Già Lam 
cuối năm 2002. (Ảnh quangduc.com) 


Quảng Đức là Piano Sonata 141. Tiếp đó người viết và Thầy Viện Chủ 
Tu Viện Quảng Đức Thích Tâm Phương đã email xin Ôn cho 2 câu đối 
về Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu, Ôn đã hoan hỷ gởi cho 
ngay vào ngày hôm sau: 

J1ö1X Ti HH Bị lí # )i0Eelsi2810u002crtrl 

f1 HN 27 HH 5 2i HHUME 2m 2£ 17K H Ẩ TH 2c T KH Ÿ| 


- Quảng mạc thiên hoang cỗ lý, nhi phế hưng cạnh tẩu kinh đào, phiến 
điệp phù nang, quải nạp đằng la thử ngạn. 


- Đức hành thế khoát tham phương, tỉ triêu lộ hàm huy điệu cảnh, không 
hoa thủy nguyệt, huyễn hà bích lạc thần châu. 


LÍ Piano Sonata 14, Thích Tuệ Sỹ : https://quangduc.com/p157a48839/pia- 
no-sonata-14 


[60 ] 


PHẦN I: PHẬT HỌC 


Ôn dịch nghĩa: 


- Chốn cũ dặm dài man mác, bởi phế hưng xô dậy sóng côn, chiếc lá 
thuyển nan, vá áo chép kinh đất khách 


- Đức tu mấy bước mù xa, tợ sương sớm nắng hông đọng bóng, hoa trời 
trăng nước, ngân hà dằng đặc quê cha 


Câu đối này hiện được trang trọng tôn trí tại Tổ Đường Tu Viện Quảng 
Đức, Úc Châu. Cho dù hai câu đối ngắn nhưng Ôn Tuệ Sỹ đã gởi gắm 
trọn vẹn bức thông điệp của mình đối với hàng Tăng, Ni, Phật tử Việt 
Nam ở Hải ngoại: Cho dù thân đang sống trên những xứ sở Tây Phương 
hiện đại, đầy đủ xa hoa vật chất, nhưng mong rằng tất cả mọi hành giả 
nên an bần thủ đạo, thiểu dục tri túc, vá áo chép kinh trên đất khách 
và nhất là canh cánh bên lòng mình còn có một quê cha đất tổ bên kia 
bờ đại dương. 


Cũng trong ý tưởng đó, Ôn cũng đã viết tặng cho Chùa Pháp Vân bên 
Toronto, Canada (do HT Tâm Hòa Trụ trì) câu đối được khắc trên 
điện Phật: 

5S: X5šE]i.hh 2E 4È 0 Si ?l Tã mi “E #L}ñƑ£⁄6n L 2z IH| đút HÀ 

#17 (uit)?IB EISURZĐIRURIS Eš#Of MEN 


- Pháp Trụ thiên hàn cực địa, không hoa như tuyết tỏa thiến quynh, sinh 
tử diêu trình, kỷ hứa mộng hối cố lý. 


- Vân hành sắc một phù âu, mộ ảnh ngưng yên tham vãn khóa, bái ngâm 
trường dạ, hữu thời thanh đoạn hồng châu. 


Ôn dịch nghĩa: 


- Cực thiên bắc, tuyết dõn lữ thứ, sắc không muôn dặm hoa vàng, heo hút 
đường về, nơn nước bốn nghìn năm, sơi nguồn đạo Pháp. 


[61 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


- lận hồng châu, chuông lắng đồi thông, bào ảnh mấy trùng sương đẫm, 
mênh mông sóng cuộn, dòng đời quanh chín khúc rợi bóng phù Vân. 


Nhớ lại, vào chiều ngày Chủ Nhật, 25/5/2003, người viết bay từ 
Melbourne lên Sydney tham dự buổi phát hành thi phẩm Giấc Mơ 
Trường Sơn của Ôn Tuệ Sỹ, được long trọng tổ chức tại Trung Tâm 
Tiếp Tân Crystal Palace, Canley Heights, tiểu bang NSW, Úc Châu. Lễ 
ra mắt thi phẩm do hai đệ tử của Ôn Tuệ Sỹ tổ chức: Luật sư Quảng 
Tường Lưu Tường Quang (Giám Đốc hệ thống phát thanh Đài SBS), 
Cô Quảng Anh Ngọc Hân (Trưởng Ban Việt Ngữ, SBS Radio), có hơn 
500 đồng hương đến tham dự và ủng hộ. Hôm ấy người viết đã phát 
biểu cảm tưởng “Giấc Mơ Trường Sơn” của Ôn Tuệ Sỹ đã ra đời trong 
một bối cảnh đất nước không như ý, nhưng người nghệ sĩ, thi sĩ, Thiền 
sư, mang tâm hồn vượt thoát, không bị trở ngại bởi không gian, thời 
gian, hoàn cảnh, con người và ý thức. “Giấc Mơ Trường Sơn” đã phôi 
thai từ những rừng thiêng, nước độc, nơi những con người bị vứt bỏ, 
lãng quên, sống vất vưởng cho qua ngày, đoạn tháng, như tác giả đã 
tự bạch: “Phút vội vã bỗng thấy mình du thủ; Thắp đèn khuya ngồi kể 
chuyện trăng tàn.” Tuy nhiên từ nơi đó, phát tiết ra những vần thơ trác 
tuyệt: “Tình chung không trả thù người, Khuất thân cho trọn một đời luân 
lưu”. Xét cho cùng, tác giả đã làm những gì có thể với khả năng có được 
trong giai đoạn điêu linh của xứ sở, và tất nhiên Giấc Mơ Trường Sơn 
là niềm ước mơ, kỳ vọng cho đất nước sớm tỏa rạng ánh bình minh: 
“Chân trời sụp ngàn cây bóng rũ, Cổng luân hổi mở rộng bình mmỉnh”!!. 


Ôn là đệ tử xuất gia của Đức Trưởng Lão HT Thích Trí Thủ, được Sư 
Phụ ban cho pháp danh là Nguyên Chứng. Cùng với HT Đỗng Minh, 
Ôn đã theo học luật riêng với Sư phụ Trí Thủ ròng rã ba năm dài và kết 
quả chính bản thân Ôn đã ghi chép và biên tập thành sách “Đàm Vô 
Đức Bộ Tứ Phần Luật Tỳ Kheo Giới Bổn Hiệp Chú”. Đó là công trình tim 


2Ì Lễ phát hành Thi phẩm Giấc Mơ Trường Sơn: https://quangduc.com/a30450/ 
ra-mat-giac-mo-truong-son 


[62 ] 


PHẦN I: PHẬT HỌC 


óc một đời của Hòa thượng Trí Thủ để lại cho đời sau, với sự đóng góp 
công sức và tâm huyết không nhỏ của Ôn Tuệ Sỹ. 


Ôn kể rằng Hòa Thượng Trí Thủ thường hay nhắc nhở hàng đệ tử về 
quan điểm áp dụng giới luật: “Luật để nâng đỡ những tâm hồn yếu đuối, 
không phải để giẫm đạp những người đã té ngã, khiến cho vĩnh viễn đọa 
lạc... Cũng vậy, người yếu đuối nên thường dễ phạm giới. Do tỉnh thần 
yếu đuối, nếu xử trị nặng, người ấy bất kham có thể dẫn đến đọa lạc. Với 
người ý chí kiên cường, việc xử trị nặng là tôi luyện cho ý chí được bến 
chắc hơn. Ở đời đi dạy học, nếu dạy sai một vài bài toán, thì khổ lắm cũng 
chỉ trong một đời người thôi. Nhưng hướng dẫn người sai lạc, khiến người 
ta muôn kiếp đọa lạc, thì tội của mình không phải là nhỏ. Làm thầy độ 
người, phải cẩn thận. Trong suốt đời chuyên trách giáo dục đào tạo Tăng 
tài, Hòa thượng cũng đã bao che cho nhiều học Tăng phạm kỷ luật, theo 
lẽ phải bị trục xuất. Những vị ấy về sau lại trở nên tỉnh tấn, giới hạnh 
thanh khiết. Hòa thượng nói, giới luật để uốn nắn người xấu thành người 
tốt, chứ không phải chỉ để trừng trị”°). 


Ôn Tuệ Sỹ nhớ lại sự kiện khó khăn trong đời của Sư Phụ Trí Thủ “Năm 
đó, là năm mmà Hòa thượng bị đặt trước một quyết định sinh tử, không 
chỉ quyết định vinh nhục của bản thân, mà quyết định liên hệ đến vinh 
nhục, tôn vong của Đạo pháp. Đó là quyết định mà người xưa nói, hoặc 
“lưu phương thiên cổ, hoặc 'di xú vạn niên”. Hành xử của bậc trượng 
phu xuất thế, bằng tâm lượng nhỏ nhoi của người thường, đủ thiếu vào 
đâu mà đàm tiếu, khen chê? Chỉ nhị trùng hà tri chỉ? Mượn lời Trang Tử 
để nói vậy: “Hai con sâu con ấy mà biết gì?” Làm sao hai cơn chim sẻ nhỏ 
kia mà biết được chí con đại bàng vỗ cánh trên bẩu trời vạn dặm kia?”1) 


3Ì Một Thời Truyền Luật, Thích Tuệ Sỹ: https://quangduc.com/a48842/mot- 
thoi-truyen-luat 

4l Một Thời Truyền Luật, Thích Tuệ Sỹ: https://quangduc.com/a48842/mot- 
thoi-truyen-luat 


[63 | 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


Với Đức Trưởng Lão HT Thích Mật Hiển, vị Giám luật thuộc Viện Tăng 
Thống GHPGVNTN, Ôn Tuệ Sỹ đã viết: “Trách nhiệm của Ngài Giám 
luật là duy trì giêng mối và sách tấn việc hành trì giới luật của toàn thể 
Tăng già Việt Nam, không phân biệt hệ phái. Trong cương vị đó, nhân 
cách của Ngài Giám luật không chỉ đơn giản biểu lộ đức tu trì của cá 
nhân Ngài, mà phản ảnh cụ thể tỉnh thẩn sinh hoạt của toàn thể Tăng 
già Việt Nam, trong một thời điểm nhất định. Sự hiện điện của Ngài có 
khi hữu hành, có khi vô hành, như cổ thụ trong rừng già; có khi đứng mà 
chịu giông bão để che chở những cây con; cũng có khi chỉ đứng trở vở đó. 
Nhưng sự hiện điện ấy, dù trong tình trạng hay hoàn cảnh nào, chính do 
sự hiện điện ấy mà khu rừng được kính trọng gọi là rừng già. Đó là nói 
chung về uy đức của Ngài Giám luật đối với toàn thể Tăng trong toàn 
quốc. Riêng trong một địa phương cá biệt, như Thừa thiên-Huế là nơi 
sinh trưởng và hành đạo của Ngài, sự hiện diện gần gũi ấy đã ảnh hưởng 
nhất định đến sinh hoạt Thiễn môn một thời. Không chỉ dừng lại ở một 
thời, mà ngay cả khi thời thế thay đổi, nhân tâm ly tán, Tăng-già có nguy 
cơ tan rã dưới sức ép äẳa dạng của xã hội, hình ảnh của Ngài trong quá 
khứ vẫn hiện diện vô hành đủ uy đức để duy trì giếng mối Tăng luân, mặc 
dù có thể hầu hết Tăng Ni thế hệ hiện tại ở Huế khó có thể trường tượng 
được phong thái vừa nghiêm khắc vừa tử ái của Ngài Giám luật trơng 
quá khứ như thế nào. Thế hệ trưởng thành của chúng tôi trong hiện tại, 
đù trực tiếp hay gián tiếp tiếp nhận được sự giáo huấn giới luật của Ngài, 
vẫn cảm nhận một cách cụ thể ấn tượng được che chở bởi thành trì giới 
luật mà chính Ngài Giám luật là vị tướng quân đứng trấn giữ suốt trong 
những thời kỳ nhiễu nhương của đất nưóc và của đạo pháp. Tất cả chứng 
tôi, bất kể hiện đang đứng ở đâu trong hàng ngũ Tăng già, đều có chưng 
ấn tượng như vậy”.°) 


Và rồi, “sự biến Lương Sơn, theo sau Đại hội bất thường GHPGVNTN 
được tổ chức ngày 01/10/2003, tại Tu viện Nguyên Thiểu, Bình Định, 


5Ì Cổ Thụ Trong Rừng Thiền, Thích Tuệ Sỹ: https://quangduc.com/a48844/co- 
thu-trong-rung-thien 


[64] 


PHẦN I: PHẬT HỌC 


với sự tham dự đông đảo của chư Tăng đại diện các tỉnh với sự thỉnh 
cử 41 Hòa thượng, Thượng tọa vào hai Viện Tăng Thống và Viện Hóa 
Đạo. Tiếp đó, chính thức một Đại Hội Bất Thường và Lễ Suy Tôn Đức 
Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang lên ngôi vị Đệ Tứ Tăng 
Thống GHPGVNTN, được tổ chức tại Tu viện Quảng Đức trong ba 
ngày 10, 11, 12 tháng 10 năm 2003, quy tụ 134 chư Tôn Đức khắp nơi 
trên thế giới tham dự. Đại Hội này đưa ra kế hoạch chấn chỉnh cơ cấu 
điều hành của các cấp Giáo Hội hải ngoại để nhịp nhàng hòa hài với 
Giáo Hội Mẹ tại quê nhà. Vận mạng Ôn Tuệ Sỹ gắn liền với Đức Trưởng 
Lão HT Thích Huyền Quang và Đức Trưởng Lão HT Thích Quảng Độ 
trong giai đoạn lãnh đạo GHPGVNTN từ đó cho đến nay. 


Về tình trạng pháp lý và sinh hoạt của GHPGVNTN tại quê nhà, Ôn 
Tuệ Sỹ đã nói “Gần ba thập kỷ nay, Nhà Nước đã sử dụng tối ãa bạo lực 
chuyên chính vô sản để triệt hạ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống 
Nhất; toàn bộ cơ sở của Giáo hội bị chiếm dụng; các vị lãnh đạo, người 
thì chết trong tù, người thì bị tù đày ròng rã. Giáo hội ấy nếu còn tốn tại, 
thì còn khả năng để đe dọa sự tốn tại của Đảng Cộng sản Việt Nam nên 
phải vận dụng các sách lược tưởng chừng như đối đầu với kẻ thù nào đó 
vô cùng nguy hiểm.” Không những thế, Giáo hội ấy được nhiều cán bộ cao 
cấp của Nhà Nước tuyên bố là không còn tôn tại, hoặc không hợp pháp 
để tôn tại. Nhà nước sợ gì một tổ chức bất hợp pháp, để phải vận dụng 
ngân ấy Bộ, ban ngành, đối phó với một chuyến xe khách. Tất phải có 
nguyên nhân sâu xa của vấn đề. Rất nhiều người hiểu rõ nguyên nhân 


A“ 


sâu xa ấy”!5) 


Với tình hình biến chuyển như trên, mọi sinh hoạt của GHPGVNTN 
dường như bị ngưng trệ, Ôn Tuệ Sỹ chỉ còn biết gởi gắm niềm tin cho 
Tăng Ni Việt Nam ở Hải ngoại, nhưng Ôn không khỏi lo âu, trăn trở 
vì xã hội phương Tây có quá nhiều cám đỗ, nên thông qua các Đạo từ, 


l6Ì Sự Biến Lương Sơn, Thích Tuệ Sỹ: https://quangduc.com/a48847/su-bien- 
luong-son 


[65 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


Ôn đã ân cần nhắc nhở chúng xuất gia đệ tử phải luôn thắp sáng ngọn 
đèn Chánh pháp, để soi sáng tâm tư, bước đi không lạc lối, để không bị 
đắm nhiễm trong danh văn và lợi dưỡng, những cặn bã hư ảo dư thừa 
mà quyền lực thế tục ban cho. 


Khởi đi từ nhu cầu cấp bách của sinh hoạt Tăng, Ni thuộc PGVN ở hải 
ngoại, trong bối cảnh lịch sử hiện tại này, Tăng Ni cần có một sinh hoạt 
Tăng đoàn hòa hợp, tương kính, tương lân và mở rộng, không phân 
biệt Giáo hội, Pháp phái, Tông môn, để hỗ trợ nhau nhiều mặt trong sứ 
mạng “Trụ pháp vương gia, trì Như Lai tạng” nhằm mang lại lợi lạc bản 
thân, Tăng đoàn và góp phần lăn chuyển bánh xe chánh pháp trên thế 
gian này. Sự tồn tại và phát triển của Phật giáo Việt Nam tại hải ngoại 
không thể không đặt trên nền tảng bản thể hòa hợp và thanh tịnh của 
Tăng đoàn, vì Tăng đoàn là cội nguồn lưu xuất cho mọi sinh hoạt của 
đời sống người xuất gia qua phương châm “Hoằng pháp là sự nghiệp, 
lợi sanh là lẽ sống”. Trên tinh thần này, chư Tôn Đức thuộc 4 châu gồm 
Hoa Kỳ, Canada, Âu Châu và Úc Châu đã quyết định thành lập tổ chức 
lấy tên là “Tăng, Ni Việt Nam Hải Ngoại” nhằm qui tụ và kết nối sinh 
hoạt của Tăng, Ni Việt Nam ở khắp các châu lục. 


Từ năm 2007 đến nay, mỗi năm hay hai năm một lần, Tăng, Ni Việt 
Nam Hải Ngoại tổ chức Lễ Hiệp Ky Lịch Đại Tổ Sư để Tăng, Ni nhiều 
thế hệ thuộc các Giáo hội, Tông môn, Pháp phái, có thể vân tập đầy đủ, 
tổ chức lễ tưởng niệm hiệp ky chung, nhằm khắc ghi và tán thán công 
đức truyền bá và bảo vệ đạo pháp của chư vị Tổ Sư tiền bối; trong dịp lễ 
này, cũng là nhân duyên đoàn tụ cho Tăng, Ni Việt Nam khắp nơi trong 
bối cảnh ly hương, sống xa Thầy Tổ, có cơ hội ngồi lại với nhau trong 
thâm tình Pháp lữ, cùng tụng kinh bái sám, trao đổi kinh nghiệm tu tập 
và hành đạo, trình bày và chia sẻ những Tăng sự cần thiết. Từ đó đến 
nay “Lễ Hiệp Ky, Ngày Về Nguồn” đã được luân phiên tổ chức tại các nơi 
như Canada, Hoa Kỳ, Đức Quốc, Pháp Quốc, Úc Châu... 


Lễ Hiệp Ky Lịch Đại Tổ Sư - Ngày Về Nguồn lần thứ 12, năm 2022, tại 
Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu với hơn 100 Tăng Ni khắp 


[66 | 


PHẦN I: PHẬT HỌC 


nơi trên thế giới về tham dự, nhân dịp này Ôn Tuệ Sỹ, trong cương vị 
Chánh Thư Ký - Xử Lý Thường Vụ Viện Tăng Thống, đã gởi Lời Đạo 
Từ chúc nguyện đến Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại: “Thật là một nhân 
duyên lớn để có ngày hôm nay, nhân duyên lớn để cảm nghiệm uy đức 
chúng Tăng hòa hiệp; chúng Tăng trong và ngoài nước, tử các châu lục 
cùng vân tập về trong ngày Hội này, ngày Hội Về Nguôn với tất cả ý nghĩa 
sâu xa của từ ngữ. Về nguồn, để hòa mình trong dòng suối truyền thống 
bao dung nhân ái. Về nguôn, để thắp sáng ngọn đèn Chánh pháp, thắp 
sáng tâm tư của chúng đệ tử Phật bước đi không lạc lối, để không bị mê 
hoặc bởi hư danh và lợi dưỡng, những cặn bã dư thừa mà quyên lực thế 
gian ban cho; để không mất tín tâm bất hoại nơi Thánh đạo xuất thế tà 
sẵn sàng khuất thân nô dịch cho bạo lực thế gian... trong cơn đại dịch, 
một dân tộc đang quằn quại dưới cái ác cực kỳ, của một lớp người bằng 
vào quyền lực cấu kết phi nghĩa đã bòn rút tận xương tủy của hạng quấn 
chứng thấp hèn; trong cái ác tàn bạo bất nhân ấy, dân tộc này trong tối 
tăm đã thấy ngời sáng của tình tự bao dung nhân ái, chia sẻ nhau từng 
bó rau, từng bát gạo. Truyễn thống bao dung nhân ái một thời đã đoàn 
kết toàn khối dân tộc để tôn tại qua những trận chiến hung tàn từ tham 
vọng quyên lực của nước lớn... Trong bối cảnh lịch sử đó, Phật giáo Việt 
Nam sẽ thắp sáng ngọn đèn Chánh pháp để đồng với dân tộc trong lịch sử 
thăng trầm, vinh nhục; hay chỉ là những cửa hàng rao bán tà tín, tà giáo, 
câu khấn ma quỷ; không chỉ là hiện tượng xã hội phổ biến làm lũng đoạn 
kinh tễ, tà còn ru ngủ, xói tòn sức sống, tự lực vươn lên, của những thế 
hệ đang lớn. 


Chứng đệ tử tại gia được giáo giới thực hành bốn nhiếp sự, để xây dựng 
cộng đồng hòa hiệp cho một xã hội bình đẳng, cùng nâng cao phẩm giá 
cơn người. Chúng đệ tử xuất gia sống chung hòa hiệp bằng sáu pháp khả 
hỷ, hòa kính, làm sở y an toàn cho một thế giới dẫy đây biến động hiểm 
nguy, thường bị nuốt chữửng bởi quy luật vô thường hủy diệt. Nhưng khi 
mà chúng đệ tử Phật không còn biết đến giá trị của những giáo nghĩa ấy, 
đắm mình trong những giá trị thế tục, tử duy bằng dị kiến, dị giới của thế 
tục, dẫn đến những mâu thuẫn, tranh chấp đấy là lúc con thuyên Chánh 
pháp tự đánh chìm ngoài biến khơi bởi trọng tải của chính nó. Sự thực 


[67 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


lịch sử đã chứng minh điều đó. Thực trạng của Phật giáo Việt Nam hiện 
tại đang góp phần không nhỏ cho những xáo trộn xã hội, đang gieo rắc 
những tà tín, tà giải, quảng bá lan tràn những thực hành mê tín đị đoan, 
tin tưởng năng lực phò hộ của cô hôn, của ma quỷ, hơn là tin tưởng vào 
nghiệp quả”. 


Và mới nhất, Lễ Hiệp Ky Lịch Đại Tổ Sư - Ngày Về Nguồn lần thứ 13 
tổ chức tại Đại Tự Khánh Anh, Evry, Pháp Quốc, từ thứ Năm, 17/8 
đến Chủ Nhật 20/8/2023 với hơn 300 Tăng Ni khắp nơi trên thế giới về 
tham dự. Ôn Tuệ Sỹ đã gởi Lời Chúc Từ có đoạn viết: “Trong bối cảnh 
đảo điên giá trị ấy, Ngày Hội Về Nguồn của Chư Tôn Trưởng Lão cùng 
bốn chúng đệ tử đang hóa đạo và hành đạo tại Hải ngoại đã và đang ghi 
đậm trong tâm tư dấu ấn bi kịch lịch sử của Phật giáo Việt Nam trong 
thời hiện đại. Những người con Phật đã cùng chung cộng nghiệp với dân 
tộc này, trong đất nước này, đã cùng chung những giai đoạn thăng trẫm 
vĩnh nhục trong lịch sử, đã cùng hy sinh xương máu để bảo vệ giá trị nhân 
văn truyền thống dân tộc. Thế nhưng, sau cuộc chiến tàn khốc huynh đệ 
tương tàn, khi hòa bình vãn hồi trong hy vọng anh em cùng chung huyết 
thống, một lần nữa cùng hòa hiệp để gây dựng lại những øì đã gãy đổ, xoa 
địu vết thương dân tộc gây ra bởi chiến tranh. Bình minh vừa ló dạng, mà 
dân tộc chưa từng thấy được bóng mặt trời, thì một lớp người vì lẽ sống, lẽ 
sống cho ấm no và đồng thời cũng là lẽ sống cho những giá trị tỉnh thần, 
đã từ giã quê hương để đi từm quê hương mới, tưởng chừng có thể thỏa 
mãn tiớc vọng chưa định hình về giá trị nhân phẩm, về lý tưởng tự đo, 
nhân bản. Một cộng đồng cùng chung huyết thống tổ tiên mà trong chiến 
tranh đã bị kích động bởi hận thù giai cấp, mâu thuẫn ý thức hệ; cho 
đến lúc hòa bình, tình trạng phân hóa dân tộc càng trở nên trầm trọng. 
Hai bờ Thái Bình Dương rì rào sóng vỗ vẫn đang âm vang mối hận của 
những oan hồn chưa thể giải thoát khỏi oan khiên lịch sử... Cùng chưng 
oan khiên lịch sử dân tộc ấy, chúng đệ tử Phật, hàng xuất gia cũng như tại 


ỨÌ Đạo Từ Ngày Về Nguồn của Hòa Thượng Tuệ Sỹ: https://quangduc.com/ 
a74362/dao-tu-ve-nguon-htf-tue-sy 


[68 ] 


PHẦN I: PHẬT HỌC 


gia, một thời đã cảm thấy khó hành đạo một cách trong sáng trong giáo 
nghĩa của Đức Thích Tôn mà không bị lạc hướng, đành phải bỏ lại đằng 
sau các huynh đệ đồng phạm hạnh tự lưu đày trong chính quê hương của 
mình. Giá trị mới được định hướng bởi ý thúc hệ mới, hình thành phẩm 
giá đạo đức mới với sự rao giảng một trật tự xã hội ưu việt nhất trong lịch 
sử tiến hóa của xã hội loài người, để được đại khối quần chúng tuyệt đối 
tin tưởng. Định hướng phát triển của Phật giáo Việt Nam đã được công 
bố, và là định hướng lịch sử duy nhất: Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa 
xã hội. Tiếp theo đó, từ định hướng cơ số, hiện tượng trăm hoa đua nỗ 
của quá nhiễu giáo phái Phật giáo, với nhiễu Đạo sư, Thiên sử xuất hiện, 
tự chứng tỏ là chân truyền giáo lý tử chính Đức Phật. Đại điện duy nhất, 
tiếng nói duy nhất của Phật giáo Việt Nam hiện tại là Phật giáo theo định 
hướng chủ nghĩa xã hội, được lãnh đạo bởi Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nan 
thông qua các hàng Giáo phẩm để tập hợp quân chúng trong sứ mệnh 
cao cả của Phật giáo Việt Nam... Nhân Ngày Hội Về Nguôn, trong niềm 
hỷ lạc từ nguỗn suối quy nguyên, và cũng trong tưởng niệm những vong 
hồn oan khuất dưới lớp sóng Thái Bình Dương, chúng đệ tử Phật cũng tử 
nhân duyên này mà suy tư về sự hưng suy, chánh tín và tà tín của Phật 
giáo Việt Nam trong vận nước thăng trầm, cùng hòa hợp thành nhất thể 
thanh tịnh, trong bản thể thanh tịnh hòa hợp của Tăng-già. Trên cơ sở 
đó để định hướng cho sự phát triển của Phật giáo Việt Nam không bị lệch 
hướng, không bị biến chất để trở thành công cụ của bất cứ thế lực chính 
trị nào. Phật giáo Việt Nam chỉ có thể tôn tại theo một định hướng duy 
nhất: cứu cánh giải thoát và giác ngộ”! 


Đối với thế hệ trẻ Tăng Ni sinh Việt Nam, Ôn Tuệ Sỹ đã có lời khuyến 
tấn: “Người xuất gia, khi cất bước ra đi, là hướng đến phương trời cao 
rộng; tâm tính và hình hài không theo thế tục, không buông mình chiễu 
theo mọi giá trị hư dối của thế gian, không cúi đẫu khuất phục trước mọi 
cường quyến bạo lực. Một chút phù danh, một chút thế lợi, một chút an 


I8Ì Thư Khánh Chúc Ngày Hội Về Nguồn: https://quangduc.com/a75879/khanh- 
chuc-ngay-ve-nguon 


[69] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


nhàn tự tại; đấy chỉ là những giá trị nhỏ bé, tâm thường và giả ngụy, mà 
ngay cả người đời nhiễu kẻ còn vất bỏ không tiếc nuối để giữ tròn danh 
tiết. Chớ khoa trương bảo vệ Chánh pháp, mà thực tế chỉ là ôm giữ chùa 
tháp làm chỗ ấn núp cho Ma vương, là nơi tụ hội của cặn bã xã hội. Chớ 
hô hào truyền pháp giảng kinh, thực chất là mượn lời Phật để xu nịnh 
vua quan, cẩu xin một chút ân huệ dư thừa của thế tục, t~ua danh bán 
chúc, 


Qua những lời nhắn nhủ của Ôn Tuệ Sỹ gởi cho thế hệ trẻ Tăng Ni Việt 
Nam, cho chúng ta thấy rõ Ôn đã quan tâm, trăn trở cho tương lai Phật 
Giáo Việt Nam như thế nào. 


Đúng như lời thẩm định của nhiều Chư Tôn Đức Giáo Phẩm rằng 
“Thầy Tuệ Sỹ là viên ngọc quý của Phật Giáo Việt Nam”. Quả thật Ôn 
Tuệ Sỹ là hiện thân của minh triết trong đời sống phạm hạnh và trong 
văn chương chữ nghĩa. Ủy phong đạo hạnh, ngôn từ của Ngài lúc nào 
cũng tỏa sáng, những lời Đạo từ vàng ngọc của Ngài về một tương lai 
Phật Giáo Việt Nam phát triển là kim chỉ nam và là một tia sáng soi 
đường dẫn lối cho hàng hậu thế. Bên cạnh đó, công hạnh nhẫn nhục, 
chịu đựng sự giam cầm tù đày với bao thống khổ mà ý chí vẫn kiên 
cường, lập trường vẫn kiên định không xu thời, và trong nỗ lực cuối 
đời, Ôn đã tiếp nối công trình phiên dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam và 
ấn hành thành công đợt 1 bộ Thanh Văn Tạng 29 tập. Bao thế hệ Tăng 
Ni trong và ngoài nước đều nương nhờ ơn đức giáo dưỡng của Ôn. 
Công đức hộ trì và bảo vệ Chánh Pháp của Ôn thật vô biên, tứ chúng 
hậu thế sẽ mãi tạc dạ ghi lòng. 


Hàng hậu học đệ tử chúng con xin thành kính đảnh lễ và niệm ơn Ôn 


đã thị hiện vào cõi giới Việt Nam và đã làm rạng danh cho nền Phật 
Giáo Việt Nam trong hậu bán thế kỷ thứ 20 và đầu thế kỷ 21 này./. 


0Ì Thư gửi các tăng sinh Thừa Thiên-Huế: https://quangduc.com/a48854/thu- 
gui-cac-tang-sinh 


[79 ] 


l GIÁO DỤC 
VÂN LÀ NIÊM TIN SAU CÙNG 
CÒN SÓT LẠI 


Thích Tầm Nhãn 


Đúng 16 giờ 48 phút, ngày 18 tháng 9 năm 
2023 (mùng 4 tháng 8 năm Quý mmão), đạo hữu 
Tâm Thường Định gợi điện cho tôi, nói rằng 
Ban biên tập của Hội đồng Hoằng Pháp ở Hải 
ngoại muốn làm “Kỷ yếu” về cuộc đời thầy Tuệ 
Sỹ, mong tôi viết gì đó về thây, và nhắc tôi: “Ôn 
Tuệ Sỹ không thích viết ca ngợi về Ôn, viết 
đơn giản chân chất bình dị thôi.” 


Tối, tôi ngối lặng lẽ viết 

` ` lại chương ký tức và ấn 

| tượng trong tôi đối với 
thây. Nhớ gì viết nấy. 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


1 

1: trở thành người học trò của thầy thông qua con đường phiên 
dịch Tam tạng từ năm 1989, lúc này tôi chỉ phụ tá Hòa thượng 
Đỗng Minh dịch luật. Ấn tượng đầu tiên trong cuộc đời tôi là năm 
2001, tôi tháp tùng Hòa thượng Đỗng Minh vào dự lễ húy ky của Ôn 
Trí Thủ tại chùa Quảng Hương Già-lam, Sài Gòn. Ngày chính thức 
tưởng niệm là mùng Một tháng Ba, nhưng Ôn Đỗng Minh thường vào 
trước một hai hôm để thăm hỏi các vị Hòa thượng, Tôn túc trong chùa. 
Vào một buổi sáng, tôi lên phòng thầy Tuệ Sỹ thăm, thầy đang làm việc, 
mon men lại gần thấy thầy đang tham chiếu một tác phẩm tiếng Pháp 
dày cộm khổ lớn trên tay. lôi thưa hỏi sách gì? Thầy nói đây là tác phẩm 
“Đại trí độ luận” (Le traité de la Grande Vertu de Sagesse de Nägãrjuna 
- Mahäprajñãparamita$astra) do Étienne Lamotte là Linh mục người 
Bỉ biên dịch và được ấn hành từ 1944. Tiếp theo những năm sau đó, 
cũng ngày ấy tôi tháp tùng Ôn Đỗng Minh vào Sài Gòn, như lệ cũ tôi 
đến phòng thây. Thầy hỏi tôi, ngoài đó đang làm gì. Tôi thưa, Ban phiên 
dịch đang dịch tạng Đại chánh và bộ tùng thư Ấn Thuận v.v... Thầy hỏi, 
ngoài Nha Trang có đào tạo tiếng Phạn không? “Dạ không” Thầy bảo 
không học Phạn ngữ biết gì mà dịch. Thầy tặng cho tôi bộ Phạn-Hòa 
đại từ điển (#ÈMIXÑ# #1) của Wogihara Unrai (34kJ§šZ£). Từ đó tôi 
mới hiểu, Phạn ngữ vô cùng quan trọng cho những dịch giả đeo đuổi 

con đường phiên dịch. 


Năm 2013, thầy an cư tại Diên Lâm, Diên Khánh, Khánh Hòa, tôi chứng 
kiến thầy nói tiếng Pháp với một anh Phật tử. Anh này là người Việt 
nhưng làm trong Đại sứ quán, biết nhiều ngôn ngữ, đến thăm thầy, thử 
trao đổi tiếng Pháp với thầy. Thầy kể về cuộc đời thầy bằng tiếng Pháp 
rất lưu loát. Về sau có dịp tôi hỏi thầy học tiếng Pháp từ lúc nào, thầy 
nói học lúc trẻ tại Sài Gòn. 


Năm 2015, trước mùa an cư, tôi và Nguyên An vào thăm thầy và “cung 
nghinh” thây ra Nha Trang an cư. Chúng tôi thu xếp hành trang giúp 


[72] 


PHẦN I: PHẬT HỌC 


thầy, gồm y phục, laptop... Thầy nhắc, nhớ bỏ bộ luật Căn bản thuyết 
nhất thiết hữu bộ tiếng Tây tạng vào đấy, ra đó làm việc. Mùa an cư 
năm ấy, tôi, Nguyên An, Nguyên Thịnh... dịch Xuất gia, An cư, Tùy ý 
(Tự tứ) bản Hán thuộc luật Căn bản thuyết nhất thiết hữu bộ; thầy Tuệ 
Sỹ đối chiếu văn bản Tây tạng, hiệu đính và chú giải. Phần “Xuất gia 
sự” bản Hán có 4 quyển, giữa quyển 3 và 4 mất một đoạn rất dài, chỉ 
trong bản Tây tạng đầy đủ, thầy Tuệ Sỹ đã dịch, bổ túc vào bản Việt ngữ 
cho hoàn bị. 


Cuối tháng Bảy Âm lịch năm 2022, thầy không khỏe phải nhập viện 
điều trị vài hôm. Tôi vào hầu bên thầy, thấy thầy nằm học tiếng Nhật, 
hoặc nghe đài tiếng Đức... 


Thời kỳ thầy mới về chùa Già-lam ở Sài Gòn, thầy kiến thiết thư viện, 
mở lớp dạy luật, giáo lý và cổ ngữ, sinh ngữ... Người học từ đông đến 
thưa dần, rồi giải tán, thầy cũng đi theo “một cuộc lữ”. 


S2 


Lúc tuổi hoa niên, chặng đường thế học của tôi dang đở, toán-Ìý yếu 
toàn diện. Nghĩ rằng, vào chùa những thứ đó chẳng cần chỉ, vui với câu 
kinh tiếng kệ sớm hôm là được. Nhưng tôi đã giật mình khi gặp thây, 
được thầy giảng cho nghe về kiến thức toán, lý, khoa học não... liên 
hệ đến giáo nghĩa uyên áo trong Tam tạng thánh giáo. Ngày nay trong 
giáo dục học đường của Phật giáo Việt Nam, kể cả hai tông phái lớn là 
Phật giáo Bắc tông và Nam tông, người am tường về tri kiến này gần 
như không có. 


Tôi nêu một vài điểm giáo lý mà thầy dạy cho tôi. Đơn cử, luận Câu- 
xá (lhJ E¿3ZJš{H.2rñ 1, T29n1558, p. 4b3) dẫn “Do tức lục thức thân, 
vô gián diệt vi ý (HRIIZS8W, ##£[lH]ÿ2ZšZÃ - sannam anantaraftam 
vijñanam yad dhi tan manah), nghĩa: “lIhức nào trong sáu thức, khi 
thành quá khứ vô gián, thức ấy chính là ý” Thầy giảng, khi chúng ta 


[73 | 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


nhìn một đóa hoa, ánh sáng mặt trời phản chiếu từ đóa hoa, đi thẳng 
vào mắt chúng ta, với tốc độ 300.000 km/s, cùng hàng tỷ hạt ánh sáng 
photon mỗi giây xuyên qua đồng tử người nhìn. Các hạt ấy đi vào võng 
mạc. Irong võng mạc, 100 triệu tế bào hình nón bắt đầu hoạt động. Các 
tế bào của võng mạc được cấu thành bởi vô số các phân tử. Các phân 
tử trong võng mạc tiếp tục truyền đến các nơron trong não dạng dòng 
điện truyền lan từ nơron này đến nơron khác. Các dòng điện không 
ngừng lưu chuyển trong các mạch nơron, khởi phát những luồng phân 
tử có nhiệm vụ truyền đi các tín hiệu và dòng điện nổ lép bép khắp nơi. 
Trong vòng vài phần nghìn giây hình ảnh đóa hoa được tái hiện trong 
não của chúng ta, cuối cùng chúng ta nhìn thấy nó. 


Hiện tượng “dòng điện nổ lép bép khắp nơi” chính là tín hiệu điện hóa 
học chuyển tải thông tin bởi nhiều nơron, trong Câu-xá lý giải “vô gián 
diệt” - diệt sinh không gián đoạn, khi cái trước chìm xuống mất thành 
quá khứ thì chính lúc ấy là “ý” hình thành, mà trong Duy thức gọi là 
mạt-na (manas) hay thức thứ 7, tức “cái tôi” đang thấy đóa hoa. 


Năm 2016, tôi ra chùa Linh Sơn, Vạn Giã (Khánh Hòa, Việt Nam) dự lễ 
Tự tứ và Vu-lan, nhân tiện tôi thỉnh thầy giảng cho tôi nghe về “Ihập 
huyền môn” (mười huyền môn) do nhà sư Pháp Tạng (643-712) lổ 
thứ ba của tông Hoa nghiêm thiết lập thời nhà Đường, tại Trung Hoa. 
Trong đó, huyền môn đầu tiên là “Đồng thời cụ túc tương ưng môn l| 
I2 E†HJÍ'J”. Nghĩa là nói về vạn vật đồng hiện hữu và hiện khởi. 
Tất cả đều hiện hữu không có sự phân biệt giữa quá khứ, hiện tại và vị 
lai... hợp nhất thành một thực thể, theo quan điểm viên dung. 


Thầy nói rằng, đây là giáo lý chứng minh nhân quả đồng thời, tuy nhiên 
người xưa nêu ra, nghiêng về lý nhiều hơn là sự. Bởi vì, một người đứng 
soi gương, xung quanh có nhiều tấm gương, chúng ta thấy tất cả hình 
của mình hiện trong các tấm gương cùng một lúc, song ánh sáng đi 
có trước có sau không thể đồng thời. Nhưng nếu chúng ta vay mượn 
thuyết cơ học lượng tử thì có thể chứng minh điều này, gọi là “liên đới 
lượng tử” là hiện tượng trong đó một cặp hạt nào đó có sự liên kết với 


[74] 


PHẦN I: PHẬT HỌC 


nhau về trạng thái lượng tử (vị trí, xung lượng, spin, ...). Nếu một hạt 
trong cặp này được xác định là có một trạng thái nhất định nào đó thì 
qua đó người ta có thể dự đoán trạng thái của hạt còn lại. Cơ học lượng 
tử đã trao cho không gian đặc tính tổng thể. Các khái niệm “ở đây” và 
“ở kia” trở nên vô nghĩa vì “ở đây” đồng nhất với “ở kia”. Các nhà vật 
lý gọi đó là tính “không tách được” Thuyết “liên đới lượng tử” hay còn 
gọi là “rối lượng tử”; “vướng víu lượng tử” (Quantum entanglement) 
là do nhà vật lý người Ireland là Bell (John Stewart Bell, 1928 - 1990) 
thiết lập, cho nên nó còn tên “bất đẳng thức Bell”. Và theo Phật học, nói 
nhân quả có đồng thời, tức một người vừa phát tâm Bồ-đề là nhân thì 
quả có ngay trong đó. Trong A-tỳ-đạt-ma Câu-xá luận (6, p. 33a22) đã 
chứng minh điều này, gọi là thủ quả (#8) và dữ quả (E4). Thủ quả 
là nhận quả, như một người nào đó vừa tạo nghiệp thì quả liền thành 
hình, nghiệp là nhân, bất cứ sát-na nào nghiệp vừa thành hình thì quả 
có ngay lúc ấy, gọi là thủ quả. Ihời gian có điều kiện cho ra quả, gọi là 
“dữ quả” (cùng có kết quả). Nghiệp và quả vẫn là đồng thời. Mặc dù, 
quả có sau, chờ điểu kiện chuyển biến nhưng nghiệp vừa tạo có quả 
ngay tức thì. Nếu học thuyết này áp dụng vào cuộc sống giáo dục, hay 
khảo sát các hiện tượng xã hội có thể giúp ích cho con người, như nhìn 
một ai đó đang sống với việc làm, hành động ra sao... sẽ dự đoán được 
tương lai của họ. 


Thây kể, thời gian thầy ở tù, thường nhờ Phật tử bên ngoài mua sách 
toán gửi vô cho thầy đọc và nghiên cứu. Thầy nói, càng lớn tuổi, có 
nhiều phương trình toán học cấp Đại học thầy quên dân không giải 
được. Về toán học đối với tôi thì “mù tăm” mà nghe thầy bàn về toán, 
nhắc tới từ “hàm sóng sụp đổ” khiến tôi phấn khích vô cùng. 


3 
“...Một cọng cỏ non yếu, cố vươn mình đón bắt ánh sáng cho lẽ sống, 
dưới sức nặng tàn bạo của khối đá vô tri lâm lì... Người viết đi theo 


định nghiệp của mình. Hay của cả dân tộc?... Từ đó cho đến nay, một, 


[75] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


hoặc nhiều thế hệ đã ra đi, biến mất trong bóng tối của đêm dài sinh tử; 
nhiều thế hệ mới ra đời. Phôi bào trong Như Lai tạng vẫn liên tục kết 
rồi rã, thành rồi hoại. Dòng tương tục vẫn tiếp nối không ngừng. Năm 
tháng vẫn như nụ cười trong mộng” 


Đó là lời tựa thầy viết năm Phật lịch 2543, trong bản kinh “Ihắng-man 
giảng luận” Tôi vẫn hiểu thây, thầy luôn nghĩ, dù xã hội đi đến chỗ tan 
nát và tuyệt vọng, giáo dục vẫn là niềm tin sau cùng còn sót lại. 

Mùng Chín tháng Tám năm Quí mão. 


Tâm Nhãn 


Thây và trò (Ảnh tác giả cung cấp) 


[76 ] 


SỰ QUAY LẠI CỦA BẬC KIÊN ĐẠO 
TỪ QUÁ KHỨ 


Thích Phổ Huân 


H“ Phật thời nào cũng cần gần gũi bậc Thánh Nhân liễu đạo. Ngày 
xưa thời Chánh Pháp chư vị đệ tử xuất gia, tại gia đại duyên, đại 
phước được chiêm ngưỡng hay nghe về Thế Tôn; nhờ vậy chư vị thành 
tựu dễ dàng pháp hành, chứng quả giải thoát thật mau. Nhưng thật ra 
đa số Tăng sĩ thời Chánh Pháp chỉ nghe Thế Tôn, chứ không dễ gặp 
được. Họ chỉ nghe loan tin giáo pháp và chứng kiến hành hoạt của chư 
Thánh đệ tử của Thế Tôn, cũng đủ niềm tin đi vào giải thoát. 


Ngày nay học Phật chỉ còn gọi là Phật học, như một phân khoa trường 
lớp. Trình độ tốt nghiệp có dự vào hạng hàn lâm viện quốc gia Phật 
Giáo, cũng chỉ sở hữu những tư tưởng kiến thức, văn ngôn của một con 
người mà thế gian đặt tên là học giả, trí thức. Học giả trí thức này chỉ 
hiểu biết Pháp Phật trong lòng thế gian, chứ không phải giác ngộ liễu 
đạo thế gian thông qua tam tướng Vô Thường, Khổ, Vô Ngã. 

Ngày nay muốn tìm bậc hành giả chân tu học Phật, không biết tìm ở 
đâu! Vài đất nước Phật Giáo có cơ sở tu hành hẳn hoi, có hoàn cảnh 


cộng trú chuyên tu, còn khó tìm bậc hành giả chứng đạo, thì làm sao các 


[77] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


nước khác, chỉ nặng truyền Phật 
pháp bằng sắc pháp hình trạng! 
Nhưng cũng không phải tuyệt 
vọng tìm cầu hành giả học Phật, 
vì sự giác ngộ liễu đạo không hạn 
cuộc nơi đâu, hay riêng tư cho 
một sắc dân nào. Người đã quyết 
tâm học Phật, học theo điều Phật 
dạy. Phật dạy làm sao, học theo 
chừng năm mươi phần trăm lời 
Ngài, cũng chắc chắn liễu đạo, gần 
với giải thoát. 


Phật dạy thế gian vô thường, tâm Ảnh: Dạ Thảo 
người bất định và các pháp không 

ngừng biến động, người nào hiểu và luôn ghi nhận vào tâm, thì đời 
sống sẽ ít dân sự dính mắc chấp thủ. Thế giới ngày nay khoa học kỹ 
thuật điện toán phát triển đến mức kinh hoàng. Từ đó các pháp bất tịnh 
lúc nào cũng có thể xảy ra với tất cả mọi người, không kể ở thị thành 
hay thôn quê hẻo lánh. Tuy nhiên về mặt chuyển tải thông tin hoằng 
truyền giáo pháp Như Lai ngay thời điểm này, lại có thể nói đây là nhân 
duyên thật tốt cho người học Phật. 


Người Phật tử nào kiên định chánh niệm, biết cầu tìm chân sư, thật tu 
thật học và thật hành đúng Chánh pháp, nhất định có thể tìm được từ 
phương tiện điện toán truyền tin này. Đó là mặt tích cực hướng thiện 
trong thế giới cực thịnh vật chất ngày nay. Ngoài ra như đã thưa, khó 
thể tìm được bậc hiển nhân đích thực chân tu, chuyên sống đời phạm 
hạnh giải thoát. 


Riêng mỗi bản thân người học Phật trong thế kỷ này, điều tối quan 
trọng là gìn giữ giới luật Phật dạy, làm nền tảng tu hành, từ đó mới 
tạm gọi có định. Người không trọn giới, sẽ khó phát sinh Chánh Định. 
Cũng có nghĩa không thể thiển định, hay thiển quán thành tựu. Vì 


[78 ] 


PHẦN I: PHẬT HỌC 


hành trì giới tịnh sẽ sinh hoan hỷ, tương ưng phù hợp các đức tánh 
thiện cao thượng, mà ngay cả thế gian phải quý mến ngợi khen. Kể cả 
cảm ứng được sự hộ trì của các vị phi nhân thiện thần. 


Có Chánh Định rồi thì trí huệ tự phát mà không cần phải gia công tìm 
kiếm yếu nghĩa lời kinh Phật dạy. Tuy nhiên người nào đời nay thông 
minh trí thức với kinh luận giải thoát, dù chưa thành tựu giới, điều này 
phải biết rằng chư vị cũng đã có Định rồi ở đời vừa qua. 


Trong vô số kiếp luân hồi, người học Phật cũng quay theo dòng sinh tử 
chập chùng không khác. Nhưng vì giới là nền tảng, nên khi chưa thành 
tựu giới thì vẫn còn lao đao, nghĩa là phải sanh trở lại vô số lần làm cư 
sĩ hay vô số lần tu sĩ mà vẫn chưa thấy đạo. 


Kinh xưa Phật kể, trong vô số đời sống của Ngài, thọ mạng sinh ra làm 
đủ hạng người giàu nghèo cho đến vương giả. Và một điều nhận ra, bất 
kể thọ sanh hạng nào, Ngài cũng là người xem trọng giới, giữ giới trong 
sạch. Cho đến làm loài bàng sanh, Bồ Tát vẫn là con vật cao thượng 
sống trong sạch với đồng loại của mình. Do vậy con đường học đạo 
hành đạo của Ngài, không có loay hoay, không trì trệ mà chỉ tiến dân 
đến Niết Bàn giải thoát. 


Từ đây ta hiểu, sự thông minh trí thức của người học Phật đời nay nói 
lên quả Định của chư vị. Chư vị phải có giới giải thoát trong đời quá 
khứ, mới phát được Định gần Chánh Pháp. Khi mức định vừa phải 
sinh ra huệ cũng vừa phải. Chỉ cần huệ vừa phải, sự tái sinh sẽ làm đẹp 
cho đời, và trong thời kỳ giáo pháp của Phật còn ở thế gian, bậc trí huệ 
này sẽ làm điểm son cho Phật Giáo. 


Hơn thế nữa, nếu trong đời quá khứ, thực hành Giới, Định thuần thục 
hơn, thì huệ sẽ thành tựu trong đời này. Hành giả đó sẽ đạt được niềm 
hoan hỷ của Thánh quả Dự Lưu, mà không cần phải khổ hạnh nỗ lực 
cho nhiều. Hành giả đã bắt đầu con đường vô sanh, khi chỉ vài lần sanh 
trở lại. 


[79] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


Thế thì đường học Phật quả thật dài thăm thắm, nếu chúng ta không 
nhìn thấy đâu là nền móng giới luật cho ngôi nhà vững chắc. Tìm kiếm 
hay thân cận được minh sư thì ta cũng phải tự mình thành tựu nền 
móng. Huống gì minh sư, bậc liễu đạo chân tu đời nay như cát dính 
trên tay. 


Nếu bình phẩm bậc minh sư hiền đức là thế nào, xin thưa rằng, trước 
hết vị đó phải phủ nhận ngay lời khen thưởng hay chỉ trích của thế 
gian. Các Ngài sẽ nói rằng, không có gì đáng nói với thân ngũ uẩn này, 
ngoài việc mượn nó làm phương tiện chứng quả Vô Sanh. Hơn nữa cái 
ngũ uẩn mà chư vị đang tu, chẳng có gì tự cao hãnh diện, bởi bao nhiêu 
năm hiện hữu, là bao nhiêu sự nhờ vả, giúp đỡ của người khác! Và cái 
tâm đang tu lại nương vào cái ngũ uẩn yếu mềm đó; như thế căn cứ vào 
đâu cho nó là thật mà khen, mà tán thán. 


Chư vị minh sư có đầy đủ lòng từ, có quá nhiều trí huệ, nhưng không 
bao giờ để tâm đến cái gì là từ, là huệ, nói chi phân biệt đúng sai, phải 
trái. Đời sống các vị minh sư mộc mạc đơn giản, nhưng tâm tư các Ngài 
rộng lớn sáng ngời, như trăng sáng đêm rằm. Ngôn từ các Ngài có thế 
nào, nhưng là pháp ngữ thật gần lời Phật dạy. Hành động các Ngài thì 
không một chút vội vã háo hức, với chánh niệm luôn luôn tỉnh giác. Nói 
gọn thì đời sống chư vị minh sư, không bao giờ để thế gian ảnh hưởng. 


Cho nên quốc gia Phật Giáo nào, hay kể cả các nước không Phật Giáo 
mà có chư vị minh sư hiện diện dù hình thức không phải tăng sĩ, điều 
đó là đại phước cho xứ sở đó. Bởi vì hoạt động của một quốc gia, một tổ 
chức nào, đều phải tôn trọng sự thật. Lấy sự thật làm châm ngôn chân 
lý, vị minh sư dưới hình tướng nào đó, sẽ điều hành cố vấn thuận theo 
lẽ thật, chánh trực của nhân đạo, thì tổ chức đất nước đó làm sao không 
thịnh vượng hùng cường. 


Trong hàng Tăng Già Phật Giáo nếu được các vị minh sư trưởng lão 
chứng minh cố vấn, thì không những tín đồ của bản xứ đó được ân 


phước chiêm ngưỡng học Phật rõ ràng, mà hết thảy chư Tăng Ni được 


[80 ] 


PHẦN I: PHẬT HỌC 


địp gần gũi, được nhắc nhở thế nào là quả vị chứng Thánh. Việc thật 
đễ hiểu bởi vì quý Ngài lấy thân vô ngã, nương vào vạn pháp vô thường 
mà hành đạo, như thế việc nào lại không hướng đến giải thoát. Các vị 
là hình bóng của hóa giải vấn đề, là sắc tướng vô trụ, là duyên khởi tạo 
thành sắc pháp cụ thể lời dạy của Thế Tôn. Cho nên người học Phật nào 
lại không ước ao một lần diện kiến các Ngài, nếu như tự thân chưa đi 
vào định của Chánh Định. 


Đất nước Việt Nam, sinh hoạt Phật Giáo từ lâu thăng trầm theo thế sự, 
cùng với sự phát triển vật chất rộn ràng ngày nay, nên hình ảnh chư vị 
hành giả học Phật chuyên tu khó thể tìm gặp. Tuy nhiên bậc thức giả trí 
thức sống đời nghiên tầm giáo lý giải thoát người ta có thể biết được. 
Chúng con, chúng tôi muốn nói đến Ngài Tuệ Sỹ bậc học tu, Phật học 
uyên thâm, sâu diệu, thiết tha sống chết với giáo lý và văn hóa Phật 
Giáo từ lâu. Được như Ngài xưa nay không dễ thấy; nói như thế, không 
phải hiện nay không có những vị đã và đang chuyên tâm cần tu cần học. 


Nhưng trường hợp Ngài Tuệ Sỹ phải nói xưa nay rất hiếm, với kiến 
thức Phật học uyên bác sâu rộng mà chỉ tự mình tìm học không qua 
trường lớp. Người như vậy quốc gia Phật Giáo nào lại không tự hào! 
Thế gian gọi đứa bé chưa học mà hiểu biết, là thần đồng. Lớn lên học ít 
hiểu nhiều gọi là thiên tài xuất chúng. Với đạo Phật không một vật gì tự 
nhiên xuất hiện, mà không có tông tích lịch sử. 


Những thần đồng hay thiên tài thế gian chính là nghiệp lực tiếp nối tích 
lũy từ nhiều đời trước. Như vậy một Tuệ Sỹ hay Lê Mạnh Thát, Phạm 
Công Thiện... của Việt Nam là những học giả trí thức không phải chỉ 
có đời này. Và Ngài Tuệ Sỹ với trí lực thậm thâm nhưng đời sống bình 
đị của một tu sĩ bình thường, đã không thể giấu che là một ẩn sĩ, một 
bậc thạc đức hành giả ở đời trước. 

Chỉ có bậc thạc đức hành giả mới trở lại thế gian, hiển hiện nghiệp sống 
lạ lùng kỳ tích. Và trí thức thông minh trác tuyệt đó, có phải chính là trí, 


là huệ, mới vượt bậc hơn người. Dù rằng sinh hoạt đời tu của Ngài chỉ 


[81 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


thể hiện là học giả, còn hành giả thì chỉ có Thầy mới rõ hơn ai. Nhưng 
nếu không phải từng là hành giả trong quá khứ kiếp thì làm sao một 
vóc dáng gầy gò nhỏ nhắn, lại có thể vượt qua bao chướng ngại từ hoàn 
cảnh đến thể lực sức khỏe của mình. 


Năm nay Ngài đã gần 80 tuổi; đã cực lực làm việc bằng tâm, trên tấm 
thân không thường mạnh, vậy mà lạ lùng tuổi hạc đã đạt đến thượng 
thọ. Nhưng ai thượng thọ rồi cũng mất, mà Ngài thì chắc sẽ khó quên, 
mỗi khi nhắc đến văn hóa tinh hoa Phật Giáo, với những triết lý thâm 
huyền siêu tuyệt. 


Chúng con chưa từng gặp Ngài, chỉ biết Ngài qua các tác phẩm dịch 
phẩm. Và để đọc hiểu sách Ngài lại không khác là chưa từng gặp! Nghĩa 
là chỉ có hâm mộ, thán phục kính lễ bậc trí thức Tăng nhân Phật Giáo 
đúng nghĩa. 


Chúng con không bao giờ dám nghĩ đặt bút viết hay bàn gì về Ngài; vì 
hiểu biết của chúng con chỉ là đệ tử của hàng đệ tử Ngài. Không biết 
nhân duyên thế nào, mà Hòa Thượng Thích Như Điển, Sư Thúc chúng 
con lại cho phép chúng con, viết bài đóng góp vào Kỷ Yếu kỷ niệm về 
Ngài. Chúng con rất hân hạnh, góp phần bày tỏ ít lời kính phục bậc 
Tăng nhân trí huệ, nhưng lại thẹn mình không đủ sức để dâng lên lời 
kính quý Ngài. Chỉ có một điều, những gì chúng con viết đến Ngài đều 
bằng tâm thành tâm kính. 


Cầu nguyện Ngài liễu sanh thoát tử, tùy duyên nhập thế tiếp tục con 
đường dài hoằng hóa đạo mầu. 
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
Thành kính lễ Thây. 
TK Thích Phổ Huân 


BI_— TRÍ - DŨNG VIÊN DUNG 


Thích Thánh Trí 


H“ bao thế hệ Tăng Ni Phật tử, các bậc cao nhân thạc đức, thiện 
hữu tri thức các giới trong và ngoài nước lâu nay hết lòng cung 
kính ngưỡng mộ chấp bút khá nhiều loạt bài tán dương, ca tụng công 
hạnh, đạo nghiệp của đức trưởng lão Hòa thượng thượng Tuệ hạ Sỹ 
được thể hiện qua nhiều khía cạnh khác nhau về các phương diện văn 
hóa, nghệ thuật, thi ca, tư tưởng Phật học. Dẫu vậy, thiết nghĩ tất cả 
những ngôn từ bút mực đó có bày tỏ sự cao quý đến mức độ tột cùng 
nào đi chăng nữa thì cũng không thể nào chuyển tải hết được tấm lòng, 
sự hi hiến vô cùng tận của bậc thông tuệ uyên bác hiếm hoi như ngài 
cho đạo Phật Việt Nam. Người viết bài này cũng không ngoại lệ nhưng 
cũng tạm mượn đôi dòng mộc mạc chân phương với tấc dạ tri ân vô 
hạn kính dâng lên bậc tôn Sư vĩ đại của Phật giáo VN thời cận, hiện 
đại. Sự hiện thân, đóng góp, tấm gương sáng ngời của tỉnh thần Bi, Trí, 
Dũng ở ngài luôn là ngọn đuốc soi đường cho hàng đệ tử Phật trên lộ 
trình tu tập, phụng sự nhân sinh. 


BI: thương cho tiền đồ Phật pháp, sự tồn vong của Giáo hội truyền thừa 
từ chư Tổ bao đời nay và các thế hệ học Phật hậu lai mà ngày đêm ngài 
miệt mài trong sự trước tác, dịch thuật Thánh điển bất kể tuổi cao sức 


[83 |] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


HT Thích Tuệ Sỹ và các học trò tại Thị Ngạn Am, Bảo Lộc (Ảnh: FB Tâm Nhãn) 


yếu, thân tứ đại mỏng manh khô gầy, bệnh tình nguy kịch. Không thụ 
hưởng sự an nhàn, tham vọng cho riêng bản thân, ngài tận tâm tận lực 
vun bồi lý tưởng giác ngộ giúp thế hệ Tăng Ni kế thừa tiếp nhận di sản 
bất tuyệt của nền giáo pháp vô giá. Sinh ra và lớn lên trong các thời kỳ 
chiến tranh ý thức hệ, bom đạn, tâm thức con người dễ dàng trôi chảy 
theo vòng xoáy của nhịp cầu tranh chấp đố ky thù hận, gieo rắc tai họa 
cho muôn người muôn loài. Nhưng phúc lạc cho nhân loại, dòng suối 
từ bi thanh lương mát mẻ từ nguồn Pháp Phật đã che chở, bảo bọc, nuôi 
dưỡng bao tâm hồn cao thượng, trong sáng, ý chí mãnh liệt, xuất trần 
để từ đó lần lượt xuất hiện các bậc cao Tăng thạc đức làm rường cột cho 
Phật giáo từ bao đời nay. Thừa hưởng tỉnh hoa lý tưởng giác ngộ giải 
thoát của đức Thế Tôn, trái tim ngài ôm trọn bầu trời Phật Pháp, tấm 
thân mỏng manh ốm yếu đó chứa đựng tình thương vô bờ bến đối với 
Tăng tín đồ Phật giáo nói riêng, thế giới loài người nói chung. Trong thư 
gửi các tăng sinh Thừa Thiên- Huế, ngài bày tỏ: “Thế hệ của thấy, những 
thanh niên trang lúa được nuôi dưỡng để dựa vào chiến trường của cuộc 


[84] 


PHẦN I: PHẬT HỌC 


chiến tranh ý thức hệ, được giáo dục để biết hận thù giai cấp. Nhưng may 
thay, dòng suối Từ vẫn âm thâm tuôn chảy, để xoa dịu những đau thương 
mất mát; để hàn gắn những đổ vỡ điêu tàn của dân tộc.” 

TRÍ: tuy không tham dự theo học các chương trình đào tạo trường 
lớp chính quy nhưng với khả năng tự học, túc duyên sẵn có, ngài tỉnh 
thông hầu hết các bộ môn ở học đường và thông thạo nhiều sinh, cổ 
ngữ. Chưa từng rời quê hương Việt Nam, ấy vậy mà các nền triết học, sử 
học, đạo học đông-tây kim-cổ, những điển tích rất xưa, những truyền 
thống của các dân tộc trên thế giới ngài đều thấu hiểu tường tận, thấy 
biết sâu xa từng vấn đề lớn nhỏ dường như ít ai nghĩ đến. Các chủ ng- 
hĩa học thuyết, văn hóa, văn minh, học thuật cho dẫu hay đến mấy đi 
nữa nhưng vẫn còn quẩn quanh trong thế giới hiện tượng phân biệt, 
ngã-pháp nhị chấp ràng buộc, vẫn trôi lăn trong vòng luân hồi sinh tử 
khổ đau nên hành trình cuộc đời của ngài được chọn lựa là Phật Pháp 
và từng hơi thở của ngài gắn liền, trải dài theo từng trang Kinh trong 
Tam Tạng Thánh điển. Có lần ngài kể về một du học sinh Việt Nam đi 
học Nhật bản, là con trai của người bạn thân. Cậu sinh viên này đang 
theo học ngành tiến sĩ điện tử, sự nghiệp tương lai rạng rỡ trước mắt 
nhưng cậu này đã chuyển sang học Phật học khi được khám phá, tiếp 
cận nền giáo lý giác ngộ uyên thâm tại một thư viện nơi cậu đang học. 
Do vậy, bằng mọi phương tiện trong quá trình hoằng hóa, lúc nào và 
bao giờ ngài cũng gửi gắm đến các thế hệ học Phật di sản Tuệ giác vô 
giá của tạng Pháp Phật như tinh thần Kinh Bát Đại Nhân Giác: “An bần 


^ » 


thủ đạo, duy tuệ thị nghiệp”. 


DŨNG: vì danh vọng, quyền tư lợi, tư hữu mà nhiều cá nhân, gia đình, 
đoàn thể, xã hội, đảng phái, quốc gia, nhân danh tổ chức tôn giáo..., 
con người có thể đánh đổi những giá trị, phẩm chất tỉnh thần cao quý 
từ bên trong mình rồi trở thành nô lệ, nạn nhân, tội đồ, tội lỗi, yếu kém, 
thấp hèn. Chư vị Thiền sư các thời cực thịnh của Phật giáo Lý, Trần đã 
từ khước những quyển lợi, bổng lộc sau những đóng góp to lớn cho đại 
cuộc để quay về nơi chốn tĩnh mịch mà tu hành, gìn giữ tố chất trượng 
phu cho đời sau noi theo. Cũng trong bức thư trên, ngài viết: “Nhưng 


[85 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


sống hay chết, vinh hay nhục, không làm dao động tâm tư của những ai 
biết sống và chết xứng đáng với phẩm cách của con người, không hổ thẹn 
với phẩm hạnh cao quý của bậc xuất gia.” Những khó khăn chướng 
ngại của hoàn cảnh bên ngoài còn có cách để giải quyết trong khi sự 
vô minh tham chấp bên trong mới thật sự là vấn đề nan giải của tất cả 
những ai là con người hiện hữu trên hành tinh này. Đối mặt với những 
bức ngặt khủng hoảng đen tối nhất của thể chế cường quyền mà ngài 
không khuất phục trước những bất công đe dọa; cái chết không còn có 
nghĩa lý gì đối với ngài thì những thứ còn lại là danh xưng huyễn mộng, 
là tốt xấu khen chê... làm sao ngự trị, cám dỗ được ngài. Tinh thần vô 
úy uy dũng đó đã nuôi dưỡng chí nguyện tu hành, tiếp nối Tổ nghiệp, 
ý chí lợi tha mãnh liệt nơi ngài mà đa phần ai cũng sẵn sàng bước sang 
thuyền bên kia để được thuận buồm xuôi gió, sung túc mọi mặt. 


Phật Pháp bao la rộng mở, duy có những người hữu duyên hữu phước 
mới bước vào con đường tu tập. Sự hiện thân quý giá sáng ngời giữa 
cõi đời như Hòa Thượng Tuệ Sỹ đâu phải ai cũng đồng lòng tôn xưng, 
trân kính, quy hướng; chỉ có những tâm hồn cao thượng, những hành 
giả sống với giá trị biết ơn mới cảm nhận được sự mầu nhiệm đó. Điều 
này hiển nhiên là vậy trong thế giới tương quan tục đế này. Đệ tử Phật 
muốn đền báo ân Phật thì phải đem lời Phật dạy áp dụng vào đời sống 
tu tập để lợi mình lợi người. Ai là người mang ơn, thọ ơn, quý mến ngài 
Hòa thượng Tuệ Sỹ thì nên nỗ lực hoằng truyền Chánh Pháp, phát huy 
lan tỏa những tác phẩm, dịch phẩm của ngài và học theo hạnh Đại Bi, 
Đại Trí, Đại Dũng từ ngài hầu góp phần cho ngôi nhà Phật Pháp được 
trường cữu, hưng long, sáng mãi ở thế gian. 


Tu Viện Bồ Đề, ngày 11 tháng 10/2023 


KÍNH LỄ ÔN TUỆ SỸ 
TKN Giác Anh 


(bài viết dâng Ôn Tuệ Sỹ 
của TKN Giác Anh, Chùa Pháp Bảo, Sydney) 


Kính lễ Ôn Tuệ Sỹ, 


H:" Ôn, con là Tỳ kheo Ni Giác Anh từ thành phố Sydney nam 
bán cầu. Con đốt đèn, thắp hương cúng Tam Bảo, cầu nguyện 
Ôn được khoẻ mạnh, để còn đủ thời gian Ôn đọc được hết tập Kỷ Yếu 
này, do Chư Tôn Đức Tăng Ni và tứ chúng đệ tử gần xa viết tưởng niệm 
và tri ân công hạnh của Ôn. Công hạnh của Ôn đối với Phật Giáo Việt 
Nam nói chung và Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất nói riêng lớn quá, 
đứng trước tình hình sức khoẻ không tốt của Ôn, vị nào cũng lo lắng 
và cầu nguyện cho Ôn. 


Bạch Ôn, con là một trong những đệ tử của HT Bổn Sư chúng con. Sư 
Phụ chúng con pháp hiệu là HT Thích Bảo Lạc, Phương Trượng Chùa 
Pháp Bảo, Sydney Úc châu. Bào đệ của Sư Phụ chúng con là HT Thích 
Như Điển, Phương Trượng Chùa Viên Giác, Hannover Đức quốc. Từ 
mối thâm duyên ấy nên chúng con vẫn gọi HT Như Điển là Sư Thúc. 
Cách đây hai hôm Sư Thúc Như Điển chúng con viết email bảo rằng: 


[87 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


“Ban Biên Tập của Ban Báo Chí HĐHP muốn làm một Kỷ Yếu tri ân đến 
HT Tuệ Sỹ, vì sức khoẻ của HT Tuệ Sỹ yếu lắm, chắc không còn bao lâu 
nữa. Vậy kính nhờ Hoà Thượng, TT Phổ Huân và Sư Cô Giác Anh, nếu 
được thì mỗi vị viết cho một bài để đăng Kỷ yếu thì rất có ý nghĩa. Thời 
gian cẩn trong vòng 1 đến 2 tuần lễ...” Đọc xong email mà tâm bỗng 
chốc xốn xang, vì biết rằng một ngôi sao sáng của Phật Giáo Việt Nam 
đang dần di chuyển sang hướng khác. Đứng từ địa cầu này, chúng con 
sắp không còn thấy ngôi sao đó nữa... Ngôi sao đó sắp đi rồi... 


Bạch Ôn, thân phụ chúng con là cư sĩ Quảng Hạo, trước năm 1975, 
Ông vẫn còn tu, và là một trong những huynh đệ chúng Huệ Năng 
Phật học viện Huệ Nghiêm thời bấy giờ. Trong thời kỳ khó khăn đó, 
có khoảng thời gian quý tôn đức học Tăng chúng Huệ Năng ra lập lưu 
học xá Huyền Trang, đường Lạc Long Quân, quận Tân Bình Sài Gòn 
bây giờ. Những vị lập lưu học xá Huyền Trang thời đó có Sư Phụ chúng 
con, HT Như Tín, thân phụ chúng con cư sĩ Quảng Hạo, vài vị tôn đức 
nữa và quý Phật tử hỷ cúng. 


Mỗi lần nhắc về Ôn thì Ba con thường gục gặc đầu, rồi chắt chắt lưỡi, ra 
chiều rất ngưỡng phục và nói: “Thầy Tuệ Sỹ là vị Thầy tuyệt vời!” Năm 
nay con 47 tuổi. Từ hồi con còn nhỏ, tức cũng đã 40 năm về trước rồi, 
nghe Ba nói Ôn tuyệt vời, thì biết Ôn tuyệt vời, chứ có biết thêm gì đâu. 
Nhưng chữ “tuyệt vời” gắn liển với Ôn Tuệ Sỹ theo năm tháng chúng 
con lớn lên, rồi xuất gia, rồi tu học và hành đạo nơi miệt dưới này. 


Bạch Ôn, cuộc đời của Ôn, hành trạng của Ôn và di bảo của Ôn để lại 
cho nền văn hóa Phật Giáo Việt Nam không bút mực nào tả hết được. 
Nhắc đến Ôn là nhắc đến hàng loạt những danh xưng và tất cả đều 
xứng danh với danh xưng ấy. 


Trong bài viết “Dụ ngôn của Thầy” Thầy Tâm Nhãn kể lại những câu 
chuyện dụ ngôn của Ôn, những câu chuyện đó thật thâm thúy, qua đó 
chúng con được biết, sự nhận xét của một bậc trí về tình hình Phật Giáo 
Việt Nam hiện nay. Những dụ ngôn đó hay ghê lắm, con xin không 


[ 88 | 


PHẦN I: PHẬT HỌC 


copy lại nơi đây, Thầy Tâm Nhãn kể lại tuy ngắn thôi nhưng hay quá, 
thưa Ôn. Con chỉ chấn động nhất, là lúc mở để, Thầy Tâm Nhãn viết 
rằng “kỷ niệm tình thầy trò (với Ôn) thì bàng bạc, điễu đáng kể là kho 
kiến thúc của Thầy: Phật điển, vật lý, khoa học, tâm lý học v.v... trà Ôn 
truyễn dạy, nhưng chẳng học trò nào có thể lãnh hội hết”. 


Mô Phật, Ôn ơi, sao trên đời lại có một con người mà kiến thức, kiến 
văn, tầm nhìn... của vị ấy sâu rộng, cao xa đến nỗi mà không một học 
trò nào theo kịp vậy Ôn. Bây giờ, ngẫm nghĩ lại, nếu không có Ôn Tuệ 
Sỹ bằng xương bằng thịt thật, thì cứ tưởng trên đời này, làm gì có một 
con người nào kỳ vỹ như vậy được. 


Ôn là một Thiển sư mà trong mắt Triết gia Phạm Công Thiện từng nói 
rằng “Dù trong cảnh tù ngục đói khổ trăm điêu, thiển sư thiên tài Tuệ 
Sỹ vẫn bất khuất, và hùng khí vẫn ngùn ngụt cao ngất, như đỉnh Trường 
Sơn, mà nhà thở Tuệ Sỹ vẫn trọn đời ngưỡng vọng yêu thương trên những 
con đường oanh liệt, khai mở cho Sử Tính quê hương được vượt thoát ra 
ngoài chế độ hoang phế tàn tạ..." 


Ôn là một thi sĩ đại tài mà những nhà văn nhà thơ như Bùi Giáng, Tâm 
Nhiên, Vĩnh Hảo, Nguyễn Mộng Giác... đều ca ngợi thơ của Ôn tưởng 
chừng như khó có một thi sĩ Phật Giáo thứ hai trong thời đại này bắt 
kịp. Ôn biết không, bài thơ Cúng Dường của Ôn viết trong tù, vừa đăng 
báo hải ngoại, còn nóng hổi, những văn bút chưa kịp tán thán ca ngợi, 
thì đã có rất nhiều Tăng Ni nghe qua là chấn động và nhập tâm liền, 
thưa Ôn. Tuổi trẻ chúng con cạn cợt, đâu có mặn mòi với thơ, vậy mà 
con cũng thuộc nằm lòng. 


Cúng Dường 


Phụng thử ngục tù phạn 
Cúng dường Tối Thắng Tôn 
Thế gian trường huyết hận 


[89] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


Bình bát lệ vô ngôn. 
Chú Huỳnh Kim Quang dịch nghĩa: 


Dâng chén cơm tù này 
Cúng dường lên đức Thế Tôn Tối Thắng 
Nghĩ đến thế gian máu lửa hận thù triển miên 


Nên vừa bưng chén cơm mà nghẹn ngào đẫm lệ. 


Bài thơ chấn động cả tâm can! Ôn ở trong tù, có khác gì tất cả chúng 
sanh cũng đang đau khổ trong ngục tù sinh tử, thưa Ôn? 


Nói về ngôn ngữ, Ôn Tuệ Sỹ là một nhà đại ngôn ngữ. Hán ngữ của 
Ôn làu thông như tiếng Việt. Phạn ngữ, Pali ngữ, Tây Tạng ngữ, Pháp 
ngữ, Đức ngữ, Nhật ngữ và tất nhiên phải có Anh ngữ, đối với Ôn, tất 
cả những ngôn ngữ đó trở thành phương tiện, giúp Ôn dễ dàng dịch 
Kinh, viết Luận và hoàn tất công trình chuyển ngữ Thanh Văn Tạng từ 
Hán Ngữ sang Việt ngữ. Công trình này là công trình trên ngàn năm 
nay, Phật Giáo Việt Nam chúng ta mới có được, bạch Ôn. Công trình 
này được hoàn tất, đều nhờ vào bi nguyện độ sanh của Ôn. 


Ôn là một nghệ sĩ tài hoa, đàn piano, đàn violin, đàn guitar... những 
nhạc cụ này không phải ai cũng có nhân duyên để nghe, để thưởng 
thức, huống gì nói đến tự mình chơi. Vậy mà Ôn điêu luyện nhiều nhạc 
cụ khác nhau. 


Nhưng trên hết, điều kỳ diệu về cuộc đời Ôn là sự bi tráng, uy dũng, 
bất khuất trước ngàn giông tố. Trước biến cố 1975, hoàn cảnh đất nước 
chiến tranh, các chùa viện Phật Giáo cũng theo vận nước mà thiếu thốn 
khó khăn, vậy mà Ôn Tuệ Sỹ, bậc Thầy vô sư trí, đã vang danh là một 
triết gia Phật Giáo lỗi lạc, một Giáo sư Đại học, một thi nhân, một thiền 
gia... Khó có vị nào hiểu về Thiển nhiều hơn Ôn tại Việt Nam lúc bấy 
giờ... Sau năm 1975, với hơn 20 năm thời gian, Ôn đi làm rẫy, Ôn bị 
bắt đưa đi cải tạo và ngồi tù... nhưng những công trình của Ôn để lại, 


[90 ] 


PHẦN I: PHẬT HỌC 


nhiều người khác làm trong nhiều đời 
cũng chưa chắc đã làm xong. Sự kỳ vỹ 
và kỳ diệu là ở “thời gian” Bạch Ôn... 
thời gian đâu mà Ôn để lại nhiều bảo 
vật vậy, Ôn ơi. 


Chú Nguyên Đạo Văn Công Tuấn viết: 
“Trên đời này, nếu chỉ được phép nhắc 
đến tên một nhà Văn hóa Phật giáo Việt 
Nam thì tên người ấy chắc chắn phải là 
Tuệ Sỹ; nếu chỉ được phép viết về một 
người của thế kỷ này thì nên viết về Tuệ 
Sỹ; nếu tôi chỉ phải nêu tên một người 
bằng tất cả niềm cảm phục và kính trọng thì tôi sẽ nêu tên Thầy Tuệ Sỹ”. 


Sư Thúc Như Điển chúng con viết về Ôn như vầy “..Còn Thẩy Tuệ Sỹ 
với tình hạc xương mai; nhưng tư tiởng của Thầy thì cao hơn núi Thái 
và vững hơn bàn thạch, sáng giá hơn kim cương, dấu cho Thầy có sống ở 
dưới bất cứ hoàn cảnh nào. Những bộ kinh như: Trường A Hàm, Trung 
A Hàm, Tạp A Hàm, Tăng Nhất A Hàm, Duy Ma Cật Sở Thuyết v.v... 
là những tài liệu, dịch phẩm có giá trị muôn đời về sau nây cho Phật 
giáo cũng như cho Dân Tộc.” 


Bạch Ôn, nhiều năm trước Ôn có viết bài tưởng niệm về HT Mật Hiển, 
có đoạn Ôn viết về “Cổ thụ trong rừng Thiển. Đoạn đó Ôn viết hay 
quá Ôn à. Bây giờ nếu có ai viết tưởng niệm Ôn Tuệ Sỹ, thì chắc chắn 
Ôn cũng chính là một bậc cổ thụ của rừng Thiển Việt Nam thời gian 
sau Đức Phật 25 thế kỷ này. Và không ai viết về cổ thụ thâm sâu, ý 
vị hơn Ôn: 


“Rừng già, vì trong đó có cổ thụ. Cây cao, bóng cả sửng sững giữa trời. 
Từ những tâm non mong anh, tôi chen chúc với cỏ dại, lau lách; năm 
tháng chống chất bởi nắng, gió, nhiều khi giông bão. Những cây cối thuộc 
chứng loại thấp hèn bị đào thải dân, những cây đồng loại nhưng non yếu 


[91] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


cũng lần hồi bị đào thải. Còn lại một mình trở vơ, đứng thẳng, vươn ngọn 
lên cao. 


Khu rừng ấy, thoạt đầu tiên chỉ là đám cỏ đại, chỉ đủ chỗ cho tắn rết bò 
trườn. Rừng không phải càng lúc càng bành trướng rộng theo chiêu ngang 
đọc. Rừng lớn lên theo tâm vóc của các cây rừng cứng cõi chống lại sức tàn 
phá của khí hậu, của mưa lũ, cho đến con người. Cho đến lúc, từ những 
phương rất xa mà có thể trông thấy tàn ngọn của một cây cao. Rừng già, 
nhưng không cằn cỗi, thưa thớt. Cây cao không tiếp sức, cũng không vun 
bồi, và cũng không cẩn che chở cho những cây non yếu. Những gì non yếu 
đã bị gãy đổ, còn lại những gì cứng mạnh, tự mình vươn dậy để trưởng 
thành những đám cây cơn dưới bóng cây già. Bấy giờ, rừng không còn là 
đám cỏ dại, không còn là tập hợp của những cụm cây con, lùm cây thấp. 
Rừng già, và rối là rừng thiêng, là một cõi oai hùng cho sư tử, hay hổ báo; 
đôi khi còn là chỗ cho các thần linh, thiện cũng có mà ác cũng có. Dù thiện 
hay ác, trong từng thời điểm nhất định, nơi đó là trú xứ của các Tiên 
nhân, là chốn hành Đạo của những bậc xuất thế, từ chốn thâm u làm ánh 
sáng sơi đường cho sinh loại sinh tôn và tiến hóa, soi vào tận những nơi 
tối tăm, hiếm ác mà mặt trời rực rỡ kia không thể soi đến. 


Thế nhưng, rửng già, rừng thiêng luôn luôn cũng là hình ảnh đáng kinh sợ 
cho loài người mà tâm tư vốn thấp kém, bị trùm kín trong ưóc muốn thấp 
hèn, bị trói buộc, bưng kín bởi cái thấy, cái nghe thiến cận. Bóng Người 
thấp thoáng đỉnh cao; nhưng, tây dày phủ kín, biết âu mà tìm.” 


Ôn Tuệ Sỹ là như vậy đó, tâm Ôn cao vút, trí Ôn sáng ngời. Dù mây dày 
phủ kín, nhưng 80 năm qua Phật Giáo Việt Nam đã quá may mắn vẫn 
có Ôn. Sau này Ôn đi rồi, biết đâu mà tìm một ngôi sao thứ hai, một cổ 
thụ thứ hai giống như vậy nữa. 
Ôn còn nhớ 9 câu thơ Ôn viết tiễn Ni sư Trí Hải không? 

Cánh chim đã vượt qua vũng lây sinh tử 


Bóng nắng tọi lên dòng huyễn hóa 


[22] 


PHẦN I: PHẬT HỌC 


Thân theo tro tàn bay 

Hoa trắng vỡ trên đại dương sóng cả 

Sao trời chợt tắt giữa lòng tay 

Sương còn đọng trên đấu cây lá 

Đến tôi đi nước lửng vơi đầy 

Heo hút bờ hoang ảnh giả 

Người sống tổi mòn trong nhớ tiếc không khuây. 


(Quảng Hương Già Lam Phật lịch 2547 Quý Mùi, tháng 11, 15 - Tuệ Sỹ) 


Dạ vâng, thưa Ôn, mai kia Ôn về với chốn cũ của Ôn. Mai kia khi Ôn 
về với cõi Vô Sanh, thì tất cả chúng con ở lại sẽ nhớ tiếc không khuây. 
Sẽ nhớ về Ôn với niềm hãnh diện về một nhân vật Phật Giáo Việt Nam 
thời hiện đại. Chúng con sẽ hãnh diện về Ôn, sẽ thắp hương bạch Phật, 
thưa với Phật rằng, sau Đức Phật ra đời hơn 25 thế kỷ, có một vị đệ tử 
Phật, mang hình hài Tăng già Phật Giáo Việt Nam, là viên ngọc báu 
mang tên Tuệ Sỹ, một bậc kỳ tài siêu suất. 


Ôn Tuệ Sỹ cho chúng con niểm tin Bồ Tát Phổ Hiển là có thật. Nhiều 
hạnh nguyện viên mãn trong một con người là có thật. Bồ tát Phổ Hiền 
mang tên đại hạnh vì Ngài có 10 đức hạnh vẹn toàn cùng một lúc. Ôn 
Tuệ Sỹ là ngôi sao sáng, là viên ngọc quý, là đại hùng, đại hạnh, là có 
thật. Vì trong con người Ôn, có quá nhiều điều tuyệt vời cùng một 
lúc. Ôn ơi. 


Chúng con thành kính đảnh lễ Ôn. 


Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát 
Thiến Lâm Pháp Bảo, vùng Wallacia, Sydney. 
TKN Giác Anh 


Chân dung Thây trên canvas của họa sĩ Đỉnh Trường Chỉnh 


[24] 


VƯỜN THIÊN TRÍ TUỆ VÀ ĐÂNG TRÀ 


Bùi Chí Trung 


H" duyên sơ ngộ với Thầy vào đầu mùa Đông 2019 ở chùa Đức 
Lâm, Nagoya khi Thầy qua Nhật lần đầu tiên. Đã được biết nhau 
từ trước, từ khi biên tập tập thơ “Ihơ và Đđ của Nguyễn Đức Sơn được 
Thầy viết cho lời tựa giới thiệu, nên tuy mới gặp nhưng mà thấy thân 
thiết như đã biết nhau từ trước. Dạ Thảo cũng bay từ Mỹ qua ăn Tết Tây 
2020 cùng nhau. Chùa Đức Lâm năm đó nhộn nhịp, nhiều tăng ni và 
Phật tử người Việt đến viếng thăm Thầy, thăm lẫn nhau, đâu đâu cũng 
nghe tiếng Việt râm ran trong khuôn viên ngôi chùa Nhật Bản này. 


Có khi rảnh rỗi, Thầy dạo đàn ở phòng ăn chung là một không khí ấm 
áp thật hạnh phúc lan tỏa rộng, ai đi ngang qua cũng đều dừng chân 
lại trân trọng lắng nghe không kể Nhật hay Việt. Những giây phút đó 
thật là thân thiết, thật là tình cảm, và tôi cũng cảm thấy rằng Thầy cũng 
đang cố quên những công việc bể bộn hằng ngày, để hòa mình vào 
hoàn cảnh thực tế chung quanh, hòa đồng với môi trường đang có. 


Đêm giao thừa Tết Tây 2020, Thầy tham dự nhiều nghi lễ Phật giáo đón 
Tết của Tông Tào Động #fl|Zš ở chùa Đức Lâm và cùng chung vui với 


mọi người. Tôi thấy Thầy hơi mệt vì cuộc lễ quá dài, nhưng Tết đó rất 


[95 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


Lá vàng lá đỏ còn nhiễu trong khuôn viên Đức Lâm Tự đãu mrùa Đông 2019 


nhiều Phật tử người Việt Nam được hạnh duyên là được cả hai Thây, 
Thầy trụ trì chùa Đức Lâm và Thầy Tuệ Sỹ làm lễ tạ ơn Phật ban phước 


đón năm mới. 


Sau đó hơn một tuần chúng tôi tiễn Thầy về nước ăn Tết ta, Thầy đi 
xong thì Dạ Thảo cũng trở về Mỹ, và tôi thì ăn Tết ta một mình xứ người 
như nhiều năm qua. 


Sau Tết ta 2020 Thầy trở lại Nagoya lần thứ hai. Tháng Hai ở Nhật là 
giữa mùa đông, cỏ cây trơ cành trụi lá. Khu rừng cạnh nhà cũng thế, chỉ 
còn mấy cây tùng hay những loại cây lá sáp chiếu sáng là vẫn giữ màu 


xanh mà thôi. 


Có hôm đi dạo trong rừng đem theo ít trà nóng, đi một chút thì nghỉ sợ 
Thầy đau chân, nghỉ rồi lại đi. Trời tuy lạnh nhưng có chút trà ấm vào 
thì khỏe lại ngay. 


[% ] 


PHẦN I: PHẬT HỌC 


Nhìn cảnh rừng mùa Đông nghĩ đến cái ấm áp tươi trẻ rực rỡ mùa 
Xuân sắp tới. Nhớ đến câu chữ Hán “Đông lai Xuân bất viễn (3K? 
38 Mùa Đông đến là mùa Xuân cũng không còn xa), nghĩ rằng Thầy 
cũng sẽ mau bình phục trở lại cuộc sống thường ngày. “Tâm cảnh tương 
trì, nhìn cảnh xác xơ mà tâm ta thanh tịnh thì chẳng thấy gì buồn. 


Cuối tháng Hai đưa Thầy đi thăm vườn hoa mai (mơ) ở Nagoya. Hoa 
mai là một trong những loại hoa nở báo hiệu mùa Xuân sắp đến ở Nhật 
Bản. Gần những nơi Thầy tạm trú; giữa tháng Ba là những hàng cây 
mộc liên hoa nở trắng và nhiều loài hoa màu vàng màu đỏ khác hai bên 
đường xung quanh chùa Đức Lâm; đầu tháng Tư là hoa anh đào như 
những tầng mây trắng đượm chút hồng nhạt ở Thành phố Saitama; và 
sau đó là bao nhiêu hoa đủ thứ đủ màu, lớn nhỏ, cao thấp; và lá xanh 
đâm chổi nảy lộc, thoáng một vài tuần là đất trời đổi thay; thành phố 
từ màu xám xịt đã trở thành màu xanh bình yên, hớn hở, màu xanh 
với những sắc màu hy vọng, như hy vọng cho sức khoẻ bệnh trạng của 
Thầy mau được cải thiện. Mùa Xuân ở Nhật là mùa trăm hoa đua nở, 
mùa Xuân năm 2020 sức khỏe Thầy càng ngày càng hồi phục. Thầy thì 
vui và chúng tôi cũng rất mừng. 


Những ngày Thầy ở Nhật, tôi có may mắn được hầu chuyện nhiều lần. 
Trong các câu chuyện lung tung nhắc lại thời 'trẻ trung” của Thầy trước 
75, cũng là những chuyện thời “niên thiếu của tôi hồi đó, đôi khi phát 
hiện ra một vài sự trùng hợp nào đó thì phá lên cười, cùng lần tìm về 
vết dấu cũ ngày xưa. Nghe tiếng Thầy đã lâu nhưng nay mới được dịp 
hạnh ngộ, tuy là Thầy đang hơi yếu nhưng đối với tôi đây là một cơ 
duyên hy hữu, một may mắn một hạnh phúc cho những ngày sắp vào 
tuổi buổi chiều của đời người. 


Trong các chuyến đi dạo ở khu rừng cạnh nhà, hay đi viếng đền chùa 
gần xa, Thầy vừa đi vừa nghỉ vì đôi chân hơi yếu, nhưng những mẩu đối 
thoại tìm hiểu về văn hoá tập quán xã hội Nhật Bản luôn được đặt ra, 
và tôi nhiều khi cũng rất thú vị được nghe những kiến thức, lý luận về 
Phật học rất mới mẻ đối với tôi từ Thây. 


[97 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


Có lần bàn đến thơ của Thầy thì Thầy Hạnh Viên đưa ra ý kiến là đã 
đến lúc nên phát hành tập thơ “Thiên Lý Độc Hành vì thấy khả năng 
thiết kế, trình bày sách của Dạ Thảo rất tuyệt, tính nghệ thuật cao, sách 
phát hành rất được trân trọng. Chúng tôi cố gắng làm nhanh, giống 
như nhóm cộng tác biên soạn tập “Ihơ và Đá; bản dịch thơ tiếng Anh 
do Nguyễn Phước Nguyên đảm nhiệm, còn tôi nhận phần phiên ra 
chữ Nôm, dịch ra thơ tiếng Nhật và biên tập toàn thể; lần này có thêm 
nhà thơ Pháp là bạn của Thầy, bà Dominique de Miscault dịch ra thơ 
tiếng Pháp, thầy Hạnh Viên viết lời bạt “Nối gót Thiên Lý Độc Hành 
cũng được dịch ra ba ngôn ngữ; phát hành ở Mỹ cuối năm 2020, sau đó 
Hương Tích tái phát hành ở Việt Nam năm 2021. 


Chưa hết, trong những ngày dịch “Thiên lý Độc Hành; tôi có đọc qua 
trên mạng một vài giới thiệu những bài thơ chữ Hán trong tập Ngục 
Trung Mị Ngữ của Thầy nhưng chưa thấy thấm ý cho lắm. Thế là những 
bài thơ này cũng được đem ra viết lại, cùng với Thầy mổ xẻ, phân tích 
từng chữ từng ý; và rồi được dịch ra thơ tiếng Việt bởi Thầy Nguyên 
Hiển, cũng Nguyễn Phước Nguyên dịch ra thơ tiếng Anh và tôi lãnh 
phần tiếng Nhật cùng biên tập như trước nay. Vì là thơ chữ Hán nên có 
thêm phần thủ bút cho đẹp; phần này nhờ Thầy Takaoka Shucho, trụ 
trì chùa Đức Lâm thủ thư. Đương nhiên là Dạ Thảo tập trung thiết kế, 
trình bày bìa; và tập thơ đã được phát hành ở Mỹ đầu năm 2023. Điều 
đáng nhắc đến ở đây là mọi hình ảnh liên quan đến Thầy sử dụng cho 
tập thơ này đều là hình của riêng Dạ Thảo và tôi, chưa được sử dụng 
lần nào nên thật là quý. 


Trong ba năm biên tập hai tập thơ của Thầy, cả Dạ Thảo và tôi đều rất 
trân trọng, tập trung mọi khả năng có thể, để có được hai tập thơ mà 
cả nội dung lẫn hình thức đều đạt đến đỉnh cao trong những sách phát 
hành xưa nay. Ihật ra, đối với chúng tôi, hai tập thơ này của Thầy được 
phát hành vào thời điểm này cũng còn mang thêm tính cách lịch sử 
nữa; sẽ có một ngày chúng ta cùng ngồi lại bên gốc tùng lật từng trang 
sách, đọc từng bài thơ, thấm từng câu chữ và cùng tưởng niệm đến 
Thầy của chúng ta. 


[98 ] 


PHẨN I: PHẬT HỌC 


Nhiều điều tâm sự với Thầy tôi cũng đã viết trong tập thơ Ngục Trung 
Mị Ngữ” rồi nên không đưa lại ở đây, nhưng trong những tâm tình với 
Thầy ở đây tôi chỉ xin nhắc lại hai chuyện mà tôi rất ấn tượng, và tôi 
cũng mạn phép nghĩ rằng Thầy cũng giữ nhiều ấn tượng với nó. 


Vườn Thiền TRÍ TUỆ 


Trong thời gian Thầy ở Nhật, tôi có dịp đưa Thầy đi viếng nhiều đền 
chùa. Thầy thì thích đi để biết thêm văn hoá Phật giáo Nhật nhưng tôi 
thì ngược lại, là dịp được hiểu thêm về triết học Phật giáo Việt Nam 
qua những ý kiến hay câu hỏi của Ihây. Thật ra tôi còn có một ý định 
khác mà không thưa với Thầy hay các thị giả đi cùng, là tạo dịp để 
Thầy đi bộ đôi chút, thư giãn 
gân cốt nhưng không để phí 
sức không tốt. Người già ở 
Nhật rất dẻo dai là vì họ có 
nhiều dịp đi bộ, đi chùa ở 
Nhật cũng được xem là tạo 
địp đi bộ hơn là chỉ đi để cầu 
phước cầu lộc cho mình. 


Hầu hết trong các chùa 
tôi đưa đi đều có một khu 
vườn nhỏ, không phải ở 
tiền đình mà thường ở phía 
sau gần Phương trượng, đôi 
khi chỉ có những luống cát 
thẳng hoặc uốn lượn, và vài 
tảng đá. Thầy để ý và quan 
tâm hỏi tại sao không thấy 


trồng hoa. Tôi giải thích đây 
là những vườn Thiển rất 
đặc biệt trong các kiến trúc 


Đường lên chánh điện chùa Tôn Vĩnh Tự 
t§7kSỸ ở Thành phố Fukuroi Tỉnh Shizuoka 


[39] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


Thiển viện Nhật Bản, 
không giống như những 
vườn trồng nhiều hoa có 
hồ có suối có cá Koi; kiểu 
vườn Thiền này phát triển 
HÀ X... từ thời Liêm Thương (ñš 

\ ` _ _.  Kamakura) sau khi 
: _ `: 5 š Thiển tông được truyền 
` _ vào Nhật Bản khoảng đầu 

Trong vườn Thiển chùa Long Đàm B55 thế kỷ XIIH. Những vườn 
ở Thành phố Hamamnatsu Tỉnh Shizuoka 


kiểu này thường ít dùng 
nước nên được gọi là Sơn thủy khô (WIIZK_ Karesansui). 


Trong nhiều buổi hầu chuyện, có hôm Thầy nói là phải chi ở chùa mình 
cũng có một vườn Thiền như thế này để khi nào làm việc mệt mỏi, mọi 


người ra đó uống trà thư giãn thì rất hay. 


Tôi để bụng và một hôm điện thoại bàn với Thầy Hạnh Viên về khả 
năng tạo một vườn Thiền nhỏ ở Thị Ngạn Am của Thây. Thầy Hạnh 
Viên nói bây giờ Thầy Tuệ Sỹ hầu hết là tịnh dưỡng ở chùa Phật Ân, 
Long Thành; mình thử làm ở đây xem sao. Rồi Thầy Hạnh Viên gởi cho 
mấy tấm hình chụp khu vườn nơi Thầy Tuệ Sỹ đang tịnh dưỡng. 


Lúc đầu chỉ nghĩ là tạo một vườn Thiển nhỏ theo kiểu Sơn thủy khô 
của Nhật với chữ TUỆ theo tên Thầy. Chữ TUỆ Sï được phân thành 3 
phần, trên cùng là hai chữ Vương -E thò đầu đuôi, phần giữa chữ Kệ 3 
và chữ Tâm +Ù› dưới cùng. 


Vườn Thiền theo hình chữ nhật đứng chia làm ba phần, ba hình chữ 
nhật ngang nằm dọc liền nhau tượng trưng cho ba chữ như trên. 


[100 ] 


PHẦN I: PHẬT HỌC 


Phần trên cùng tạo cảnh như đổi núi nhấp nhô và chia làm hai bên, dự 
định đặt mỗi bên có ba tảng đá với tảng đá giữa hơi cao hơn hai tảng 
hai bên, tượng trưng cho Thích Ca Tam Tôn và A Di Đà Tam Tôn biểu 
hiện hai chữ Vương có đầu đuôi. Phần giữa bằng cát được cạo thành 
những luống ngang tượng trưng cho biển và sóng nước dựa theo chữ 
Kệ. Phần dưới cùng là hổ nước, có bắc cầu để đi qua hay ngồi thò chân 
xuống nước, bày theo chữ Tâm. 


Cho đến đầu tháng Bảy 2022 tôi mới có dịp về nước và có đến thăm Thầy 
ở chùa Phật Ân. Tôi thử phác thảo sơ qua ý tưởng trên giấy đưa cho quý 
Thầy xem, mọi người đều thấy thích thú về ý tưởng vườn Thiển này. 


Cùng ngày hôm đó Thầy sắp xếp đưa chúng tôi qua chùa Giác Hoàng 
cũng ở Long Thành gần đó để gặp Thầy Lê Mạnh Thát đang chờ ở đó. 
Thầy nói rằng chùa Giác Hoàng trong tương lai sẽ là nơi tập trung 
các kinh sách, tư liệu nghiên cứu của hai Thầy để các tăng ni sinh có 
thể sử dụng để tu học; và đây cũng có thể là nơi sinh hoạt cuối cùng 
của hai Thây. 


Vì chưa được phép xây dựng chùa chính thức nên hiện tại mới chỉ là 
một am nhỏ nằm giữa khuôn viên với tầng dưới là nơi tiếp khách, tầng 
trên có biển ngạch “Giác Hoàng Tự' và đài thờ Phật Thích Ca, Bồ tát 
Quan Âm cùng Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Trước bàn thờ Phật, ra 
ngoài buổi chiều chạng vạng sẽ thấy mặt trời lặn ráng đỏ rất đẹp. 


Từ cổng có đường xe chạy vào, hai bên là hai khoảnh đất hình chữ nhật 
đứng không rộng lắm, ở giữa mỗi bên đã có trồng hai cây bổ để và sa 
la (đầu lân), hai bên dọc đường xe chạy vào cũng đã có trồng hai hàng 
cây sa la chưa cao lắm. 


Đến giữa khuôn viên là cái am nhỏ và phần đất phía sau vẫn còn để 
hoang; trong tương lai dự định sẽ xây tăng phòng, bếp và nhà để xe cho 


tăng ni tạm trú, tu học. 


[101] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


Thầy Thát đã chờ sẵn ở đó, vui vẻ kêu vào uống trà. Lần đầu được diện 
kiến Thầy mà như đã quen trước, rất là thân mật. Thầy luôn miệng kể 
cho nghe mấy phát kiến mới về lịch sử Phật giáo thời Trần, tất nhiên là 
cũng rất mới đối với tôi. Càng nghe càng thấy muốn nghe thêm, nhưng 
phần nhiều là Thầy nói để Thầy nghe, nói huyên thuyên không cho 
mình có địp hỏi thêm hay đưa ý kiến. Mà thật ra thì cỡ như bọn chúng 
mình khi nghe những nội dung Thầy Thát phát biểu mà hiểu được đôi 
chút là cũng hơi có trình độ rồi, được nghe là may mắn lắm rồi, hạnh 
phúc nhiều lắm rồi. Ihỉnh thoảng Thầy Tuệ Sỹ chêm vào vài câu, hỏi 
vặn lại hay phân tích nội dung, mọi người cười vang rồi Thầy Thát lại 
tiếp tục nói. Ngồi nghe hai vị đấu với nhau, nội dung những câu nói 
là những bài học uyên thâm, cảm thấy rất mới rất quý, quý hơn tất cả 
những gì mình thâu thập được trong quá trình học tập làm việc bao 
nhiêu năm nay. 


Nhân khi Thầy Tuệ Sỹ nhắc đến ý tưởng tạo vườn Thiền với hình chữ 
TUỆ tham khảo hình ảnh các vườn Sơn thủy khô của Nhật, Thầy Thát 
hứng khởi nói: “Được đó, hay lắm, nên xúc tiến đi), rồi Thầy tiếp tục 
kể cho nghe chuyện mấy lần qua Nhật dự hội thảo, về tín ngưỡng Phật 
giáo của Nhật Bản tương quan với các nước Đông Á như thế nào; và là 
một bài giảng tiếp theo về quá trình tương tác truyền thừa Phật giáo từ 
Ấn Độ qua Trung Hoa, từ Trung Hoa truyền sang bán đảo Triều Tiên 
rồi qua Nhật Bản; từ Trung Hoa truyền vào Việt Nam như thế nào cùng 
dẫn thêm một số kiến thức lịch sử về những Thiền sư Việt Nam qua 
truyền giáo ở Trung Hoa, con đường truyền thừa Phật giáo giữa Trung 
Hoa và Việt Nam không phải là con đường một chiều mà là có sự giao 
thoa hỗ tương lẫn nhau. 


Thầy Thát vẫn thao thao bất tuyệt nhưng đã đến lúc phải trở lại chùa 
Phật Ân. Mọi người sắp sửa lên xe thì Thầy Thát gọi: “Anh Trung lên 
đây ngồi với tôï. Thế là trên quãng đường hơn nửa tiếng tôi lại được 
học kỹ thêm về Vua Trần Nhân Tông lên núi Yên Tử với phong thái như 
thế nào, một vài câu thơ Vua ngâm trong thời gian trên núi; hay cả đến 
những nội dung tu học Phật pháp của các Vua nhà Trần như Trần Thái 


[102 ] 


PHẨN I: PHẬT HỌC 


Tông, Trần Anh Tông v.v..., những nội dung đúc kết từ những cuốn 
sách, những tư liệu mà nếu tự mình tìm đọc thì cũng phải cần thời gian 
sáu tháng hay một năm chưa chắc đã hiểu được. 


Ngồi trên xe, vừa nghe vừa gật đầu theo từng câu nói của Ihây Thát, cố 
gắng hiểu và ghi nhớ nội dung những gì Thầy giảng, nhưng trong đầu 
tôi lúc đó lại có thêm một ý, một điều để suy nghĩ nữa. Đó là sau khi 
được thăm chùa Giác Hoàng, thấy khu vườn trước am có hai mảnh đất 
song song đối nhau, mà chùa này được xem là chùa chung, cuối cùng 
của hai Thầy nữa, thì mình nên đề nghị hai Thầy xây vườn Thiền ở đây 
là hợp lý nhất. 


Về lại đến chùa Phật Ân, tôi để nghị với hai Thầy là nếu có làm vườn 
Thiền ở chùa Giác Hoàng thì tôi có ý kiến là thiết kế hai mảnh vườn 
phía trước dựa theo hai chữ TRÍ TUỆ, là ý nghĩa của từ Bát Nhã nhà 
Phật, và cũng là một chữ một lấy từ hai tên Trí Siêu và Tuệ Sỹ. Thầy Tuệ 
Sỹ chưa kịp trả lời thì Thầy Thát đã cười ha hả nói: “Được đấy, được 
đấy” rất đắc ý. 


Phần chữ TUỆ thì như đã trình bày ở trên, còn phần chữ TRÍ thì cũng 
được chia làm ba chữ nhật nhỏ đối xứng với ba phần tương đương 
trong chữ TUỆ. 


Trên cùng là thảm cỏ có đường đi dạo theo hình chữ Thỉ Z biến thể 
như chữ Phu 2, phần giữa là những luống cát kéo dài trong hình vuông 
chữ Khẩu LI, và phần dưới cùng là một hình mặt trời tròn phát ra tám 
tia sáng biểu hiện chữ Nhật H; ba chữ này gọp lại thành chữ TRÍ #t. 
Tám tia sáng từ mặt trời toả ra cũng như Bát Chánh Đạo phát ra từ Đại 
Nhật Như Lai, phần này cũng có thể xây đường đi trên cát sỏi hay trên 
nước như phần chữ Tâm trong chữ TUỆ bên cạnh. 


Ý tưởng làm các đường đi đạo trong vườn Thiền, cả bốn bên hai mảnh 
vườn cũng là đường đi dạo, hoặc có nơi ngồi thả chân vào nước là để 


cho các tăng ni sinh sau những giờ nghiên cứu, dịch thuật, làm việc mệt 


[103 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


Buổi gặp gỡ đấu tháng Bảy ở chùa Phật Ân 


mỏi có nơi tản bộ, thư giãn để lấy lại cân bằng trí óc mà tiếp tục công 
việc. Nếu cần sẽ làm một vài tấm phản gỗ gần đó, trải tấm chiếu lên 
ngồi nhìn trăng sao, thưởng thức trà, đàm đạo với nhau, để tình thầy 
trò càng thêm thân thiết. 


Mấy hôm sau tôi phải trở lại Nhật tiếp tục làm việc, và đầu tháng Tám 
khi đại học nghỉ hè tôi lại về Việt Nam thăm gia đình thăm Thây, lại 
xuống chùa Phật Ân viếng Thầy. Thầy vẫn sức khoẻ, vui vẻ trao đổi ý 
kiến, quan niệm về nhiều điểm trong triết học Phật giáo hay văn thơ, 
những ký ức hay kỷ niệm trong cuộc đời gần 80 năm của Thầy. 


Trong những lần hầu chuyện Thầy, tôi cũng đôi khi gợi ý để Thầy kể lại 
những chuyện xưa, có những chuyện từ khi bắt đầu đi tu ở bên Lào, học 
chữ Hán như thế nào, thầy trụ trì chùa ở đó nhắn với bà Mẹ của Thầy 
là nên đem thằng nhỏ này về Việt Nam để tiếp tục tu học vì thầy trụ trì 
chẳng còn gì để dạy nữa cả. Hay chuyện thay ông lão viết sớ bằng chữ 


[104] 


PHẦN I: PHẬT HỌC 


Hán được chút ít tiền, về Việt Nam lang thang tạm trú trong các chùa 
dưới miền Tây rồi mới về chùa Già Lam. Những ngày làm thị giả cho 
Thầy Trí Quang, những ngày Phật giáo đấu tranh xuống đường như 
thế nào, những năm dạy học ở Vạn Hạnh, biên tập tạp chí Tư Tưởng 
và những năm tháng lánh đời về ở ẩn miền núi rừng Vạn Giã, những 
bước đi lang thang một mình trên những nẻo đường thiên lý, rồi những 
ngày tháng dài dằng dặc trong hai lần bị giam giữ với những u uất qua 
những vần thơ. Nhiều chuyện tôi đã có bàn qua trong bài viết về cách 
sử dụng từ Hán ngữ, hay những tâm sự của Thầy qua những vần thơ 
trong Ngục Trung Mị Ngữ; được xuất bản dịp Tết vừa rồi, mong nếu 
có có hội thì xin đọc để hiểu thêm những ý thức liên miên trong tấm 
lòng cao cả của Thầy những ngày đó. Ở đây, chỉ xin nhắc lại để cười với 
nhau là Thầy đôi khi thường đùa tôi là người hùng cô đơn vì tôi sống 
một mình nhiều năm, hay bây giờ năng đi gặp Thây thì là đời vắng em 
rồi chơi với Sư: Biết bao nhiêu mẩu chuyện được kể đi kể lại nhiều lần 
mà nghe hoài không biết chán. 


Thời kỳ Thầy ở bên Nhật thì bàn chuyện chữ nghĩa thi ca nhiều hơn 
vì đang biên tập mấy tập thơ của Thầy, nhưng thời gian gần đây thì 
thường bàn chuyện lịch sử, xã hội, những quy tắc tu tập mà tôi không 
tường tận lắm. Chắc là tôi có nhiều câu nói ngớ ngẩn nên Thầy lúc nào 
cũng phải giải thích khá nhiều, thế là tôi lại học được khá nhiều; và 
trong những buổi hầu chuyện đó lúc nào cũng tràn đầy những tiếng 
cười thân mật đằm thắm. 


Trong những lần gặp Thầy đầu tháng Tám năm ngoái, tôi được biết 
là Thầy Thát có ý xây một cái tháp cao ở giữa một mảnh vườn trong 
khuôn viên chùa Giác Hoàng. Tầng trệt và lầu một của tháp dự định 
làm thư viện tư liệu và là nơi nghiên cứu, dịch kinh; còn các tầng trên 
thờ Phật. Ihây Tuệ Sỹ thì góp ý là nên làm tháp gọn ghẽ vì đất không 
rộng cho lắm, đơn giản, có thể giống kiểu tháp ở chùa Thiên Mụ ở Huế. 
Tôi thì cũng ủng hộ ý kiến này là nên làm gọn gàng, không cần những 
mái cong dài, đã vừa thô mà còn làm hẹp đi không gian trong tháp, nếu 


[105 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


được thì làm tháp vuông có bốn cạnh tượng trưng chữ Khẩu, phần ở 
giữa chữ TRÍ là hay nhất. 


Vì làm tháp cao nên khi xây dựng chắc chắn sẽ phát sinh ra nhiều bụi 
bặm xung quanh, cho nên phải xây xong tháp rồi mới có thể tính đến 
chuyện tạo vườn Thiền được. Chuyện làm vườn Thiền được gác lại cho 
đến bây giờ. Thêm một khó khăn nữa là khuôn viên chùa Giác Hoàng, 
tuy đã là đất của mình nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa có giấy phép 
xây chùa, nên cả việc dựng tháp hay xây chánh điện cũng chưa bắt đầu 
được chứ đừng nói đến chuyện làm vườn Thiền. 


Sau đây xin bàn thêm một ít kiến thức về các vườn Thiển Sơn thủy 
khô ở các tự viện Nhật Bản. Hầu hết các Thiển tự nổi tiếng như Long 
An Tự šš 5Ÿ, Đại Đức Tự X##5Ÿ, Đại Tiên Viện lễ ở Kyoto, 
những chùa được xây dựng dưới sự bảo trợ của Hoàng gia, Tướng quân 
đều có những khu vườn không lớn lắm, không có hoa hoặc nếu có thì 
cũng ít thôi; chỉ có đá sỏi, cát trắng thêm vài bụi cây, mới nhìn thấy khó 
hiểu không thấy đẹp, không giống như những vườn tạo cảnh gần thiên 
nhiên có hồ lớn, có thác nước, nhiều loại hoa sặc sỡ nở quanh năm. 
Các vườn này thường được tạo tác ở trước Phương trượng hay Giảng 
đường, là nơi sinh hoạt thường nhật của Sư Tăng; được gọi là Sơn thủy 
khô, phát sinh từ thời Liêm Thương (ñÉÄ Kamakura), rất thịnh hành 
từ thời Thất Đinh (5ƒ Muromachi) kéo dài đến thời Giang Hộ (ïLƑ” 
Edo) của Nhật Bản để phân biệt với những vườn có suối hồ được gọi là 
Trì tuyển đình viên (ï\b2R ##lã| Chisen Teien). 


Nhắc tới vườn Thiền ở Nhật trước tiên là nhắc đến tên Quốc sư Mộng 
Song (2: HÌH[l. Musoo Kokushi 1275-1351) là người sáng tạo và phát 
triển nó, nhưng đến thời Tiểu Quật Viễn Châu (⁄JJj#t#ÖJ| Kobori 
Enshuu 1579-1647), một lãnh chúa phò Tướng quân Đức Xuyên Gia 
Khang (8JI|2#j Tokugawa Ieyasu) thời đầu Giang Hộ, mới là nhân 
vật quan trọng, đại biểu cho các tác giả thiết kế vườn Thiền Sơn thủy 
khô, còn lại đến ngày nay. Ông cũng là Tổ sư của phái Trà đạo 'Enshuu 
Ryuu 3šjM| ` được lấy tên mình đặt tên môn phái; do đó ta thấy có một 


[106 ] 


PHẦN I: PHẬT HỌC 


sự liên quan giữa các Thiền sư và “Trà, Ihiền viện hay vườn Thiền và 
“Trà. Những vườn Thiền Sơn thủy khô do Tiểu Quật thiết kế hiện nay 
còn rất nhiều, nhiều nơi được xếp hạng “Kiến trúc Văn hoá Quan trọng 
cấp Quốc gia; có nhiều ở Tỉnh Shiga là quê hương sinh quán, ở Kyoto 
và Đông kinh Giang Hộ là trung tâm chính trị thời đó, hay ở vùng 
Tỉnh Shizuoka ngày nay. Tôi cũng đã có đưa Thầy đến thăm ngôi vườn 
Thiền rất nổi tiếng do Tiểu Quật xây ở chùa Long Đàm, Thành phố 
Hamamatsu Tỉnh Shizuoka, Thầy rất thích và ngồi xem vườn khá lâu. 


Vườn Thiền Sơn thủy khô hàm ý “Lời nói không viết ra chữ; là “Bất 
lập văn tự; có đối tượng như là bức tranh thủy mặc thời Bắc Tống chứ 
không phải là đối tượng sơn thủy tự nhiên theo truyền thống thiết kế 
vườn hoa có suối hồ xưa nay; cho nên ở đây, tính chất trừu tượng xa 
rời sự tả chân được cường điệu lên, chỉ trong một bối cảnh không gian 
hạn hẹp như tranh thủy mặc mà ta cảm được Pháp thân hiện hữu, khi 
thưởng lãm thì Phật tâm được sinh thành. Thành ra, việc tạo dựng 
vườn Thiển Sơn thủy khô hay thưởng lãm nó cũng như một nghi thức 
Phật giáo, và vườn Thiền cũng được xem như một khoảnh sân để cử 
hành nghi thức đó. 


Sự u huyền và màu trắng của sỏi cát, màu xám của đá liên kết nhau 
hình thành cái đẹp Phật tính tự trong tâm ta mà ra. Khoảng trống của 
cát trắng có thể nhìn ra là nước biển, hay thanh khê hay vực sâu cũng 
tuỳ vào “Tâm người xem. Mặt tảng đá sân sùi liên tưởng đến tiếng nước 
róc rách từ một con thác, một dòng suối hay những đổi núi điệp trùng. 
Một bụi cây nhỏ tưởng như mảnh rừng hay là cây cổ thụ đơn độc chịu 
đựng giữa cánh đồng đầy tuyết sương gió bão. 


Cái tuyệt vời của Sơn thủy khô là những đổi thay, biểu hiện, những 
khoảng trống cũng như sự u huyền quấn quýt, quyện lẫn nhau, triển 
miên biến hoá không ngừng trong đối thoại giữa ta và vườn Thiển, 
“Tâm Cảnh tương trì ~ ngoạn Không hoa ÙÈŠ‡H‡ƒ. Đ6”Z4È) mấy chữ 
trong tập thơ Ngục Trung Mị Ngữ gợi ý cho tôi hiểu thêm về các vườn 
Thiền Sơn thủy khô này. 


[107 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


Dâng trà 


Một kỷ niệm khác với Thầy cũng nên nhắc đến là những buổi “Dâng 
trà phong cách Nhật. Tôi dùng chữ phong cách Nhật bởi vì tuy pha 
Matcha (trà xanh dạng bột) dâng Thầy nhưng không phải đúng theo 
phương thức Trà đạo Nhật Bản. Trong cuộc sống thường ngày trong gia 
đình ở vùng tôi sinh sống, khi có phần bánh ngon hay sau buổi đi chơi 
về mệt, thì thường pha Matcha cùng thưởng thức, nói chuyện với nhau. 
Matcha vừa ngon đậm đà vừa được xem là bồi dưỡng sức khỏe nữa nên 
khá thông dụng trong mọi gia đình. Ở những buổi Trà đạo chính thức 
thì rất công phu với những qui tắc qui củ phức tạp, có tính cách nghi 
thức nhiều hơn là thưởng thức trà. Khi viếng những chùa hay đền Thần 
đạo, nơi nào có dâng Matcha, tiếng Nhật gọi là Trình trà (đt Teicha) 
thì tôi cũng thường ghé vào thay vì uống cà phê, và thường cảm thấy 
thư thái hơn nhiều. 


Tôi không nhớ là cùng uống Matcha với Thầy lần đầu tiên là ở đâu nữa? 
Có thể ở nhà tôi hay ở chùa Đức Lâm, hay khi tham quan một ngôi 
chùa nào đó; nhưng sau này từ năm ngoái, mỗi lần về Việt Nam thì tôi 
thường mua một ít Matcha đem về, khi đến thăm thì pha dâng Thầy và 
quý đạo hữu cùng thưởng thức. 


Lần đầu tiên dâng trà ở Việt Nam là ở chùa Giác Hoàng đầu tháng Tám 
năm ngoái, một đợt vào buổi trưa và một đợt buổi chiều. Đợt buổi 
chiều hơi đông người nên không đủ tô, phải rửa tô pha vòng tiếp sau. 
Vì là trà bột nên đậm và đắng, có người thấy vị đắng uống không hết 
nhưng Thầy thì nói thơm và ngọt. 

Lần đó có nhiều người thưởng thức Matcha lần đầu nên tôi cũng có 
thuyết minh sơ qua vài điều cơ bản khi thưởng thức Matcha, như khi 


nhận và trả lại tô trà, nâng tô trà như thế nào để dễ uống. 


Thầy tâm đắc và nhớ rất kỹ, sau đó mỗi lần uống Matcha là Thầy rất bài 
bản, nhận chén trà xoay hướng uống ba hớp rưỡi xong xoay trả lại rồi 


[108 ] 


PHẦN I: PHẬT HỌC 


khen ngon, thoả mãn cười thật vui. Còn tôi thì cảm động đở chén trà từ 
tay Thầy, và rất vui vì được thấy Thầy vui. 


Đầu tuần vừa rồi, chiều thứ Hai 18.09, khi đến thăm Thầy đang khám 
sức khỏe tổng quát sau mùa an cư ở bệnh viện, tôi cũng có pha Matcha 
dâng Thầy. Tuy phải nhờ thị giả đỡ sau lưng để ngồi thẳng cho dễ uống 
nhưng Thầy rất vui, thích thú thưởng trà và khen ngon. 


Dâng trà cho Thầy đơn giản là thế, nhưng nếu bàn chuyện “Trà thì 
cũng có bao nhiêu điều có thể bàn được, nhiều vô số như những chén 
trà ta nhấm nháp thường ngày. Thật ra, đối với tôi dâng trà cũng chỉ 
là Phương tiện còn phần Thây thì “uống trà cũng có thể là đang “Hành 
Thiền đó thôi. 


Ở trên tường Thư quán Hương Tích có treo 
một khung tranh với dòng chữ Nôm “Chén 
trà lão Triệu mà chưng hoa ngàn do Thầy 
phóng bút. Đương nhiên là Phật tử thì ai 
cũng hiểu công án 'Khiết trà khứ (J4 
Uống trà đi) của Thiền sư Triệu Châu Tùng 
Thẩm jij|4iÈñ2. (778-897) đời nhà Đường 
bên Trung Hoa. Còn quý Thầy thì hằng ngày 
thưởng thức trà cũng không phải chỉ để giải 
cơn khát, cần tiếp thụ nước; mà còn là một 
phép tu, một “Hành Thiền Lục Ba la mật. 


“Irà được xem như một vị Bồ tát có đủ tính 
chất Lục Ba la mật, trước tiên là hiến thân 
thành thức uống (Bố thí), dù phải chịu cắt xén 
nhào trộn trụng nước sôi (Nhẫn nhục), đem 


cảm giác thanh tịnh an lạc cho ta (Trì giới), Chén trà 
uống vào giúp tăng tỉnh giác thêm “Tinh tấn lão Triệu mà chưng 
khi “Ihiển định; dẫn dắt người hành Thiền hoa ngàn (Chữ Nôm) 


[109 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


kết tinh “Trí tuệ Bát nhẩ hướng đến cảnh giới Niết bàn; đó chẳng phải 
là tính chất Lục Ba la mật sao? 


Trong tỉnh thần Đại thừa Phật giáo, xem vạn vật là Pháp thân như “Thảo 
mộc thành Phật thuyết *ZKJÈ{Añt thì trà là một thức uống thân cận 
không thể thiếu trong cuộc sống và tu tập hằng ngày của người xuất gia, 
vì vậy ý tưởng xem “Trà như là Pháp thân là chuyện đương nhiên được 
suy diễn ra trong Thiền tông. 


Cùng với sự phát triển của Thiển tông Phật giáo, ý thức “Irà Phật nhất 
vị 41A —WR' tự nhiên phát sinh ra, và cho đến thời nhà Tống ở Trung 
Hoa, thời cực thịnh của Thiển tông thì ý thức về trà được đổi mới thêm 
là “Trà Thiển nhất vị 2Y3'—' do Thiển sư Viên Ngộ [ã|†ñ##ffi (1063- 
1135) thuyết trong sách “Bích Nham Lục # j# 9#, để cao vai trò quan 
trọng của trà giúp khai ngộ trong Thiền tông. 


Đây cũng là một câu nói tâm đắc của Thiền sư Vinh Tây, lổ Lâm Tế 
tông nói trên, người được xem là tiên phong, du nhập, phát triển Thiền 
tông ở Nhật Bản; được biết với trước tác Hưng Thiền Hộ Quốc Luận 
*tfLñ [R| ñấ; như một bản “Tuyên ngôn thành lập Thiển tông Nhật Bản; 
và cũng là người đã mang hạt trà về trồng và phổ biến “Khiết trà I3 4+” 
ở Nhật với sách “Khiết trà dưỡng sinh ký I3 4š #š “ äU” có nội dung nói 
về phương thức trồng, cách sử dụng, những hiệu năng tốt cho thân thể 
của cây trà và cây dâu tằm. 


Thật ra vào thời kỳ này “Trà chưa phải là thức uống phổ thông, phục 
vụ cho sở thích hằng ngày của chúng ta. Thời đó “Trà được trân quý, 
đắt giá vì rất hiếm; được xem là 'Lương dược, thuốc chữa bệnh; chỉ có 
vương hầu quý tộc hay các Thiền sư mới có thể dùng mà thôi. 


Trong lịch sử Phật giáo Nhật Bản, có một sự tích liên quan đến sử dụng 
trà thời đó và vẫn còn dư hưởng cho đến ngày nay. 


[110 ] 


PHẦN I: PHẬT HỌC 


Khoảng giữa thế kỷ XIII, ở một vùng hoang đã ngoại ô Nara tên là 
dốc Bát Nhã. Số là sau khi kinh đô được dời về Kyoto, cựu đô Nara trở 
thành nơi hoang phế, người nghèo bệnh hoạn sống lây lất chung quanh 
ngoại ô rất đông. Những người bị bệnh phong, là bệnh truyền nhiễm và 
thời đó bị xã hội khinh miệt, phải sống cách ly ngoại thành, và những 
người khất thực thường tập trung ở vùng dốc Bát Nhã này rất đông. 
Ngày đó có một vị sư tên là Duệ Tôn (#‡Š#_ Eison 1201-1290) cùng đệ 
tử Nhẫn Tính (2Z4†#ˆ Ninshoo 1217-1303) và các đệ tử khác quyên góp 
của cải thập phương bố thí cơm gạo, tắm rửa, và dùng “Irà làm thuốc 
cho những người bệnh, nghèo này uống dưỡng bệnh. Ở vùng đất này 
hiện nay còn Bát Nhã Tự, chùa nổi tiếng có nhiều hoa quanh năm, đã 
được Duệ Tôn trùng tu xây cất lại từ thời đó. 


Truyền tích sử dụng “Trà để chữa bệnh cũng còn lưu lại đến ngày nay là 
lễ hội “Uống trà bát lớn ®2š#&z\_ Oochamorishiki diễn ra hằng năm 
hai mùa Xuân Thu ở chùa Tây Đại Tự DH À5Ÿ, phía Tây Cung Bình 
Thành (*†“JÄ 3š Heijookyoo), Nara. 


Đối với một phàm phu như tôi, chữ “Tràấš” được biết là cấu tạo từ ba 
chữ “Thảo †, Nhân Ä và Mộc 7K: Trong đời sống con người, nhất là 
với những người tu Đại thừa, hầu hết cuộc sống đều dựa vào cây (Mộc) 
và cỏ (Thảo); trong đó “Trà là kết hợp của cả ba yếu tố “Ihảo, Nhân, 
Mộc; cho ta thấy và hiểu được lý do tại sao “Trà lại được tôn vinh vào 
vị trí quan yếu như thế trong Thiểền tông, và đương nhiên là cũng rất 
quan trọng cho đời sống vật chất lẫn tâm linh con người, xã hội xưa nay. 


Tâm tình tâm sự 


Tôi may mắn có duyên hạnh ngộ với Thầy nhưng chỉ mới mấy năm gần 
đây, duyên khởi trong một hoàn cảnh không bình thường, rất tình cờ. 
Nhưng bây giờ thì tôi mang máng cảm nhận đó là cái Quả tất nhiên 
đang đến với tôi dù chưa được chín lắm, tôi còn phải tự tu tập thật 
nhiều hơn nữa. Cho đến hôm nay, chưa đủ căn duyên tu tập nên chưa 


[111] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


quy y, nên khi hầu chuyện Thầy chưa dám xưng con, chỉ đôi khi xưng 
tên nhưng tôi biết Thầy cũng quý tôi và thật lòng chỉ bảo cho tôi rất 
nhiều kiến thức trong Đạo ngoài đời. 


Trên tường Thư quán Hương Tích cũng còn một khung tranh do Thầy 
viết chữ Hán bốn câu Kệ trong Phẩm Phương tiện của Kinh Pháp Hoa. 
Bàn về Kinh thì tôi không dám thử lửa vì sợ phỏng tay, nhưng tôi rất tâm 
đắc với câu thứ ba “Phật chủng tùng duyên khởi; Chủng tử Yêu mến 
Phật của tôi nhờ “Duyên gặp Thầy nên mới “Khởi sinh; cũng có thể là 
nhờ phần nào trên ba mươi năm nay, vì quan tâm nhiều đến mỹ thuật 
tạc tượng Phật, có nhiều dịp đi viếng (tượng) Phật ở các chùa ở Nhật, 
rồi từ từ mến cảnh cửa Thiền, thấy mình thư thái sau mỗi lần đi chùa, 
có những lần ngồi khá lâu nơi tầng cấp những chùa mình đến viếng; 
rồi tiếp theo đó là sự quan tâm đến triết học Phật giáo, rồi đến việc tìm 
hiểu nghiên cứu thêm về đạo Phật Nhật Bản nói riêng cũng như đạo 
Phật toàn thể nói chung. Rồi hơn ba năm trước tôi được gặp Thầy. 


Nhờ duyên hạnh ngộ với Thầy mà được góp phần vào việc xuất bản 
hai tập thơ của Thầy. Thầy còn khuyến khích tôi viết sách giới thiệu 
văn hóa Phật giáo Nhật Bản. Đầu năm nay tôi có soạn một cuốn sách 
về “Tín ngưỡng và các tượng Quan Âm ở Nhật Bản; bản thảo dù chưa 
hoàn chỉnh nhưng cũng đã được Thầy đọc sơ qua và bảo tiếp tục bổ 
sung thêm chút ít nữa. Còn hạnh duyên nào hơn hạnh duyên này. 


Được hầu chuyện Thầy là một niềm vui, một vinh hạnh lớn. Thật ra, chỉ 
được thấy Thầy cười, nghe được lời Thầy giảng, có khi cầm lấy bàn tay 
mềm mại của Thầy là thấy mình gặp được bậc chân tu rồi, đắc phước 
hữu duyên lắm rồi. 


Đêm nay trăng sáng trong, nhìn trăng nhớ Thây với lòng cảm tạ và cầu 
Phật gia hộ Thây. 


Bùi Chí Trung 
Rằm Trung Thu, 29 tháng Chín 2023 


[112 ] 


CÂY XANH TRÊN TRIÊN NÚI 


Huệ Trân-Hạnh Chỉ 


T= đường xuống núi, hành giả dừng chân trước một chòi lá đơn 
sơ, dường như ai đó dựng vội ven đồi. Nhìn quanh, chỉ có ta- 
với-ta, hành giả bước vào chòi, và nhẹ nhàng ngồi xuống một tảng đá 
tương đối bằng phẳng. 


Bên ngoài, gió vẫn rạt rào, tuy mây xám như đang chuyển mầu, trong 
và xanh, không như mới đây, mây cùng gió lớn báo hiệu cơn mưa đang 
tới khiến hành giả không thể tiếp tục ý muốn sáng sớm nay, là lên núi 
toạ thiển và đọc sách. Gió đã mạnh tới mức bước chân xuống núi ngả 
nghiêng, chao đảo vậy mà những cây xanh trên núi vẫn an nhiên đứng 
vững. Gió chỉ khiến cây đong đưa như vũ điệu hoà cùng âm giai hợp 
tấu mùa xuân. 

Lạ! Hạt mầm nào từ đâu mà tìm nơi non cao gieo xuống! Không đất, 
không cát, hạt có nẩy mầm thì rễ bám vào đâu mà đứng vững với 


phong bai 


Trong vạn hữu bao la, không có chi là tình cờ mà dường như từ ngữ 
“tình cờ” chỉ để tạm diễn đạt những gì chưa đủ duyên hiển lộ. Đã chọn 


[113 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


nơi non cao khắc nghiệt, hẳn hạt mầm biết sinh lộ, là rễ nhú chừng nào 
phải bám sâu vào sỏi đá chừng nấy. Muốn bám sâu vào sỏi đá, rễ phải 
có quyết tâm và dũng cảm. 


Thấu rõ điều kiện và hoàn cảnh thì phương tiện sẽ đáp ứng. 


Thế nên, trước cùng một sự việc, có người “Không! Không thể được!” 
nhưng lại có người “Được! Được chứ sao không!” 


Một chút quán chiếu cây xanh khiến hành giả chợt nhìn thấy tâm mình, 
vì sao sáng nay khởi ý muốn lên núi toạ thiển và đọc sách. Đó là hình 
ảnh đường lên núi Yên Tử mà hành giả thoáng thấy trên mạng lưới 
thông tin. 


Thông thường, đó chỉ là giới thiệu những địa danh để tham quan, 
nhưng có lẽ, với hành giả, duyên may vào đúng sát na kỳ diệu nên 
không chỉ nhìn những hình ảnh đó là đồi núi bình thường. Đó là Linh 
Địa, là nơi đã in dấu bước chân của một vị vua, quyết từ bỏ quyền uy, 
ngai vàng điện ngọc. Đó là vua Trần Thái Tông, âm thầm rời cung điện, 
lên núi Yên Tử tìm Thiền sư Phù Vân với ý định đi tu, cầu làm Phật. 


Ý nguyện đó chưa thực hiện ngay được khi Thiển sư Phù Vân khai giải 
cho nhà vua, là Phật ở trong tâm, không ở trên núi, không ở đâu khác, 
ngoài tâm. Nếu tâm thanh tịnh, trí huệ hiển bày thì đó chính là Phật. 
Nay, trách nhiệm giữ nước, an dân của vua chưa trọn, làm sao tâm 
thanh tịnh, an lạc mà đi tu! 


Vua Trần Thái Tông như chợt tỉnh cơn mê, tạ ơn Thiền sư rồi xuống 
núi, trở lại triều đình, chấp nhận sự đau khổ Vô Thường của thế gian 
mà trong phút giây quá đau đớn, ngài đã tưởng là Thường! 

Những oan khiên nhà vua phải nhận chịu, nào dễ mấy ai vượt quai 
Từ một cậu bé mổ côi được sắp đặt để làm vua, mở đầu triểu đại nhà 


Trần, đến Hoàng Hậu Chiêu Hoàng bị giáng xuống làm Công Chúa vì 


[114] 


PHẦN I: PHẬT HỌC 


chậm có con nối dõi, rồi Thuận Thiên Công Chúa lên ngôi Hoàng Hậu 
vì đang mang thai... Nếu ngộ ra thì tất cả cũng chỉ là những hạt cát vô 
thường, biến động trong biển cát vô thường mênh mông bất tận của 
tam thiên đại thiên thế giới. 


Nhà vua rời Yên Tử, trở về triều, làm một vị vua anh minh, nhân hậu, 
anh hùng, đem lại thái bình cho đất nước, thịnh vượng cho muôn dân. 
Khi “những gì cần làm, đã làm” vua Trần Thái Tông bèn nhường ngôi 
ngay cho Thái Tử rồi về rừng Vĩ Lâm, đất Hoa Lư, lập am Thái Vi, dốc 
tâm tu học. 


Trang sử vàng son đời Trần có được chính là nhờ vị vua đầu tiên đã biết 
đem trí tuệ Bát Nhã, gieo hạt Bồ Đề trong tâm kiên cố. 


Trước bao oan khiên nghịch cảnh bủa vây, nếu không như những cây 
xanh trên triển núi, quyết bám rễ sâu trong lòng sỏi đá thì tránh sao 
không bị bão giông tàn khốc kia quật ngã! Nói chi tới đứng vững, dựng 
nên cả một triều đại huy hoàng, cả một thời hưng pháp với những vị 
vua tâm thành mộ đạo, nhất là vua Trần Nhân Tông - đời vua thứ ba 
của nhà Trần - đã khai sáng dòng Thiền Trúc Lâm trên núi thiêng Yên 
Tử, như nguồn suối vi diệu chảy mênh mang bất tận đến ngày nay. 


Tưởng niệm Người Xưa muôn một! 
Lại xin tri ân Người Nay biết bao! 


Trong chòi lá hoang vu giữa rừng núi xứ người, hành giả mở túi vải, lấy 
ra những cuốn sách mang theo, của cùng một tác giả. 

Ngước nhìn những cây xanh trên triển núi với niềm cảm xúc đang trào 
dâng, hành giả tự biết là phút giây này sẽ không đọc bằng mắt, mà sẽ 
hướng về quê hương, đọc bằng tâm, với lòng tri ân vị thầy khả kính. 


*..Sự thành tựu của một cơn ruưa như thác lũ khi cơn bướm tuùa hè đã 
chịu khép lại đôi cánh mỏng để lắng nghe trong thâm lặng, hơi thở của cỏ 


[115 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


nội. Chờ đợi kiên trì và dừng lại trong sự bế tắc của một thời chỉ còn ánh 
sáng vĩnh cửu của mặt trời. Kiên trì và dừng lại để chờ đợi trong sự bế tắc 
là liều lĩnh ký thác mình cho một cuộc chơi ngoạn mục của thiên nhiên, 
là liểu lĩnh đứng lại giữa dòng thác đổ của vạn hữu..." 


Đó là tư tưởng triết lý Tánh Không, được viết bằng ngôn ngữ của Thầy 
Tuệ Sỹ. Thầy viết về Tánh Không hay Thầy đang chia sẻ những bước 
ngoặc bi thảm của lịch sử mà không những Thầy là chứng nhân mà còn 
là nạn nhân của thời đại “người-không-có-quyền-làm-ngườï”. Thầy đã 
nhận bản án tử hình vì tội đã dám nói, cho những người-không-còn- 
được-nói; đã dám làm, cho những người-không- còn-được-làm! 

Bản án tử đã trở thành Bất Tử khi khắp năm châu đều có những tiếng 
nói có tầm vóc quốc tế, đồng loạt lên tiếng phản đối bản án và yêu cầu 
trả tự do cho Thây. 

Điều khiến thế giới ngạc nhiên và kính phục hơn nữa là khi giới chức 
đương thời - dưới áp lực của thế giới - vào phòng giam, đưa một bản 
văn họ soạn sẵn với nội dung xin ân xá, bảo Thầy chỉ cần ký tên là sẽ 
được trả tự do ngay! 

Thầy nhẹ nhàng từ chối vì Thầy có tội đâu, mà phải xin ân xá! Rồi Thầy 
quay về phòng giam và bắt đầu tuyệt thực! 


Thầy chia sẻ thực tâm bình an đó bằng những vần thơ, thể chữ Hán, 
viết trong phòng giam, như đoạn ngắn, tựa là: 


Trách Lung 


Trách lung do tự tạo 

Tẩn bộ nhược nhàn du 
Tiếu độc thoại ảnh hưởng 
Không tiêu vĩnh nhật tù. 


[116 ] 


PHẦN I: PHẬT HỌC 


Hành giả xin tạm dịch: 
Lồng Hẹp 


Nhà tù chật, khó giam lòng tự tại 
Khách nhàn du, ta thả bộ thong dong 
Ta cười nói, mình ta nghe thanh thản 
Ngày tù dài, trôi nhẹ tựa như không. 


Thầy khí khái như thế, những người bên ngoài từng can thiệp cho Thầy, 
làm sao có thể để yên! Nên sau nhiều diễn biến, cửa nhà tù đã mở rộng, 
mời Thầy ra. Biết bao nơi xin bảo lãnh Thầy xuất ngoại nhưng Thầy đều 


A“s CC ^ 


nhẹ nhàng từ chối “Đây là quê hương tôi” 


` ŒC 


Thầy tình nguyện ở lại chỉ vì “Đây là quê hương tôi”. Ôi ! Tinh thần con 
Rồng cháu Tiên! Năm mươi con theo cha lên núi, năm mươi con theo 
mẹ xuống biển cũng không thể không từ một bọc trăm trứng mà ral 


[117 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


Thầy đã ở lại quê hương, như cây xanh trên triển núi, thấu rõ rằng dù 
khó khăn nhưng đã quyết thì phải bám rễ sâu vào lòng sỏi đá mà ứng 
phó với bão táp mưa giông. 


Hình ảnh những cây xanh dũng mãnh trên triển núi là sức mạnh của 
động lực từng mang niềm tin, tạo điểm tựa cho bao cảnh đời khốn đốn. 


Niềm tin có thể giúp người tuyệt vọng vươn tới hy vọng. Điểm tựa có 
thể giúp người khổ đau thấy nẻo hạnh phúc. 


Thời gian luôn tìm cách đánh bại và xoá nhoà mọi thứ, nhưng với 
những gì không xoá được thì nó lại lưu giữ thiên thu. 


Từ nhiều thập niên qua, hàng Phật tử khắp năm châu đã hướng về 
Thầy như một vị Bồ Tát hoá thân. Từng đêm, nơi Ihị-Ngạn- Am, Thầy 
đã “Thắp đèn khuya ngồi kể chuyện trăng tàn” mà hoàn tất những quà 
tặng đẹp đẽ cho đời, từ sáng tác tới dịch thuật. Đó là những trang cảo 
thơm giúp khai mở Giới, Định, Huệ cho những ai đủ duyên chạm tới, 
như Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tạp A Hàm, tuyển tập Nikàya A 
Hàm, Triết Học Tánh Không, Thành Duy Thức Luận, Thiền Luận, Ngục 
Trung Mị Ngữ, Huyền Thoại Duy Ma Cật, Thắng Man Giảng Luận, 
Giấc Mơ Trường Sơn... Ôi, cơ man nào trong thế giới mênh mông biển 
Tuệ mà Thầy Đã và Đang hiến tặng, chưa từng ngưng nghỉ. 


Bản chất đam mê học hỏi đã bộc phát từ khi Thầy mới chỉ là một chú 
điệu, sinh trưởng ở xứ Lào. Không biết bên xứ đó chú điệu gốc Việt 
được dạy kinh bằng ngôn ngữ gì nhưng chính những vị Tăng thân cận 
đã kể lại, là ngoài thì giờ phải lo công việc của một chú điệu thì Thầy 
thường chui dưới bệ thờ Phật, cắm cúi học, tự sưu tra để hiểu nghĩa 
kinh, rồi ghi ghi, chép chép, không màng tới ăn, ngủ. 


Chư Tăng bên đó thương tình, bèn thỉnh ý Quý Thầy bên Việt Nam xin 
gửi chú về Huế, để chú được hướng dẫn đúng mức. 


[118 ] 


PHẦN I: PHẬT HỌC 


Với bản chất cầu tiến như vậy, nên ngay ở tuổi niên thiếu, Thầy đã là 
ngôi sao sáng trên bục giảng các Đại Học Phật Đường. Thầy Nguyên 
Siêu từng chia sẻ là buổi đầu khi đến Phật Học Viện Hải Đức, tỉnh Nha 
Trang, Thầy đã đứng trên bục giảng mà tăng sinh ngồi dưới vẫn ngỡ 
ngàng, không biết đây có phải là vị giảng sư mới, mà Học Viện vừa 
thỉnh mời bổ sung không, vì Thầy quá trẻ và quá đơn giản trong bộ áo 
nhật bình ! 


Tại Đại Học Vạn Hạnh thì Thầy là giảng sư nòng cốt, không chỉ phụ 
trách những chương trình gay go về Giáo Pháp như Triết học Tánh 
Không, Trung Quán Luận, A Tỳ Đạt Ma ...v...v... mà Thầy còn khai 
mở trí tuệ tăng sinh, dẫn dắt họ tìm về triết học Tây Phương qua các 
tư tưởng Henry Miller, Jean Paul Sartre, Platon ... Rồi từ phương Tây, 
Thầy lại đem kiến thức Kinh, Luật, Luận, Tam Tạng kinh điển để dẫn 
tăng sinh về phương Đông với những triết học Khổng Tử, Lão Tử, 
Trang Tử, Kinh Dịch, Kinh Thi; rồi văn học Trung Hoa qua Đào Tiềm, 
Hàn Dũ, Tô Đông Pha... Không chân trời nào Thầy không soi dọi, dẫn 
đắt cho những ai cầu học. 

Thầy quan tâm tới từng cảnh huống, và luôn là người cho, mà không 
chờ nhận lại. Tình huynh đệ, nghĩa thầy trò không ranh giới, không 
ngắn mé khi bất ngờ có lần hành giả được nghe một vị thầy, đọc hai câu 
đối khá dài, bằng Hán tự, mà Thầy Tuệ Sỹ gửi cho huynh đệ phương xa. 
Câu thứ nhất: 


“Quảng mạc thiên hoang cố lý, nhỉ phế hưng cạnh tẩu kinh đào, phiến 
điệp phù nang, quải nạp đằng la thử ngạn” 


Dịch nôm: 


Chốn cũ dặm dài man mác, bởi phế hưng xô đậy sóng côn, chiếc lá thuyễn 
nang, vá áo chép kinh đất khách. 


Câu thứ hai: 


[119 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


“Đức hành thế khoác tham phương, tỷ triêu lộ hàm huy điệu cảnh, không 


^ ” 


hoa thuỷ nguyệt, huyền hà bích lạc thân châu 
Dịch nôm: 


Đức tu mấy kiếp mù sa, tợ sương sớm nắng hồng đọng bóng, hoa trời 
trăng nước, ngân hà dằng đặc quê cha. 


Được nghe đọc lần đầu, hành giả như kẻ phàm phu nghe chim thuyết 
pháp, không kịp nhận gì cả! Nhưng bốn tiếng “Vá áo chép kinh” bỗng 
như lằn chớp, chợt loé sáng trong cái đầu u tối, để hành giả tạm hiểu 
những gì tha thiết mà Thầy Tuệ Sỹ muốn nhắn gửi huynh đệ, là nơi xứ 
lạ quê người, hãy nhớ “biết đủ” như lời Phật dạy và giữ đạo tâm bền 
vững. “Vá áo” có phải là tượng trưng cho sự an bần và “Chép kinh” là 
nhắc nhở một lòng giữ đạo? 


Những gì Thầy hiến tặng cho đời như mưa nắng rải xuống đồng đều. 
Mưa tiếp sức cho rễ tăng trưởng. Nắng vỗ về cho nụ đơm hoa. Trên con 
đường Bồ Tát xuất thế gian mà không rời thế gian pháp, Ihây như mưa 
nắng, không ngưng nghị, tất cả tài năng, trí tuệ đều mang tâm từ mà 
cung hiến trọn vẹn cho Đạo, cho Đời. 


Vào khoảng tuần lễ cuối, tháng 11 năm 2021, không ít người đã cảm 
động đến rơi lệ khi ngồi trước màn hình theo dõi buổi tường trình một 
sự kiện lịch sử về dự án phiên dịch Đại Tạng Kinh sang Việt ngữ thuần 
tuý với dân tộc tính, được nhị vị là Hoà Thượng Thích Tuệ Sỹ và giáo 
sư Trí Siêu Lê Mạnh Thát đồng chủ tọa. Dự án này, với đầy đủ chuẩn 
mực hàn lâm mà thời điểm tháng 10 năm 1973, mười tám vị trưởng 
lão trong Hội Đồng Trung Ương thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam 
Thống Nhất đã đồng tâm thực hiện Pháp sự quan trọng này. Nhưng chỉ 
một năm sau đó, nhiều diễn biến và bao biến cố lịch sử đã là những trở 
ngại khiến dự án không thể tiến hành! 


[120 ] 


PHẦN I: PHẬT HỌC 


Gần nửa thế kỷ đã trôi qua! Mười tám Chư Tôn Đức trong Hội Đồng 
Phiên Dịch năm xưa nay chỉ còn hai vị, Hoà Thượng Thích Thanh Từ 
(hiện trong tình trạng vô ngôn) và Hoà Thượng Thích Tuệ Sỹ cũng đã 
bước qua ngưỡng cửa “Bát thập cổ lai hy”. 


Nhưng tuổi tác không là rào cản khi tâm lực và trí lực vẫn còn khả năng 
hiến tặng, như Thầy từng diễn tả về con Chim Hồng: “.. Như những 
đợt nhảy của con Chim Hồng: nhảy bên bờ nưóc, nhảy đến tảng đá, nhảy 
trên đất cạn, nhảy trên cành cây, nhảy lên gò cao và cuối cùng, bay trong 
thương khung để lông cánh làm đẹp cho bẩu trời...” 


Thầy Đã và Đang tận dụng thời gian còn lại để khởi tiếp Pháp sự quan 
trọng phải ngưng trệ từ nửa thế kỷ qua. 


Việc phiên dịch Đại Tạng Kinh với đầy đủ chuẩn mực hàn lâm cho dân 
tộc Việt Nam không chỉ là việc không đơn giản mà còn là việc phải 
kiên trì, liên tục, trong nhiều tháng, nhiều năm. Do vậy, song song với 
những gì Chư vị có thể tiến hành bây giờ, còn là việc phải đào tạo nhân 
sự có khả năng học, hiểu, tiếng Hán, tiếng Phạn, để bánh xe pháp-sự 
được quay đều. 


Chỉ khoảng chưa đầy một năm, sau buổi thuyết trình và thành lập Hội 
Đồng Phiên Dịch Tam Tạng Lâm Thời ấn hành Đại Tạng Kinh Việt 
Nam, quý Ngài đã làm việc ngày đêm và hoàn tất phiên dịch Thanh Văn 
Tạng giai đoạn 1, phần 1, tổng cộng 29 tập, trong đó có: 


- Kinh Bộ (16 tập) gồm Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tạp A Hàm và 
Tăng Nhất A Hàm. 


- Luật Bộ (6 tập) gồm Luật Tứ Phần và Luật Tứ Phần Tăng Giới Bổn. 


- Luận Bộ (5 tập) gồm A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận, A Tỳ Đạt Ma Tập Dị 
Môn Túc Luận, A Tỳ Đạt Ma Pháp Uẩn Túc Luận. 


[121] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


- Tạp Bộ (2 tập) gồm Lục Độ Tập Kinh và Kinh Hiển Ngu. 


Quý Ngài đã y giáo tâm từ bi vô lượng của Đức Thế Tôn khi Bậc Giác 
Ngộ muốn Giáo Pháp được rải đồng đều mọi tầng lớp, mọi sắc dân; 
như mưa xuống thì mọi cỏ cây đều thấm nhuận. Muốn được vậy, Đức 
Thế Tôn đã khuyến khích, là “Hãy để cho mọi người được nghe và học 
Chánh Pháp theo ngôn ngữ địa phương của chính mình” 


29 tập Thanh Văn Tạng đã được phân phối khắp năm châu, theo sự 
hoan hỷ thỉnh cầu của Phật Tử Việt Nam. Có nơi nhận được, quá cảm 
động, đã ôm thùng kinh sách mà oà khóc! 


Nhìn chặng đường Thầy Đã và Đang đi, hàng hậu học chúng con thấy 
được bước chân Thầy như từng in dấu 1250 bước chân xưa. 

Với hạnh nguyện Bồ Tát vào đời cứu độ chúng sanh. 

Với đại nguyện “Đời ác ngũ trược, con xin thể vào trước” 

Với tâm nguyện trao truyền Đạo Pháp cho những ai cầu học. 

Hoà Thượng Thích Tuệ Sỹ Đã và Đang đi trên con đường Phật đi. 

Từ phương xa, hướng về quê hương, chúng con xin năm vóc sát đất, 
chí tâm đảnh lễ bậc Cao Tăng Thạc Đức, viên ngọc quý của Giáo Hội 


Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, của Phật tử Việt Nam khắp năm châu 
bốn biển. 


Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. 


(Tào-Khê tịnh thất - ngày gió chớm Thu) 
TN Huệ Trân-Hạnh Chi 


Cẩn bái 


[122 ] 


HUYỆN THOẠI VỀ THẦY TUỆ SỸ 


Kiều Mỹ Duyên 


ố Hòa Thượng Thích Mãn Giác thường nói: 


- Thầy Tuệ Sỹ và thầy Trí Siêu (tức là giáo sư Lê Mạnh Thát) là hai 
viên ngọc kim cương của Phật giáo Việt Nam. 


Chúng tôi về thăm thây Tuệ Sỹ năm 2001, ở chùa Già Lam, Gò Vấp, 
tỉnh Gia Định. Buổi sáng, nắng ấm, phái đoàn xuống xe từ từ bước vào 
chùa, một tiểu đội công an đang gác trước cửa chùa. Một người công 
an nằm trên chiếc võng ở dưới gốc cây cổ thụ trước cổng chùa. Cổng 
chùa rộng mở, nhưng không thấy bóng dáng Phật tử ra vào. Phái đoàn 
YMCA, hội từ thiện quốc tế được thành lập trên 170 năm, ông trưởng 
phái đoàn người Mỹ gốc Đức. Tất cả đều là người Mỹ đến từ Âu Châu, 
họ nói được nhiều thứ tiếng như Đức, Bồ Đào Nha, Pháp, phái đoàn 
đến từ Mỹ chỉ có tôi là người Việt Nam, là phụ nữ trong phái đoàn. 
Trước khi họ đến Việt Nam, họ phải làm gì khi có gặp trở ngại? Ông 
trưởng phái đoàn liên lạc với Đại sứ Mỹ ở Hà Nội thường xuyên, sau 
khi có bang giao giữa Mỹ và Việt Nam thì nhiều hội từ thiện từ Mỹ và 
nhiều quốc gia trên thế giới hoạt động ở Việt Nam, đặc biệt về vấn đề y 
tế, xã hội, giáo dục, v.v... 


[123 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


Thây Thích Tuệ Sỹ tại chùa Già Lam, Gò Vấp (Hình của Kiểu Mỹ Duyên) 


YMCA có nhân viên hoạt động ở Việt Nam, dạy computer, Anh văn, 
giúp trẻ em nghèo. Một số nhân viên lãnh lương hàng tháng và một số 
thiện nguyện. Họ được tu nghiệp ở Mỹ hàng năm và thăm những cơ sở 
từ thiện ở Mỹ, Anh và nhiều quốc gia khác. Chủ trương của hội từ thiện 
YMCA là đào tạo những người trẻ thành lãnh đạo. 


Thầy Tuệ Sỹ khi tiếp phái đoàn YMCA vui vẻ, cởi mở vì thầy nói được 
nhiều thứ tiếng: Anh, Pháp, Đức và nhiều ngôn ngữ khác nhau. Thầy 
đã từng là giáo sư dạy đại học Vạn Hạnh, nên khi bàn luận về vấn đề 
giáo dục ở các nước đang phát triển, thầy rất thông thạo và thích hợp 
với chủ đề này. 


Thầy Thích Tuệ Sỹ, tên thật là Phạm Văn Thương, sinh năm 1943 tại 
tỉnh Pakse, nước Lào. Từ năm 6 tuổi thầy đã vào Chùa. Năm 12 tuổi 


[124 ] 


PHẦN I: PHẬT HỌC 


thầy vào Sài Gòn, sau đó trở lại tu học ở chùa Từ Đàm tại Huế, Phật 
Học Viện ở Nha Trang, rồi về thiển viện Quảng Hương Già Lam tại 
Gò Vấp. Thầy tốt nghiệp Viện Cao Đẳng Phật Học Sài Gòn năm 1964 
và Viện Đại Học Vạn Hạnh năm 1965. Thầy được đặc cách bổ nhiệm 
Giáo Sư thực thụ Viện Đại Học Vạn Hạnh năm 1970 nhờ những công 
trình nghiên cứu và những khảo luận triết học có giá trị rất cao, như 
Đại Cương Về Thiền Quán, Triết Học Về Tánh Không. Thầy rất giỏi về 
chữ Hán và biết nhiều ngoại ngữ như Anh, Pháp, Đức, Lào, thông thạo 
tiếng Pali và tiếng Phạn. 


Thầy Tuệ Sỹ gây, rất gầy sau khi ở tù 15 năm. Thầy không nói về những 
ngày vất vả hay khốn khổ trong tù, mà chỉ nói về giáo dục với những 
lãnh đạo của YMCA. Thầy chú trọng về các trẻ em nghèo ở những vùng 
xa xôi hẻo lánh, không có điện nước. Thầy rất chú trọng đến vấn đề giáo 
dục của dân chúng. Tiếng nói của thầy nhỏ nhẹ và khiêm tốn. Thầy gầy 
nhưng dáng ngồi của thầy rất thẳng. Thầy đãi khách trái cây, bánh, xôi, 
vì phái đoàn ở từ sáng đến trưa. Thầy chăm chú nghe từng câu hỏi của 
các ông trong phái đoàn YMCA. Khuôn mặt thầy thánh thiện, mắt của 
thầy sáng như sao trời, đời sống của thầy bình thản dù công an canh 
trước cổng chùa. Phái đoàn rất thích thú khi đàm thoại với thây. 


Ông Art, trưởng phái đoàn, là giám đốc YMCA ở Orange County lắng 
nghe thầy Tuệ Sỹ từng câu, từng chữ. Trước khi sang Việt Nam, ông Art 
biết là thầy Tuệ Sỹ và thầy Trí Siêu bị kết án tử hình vì đọc bản tuyên 
ngôn quốc tế nhân quyền trước Quốc Hội năm 1975. Sau đó, các vị lãnh 
đạo Phật giáo thế giới gửi thỉnh nguyện thư cho tất cả nguyên thủ quốc 
gia, bản án tử hình của hai thầy xuống còn ở tù 20 năm, sau đó còn 15 
năm, nhưng sau khi về chùa không có hộ khẩu. 


Các phái đoàn Mỹ trước khi đến quốc gia nào, gặp nhân vật quan trọng 
đều có chuyên viên tìm hiểu về những người họ muốn gặp, hơn nữa 


thầy Tuệ Sỹ và thầy Trí Siêu là hai nhân vật nổi tiếng trên thế giới. 


[125 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


Thầy Tuệ Sỹ là nhân tài hiếm có. Học trò của thầy rất nhiều ở khắp nơi 
trên thế giới, vì có chương trình trao đổi sinh viên quốc tế, chúng tôi 
đã từng gặp sinh viên của thầy ở Đức, người Đức du học ở đại học Vạn 
Hạnh, sinh viên Nhật, Pháp, Hòa Lan, Phần Lan, Đan Mạch du học 
trong chương trình trao đổi sinh viên văn hóa quốc tế với Việt Nam. 
Tôi cũng đã từng gặp một số sinh viên Hòa Lan, cộng đồng người Việt 
ở Hòa Lan, trong đó có tiến sĩ Ngô Văn Tuấn, vận động với Quốc Hội 
Hòa Lan, chính phủ Hòa Lan mời thầy đến Hòa Lan để điều trần với 
Quốc Hội Hòa Lan về vấn đề nhân quyền và tự do tôn giáo ở Việt Nam, 
nhưng thầy không đi, vì thầy biết trước ra đi sẽ không có ngày về. Thầy 
yêu tha thiết quê hương, thầy không muốn rời Việt Nam. 


Chúng tôi về Việt Nam thăm thầy 3 lần: năm 2001, năm 2005 cùng phái 
đoàn YMCA, và năm 2015. Năm 2015, chúng tôi không được phước 
gặp thầy nhưng được nói chuyện với thầy qua điện thoại nhiều lần. 
Chúng tôi nói chuyện với thầy nhiều lần nhưng chưa bao giờ chúng tôi 
nghe thầy than một câu dù đời sống của thầy rất khó khăn. Thầy dịch 
kinh Đại Tạng, viết sách, bị canh chừng nghiêm ngặt nhưng thầy vẫn 
sống thản nhiên. Thầy đàn dương cầm rất tuyệt, sáng tác thơ, nổi tiếng 
nhất là tập thơ «Giấc Mơ Trường Sơn» và nhiều nhạc sĩ phổ nhạc thơ 
của thầy. Ở Hoa Kỳ, nhạc sĩ Trần Quan Long đã phổ nhạc qua thơ của 
thầy và thi sĩ Tâm Diệu đã thực hiện thơ của thầy bằng những bài hát 
rất hay qua các CD Tuệ Ca. 


Chúng tôi rất kính trọng và ngưỡng mộ những vị lãnh đạo tinh thần 
sống một cách thản nhiên, đem hy vọng và niềm tin đến cho người 
xung quanh bằng nụ cười hồn nhiên không than thở, không rên la, dù 
ngày mai có qua đời thì cũng ra đi với nụ cười, với tiếng cười hồn nhiên. 
Huyền thoại về thầy Tuệ Sỹ nhiều lắm. Một Phật tử kể cho tôi nghe 
sau khi nghe tòa tuyên án tử hình, thầy Tuệ Sỹ bấm độn và nói với 
thầy Trí Siêu: 

- Ông và tôi không chết đâu. 


[126 ] 


PHẨN I: PHẬT HỌC 


Thầy xem tử vi, bấm độn rất xuất sắc. Các thầy bị tuyên án tử hình, nhiều 
người có mặt trong tòa bật khóc nhưng thầy Tuệ Sỹ vẫn bình thản. Trên 
cõi trần gian này có bao nhiêu người thần thông quảng đại như thế? 


Năm 2001, chúng tôi đến chùa Già Lam thăm thầy Tuệ Sỹ. Chúng tôi 
hỏi về sách của thầy. Thầy đang nói chuyện với chúng tôi thì một bà 
mặc áo nâu sồng bước vào cửa, và quỳ xuống lạy thầy như tế sao. Sau 
này, chúng tôi mới biết con của bà cụ, học trò của thầy đang làm trụ trì 
của một ngôi chùa. 


Làm nghề truyền thông, chúng tôi quen rất nhiều vị trụ trì những Phật 
tử lạy Phật thì chúng tôi thấy thường xuyên, nhưng quy lạy các thầy thì 
đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Phật tử quỳ lạy thây Tuệ Sỹ và một đoàn 


Thây Thích Tuệ Sỹ và Kiểu Mỹ Duyên tại chùa Già Lam, Gò Vấp năm 2005 


[127 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


Phật tử lạy thầy Tâm Châu ở chùa Huệ Nghiêm, thành phố Garden 
Grove, California. Chúng tôi vội vàng đứng dậy và đi ra xa xa. 


Thầy Tuệ Sỹ sáng tác và dịch thuật rất nhiều: Bát quan trai giới, Cửa vào 
tuyệt đối; Chiến tranh, tình yêu, hoài niệm và truyện ngắn Võ Hồng; 
Duy tuệ thị nghiệp, Giấc mơ Trường Sơn (thơ), Giá trị đối chiếu trong 
những tương quan văn hóa, Gốc Tùng, Lễ tháng Bảy cho những oan 
hồn phiêu bạt, Nguồn gốc của một thế giới quan vô tận, Những điệp 
khúc cho dương cầm (thơ), Thuyền ngược bến không, v.v... 


Tất cả tác phẩm của thầy Tuệ Sỹ đều được đồng hương yêu chuộng 
nhưng có lẽ «Giấc Mơ Trường Sơn» và «Tô Đông Pha những phương 
trời viễn mộng» được phổ biến khắp nơi trên thế giới, có bán trên 
Amazon, nhiều sách của thầy được dịch sang tiếng Anh, Pháp, Hoa, 
Đức, v.v.... 


Mời độc giả thưởng thức bài thơ «Hoài Niệm› trong tập thơ «Giấc Mơ 
Trường Sơn» để tưởng nhớ những gì đã qua, về những suy tư, tâm thức, 
để thấy được ý nghĩ của mình muốn làm cuộc lữ thứ, muốn đi khắp 
bốn phương trời, muốn rong chơi đây đó, bỏ lại sau lưng bụi đường 
thời gian phủ kín. 


HOÀI NIỆM 


Một đêm thôi mắt trầm sâu đáy biển 
Hai bàn tay khói phủ tóc tở xa 

Miễn đất đó trăng đã gây vĩnh viễn 
Từ vu vở bên giấc ngủ mở hồ 

Một lần định như sao ngàn đã định 
Lại một lẫn nông nỗi vết sa cở 

Trời vẫn vậy vẫn mây chiêu gió tĩnh 


Vẫn một đời nghe kể chuyện không như 


[128 ] 


PHẦN I: PHẬT HỌC 


Vẫn sống chết với điêu tàn vờ vĩnh 

Để mắt mù nhìn lại cõi không hư 

Một lần ngại trước thông già cung kỉnh 

Chẳng một lấn lâm lỡ không 1? 

Ngày mái nhé ta chờ mỉ một chuyến 

Hai bàn tay khói phủ tóc tở xa. 
Nhạc sĩ Trần Quan Long phổ nhạc từ tập thơ «Giấc Mơ Trường Sơn» 
của thầy Tuệ Sỹ: Tuệ Ca 1 (Tiếng Sư Tử Hống Giữa Rừng Già Vô Minh), 
Tuệ Ca 2 (Đường Gươm Bát Nhã), Tuệ Ca 3 (Hành), và Tuệ Ca 4 (Thơ 
Nhạc Thiền Sư Tuệ Sỹ). Diệu Trân thực hiện CD. 


Mời quý độc giả đọc thêm một bài thơ vịnh hoa mai mà thầy dịch 
từ nguyên tác chữ Hán trong «lô Đông Pha, Những Phương Trời 
Viễn Mộng›. 


Thôn Hoài nam gió ngàn bạt đỉnh 
Từng năm xưa hồn rụng mai vàng 
Rồi lưu lạc ai ngờ là ước hẹn 


Gió Mường mưa Mọi phủ chiều hoang 


Phố lệ chi cành dài nghiêng đổ nửa 
Vườn quang lang cây tú lệ nằm không 
Còn ngại lắm bởi màu đêm ủ rũ 

Và lạnh lùng xua chút ấm tàn đông 
Đình Tùng phong với rừng gai dưới đó 
Hai nàng mai ngà ngọc đón hừng đông 
Tiên mấy Hải nam yêu kiểu xuống độ 


Choàng áo the gõ cửa dưới màn trăng 


[129 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


Rượu tỉnh mơ tàn vòng cây tản bộ 
Ý tình tuyệt điệu lời ẩn toàn không 
Tiên sinh độ ẩm đừng than thở 
Một mảnh trăng rơi đáy rượu nồng. 


(Trích «Tô Đông Pha, Những Phương Trời Viễn Mộng»- Tuệ Sỹ) 


Chúng tôi quen thầy Tuệ Sỹ mấy chục năm, đây là cuộc đối thoại ngắn 
nhất. Không biết tôi còn được nói chuyện với thầy lần nữa hay không? 
Nhất là trong bệnh viện, thường cấm nói chuyện qua điện thoại cầm 
tay. Sau đó, Hòa Thượng Thích Như Điển email cho tôi: «Chị cố gắng 
viết bài cho Kỷ Yếu tri ân thầy Tuệ Sỹ, thời gian gấp, xin chị quan tâm 
cho. Ông bây giờ yếu lắm, như chị đã gọi thăm và biết rồi; nên những 
gì cần làm phải làm nhanh để còn kịp thời gian. Hội Đồng Hoằng Pháp 
và Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng Lâm Thời đã xuất bản 29 tập đầu 
của Thanh Văn Tạng rồi. Nay mai còn tiếp tục nữa. Vậy nếu chị có quan 
tâm ủng hộ về việc xuất bản thì xin chị xem qua trang nhà Hoằng Pháp 
của GHPGVNTTN để biết tin.» 


Trên trần gian này có rất nhiều người tốt quanh ta, nếu người nào có 
phúc đức ông bà, cha mẹ để lại và phúc đức của chúng ta làm hàng ngày 
thì suốt đời sẽ gặp người tốt, người quảng đại đem đến cho chúng ta 
nụ cười hơn là nước mắt. Thầy giáo Tâm Thường Định (thế danh Bạch 
Xuân Phẻ - Thư Ký Ban Báo Chí & Xuất Bản Hội Đồng Hoằng Pháp) 
bay từ Sacramento đến Orange County mục đích thăm thầy Thích 
Thắng Hoan, để nhờ thầy cầu nguyện cho thầy Tuệ Sỹ, và viết lời chúc 
lành cho thầy Tuệ Sỹ trên một quyển sách. Những lời chúc lành này sẽ 
in vào tuyển tập Tri Ân thầy Tuệ Sỹ sẽ in vào tháng 10/2023. Chúng tôi 
tháp tùng thầy giáo Tâm Thường Định thăm thầy Thích Thắng Hoan ở 
thành phố Santa Ana. Thầy Thích Thắng Hoan năm này 97 tuổi. Thầy 
giáo Tâm Thường Định, Christina Lê và tôi vừa bấm chuông của chùa 
thì cư sĩ Huỳnh Kim Quang cũng vừa ngừng xe. Cư sĩ vì mắt có vấn đề 
nên từ chức chủ bút của báo Việt Báo. Thầy Thích Thắng Hoan đón tiếp 


[130 ] 


PHẨN I: PHẬT HỌC 


chúng tôi rất ân cần niềm nở. Sau khi gửi lời chúc lành đến thầy Tuệ 
Sỹ. Thầy ký tặng sách cho chúng tôi mỗi người một quyển «Biện Trung 
Biên Luận Tụng Thích», thầy dịch và in năm 2015. 


Xin Trời Phật phù hộ thầy Tuệ Sỹ. Xin đồng hương cầu nguyện cho thầy 
Tuệ Sỹ sức khỏe khá hơn, rời bệnh viện trở về chùa để dưỡng bệnh. 


Orange Counfy, 9/2023 
KIỀU MỸ DUYÊN 


Thây Thích Tuệ Sỹ và Kiếu Mỹ Duyên tại chùa Già Lam, Gò Vấp năm 2001 


[131] 


Để nhó Thầy Tuệ Sỹ thời ở Chùa Hải Đức - Nha Trang 
sơn dầu trên canvas 24 x 30in của họa sĩ Đỉnh Cường 


[132 ] 


VỀ LAI CHỐN XƯA THĂM THẦY 


Nguyên Đạo Văn Công Tuấn 


[I] 
Thầy Tôi 


1):« phân công tham gia vào Ban Biên Tập và viết bài về Ôn 
(trong những ngày Ôn còn sinh tiền) như một lời tri ân, tôi chợt 
nghĩ ngay đến những ngày vui ở Vạn Hạnh 50 năm trước bằng tất cả 
tình cảm và tấm lòng cung kính với Ôn. Trong những ngày ấy tôi đã 
từng được phép - như những vị khác ở viện - gọi Ôn là chú Sỹ. Còn khi 
đi với thầy Phước An và thầy Chơn Nguyên đến chơi với Ôn thì cũng 
gọi là Anh. Rồi đến lúc chia tay để đi xuất ngoại thì tôi gọi là Thầy. Mãi 
đến 3, 4 năm trước đây lúc Thầy nhắn tôi gọi điện thoại về, để Thầy sai 
bảo vài công việc thuộc lãnh vực văn hóa Phật giáo, thì tôi chợt nghĩ, 
bắt đầu từ giờ phút này phải gọi là Ôn. 


Nhưng tuyệt nhiên trong thâm tâm Thầy đã là người thầy của tôi không 
biết tự bao giờ. Trước đây tuy là sinh viên chính thức của Đại học Vạn 
Hạnh ở cả 3 phân khoa Giáo Dục, Văn Khoa, Phật Khoa nhưng tôi lại 
chưa từng được học với Thầy - Tiếc thật! Nghĩ lại, đấy là một trong 
những điều kém may mắn của tôi. Thân cận bậc Thầy chữ nghĩa ngút 


[133 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


trời như vậy mà chẳng học được một giờ học nào, hay ít nhất một chữ 
nào của Thầy. Nhưng xét cho cùng, qua những lần tiếp xúc, dù điện 
thoại hay email cũng đã học được nhiều lắm. Nên dù vậy, ai nói sao thì 
nói, lhầy vẫn là thầy của tôi. Trong nhiều lần điện thoại hầu chuyện 
cùng Thây, có nhiều khi Thầy đã dạy rằng, Thầy muốn tôi trao đổi công 
việc với Thầy như “chàng sinh viên Tuấn nói chuyện với chú Sỹ”(nguyên 
văn lời Thầy). Cũng vì lý do đó nên tôi đi xin phép vòng vo lung khởi 
một chút, trước khi vào chuyện. 


Tháng 3/2023 vừa rồi, về đến Việt Nam đã gần 3 tuần nhưng do đi với 
đoàn mang tro cốt Sư Bà Diệu Tâm về nhập tháp ở Huế nên bận rộn 
các buổi lễ tôi chưa có thể đến thăm Thầy. Xong việc gọi điện thoại xin 
phép đến thăm thì Thầy đùa ngay: Về mấy tuần tổi mà trốn biệt hỉ? Biết 
là Thầy đã có thần thông nhìn thấy ruột gan tôi nên vội thưa ngay: Co? 
xin phép ngày mốt đến thăm Thầy? Ngày mai tôi đã có hẹn đi viếng nhà 
thơ lão thành Trụ Vũ. Khi bác Trụ Vũ biết hôm sau tôi sẽ đến Thầy 
Tuệ Sỹ bác đã gọi ngay hai cô con gái Thiên Anh và An Hòa đang ở đó, 
nói sắp xếp xe ngay để ngày mai cùng đi Đồng Nai thăm Thầy, dù bác 
đã ngoài 90. 


Ái nữ Thiên Anh của thi sĩ Trụ Vũ đã mang theo bức thư pháp viết vội 
để kính dâng lên Thầy. Ihật đúng là Hổ phụ sinh hổ tử. Nội dung bức 
thư pháp là: 


TUỆ Khai Dòng Nghiệp Về Trung Đạo 
SỸ Mở Đường Tâm Tới Đại Hùng 
Thiên Anh - Kính dâng Thiền Sư Tuệ Sỹ 


Chúng tôi ngồi trước hiên nhà uống trà và nói chuyện, cho đến khi 4 vị 
trong gia đình bác Trụ Vũ cáo từ ra về, sau gần hai giờ đàm đạo. 


Tranh thủ lúc Thầy nghỉ trưa tôi đi vòng thăm chùa Phật Ân, nhưng 
tự nhiên trong lòng thấy bồn chồn, tự dưng thấy chốn này có vẻ quen 


[134 ] 


PHẦN I: PHẬT HỌC 


Từ trái: Thi sĩ Trụ Vũ, Thiên Anh, HT Tuệ Sỹ, TT Hạnh Viên, Nguyên Đạo. 
Hình do An Hòa chụp 


quen, nhưng nghĩ chùa nào ở Việt Nam thì cảnh trí chắc cũng gần 
giống nhau. Đi một vòng, quay lại trước cốc của Thầy thấy mọi người 
vẫn còn nghỉ trưa nên tôi đến viếng Tháp của Hòa Thượng Minh Chiếu 
ngay kế bên cốc của Thầy mới sực nhớ ra rằng có thể mình đã từng đặt 
chân đến đây vào khoảng năm 1972-1973 khi khoảng đất này - và có 
thể nói cả vùng này - còn là một khu đất hoang sơ. 


Số là trong những năm ở Đà Nẵng khoảng 1969-1972 tôi thỉnh thoảng 
thường lui tới khu vườn ở bãi biển Sơn Chà. Ở đó có một khu vườn rất 
rộng, không nhớ trồng gì, do Hòa Thượng Minh Chiếu mua và giao 2 
vị đệ tử xuất gia là Chú Sa và Chú Quảng chăm sóc. Bây giờ thì chú Sa 
đã mất (sau khi hoàn tục) và chú Quảng không biết lưu lạc nơi đâu, tôi 
không còn liên lạc. Khoảng chừng năm 1973-1974 tự dưng trong một 
buổi trưa có người gõ cửa phòng tôi ở Khu Nội Xá Vạn Hạnh. Tôi đang 
ngủ trưa vùng dậy mở cửa thì thấy chú Quảng tươi cười đứng đó. Hỏi 


[135 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


thăm thêm thì mới biết chú đang chăm sóc khu rẫy ở Đồng Nai cho sư 
phụ (HT Minh Chiếu). Hôm sau tôi đáp xe đò theo chú đến đó chơi, thì 
thấy chú đang khai khẩn khu vườn khá rộng và khô cằn, lúc ấy chỉ có 
một ngôi chòi tranh mới dựng lên. Theo suy đoán của tôi, đối chiếu lại 
các mối liên hệ thì có thể nơi ấy là địa điểm chùa Phật Ân ngày nay. Nói 
là nói theo trí nhớ vậy chứ không có gì xác quyết rõ rệt, nửa thế kỷ qua 
đã có bao nhiêu biến động, vật đổi sao dời. 


Cảnh trí Chùa Phật Ân rất khang trang, là nơi đặt Văn phòng của Hội 
Đồng Phiên Dịch Tam Tạng Lâm Thời ở quốc nội. Đây cũng là địa điểm 
vào ngày 01.09.2022 Hòa Thượng Tuệ Sỹ đã chính thức tiếp nhận ấn tín 
Viện Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. 


Đối chiếu với cảnh hoang vắng năm xưa còn vương lại trong ký ức, tôi 
mới nghĩ ngay đến mấy câu thơ người xưa đã viết: 


ti4#ä, #ï4IRI# 
2K, TTNEHIS 


Sơn bất tại cao, hữu tiên tắc danh 


Thủy bất tại thâm, hữu long tắc linh." 
Nghĩa: 
Núi không cẩn cao, có tiên thì nổi danh 
Nước không cẩn sâu, có rổng thì linh thiêng. 
Đích thị là vậy. Mấy năm trước, hẳn ngôi nhà Thầy đang ở đây, ngay 


trong vườn chùa chỉ là một căn nhà bình thường, kể luôn khu nhà bếp 
nhà kho chừng 100 mét vuông, nằm ngay kế bên ngôi tháp của Hòa 


LÍ Lưu Vũ Tích (#l Ø7): Lậu Thất Minh (li Zš?#/). Theo Cổ văn Trung Quốc, 
của Nguyễn Hiến Lê, Tao Đàn, 1966. 


[136 ] 


PHẨN I: PHẬT HỌC 


Căn nhà nhỏ đơn sơ, nằm kế bên ngôi Tháp trong vườn Chùa Phật Ân, 
tỉnh Đông Nai là nơi trú ngụ hiện nay của Thây. 


thượng Khai sơn. Nếu ở Tây phương thì thường ngôi nhà nhỏ như vậy 
có khi là chỗ ở của gia đình người chăm sóc nhà, vườn (Hausmeister). 
Ở bên Đông phương mình có thể là ngôi nhà cho người ở giữ và lo 
hương khói cho ngôi tháp kế bên đó. Nhưng ở đây, khi tôi đến thì thấy 
nó tỏa sáng và ngát hương như một tòa sen. Từ đây ánh sáng lan tỏa 
đi khắp mọi nơi trên thế giới. Mái hiên trước ngôi nhà nhỏ này cũng là 
nơi mỗi buổi sáng Hòa Thượng Trụ Trì Phật Ân Thích Minh Tâm đến 
ngồi đàm đạo với Thầy. Ngôi nhà nhỏ ấy - tuy không phải am tranh bên 
sườn núi - nhưng thiết nghĩ cũng có đủ nội dung một khung cảnh hữu 
tình sơn và thủy. 


[2] 
Về bài thơ Tự Thuật 


Khi tôi bắt đầu nhận những công việc Thầy giao cho, đầu tiên là thực 
hiện vài công đoạn còn sót lại của tác phẩm “lổng Quan Về Nghiệp) 
tôi đã thực sự không khỏi có chút bối rối. Bối rối bởi lẽ trong hơn hai 
mươi năm làm việc ở Đại học Kiel tôi chỉ làm việc trong môi trường Y 
học và Kỹ thuật của Tây phương, suốt ngày bận rộn với nào là các Hội 
thảo, Congress, nào là “PubMed” Nay quay về lãnh vực Tư tưởng Đông 
phương thì từ suy nghĩ, phương cách của Tây và Đông khác nhau nhiều 
điểm. Đó là chưa nói phải ngồi ở nhà làm việc trong điều kiện rất ít các 


[137 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


phương tiện trợ thủ, không còn thư ký phụ việc, mà có khi còn phải giải 


thích này nọ với các bạn đạo khác cũng chỉ góp phần “công quấ”. 

Nhưng phải nói đó là một may mắn lớn trong đời mà Thầy đã thương 
yêu dành cho tôi. Trong những ngày vùi đầu trong những trang Kinh vì 
bắt buộc phải làm cho kịp thời gian, có khi kéo dài cả nhiều tuần, tôi đã 
có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với những Phật Ngữ, tôi đã có những giây 
phút rúng động toàn thân khi hiểu được lời dạy của Đấng Thiên Nhơn 
Sư thông qua cách diễn đạt rõ ràng và bác học của Thầy, kèm theo 
những chú thích đúng chuẩn mực hàn lâm. Điều ấy khó diễn tả được 
thành lời. Nghĩ lại thấy mắc cỡ, cả đời nói là học Phật Pháp nhưng ít khi 
chịu khó ngồi đọc hết một bộ Kinh, nếu không có sự phân công hay áp 
đặt vào công việc như vậy. Tình yêu thương Thầy dành cho ấy thật khó 


nói hết được trong một tiếng cám ơn. 


Lúc bơi lội trong những tư tưởng, ngôn ngữ và lý luận cao siêu của ý 
niệm “Nghiệp” đi từ Ấn Độ học, đến Phật giáo, từ Đông sang Tây, tôi 
phải kinh ngạc nói với mọi người chung quanh rằng, đây đúng là một 
“tác phẩm của thế kỷ”. Tôi chia sẻ những nhận xét ấy với một số trí thức 
Phật Giáo ngay lúc mình đọc được, ai cũng nể phục. Cơ hội ấy đã kéo 
tôi quay về với nguồn cội của mình, bắt đầu chuyên tâm hơn về Phật 
học, cố dùng thời gian còn lại để bù đắp cho những năm tháng đi lang 
thang trong các lãnh vực, phạm trù khác. Tôi bắt đầu đọc nhiều các 
tác phẩm của Thầy - có khi để học hỏi, để bù lại những khát khao của 
mình; nhưng cũng có khi vì nhiệm vụ hay công việc được giao trong 
quá trình thực hiện và ấn hành bộ Thanh Văn Tạng thuộc Đại Tạng 
Kinh Việt Nam. 


[138 ] 


PHẦN I: PHẬT HỌC 


Tôi đã có cơ hội “gặp” lại những người quen cũ, những bậc Thầy cũ; 
“sống” lại khung trời thân thương cũ của Vạn Hạnh năm nao, khi đọc 
Bùi Giáng nói về Thơ Tuệ Sỹ.” 


“Chỉ một bài thơ, Tuệ Sỹ đã trùm lấp hết mợi chân trời mới cũ tử Đường 
thi Trung Hoa tới siêu thực Tây phương.” [Bùi Giáng đã nhận định như 
thế về Tuệ Sỹ qua bài thơ Không để] (Bùi Giáng. Đi vào cõi thơ. Nhà 
xuất bản Ca Dao, Sài Gòn 1969). 


Lời ấy quả không ngoa! Và thật ra không chỉ Bùi Giáng mà có rất nhiều 
người viết về thơ Tuệ Sỹ khác. Có thể bao nhiêu ngàn trang sách cũng 
không ngoài ý nghĩa đó. 


Thầy Tuệ Sỹ thì viết và nhận xét về những nhà thơ lớn Trung Hoa như sau: 


Lý Bạch, tiên tài, cho một thế giới thấn tiên, ngoài cuộc thế. Đỗ Phủ, nhân 
tài, giữa những người cùng khốn. Lý Hạ, quỷ tài, cho những oan hồn chứa 
đây u hận, hay chỉ là xảo thuật ma quái của vẫn điệu? 


Cũng có thể, quỷ tài được hiểu như là một thiên tài quái dị, trà ngôn ngữ 
được sử dụng trên tức độ ma thuật, ngụy quyết. Đó là tư chất thiên phú, 
với những tưởng tượng đây tính siêu thực. Sử dụng thi ca y như thủ pháp 
ma thuật không phải chỉ là một kỹ xảo. Đằng sau tử điệu huyễn hoặc còn 
ẩn chứa một thế giới huyễn hoặc; thế giới của thần mộng và cô liêu, có 
thể gọi như vậy. Trong tận cùng sâu thẳm đó là gì; có lẽ chúng ta không 
thể tìm đến chỉ do sự thúc đẩy của bản tính hiếu kỳ, mà phải đến bằng 
tất cả những lời kêu gọi thống thiết của định mệnh nhân sinh. Bởi vì, khi 
Nguyễn Du viết Văn tế thập loại chúng sinh, người ta có thể nhìn thấy 


l2 Tác giả có thời gian sống ở Vạn Hạnh chung với thi sĩ Bùi Giáng và Thầy 
Tuệ Sỹ. Chi tiết được viết trong bài viết cùng tác giả: Kính Nhớ Lão Đười Ươi 
Trung Niên Thi Sĩ - Cổ Thụ Lặng Bóng Soi. ÑXB Hồng Đức, 2017. 


[139 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


tường tận cái tâm trạng của Người chăng? Hay có thể phát kiến một bối 
cảnh xã hội nào đó của tâm trạng ấy chăng?) 


Đó là nói về những thi sĩ danh tiếng như Lý Bạch, Đỗ Phủ, Lý Hạ... mà 
tác giả dùng các chữ tán tụng là tiên tài, nhân tài, quỷ tài; là nói chuyện 
về người xưa. Tất nhiên không thể gói gọn các lời tán tụng trong ba 
nhân vật trên vì còn có bao nhiêu tên tuổi khác rực sáng trên vòm trời 
thi ca thế giới như Tagore, Goethe, Hölderlin, Shakespeare... Và rồi cả 
những Nguyễn Du, Huy Cận, Bùi Giáng, Hàn Mặc Tử v.v... 


Nhưng Bùi Giáng đã hoàn toàn có lý khi nhắc tên một nhà thơ “đã trùm 
hết chân trời mới cũ” Bài thơ “Mắt biếc” - mà Bạch Xuân Phẻ dịch là 
“Deep Innocent Eyes” là một ví dụ. Vậy kế bên những tiên tài, nhân 
tài, quỷ tài ấy hẳn còn có những “x tài” khác. Cứ tạm gọi là “Tăng tài”. 
Nhưng thú thật, nếu phải nói về thơ của vị “Tăng tài” ấy quả là một việc 
làm mặc chiếc áo quá khổ của tôi. Tôi chỉ như một cậu học sinh mới tập 
tành đọc để thấm thơ Tuệ Sỹ, để khơi lại nguồn mạch Tuệ Sỹ vốn có sẵn 
chút ít trong tâm hồn mình. 


Cõi thơ của Tuệ Sỹ vô cùng rộng lớn. Thầy làm thơ Việt, thơ Nôm và cả 
thơ chữ Hán. Thể thơ nào khi đến tay Thầy thì cũng chắp cánh bay cao. 
Ba cuốn sách thuộc bộ “Tuệ Sỹ Văn Tuyển” được Thầy cho là 3 cuốn 
sách luôn luôn nằm trên kệ hay đầu giường của tôi. Lúc cần đọc vói tay 
là có ngay. lôi trân trọng bộ sách ấy không những vì nó là một tuyển 
tập đa diện do thầy Hạnh Viên sưu tuyển từ nhiều tác phẩm khác của 
Thầy, mà còn vì chính nó là món quà Thầy dành cho tôi. Cũng có thể đó 
là một lời dạy, một ngón tay chỉ đường trong giai đoạn mà tôi vẫn còn 
say mê làm việc trong các cơ sở Tây phương. 


Thầy đã viết lời tặng sách thật thương, thật “Vạn Hạnh”: 


3Ì Hạnh Viên sưu tập: Một Tấm Lòng Của Kinh Kha. Tuệ Sỹ Văn Tuyển, tập LII- 
Văn học. NXB Hồng Đức, 2016, tr.168. 


[140 ] 


PHẦN I: PHẬT HỌC 


Hôm nay nhớ Thầy quá mà biết 
Thầy mệt nên không dám điện 
thoại thăm, nhắn tin thầy thị giả 
thì chỉ được trả lời ngắn là: Sức ⁄ 

2 ^ t4 ^ ~ ` L‹ .€ k % € NXue 
khỏe Ôn vẫn vậy - nghĩa là vẫn lạ Em nề» Váw ứng x 

⁄ ^“ A* ` .2 ^ Z =” f SiỆ 
rất yếu! Tôi bèn giở tập sách ra để nhề mẶ( (ấy Mớ __ 2 
xem. Vô tình gặp một bài thơ ít — 
mẽ... ng g nn Ti 

được nhắc tới nên xin phép chép ¬..-.- 
ra đây để cùng thưởng ngoạn. Bài 
thơ làm tuy đã lâu nhưng lại có thể 
ứng vào những ngày tháng hiện tại. Nội dung bài thơ chuyên chở bao 
nhiêu trăn trở của tác giả trong suốt một đoạn đường dài của cuộc đời. 


TUỆ SŸ ø VĂN TUYỂN 
Tộp I. Phột Học 


Tự Thuật 
Tam thập niên tiên học khổ không 
Kinh hàm đổi lũy ám tây song 
Xuân hoa bất cố xuân quang lão 
Thúy trúc tà phi thúy mộng hôn 
Nhấm nhiễm trường mi thùy hoại án 
1ha đà tố phát bán tàn phong 
Nhất triêu cước lạc huyền nhai hạ 
Thủy bá chân không đối tịch hỗng 
Nguyễn Minh Cần dịch: 
Tự Thuật 


Ba thập niên rồi học khổ không 


l4Ì Sđd. Tập II văn học. Tr.261 


[141 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


Kinh sách chất đầy cả cửa song 

Xuân thắm không nhìn, xuân hóa lão 
Trúc xanh thoáng lượn đã say hồn 
Thời gian thắm thoát mi dài rũ 
Tháng lại ngày qua tóc điểm sương 
Một sớm sảy chân rơi vực thẳm 


Chân không bèn lấy chọi đêm hồng 
Nhất Uyên dịch: 


Ba mươi năm trước học khổ không 

Kinh điển đôi chồng che cửa song 

Xuân xanh không đoái xuân già cỗi 

Trúc biếc tà bay, ngát mộng lòng 

Thấm thoắt mi dài buông án cũ 

La đà tóc bạc lửa tàn phong 

Một sớm hụt chân rơi vách núi 

Mới thấy chơn không đối tịch hồng 
Bài thơ thể hiện những suy tư về cuộc sống, về thời gian, về sự cô đơn 
và sự trống rỗng. Đây cũng chính là suy tư của tác giả về quãng đời của 
mình, về những trải nghiệm sâu sắc. Nó chứa đựng nhiều tầng ý nghĩa 
và hình ảnh, mỗi người đọc có thể hiểu và cảm nhận theo nhận thức 
và căn cơ của mình. Và đó chính là nét độc đáo của thể thơ Tự Thuật. 


[3] 


Đại Trượng Phu khi đối mặt với cái chết. 


Bằng tất cả lòng ngưỡng mộ và biết ơn của của người trò đối với Thầy 
của mình, tôi lại mượn thêm mấy câu này, để mong có thể hiểu được 


[142 ] 


PHẦN I: PHẬT HỌC 


phần nào tâm tình Thầy. Trong một bức thư gởi cho thế hệ trẻ Phật tử 
Việt Nam thầy viết: 


Vó ngựa của Thành-cát-t Hãn không chùn bước trước bất cứ kẻ thù 
nào, nhưng tâm tư của Đại Hãn cảm thấy bất an khi nhìn sâu vào cuối 
con đường chỉnh phục một bóng dáng đang thấp thoáng đợi chờ. Đó là 
kẻ thù cân phải chỉnh phục sau cùng. Đại Hãn cũng biết rằng dẫu cho 
tập hợp sức mạnh của trăm vạn hùng bình cũng không thể đánh bại kẻ 
thù ấy, chinh phục vương quốc ấy. Ông cho đi tìm một người trợ thủ, tìm 
cố vấn thông thái nhất và khôn ngoan nhất để tập hợp được sức mạnh 
siêu nhiên. Sứ giả của Đại Hãn đi vào núi Chung nam thỉnh câu Đạo 
trưởng Khưu Xử Cơ. Đạo trưởng khởi hành, băng sa mạc, đến tận đại 
bản doanh của Đại Hãn, để giảng giải cho Đại Hãn ý nghĩa trường sinh 
bất tử, những ẩn nghĩa huyễn vi tử quyển thiên thư năm nghìn chữ của 
Thái thượng Lão quân. Cuối quyến thiên thư, khi tất cả ẩn ngữ coi như 
đã phơi bày ý nghĩa thâm sâu. Khả hãn chỉ xác nhận được một điễu: ta 
sẽ là người chiến bại trong cuộc chiến cuối cùng ấy.) 


Vâng, kẻ chỉ biết chiến thắng như Đại Hãn thì không hề sợ bất cứ ai, 
nhưng một hình ảnh lãng vãng đâu đó đã làm Đại Hãn lo âu không ăn 
ngủ được. Đối diện với Thần Chết kẻ ngang tàng dọc ngang trên lưng 
ngựa ấy cũng phải phủ phục cúi đầu khoanh tay. Với mọi cố gắng và 
quyền lực Đại Hãn cũng không thể tìm ra phương thuốc trường sinh 
bất tử cho mình. Nhận thức ấy khiến Thành Cát Tư Hãn cuối đời mình 
chỉ còn khiếp sợ trước một hình ảnh: Tử Thần. 


Nhưng có một con người không như thế. Thầy Tuệ Sỹ trong những 
năm gần đây đối diện thường xuyên với bệnh tật, quàng vai với cái chết 
mà không hề khiếp sợ. Cả đời Thầy cũng đã như vậy! Nhớ năm rồi, khi 
tôi vào bệnh viện mổ tim thì Thầy điện thoại hỏi thăm và đùa rằng: 


BÌ Nguyễn Hiền-Đức sưu tập. Đạo Phật Và Thanh Niên. Tuệ Sỹ, Viên Ngọc Quý - 
Viên Giác Tùng Thư, 2020. 


[142 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


Mừng là ông đã trải nghiệm đủ 3 chặng đường sanh, lão, bệnh. Còn một 
cái cuối chưa đến. Nói xong Thầy cười vang! 


Giữa tháng 9 năm 2023, khi biết Thầy bệnh nhiều tôi có nhắn bác sĩ Đỗ 
Hồng Ngọc (vì chừng 3 tuần trước anh có viết Email hỏi thăm): “Nếu 
anh Ngọc còn ý định đến thăm Thầy thì nên thăm chứ chần chừ có thể 
không còn kịp”. Anh trả lời ngay rằng: “Đã đến thăm Thầy hôm đầu 
tháng. Thầy đã rất yếu “nhưng vui vẻ, hoạt bát và thông tuệ như bao giờ” 
(chữ của ĐHN)” Quả thật như lời kể, anh Ngọc đọc được trong bệnh 
án, Hematocrite chỉ còn 17%, Hemoglobine còn 7g/dL thì nguy kịch 
lắm rồi, tính mệnh mong manh như ngọn đèn trước gió. 


Quay lại, xin nói thêm chút về bài thơ vừa nhắc trên. Không biết do vô 
tình hay hữu ý mà bài thơ “Tự Thuật” in trong mấy cuốn sách bộ Tuệ 
$ÿ Văn Tuyến Thầy cho tôi lại có mấy chữ khác nhau giữa bản chữ Nho 
và âm Việt. Hay ấy là một sự “vô tình mà cố ý”? 


Câu số 7 phía bên trên phần Nho tự thì ghi là “buông tay = fát thủ lãt 
5F”. Phần âm Việt và cả hai bài dịch đều ghi là “sảy chân, hụt chân = 
cước lạc JRlŸ&-”. So sánh với bản viết tay của Thầy lúc ở trong tù thì cũng 
ghi là cước lạc. 


Thôi, tôi chợt hiểu ra rồi. 


Bệnh duyên, rồi tù đày đã làm hao mòn bao nhiêu sức lực của Thầy 
trong suốt mấy mươi năm trường đăng đẳng. Cộng thêm nhân tâm, 
thế sự đảo điên đã làm Thây suýt hụt chân nhiều phen nhưng Thầy 
vẫn cứ gắng gượng đứng vững ở đó vì sự nghiệp chung của Giáo Hội, 
vì toàn bộ Công trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam mà Thầy 
là một trong 2 Dịch Sư còn lại trong số 18 vị của Dự án Phiên dịch 
từ năm 1973. Dù thân bệnh và nhiều đau đớn Thầy vẫn bất chấp và 
an nhiên làm việc, vẫn tổ chức tài tình lại các công việc của Giáo Hội 
khi được giao phó. Những người từng làm việc nghiêm túc trong lãnh 
vực nghiên cứu, như các giáo sư và chuyên gia người Đức ở Đại học 


[144 ] 


PHẨN I: PHẬT HỌC 


...`.... 
HỘI BÌN§ PHIÊN I)J0 ĐẠI TRN KINH VIỆT NI 


Văn phòng HĐPD đặt tại chùa Phật Ân, Đồng Nai. 


Hamburg, đã vô cùng ngạc nhiên và thán phục, khi biết chỉ trong vòng 
hai năm mà Hội Đồng Phiên Dịch đã cho ra đời được 24 cuốn Kinh và 
5 cuốn Tổng Lục do Thầy soạn, đạt mức độ hàn lâm quốc tế, đưa nền 
học thuật Phật Việt sánh vai ngang tầm với các nền học thuật Phật giáo 
trên thế giới. Thầy đã khơi nguồn mạch, đã làm sống lại hoài bão luôn 
canh cánh bên lòng, ấp ủ bao nhiêu năm qua của Chư Tôn Giáo Phẩm 
trong GHPGVNTTN từ năm 1973 đến nay, kể từ khi thành lập Hội Đồng 
Phiên Dịch Tam Tạng Kinh Điển. 


Rồi khi vô thường đến thì Thầy an nhiên tự tại “tát thủ” - buông fay 
bên vách túi. 


Ra đi nhưng Thầy để lại cho hậu thế một sự nghiệp vô cùng đồ sô. 
Trước giờ ra đi Thầy còn lưu lại những lời răn dạy, lập những chương 
trình kế hoạch khả thi cho những người kế thừa, để theo đó tiếp tục 
những bước đường hoằng dương chánh pháp và phiên dịch các phần 
còn lại của lam Tạng Thánh Điển. 


[145 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


Chuyện nghe kể lại, cuối tháng 9 năm 2023, lúc thiển sư Trí Siêu Lê 
Mạnh Thát đến thăm Thầy tại bệnh viện. Hai người bạn chí thiết, hai 
con người có thời từng bị kết án tử hình đã nắm chặt tay nhau. Thầy 
Tuệ Sỹ đã cười nói với mọi người (phỏng theo lời thầy Hạnh Viên): 
Đừng lo lắng quá cho tôi, thời 40 tuổi từng bị tuyên án tử hình mà không 
hề nao núng, huống hồ hôm nay đã ngoài 80. 


Đó đích thị là khẩu khí của một bậc Long tượng, là tiếng Sư Tử Hống, 


là tấm lòng của kẻ đã thản nhiên bước đi giữa cơn bão tố sinh-tử mà 
không hề có chút ưu tư vướng bận. 


[4] 


Ngược xuôi nhớ nửa cung đàn 
Ai đem quán trọ mà ngăn nẻo về 


Hồi) 
Cung kính đảnh lễ và tri ân Thầy. 


Đức Quốc, Trung Thu Quý Mão 2023 
Nguyên Đạo Văn Công Tuấn 


[146 ] 


THẦY TUỆ SẼ: 
NHƯ MỘT VÂNG TRĂNG SÁNG 


Nguyên Giác 


õi khi suy nghĩ về 

Thầy Tuệ Sỹ, tôi 
luôn luôn tự thấy rằng 
mình không tìm đủ lời để 
ca ngợi, để nói minh bạch 
những suy nghĩ của mình 
về Thầy, một trong những 
cột trụ của Đại Học Vạn 
Hạnh, nơi đã xây dựng một 
Tàng Kinh Các cho nên 
Phật học quê nhà từ hơn 
nửa thế kỷ trước. Tôi từng 
suy nghĩ về sự may mắn 
của dân tộc, và của bản 
thân mình, rằng nếu không 
có Đại học này, nếu không 


có những tác phẩm nơi này, 


[147] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


và nếu không có các bậc thầy nơi đây, cõi thế gian (của tôi, và của rất 
nhiều bạn khác) sẽ tội nghiệp biết là bao nhiêu. 


Tôi học bên Đại học Văn Khoa, không phải sinh viên Đại Học Vạn 
Hạnh, nhưng đã luôn luôn tìm đọc và trân quý các tác phẩm của Thầy 
Minh Châu, Thầy Trí Siêu Lê Mạnh Thát, Thây Tuệ Sỹ, Ni sư Trí Hải, và 
nhiều vị nữa. lôi đã say mê đọc các dòng thơ siêu xuất của Bùi Giáng, 
của Phạm Công Thiện, của Hoài Khanh... và thỉnh thoảng bước vào 
lang thang nơi các hành lang Đại Học Vạn Hạnh chỉ để cảm nhận bầu 
không khí học Phật nơi đây, và rồi lên xem Thư Viện Vạn Hạnh ở trên 
một tầng lầu rất cao, và rồi ra quán cà phê nơi đường Trương Minh 
Giảng, ngồi một chút rồi phóng xe đạp về. Dĩ nhiên, những gì tôi thấy, 
tôi nghe, tôi cảm nhận như thế chẳng thơ mộng chút nào, so với các 
trang giấy tôi đọc, so với những gì tôi đọc từ bản dịch Thiền Luận của 
Thầy Tuệ Sỹ. 


Rồi có lúc, trong khi đọc một truyện Bản Sanh, tôi đã tin rằng thế hệ 
những người xây dựng Đại học Vạn Hạnh hẳn phải là những vị đã từng 
có cơ duyên tụ hội nơi một góc rừng, ngồi quanh Đức Phật Thích Ca 
và được Thế Tôn dặn lời huyền ký là hơn hai ngàn năm sau hãy tới bên 
bờ Biển Đông để dắt dìu bọn học trò như tôi. Đối với tôi, chữ của Đại 
Học Vạn Hạnh có sức mạnh như thế, và trong đó cũng là những công 
trình của Thầy Tuệ Sỹ. 


Cho tới bây giờ, tuy đã vào tuổi xưa nay hiếm, tôi vẫn chưa trực tiếp gặp 
Thầy Tuệ Sỹ, chưa có cơ duyên nghe trực tiếp từ Thầy. Những cơ duyên 
tôi nhìn thấy và nghe giọng Thầy chỉ là qua Zoom, và trước đó thật lâu 
còn là qua PalTalk. Tôi đã từng được đọc và nghe kể từ những người có 
cơ duyên thân cận xa xưa với Thầy Tuệ Sỹ, như Ni Trưởng Tuệ Hạnh 
(đang ở Úc châu, người gom các bài thơ của Thầy và cẩm ra hải ngoại 
khi Thầy bị giam), như nhà báo Tâm Huy Huỳnh Kim Quang (cựu tăng 
sĩ, học trò của Thầy Tuệ Sỹ khi ở Quảng Hương Già Lam, và trở thành 
bạn thân với tôi, thường xuyên gặp nhau), như nhà thơ Nhã Ca (học trò 
của Ihâầy Trí Thủ và thân cận với quý Thầy Già Lam), và nhiều vị nữa. 


[148 ] 


PHẦN I: PHẬT HỌC 


Nhưng đó là những giai thoại, phần nhiều có thể tìm đọc qua Internet, 
một số chuyện tôi nghe kể riêng thì chỉ để bụng theo dõi, như khi Thầy 
Tuệ Sỹ sang Nhật Bản chữa trị ung thư. Bản thân tôi trong cương vị nhà 
báo, gần 3 thập niên ngồi dịch tin cho Việt Báo, đã có cơ duyên quan sát 
thời sự quê nhà, tình hình Phật Giáo và những thông tin về Thầy Tuệ 
Sỹ qua những dòng tin từ các phóng viên quốc tế. Cũng có lúc tôi thắc 
mắc vì sao khi Thầy Nhất Hạnh tới Chùa Già Lam tìm thăm, Thầy Tuệ 
Sỹ lại nhập thất, không tiếp, nhưng tôi không bao giờ đưa mọi chuyện 
thành vấn đề. Tôi luôn luôn tự xem mình như một đứa nhỏ, một cậu 
nhóc học Phật chưa bao giờ trưởng thành, và nhìn mọi chuyện trong 
sân nhà chùa như chuyện trong sân nhà chùa, nơi các nhà sư trong mắt 
tôi đã trở thành những Bồ Đề Đạt Ma và những Huệ Khả. Nơi đó, trong 
mắt tôi, Thầy Tuệ Sỹ là một pho tượng gỗ, trong cơ duyên nào đó đã hóa 
thân thành người, để biết đi, biết ngồi, biết nói, biết cười, biết dịch Kinh 
luận, và biết làm thơ. Và rồi, khi có ai muốn níu kéo Thầy Tuệ Sỹ về lại 
những tranh cãi thế gian, Thầy liền treo bảng nhập thất và hóa thân lần 
nữa để làm tượng gỗ. 


Có một thời gian, khi nghiên cứu về Early Buddhism (Phật giáo sơ kỳ, 
Phật giáo sơ thời), tôi khám phá ra Tạng Kinh A Hàm do Thầy Tuệ Sỹ 
và Thầy Thích Đức Thắng dịch, lưu giữ ở mạng Sutta Central. Tôi tìm 
ra hai nhóm Kinh Nhật Tụng của chư Tăng ni trong thời Đức Phật 
còn sinh tiền là hai phẩm cuối của Kinh Tập (Phẩm Tám, và Phẩm 
Con Đường Qua Bờ Kia). Tôi tìm tất cả các bản tiếng Anh có thể có, 
để đối chiếu và để dịch sang tiếng Việt cho ở mức mà tôi tin gần với 
ý Đức Phật nhất. Trong khi dịch như thế, phần tham khảo các Kinh 
khác trong Tạng Pali (do Thầy Minh Châu dịch) và Tạng A Hàm rất 
cần thiết để hiểu ngôn phong của Đức Phật trong những năm đầu khi 
mới hoằng pháp. Không gì so sánh được với cảm nhận hạnh phúc khi 
đò tìm những lời xưa nhất của Đức Phật; thí dụ, hình ảnh Kinh Kim 
Cang và Kinh Pháp Bảo Đàn trong Tạng A Hàm và Tạng Pali (Nikaya) 
vừa dẫn; thí dụ, cách nói là “bình an” thay vì nói là “Niết bàn” như thói 
quen của người học Phật nhiều thế kỷ sau; thí dụ, cách nói “hiểu biết 
về danh sắc” thay vì nói là “tứ niệm xứ”; thí dụ, tìm hiểu dị biệt giữa 


[149 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


Theravada và Early Buddhism, và nhiều vấn đề khác... Dĩ nhiên, tôi 
dựa phần lớn cũng vào những cuộc nghiên cứu khác của các nhà sư viết 
tiếng Anh, vì tự thân mình không hiểu tiếng Pali và Sanskrit. Trên con 
đường học Phật như thế, tôi đã thấy một số mũi tên nơi các dấu mốc do 
Thầy Tuệ Sỹ (và nhiều Thầy khác, trong đó có Thầy Minh Châu, Thầy 
Nhất Hạnh, Thầy Thích Đức Thắng...) cắm dọc theo lối đi xuyên qua 
cánh rừng vô minh. 


Tôi luôn luôn nhớ rằng Thầy Tuệ Sỹ đã hiển lộ những nét phi thường 
từ khi còn niên thiếu. Một lần, khi đọc Kinh Pháp Cú, tôi sững sờ khi 
đọc bài Kệ 382. Bản dịch của Thầy Minh Châu như sau: 


382. “Tỷ kheo tuy tuổi nhỏ 
Siêng tu giáo pháp Phật, 
Soi sáng thế gian này, 


Như trăng thoát khỏi mây." 


Có phải Đức Phật đã huyền ký như thế về Thầy Tuệ Sỹ? Hay chỉ là trùng 
hợp? Thây Tuệ Sỹ là một vầng trăng sáng. Đúng như thế. Vâng trăng 
sáng còn là hình ảnh khuôn mặt của Thế Tôn. Tôi nhớ rằng, trong Kinh 
Bản Sanh số 1, bản tiếng Anh là “Apannaka Jataka: Crossing the Wil- 
đerness” (Jat L) khi Đức Phật chuẩn bị kể truyện cho ngài Cấp Cô Độc 
và 500 tăng chúng nghe, “Khuôn mặt Đức Phật hiện ra như một vẫng 
trăng tròn và thân Ngài được vây quanh bởi hào quang sáng ngời..." (The 
Buddhas face appeared like a full moon, and his body was surrounded 
by a radiant aura...). Xin nhắc rằng, khi viết lý luận, tôi không bao giờ 
muốn nhắc tới những chuyện thần kỳ. Nhưng nhìn cho kỹ, có gì trên 
đời này mà không thần kỳ? Thỉnh thoảng, có những lúc, bạn cũng sẽ 
thấy tất cả thế gian này đều hiện ra như một cõi Phật bất khả tư nghì... 
Đối với những người hữu duyên, Thầy Tuệ Sỹ đã hiện ra như một vâng 
trăng sáng, lặng lẽ soi đường cho những người đi ban đêm. Vâng trăng 


sáng cũng là một hạnh sống ẩn dật, bất kể là nơi núi cao hay rừng sâu, 


[150 ] 


PHẦN I: PHẬT HỌC 


đưa ánh sáng cho người cần tìm lối đi. Đọc lại Kinh Pháp Cú, tôi cũng 
thấy bài Kệ 173, Ihây Minh Châu dịch như sau: 


173. “Ai dùng các hạnh lành, 
Làm xóa mờ nghiệp ác, 

Chói sáng rực đời này, 

Như trăng thoát tây che.” 


Một điểm cũng rất tương ưng với đời sống của Thầy Tuệ Sỹ, nói theo ẩn 
dụ trong Kinh Phật là: Thầy đã sống y hệt như mặt trăng, như bàn tay 
giữa hư không, và không bị dính mắc hay trói buộc nào. Kinh Nguyệt 
Dụ §N 16.3, ghi lời Đức Phật, trích bản dịch của Thầy Minh Châu: 


“., Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, hãy giống như mặt trăng khi đi đến các gia 
đình, thân phải dè dặt, tâm phải dè dặt, luôn luôn là người tới giữa các 
gia đình, không có đường đột xông xáo.... Rôi Thế Tôn vẫy bàn tay giữa 
hư không: — Ví như, này các Tỷ-kheo, bàn tay này giữa hư không, không 
bị đính vào, không bị nắm lấy, không bị trói buộc. Cũng vậy, này các Tỷ- 
kheo, là vị Tỷ-kheo đi đến các gia đình, tâm không bị đính vào, không 
bị nắm lấy, không bị trói buộc, nghĩ rằng: Những ai truốn được lợi, hãy 
được lợi! Những ai muốn công đức, hãy làm các công đức..." 

Đối chiếu suốt cuộc đời của Thầy Tuệ Sỹ tới giờ, cũng có thể nghĩ rằng 
hình ảnh của Thầy tương ưng với thơ Thiền Việt Nam: nơi đây, không 
gọi là Có, cũng không gọi là Không. Nơi đây, Thầy Tuệ Sỹ là hiện thân 
hệt như ánh trăng hiện ra dưới mặt hồ, rất mong manh, rất sương khói, 
đưa ra ánh sáng cho đời, nhưng không øì lưu giữ được, và cũng không 
dính mắc vào đâu. 


Thiền sư Từ Đạo Hạnh (1072 - 1116) từng có bài thơ như sau: 


Tạc hữu trần sa hữu, 
Vị không nhất thiết không. 


[151 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


Hữu, không như thuỷ nguyệt, 
Vật trước hữu không không. 
(Dịch nghĩa: Nói có, thì nhỏ như hạt bụi cũng có. Nói không, thì trọn thế 


gian đếu là không. Có với Không chỉ là như mặt trăng hiện dưới nưóc. 
Đừng đính mắc vào Có với Không làm chỉ.) 


Thiền sư Huyền Quang (1254-1334) đã dịch như sau: 


Có thì có tự tmmảy may 

Không thì cả thế gian này cũng không 

Kìa xem bóng nguyệt lòng sông 

Ai hay không có, có không là gì? 
Sự thật như thế. Với tôi, Thầy Tuệ Sỹ đã hiện ra như một vầng trăng 
sáng trong bóng đêm lịch sử, lặng lẽ, không dính mắc, không bận tâm 
vào bất cứ những øì, dù là có với không. Với tôi, Thầy không phải là 
có, vì bốn đại vốn không, năm uẩn không thực, thì lấy gì gọi là có. Với 
tôi, Thầy không phải là không, vì đã có một vầng trăng sáng như thế, 
lơ lửng trên bầu trời đêm, lấp lánh nơi mặt nước hồ, rọi sáng những gì 
cần được biết tới. 


Nơi đây, xin ngợi ca Thầy bằng mấy dòng thơ: 
Một thời đây những nghi vấn 
tôi tìm về lời Đức Phật, 
Thầy Tuệ Sỹ như trăng sáng 
hiến lộ lời rất ấn mật. 


Nguyên Giác 


[152] 


BẬC THẦY CỦA NHỮNG VỊ THẦY 


Nguyễn Minh Tiến 


lo đây hơn hai mươi năm, vào khoảng cuối thiên niên kỷ trước, 
tôi có dịp gặp và trò chuyện với thầy Tuệ Sỹ lần đầu tiên. Tôi cùng 
đi với Đỗ Quốc Bảo, đến thăm thầy khi ấy đang ở trên một căn gác 
trong khuôn viên chùa Quảng Hương Già Lam. Lúc ấy thầy vẫn là nhân 
vật quan trọng được nhiều sự “ưu ái bảo vệ, nên khi vừa đến khu vực 
cổng chùa chúng tôi đã dễ dàng nhận thấy một số người mặc thường 
phục nhìn chúng tôi bằng những cặp mắt dò xét hơi khó chịu. 


Nói là đến thăm thầy, nhưng thật ra chuyến đi của chúng tôi còn có 
mục đích khác. Vào thời điểm đó, Đỗ Quốc Bảo đang giúp thầy một số 
kiến thức trong việc sử dụng Microsoft Word trên máy điện toán. Anh 
đã thiết lập sẵn một số các mẫu định dạng (style) trong Word, phù hợp 
với việc trình bày các sách nghiên cứu, vốn thường có nhiều chữ Phạn, 
chữ Hán. Đỗ Quốc Bảo đã hướng dẫn thầy cách áp dụng các mẫu định 
dạng này để tạo văn bản có tính nhất quán và phù hợp với các chuẩn 
mực học thuật. Song song theo đó, Đỗ Quốc Bảo cũng giúp thầy trong 
việc nhập chữ Hán trên máy điện toán qua phần mềm Song Kiểu. Công 
việc hướng dẫn chưa thực sự hoàn tất và Đỗ Quốc Bảo đang sắp phải 
rời Việt Nam sang Đức. Vì vậy, anh không yên tâm nên muốn đưa tôi 


[153 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


đến gặp thầy để “bàn giao” công việc và nhờ tôi lưu ý giúp thầy nếu có 
phát sinh bất ổn nào trong lúc vắng mặt anh. 


Thầy tiếp chúng tôi trong một gian phòng nhỏ. Chúng tôi trò chuyện về 
nhiều vấn đề và được mời ở lại dùng cơm trưa. Thời gian tiếp xúc không 
lâu nhưng thầy đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng cũng như những bài 
học mà mãi đến nay tôi vẫn còn ghi nhớ. Trong lúc trò chuyện, khi nhắc 
đến một chú thích trong sách cần làm rõ, thầy đứng lên đi thẳng đến 
kệ sách và lấy ra một quyển, rồi mở ra ngay đúng trang sách đang được 
đề cập đến. Dáng vẻ thầy ung dung và tự tin cho thấy thầy biết chắc 
chắn về quyển sách đang nằm ở đó cũng như trang sách nào cần giở 
ra, không có vẻ gì như người phải tìm kiếm. Về sau này tôi mới biết đó 
là một trong những khả năng biểu lộ trí nhớ siêu tuyệt của thầy mà rất 
nhiều người khi làm việc chung với thầy đều biết đến. 


Nhưng điều gây ấn tượng nhất đối với tôi là sự cẩn trọng gần như tuyệt 
đối của thầy, một điều cực kỳ quan trọng ở người làm công việc nghiên 
cứu. Mặc dù thầy đề cập đến vấn đề đang thảo luận một cách rất chỉ tiết, 
chứng tỏ thầy nhớ rất kỹ về sự việc, nhưng thầy vẫn tìm mở ra nguồn 
tư liệu gốc để kiểm chứng lại một cách chắc chắn nhất, không hoàn 
toàn dựa vào trí nhớ của mình. Trong hơn hai mươi năm làm công 
việc biên tập và hiệu đính, tôi nhận ra hầu hết các tác giả, dịch giả đều 
mắc phải sai lầm do căn bệnh chủ quan khi dựa vào trí nhớ mà không 
kiểm chứng. Một người uyên bác, thông tuệ như thầy mà còn tuân thủ 
nguyên tắc cẩn trọng như vậy, quả thật xứng đáng là một tấm gương 
để chúng ta noi theo. Sự cẩn trọng của tôi trong công việc biên khảo từ 
nhiều năm qua có một phần chính là nhờ học hỏi được nơi thây. 


Nỗ lực học hỏi về các kỹ thuật mới để sử dụng phần mềm trên máy 
điện toán của thầy cũng thật đáng kinh ngạc. Rất nhiều người tôi quen 
biết, khi ở vào độ tuổi của thầy rất ngại học hỏi thêm những điều liên 
quan đến công nghệ. Họ chấp nhận làm việc với môi trường và những 
phương tiện quen thuộc cũ, dù biết rằng việc sử dụng công nghệ sẽ 
giúp cho công việc được nhanh chóng và hiệu quả hơn nhiều. Điều đó 


[154] 


PHẨN I: PHẬT HỌC 


chỉ đơn giản là vì họ không 
vượt qua được những khó 
khăn ban đầu. Thầy Tuệ Sỹ 
thì rất khác. Thầy nhận thức 
rất rõ những lợi thế của các 
phương tiện hiện đại và chấp 
nhận học hỏi. Và thầy học 
rất nhanh. Đỗ Quốc Bảo đã 
quá lo xa khi “giao việc” cho 
tôi, bởi trong thực tế thầy 
không cần đến sự hỗ trợ 
của tôi lần nào cả. Chỉ mãi 
về sau này, khi giúp thầy xây 
dựng website Hương Tích 
Phật Việt thì tôi mới phải đi 
Tác giả và HT Thích Tuệ Sỹ về vài ba lần để chỉ dẫn cách 


sử dụng, nhưng lúc đó đã có 

một vài em sinh viên giúp 
thầy công việc này. Trong những lần gặp gỡ hiếm hoi đó, tôi cũng đã có 
lần nghỉ đêm lại Thư quán Hương Tích để rồi được uống trà cùng thầy 
buổi sáng. Tất cả đều là những kỷ niệm đẹp mà tôi luôn ghi nhớ. 


Năm 2009, sau khi xuất bản bản Việt dịch và chú giải kinh Đại Bát 
Niết-bàn, tôi gửi biếu Hòa thượng Trí Quang, Hòa thượng Trí Tịnh và 
thầy Tuệ Sỹ mỗi người một bộ. Phiên bản đầu tiên đó được ¡n đầy đủ cả 
phần Hán văn và chú âm với độ dày tổng cộng hơn 4.500 trang, được 
phân chia thành 8 tập. Một thời gian sau, có dịp gặp thầy, tôi không 
ngờ là thầy đã đọc và ân cần trao đổi với tôi về bản dịch ấy. Thầy bảo 
tôi, phương pháp anh làm như vậy là tốt lắm. Tôi biết là thầy đang đề 
cập đến những điều tôi trình bày ở phần Dẫn nhập. Rồi thầy vui vẻ nói 
thêm: “Anh nên cố gắng học thêm tiếng Phạn. Điều đó sẽ hỗ trợ tốt hơn 
cho công việc.” 


[155 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


Tôi biết lời thây dạy rất chí lý, nhưng thú thật tôi tự xét mình và biết 
là không kham nổi. Nếu chỉ học để biết qua loa thì không thành vấn 
để, nhưng “học cho ra học” thì tôi biết chắc loại ngôn ngữ “cõi trời” 
này không thể thông thạo một cách nhanh chóng được. Trong thực 
tế, anh bạn Đỗ Quốc Bảo của tôi đã phải lăn lộn hết mình trong hai 
mươi năm qua, đến giờ mới có thể lên bục giảng để giảng dạy ngôn 
ngữ này. Tôi thì quả thật không đủ “vốn liếng” để theo đuổi như vậy. Vì 
thế, tuy vẫn không quên lời thầy dạy nhưng với mức độ làm việc đều 
đặn như những năm qua, tôi cũng đành “hẹn lại kiếp sau” với giấc mơ 
về Phạn ngữ. 


Tôi không có nhiều duyên may gần gũi thầy và những lần thăm viếng, 
hầu chuyện cùng thầy cũng không nhiều lắm. Tuy nhiên, những bậc 
đàn anh được thầy quan tâm và có nhiều cơ duyên tiếp xúc làm việc với 
thầy như các anh Nguyễn Hiền, Văn Công Tuấn, Đỗ Hồng Ngọc... thì 
với tôi đều thân thiết. Nhờ vậy, tôi được biết thêm rất nhiều về thầy qua 
chính những vị này. Anh Văn Công Tuấn kể cho tôi nghe nhiều mẩu 
chuyện về thầy trong suốt những năm anh từng học và làm việc ở Đại 
học Vạn Hạnh, khi anh hãy còn là “thanh niên Tuấn” và thầy là “chú Sỹ”. 
Khi anh Nguyễn Hiền cất công sưu tập các bài viết của thầy và cả những 
bài viết về thầy để làm tuyển tập “Tuệ Sỹ - Viên Ngọc Quý” thì chính tôi 
là người may mắn được đọc sửa bản thảo trước khi in. Hơn thế nữa, tập 
sách này lại được chính Nhà xuất bản Liên Phật Hội của chúng tôi tại 
California phát hành qua hệ thống POD toàn cầu. Anh Đỗ Hồng Ngọc 
thì thỉnh thoảng vẫn gửi bài cho tôi đọc, đôi khi có những bài anh viết 
về thầy. Và mới đây nhất, anh khoe hình lúc đến thăm thây, tuy đã lộ rõ 
vẻ yếu ớt vì bệnh tình nhưng khuôn mặt vẫn tươi cười rạng rỡ và cặp 
mắt tinh anh vẫn không khác với ngày nào. 


Nói đến thầy Tuệ Sỹ, những ai đã được gặp thầy hẳn đều không quên 
được đôi mắt tinh anh đặc biệt của thầy. Thầy có một thân hình nhỏ 
nhắn và thậm chí là hơi gầy, khuôn mặt cũng gầy gò, hơi khắc khổ, 
nhưng đôi mắt thì như vượt ra ngoài những dáng vẻ thông thường đó. 
Trong hố mắt sâu thắm là hai đồng tử sáng quắc linh hoạt và như chiếu 


[156 ] 


PHẦN I: PHẬT HỌC 


ra những tia sáng xuyên thấu mọi điều. Mặc dù vậy, tôi chưa bao giờ 
cảm nhận sự nghiêm khắc trong tia nhìn của thầy, mà ngược lại luôn 
cảm thấy rất nhiều tình cảm thương yêu, ấm áp. Phải chăng chính từ 
nơi tuệ giác phi thường và tâm từ bi rộng mở của thầy đã lưu xuất ra 
một ánh mắt nhìn đặc biệt đến như thết 


Và nói về trí tuệ của thầy thì quả thật khó có người theo kịp. Từ lúc 
còn là “chú Sỹ” trên giảng đường Đại học Vạn Hạnh - và tất nhiên là vị 
giáo sư Đại học trẻ tuổi nhất lúc đó - thầy đã có nhiều tác phẩm được 
lưu hành và nổi tiếng. Và cho đến gần đây là công trình Thanh văn tạng 
mà Hội Đồng Hoằng Pháp vừa xuất bản, một công trình mang tầm thế 
kỷ mà chính thầy là “cây cột chống trời” đã làm nên kỳ tích. Tất nhiên 
chúng ta không phủ nhận những nỗ lực và công sức đóng góp của rất 
nhiều người để công việc được tốt đẹp như đã thấy, nhưng ý tôi muốn 
nói ở đây là vai trò chính yếu mang tính quyết định của thầy. Khi sức 
khỏe thầy suy yếu như hiện nay, dường như có một nỗi lo chung mà 
anh em chúng tôi mỗi khi trò chuyện cùng nhau đều bàn đến. Đó là 
không biết rồi đây ai sẽ đủ sức thay thế đảm nhận được những vai trò 
mà thầy đã từng gánh vác. 


Mối nhân duyên gần đây nhất giữa tôi với thây là khi tôi hoàn tất bản 
dịch và chú giải sách Tây vực ký, trùng dịch công trình của Hòa thượng 
Thích Như Điển đã xuất bản từ năm 2004. Mặc dù lúc đó sức khỏe của 
thầy cũng không tốt lắm, nhưng thầy vẫn cố gắng viết lời giới thiệu cho 
tập sách này. Anh Văn Công Tuấn kể với tôi là có những đoạn trong bài 
thây đã viết ngay trên giường bệnh. Khi nghe anh kể như vậy, tôi đã hết 
sức cảm động và chợt nhớ lại những phút giây được ở bên thầy. lôi cảm 
nhận được dù khi tôi đang ở bên cạnh thầy hay đã đi rất xa thì trong 
tâm lượng của thầy, sự thương yêu và quan tâm khích lệ đối với hàng 
hậu học chúng tôi dường như vẫn không bao giờ suy giảm cả. 

Cách đây mấy tuần, Đỗ Quốc Bảo từ Đức sang California để thuyết trình 
tại lễ khai giảng trường Đại học Phật giáo Sakya Buddha Ủniversity và 
gặp tôi cũng đến thuyết trình ở đó. Chúng tôi có dịp gặp lại nhau sau 


[157] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


gần hai mươi năm và lại có dịp nhắc chuyện về thầy. Tôi bất chợt nhận 
ra một điều là cho dù không ai nghĩ đến, nhưng sự hiện diện của thầy 
trong cuộc đời này dường như đã trở thành một chất keo gắn kết anh 
em chúng tôi, những người cư sĩ thuộc thế hệ đi sau, vẫn đang cố gắng 
tiếp tục đóng góp cho nền Phật học nước nhà. Đó là vì tất cả chúng 
tôi không ai bảo ai nhưng đều thật lòng kính phục thầy, đều xem thầy 
là vị thầy chung, là tấm gương sáng để chúng tôi noi theo trong suốt 
cuộc đời mình. 


Với sự giác ngộ siêu việt thế gian, Đức Phật từng được xưng tán là Bậc 

thánh của các vị thánh. Ngày nay, với sự thông tuệ và đạo hạnh sáng 

ngời của thầy, tôi nghĩ sẽ không quá lời khi xưng tán thầy là Bậc thầy 

của những vị thầy. Và nói thật lòng thì đối với riêng tôi, thầy quả là bậc 
thầy vượt trên tất cả những vị thầy mà tôi đã từng được biết. 

Quế Minh Đường (Westrminster), California 

Tiết Trung thu Quý Mão - 2023 

Nguyễn Minh Tiến 


[158 ] 


SAU GIẤC TRƯỜNG SƠN 


Trần Kiêm Đoàn 


PỊ: ngày mùa Thu (16-9-2023) Trần Trung Đạo từ Boston gọi 
báo tin về sức khỏe của Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ ở Việt Nam 
đang ở vào tình trạng mong manh nhất từ trước tới nay. Dù câu chuyện 
trao đổi trên điện thoại liên quan thời sự và Phật sự, nhưng mối quan 
tâm đậm nét vẫn là Thầy Tuệ Sỹ (TTS). Ở chặng tuổi đời 80, tuổi đạo 
70, thời gian dù chỉ là bóng câu qua cửa sổ, là chỗ dựa rất tương đối và 
chủ quan để làm phương tiện đo lường độ lớn, tầm cao và chiều sâu 
của một nhân vật; nhưng cũng ít nhiều có độ bám trong một khung 
cảnh lịch sử như Việt Nam qua bao thăng trầm biến động. Trong đó, 
đạo Phật Việt Nam đã đồng hành với đất nước và dân tộc dù thế sự có 
thăng trầm đến mức độ nào. 


Đề tài chính là việc thực hiện cấp tốc một Kỷ Yếu đặc biệt về Thây 
Tuệ Sỹ với ước mong Thầy sẽ có dịp đọc qua giữa lúc Thu sang với 
những cơn gió heo may vô thường đang thấp thỏm đánh thức giấc mơ 
Trường Sơn... 


Viết về Thầy Tuệ Sỹ thật khó bởi mộng mà rất thực, hàn lâm mà chân 
quê, uyên bác như rừng thắm mà nhẹ nhàng như giấc mơ trong quán 


[159] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


trọ bên đường. Kiến thức và tác phẩm của Thầy có thể chất đầy giá sách 
trong tàng kinh các; nhưng thơ Thầy trong vắt và miên man phong trần 
như hồn... du thủ. Người lạ yêu thơ lần đầu đọc thơ Tuệ Sỹ sẽ đắm đuối 
trong một xứ thơ trùng điệp và phiêu hốt của một gã làm thơ lãng tử 
đa tình và không hề hay biết thi nhân là một tu sĩ vì không có một câu 
chữ nào làm dáng mẫn tuệ bằng những danh từ Phật học thời thượng. 


Kẻ viết đôi dòng nầy cũng đã gặp khó một lần tương tự khi anh Văn 
Công Tuấn từ Đức báo cho biết là Thầy Tuệ Sỹ đang chuẩn bị in tác 
phẩm đậm tính hàn lâm biên khảo, đó là cuốn Tổng Quan Về Nghiệp. 
Thầy muốn có nhận định của ba người ở ba nơi là Đỗ Hồng Ngọc (Việt 
Nam), Cao Huy Thuần (Pháp) và Trần Kiêm Đoàn (Mỹ) để in vào phần 
nhận định đầu sách. Tuy với thời gian và số câu chữ giới hạn, người viết 
cũng làm xong chút việc được giao nhưng đọc lại sau khi sách đã phát 
hành bỗng thấy mình viết lách “mô phạm” khô khan quá đối với một 
tác giả với kho chữ nghĩa trùng trùng duyên... dáng như Thầy Tuệ Sỹ! 


Lần nây lòng dặn lòng là phải viết ra một ý tứ gì đó cho thật tươi mát. 
Ngôn ngữ mang nhiều cảm xúc trực tiếp và nguồn tình cảm đây biểu 
tượng nhất là thi ca, là những vần thơ. Nếu cần yếu điệu thục nữ, quân 
tử hảo cầu hơn 3 nghìn năm trước thì có Kinh Thi. Ôm thơ theo trăng 
để vào cõi vĩnh hằng có Lý Bạch; và dám trầm mình xuống sông Mịch 
La vì không can gián nổi quân vương thì có Khuất Nguyên từ hơn 2 
nghìn năm trước; và bất chấp thân mình treo trên án tử để bày tỏ cho 
được tấm lòng bất thối chuyển của mình vì quý Đạo, thương Đời thì có 
Tuệ Sỹ thời nay. 


Nhớ lần đầu gặp Thầy Tuệ Sỹ trước hiên chùa Từ Đàm Huế, tôi còn 
mường tượng ra hình ảnh “chú Tuệ Sỹ” mặc chiếc áo dài nâu có vá một 
miếng nhỏ trên vạt áo trước. Dáng Chú nhỏ nhắn đứng khuất trong 
đám đông người nhưng ôn Châu Lâm vẫn tìm gặp và khen: “Giỏi lắm, 
thông minh lắm!” Đôi mắt Chú sống động và to như tỏa sáng cả khuôn 
mặt gầy gò. Ngày ấy, Chú chỉ mới là một học tăng xuất sắc nhưng phải 
chờ đến khi vào Nam, tiếp cận với thế giới học thuật của Phật giáo ở 


[160 ] 


PHẨN I: PHẬT HỌC 


các chùa viện và đại học 
Vạn Hạnh mới phát huy 
hết khả năng uyên bác và 
tài hoa sáng tạo về triết 
học, Phật học cùng văn 
chương qua nhiều ngôn 
ngữ. Chú hơn tôi 3 tuổi 
và tôi chỉ được gặp Chú 
một lần trực tiếp từ thời 
trung học, hơn 60 năm 
trước cho đến hôm nay. 
Thế nhưng sự vươn lên 
tri thức dũng mãnh của 
Chú làm cho thế hệ của 
chúng tôi phải lặng mình 
suy gẫm. Cái “tri thức dũng mãnh” của Chú là dám tìm sinh lộ cho đạo 


và đời bằng tri thức thiên phú đã đành nhưng đáng giá nhất là mạng 
sống, bất chấp cái án tử hình. Sự dấn thân đáng quý nhất dành cho đời, 
cho đạo với cả tâm trong và tuệ giác; bằng vô úy thí chấp nhận sự vắt 
kiệt tỉnh anh của chính bản thân mình để tưới tẩm cho màu hoa đạo và 
hương vị tâm linh. Một cuộc hành trình đi tìm lẽ sống như chàng Tất 
Đạt ngày xưa hiến hoa gấm riêng mình cho hạnh phúc của tha nhân. 


Thế hệ Chiến tranh Việt Nam (Những người sinh trong khoảng sinh từ 
1930 đến 1960) là một “thế hệ mất hướng” mà ở phương Tây gọi là một 
“Thế hệ Biến mất” (Lost Generation). Biến mất đối với tâm lý phương 
Tây là mất đi điệu sống bình thường như nổi loạn, đi lính phục vụ chiến 
tranh, học hành dang dở, từ chiến trường thương tật trở về hay đối mặt 
sau cuộc chiến là định kiến, chủ nghĩa, cực đoan... Sự biến mất đau xót 
nhất là mất hết nghĩa khí, niềm tự hào và ý nghĩa sống của thiên chức 
nhân sinh mà chỉ còn thân phận làm người. Ý nghĩa mất hướng đối với 
Việt Nam mà không có một nước châu Á nào gặp phải là cuộc hội ngộ 
trong chia ly từ đất sống đến tư tưởng, ý thức hệ. 


[161 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


Thực tại mất hướng thì còn chăng là những giấc mơ... trong thơi 


Cả sơn hà đại địa nầy đều chỉ đáng là phù vân quên lãng khi còn 
một giấc mơ. Có chăng một Giấc Mơ Trường Sơn mà Thầy Tuệ Sỹ 
[DTI] đang mơ: 


Rồi nhắm mắt ta đi vào cõi mộng 


Như sương mái, như ánh chớp, mây chiêu 


Đặc biệt là bên cạnh hơn 60 tác phẩm biên khảo và dịch thuật, một tập 
thơ duy nhất của Thầy Tuệ Sỹ được xuất bản là Giấc Mở Trường Sơn 
cũng đủ đưa Thầy vào hàng thi sĩ tài danh trên chiếu hoa cạp điều của 
nền Thi Ca Việt Nam. 


Loanh quanh đại dương rồi cũng trở về sông lạch. Sống muôn năm rồi 
cũng trở lại canh tàn. Nhắc đến thơ là nhắc đến những niềm vui, nỗi 
buồn; những số phận vinh quang và cay đắng của thơ. Những quả đời 
chín mọng của một thuở làm thơ tình và những trái rụng khô khan của 
một thời làm thơ điếu như có niềm vui trong nỗi buồn, thanh xuân 
trong tàn úa và nụ cười trong chớp mắt... 


Chợt nghĩ đến dòng sinh diệt, chúng tôi có dịp nhắc đến hình thức Sinh 
Điếu ở Trung Hoa (2:ÑfiZÊ), Nhật (Seizensö) và Mỹ (Living Funeral 
Service). Tuy mang nhiều mục đích và ý nghĩa khác nhau nhưng cùng 
có một hình thức tương tự là làm lễ “truy niệm” cho một nhân vật đang 
còn sống để hình dung hình ảnh và cảm tưởng ngày người đó thật sự 
qua đời. Sinh điếu tuy ít thấy ở Việt Nam nhưng cũng được giới quý 
tộc và nghệ sĩ thời xưa tổ chức trong bầu không khí vui vầy thân hữu 
qua hình thức đàn ca ngâm vịnh và xướng họa thơ văn. Giai thoại văn 
chương Huế còn nhắc lại lễ sinh điếu của cụ Ưng Bình Thúc Gia Thị 
(1877 - 1961) năm 75 tuổi và người viết sinh điếu thi (living eulogy 
poem) là nhà thơ yêu nước mà cũng trào lộng tài hoa Thảo Am Nguyễn 
Khoa Vy (1891-1968). Hai bạn hiển ngâm thơ “điếu tang” nhau trong 
tiếng cười rộn rã... 


[162 ] 


PHẦN I: PHẬT HỌC 


Tưởng người xưa và nhớ người nay, không gì hơn là vui với tâm hồn 
rộng mở, kính với lòng trân quý sâu xa, trọng với tâm thái an hòa 
ngưỡng mộ và nhớ với niềm hướng vọng chân thành. Theo dòng thi 
văn điếu, trong nhiều năm qua tôi đã làm điếu thi và điếu văn cảm niệm 
nhiều nhân vật thời danh và người yêu kính đã vĩnh viễn ra đi như một 
nén hương tưởng niệm hương linh Người vừa tạ thế: Huynh trưởng Võ 
Đình Cường, ca sĩ Hà Thanh, Ôn Mãn Giác, cư sĩ Trần Quang Thuận, 
Ôn Huyền Quang, thi sĩ Kiêm Thêm, Ôn Trí Quang, Ôn Nhất Hạnh... 
và nhiều thân hữu vô danh hay thành danh đã để lại niềm tâm cảm sâu 
xa trong tôi khi nghe tin họ qua đời. Nhưng thi điếu hay văn điếu chỉ có 
người sống còn ở lại đọc cho nhau nghe, đối tượng của những dòng văn 
thơ nhắc đến mình chỉ còn mơ hồ là tro thân ngũ uẩn. Tấm thân sinh 
điệt vô hạn kỳ, đi cũng là về, nên khái niệm lạc tịnh trong thú vui sinh 
điếu tưởng cũng nên nhắc lại với đương lai và thế hệ kế thừa. 


Hôm nay tôi theo bóng nhà thơ Thảo Am Nguyễn Khoa Vy - đã làm 
Sinh Điếu Thi tặng thi hữu Hương Bình Thúc Gia Thị lúc sinh thời - để 
làm sinh điếu thi kính tặng Thầy Thích Tuệ Sỹ. Và biết đâu sẽ có một 
nụ cười nào đó khiến Thầy vui mà còn ở lại nhiều năm nữa với túi thơ 
chưa cạn... Sau Giấc Trường Sơn. 


SINH ĐIẾU THI VIẾNG THẦY TUỆ SỸ 


Nhật nguyệt vương heo may 

giữa mùa thu Đông - lây, 

Ngô đồng một lá rụng, trời đất cùng vào thu. 

Thu là Xuân khi mỗi lá rơi đẹp như một bông hoa vừa nở... 
Người ra đi mùa thu, lá đang rụng là hoa đang trổ: 

“Lời tiễn biệt nói gì sau tiếng hát, 


Hỏi phương nào cho nguyện tước Trường Sơn.” 
Nhớ hương xưa... 


[163 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


Thầy đã đến và đã ra đi từ vạn cổ, 

Mỗi kiếp đời là một bước uyên nguyên: 
Tiểu kiếp kia mặc áo hồ cừu, 

Tiểu kiếp nầy mặc áo cà sa, 

Tiểu kiếp nọ mặc hoàng bào... 


Muôn tiểu kiếp vạn ta bà thế giới, 


Hơn bảy mươi năm trước, 

Chú Thương vượt Trường Sơn tìm nẻo Đạo, 
Paksé, Nam Lào, Quảng Bình, Lao Bảo... 

Núi thắm, rừng thiêng, truông dữ, mặc đèo cao: 


Vĩnh quyết, nhất tâm, thắng duyên nương mình Phật đạo. 


Thắng duyên một thuở, 
Huế trầm lắng, đơn sơ, 
Mà được xem là kinh đô Phật giáo. 
Bởi mái chùa và viện chủ là... Ôn: 
“Ôn” là Ông mà cũng là ôn nhu, ôn hòa, ôn nhã, ôn hậu, ôn tổn... 


Nên đã nhận và đặt pháp danh sa di 7 tuổi đời là Tuệ Sỹ. 


Tuệ thông thái mà phát huy danh Sỹ, 

Nên uyên thâm tài trí song toàn, 

Đại tạng, hàn lâm, nội điển, kinh tàng... 
Hán, Phạn, Pháp, Anh, Nhật, Đức... ngữ văn, 
Quán thông triệt giữa trường văn thế đạo. 


Thích Tuệ Sỹ: 
Tuổi đôi mươi (1964) đã tốt nghiệp đại học Phật giáo, 


[164 ] 


PHẦN I: PHẬT HỌC 


Tuổi thanh xuân (1970) thành giáo sư đại học do những công trình 
nghiên cứu uyên thâm. 


Tuổi trung niên là điệu pháp danh hoa văn đàn thi phú, 


Danh bất hư truyền nhiều danh tác Đông Tây kim cổ nhân văn. 


Chiên đàn hương hỷ lạc, 

Vườn hoa tâm thơm ngát là thơ. 

Lời phiêu hốt bi hùng như sóng cả... 

Giấc mơ Trường Sơn và những chân trời tuyệt lạ, 


“Yêu rừng sâu nên khóc mắt rưng rưng” 


Lịch sử sang trang, 

Sư về bên cổ tích. 

Từ tâm trong thế cuộc can qua, 

Sách vở văn chương một thời xa lạ, 

Nhân thế trông nhau qua những cặp kính màu. 
Một thân thế một tâm hồn bên góc trời miên viễn, 


Không ẩn tàng mà xuất xử với năm châu. 


Cửa Thiền không khép, 


Nhìn cuộc bể dâu 


Thời thế, thế thời, thế thái biết về đâu; 

Bát Nhã xuất ly; Đại Bi nhập thế, 

Cõi tâm hư thao thiết tìm cầu: 

Là tu sĩ phải đương đầu, 

Là thi nhân càng dậy sóng... 

Là học giả tay không nghìn phương trượng, 


Quyết dấn mình ngọc bối vớt nông sâu. 


[165 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


Nước trong không sợ bẩn tay, 
Cây ngay không sợ chết đứng; 
Nên đã trải qua mấy bờ sống chết, 


Nắng đọi, Thu về, vĩnh kết vẫn hôm nay! 


Ôn Tuệ Sỹ, 

Thầy Tuệ Sỹ, 

Hòa thượng Tuệ Sỹ, 

Nhà thơ Tuệ Sỹ, 

Học giả Tuệ Sỹ... 

Nhiều tên gọi một phiến đời kẻ sĩ, 

Đã trùng trùng nối tiếp bước chân qua. 
Nhậm vận thịnh suy - thăng trầm thành bại, 


Giữa vàng thau lẫn lộn cõi Ta Bà. 


Và cứ thế phiêu linh vời vợi, 
Cứ an nhiên như đã về đã tới! 
Xuất thì vui hồn nhiên như ngày mới, 


Xử thì hoàn không về quán niệm cõi Tây Phương. 


Thầy đó... 

Nằm im lặng tiếng dương cầm tịch tĩnh, 

Mắt nhắm mơ hồ thư pháp rọi kinh xưa. 

Có chín phẩm hoa sen như nụ cười phụ mẫu, 
Sen nở thấy Phật trọn niềm vui, 


Bồ tát viên dung là bạn lành. 
Cuộc đời là quán trọ, 


[166 ] 


PHẦN I: PHẬT HỌC 


Nẻo về là thiên phương. 
Nên trong Nẻo Về dặn dò giải thoát: 
“Ngược xuôi nhớ nửa cung đàn, 


Ai đem quán trọ mà ngăn nẻo về?” 
Kính bạch Thây: 


Hôm nay, ngày mai, ít lâu hay lâu lắm về sau: 
Sẽ có một ngày Thầy ra đi không về nữa; 
Như đời thường hết thảy đã đi qua: 
Bởi “Nhân sinh tự cổ thuy vô tử..." 
Không lại hoàn không nắng xế tà. 
Trong diệu lý Khổ, Duyên, Không; 
Tam pháp ấn Thế tôn truyền dạy: 
Chúng con được cung nghinh 
Và tiễn biệt Thầy. 
Nam mô Quán niệm Tâm không 
Niết bàn Tự tại Bồ tát. 
Sacramento, Đêm Trung Thu 2023 


Nguyên Thọ Trần Kiêm Đoàn 


Ghi chú: Những câu chữ nghiêng và ở trong ngoặc kép là thở của Thầy 
Tuệ Sỹ và cổ thi. 


[167 ] 


Amn Phong, Mây Trắng bay. Acrylic, 12x18, 2023 


[168 ] 


ÔN TUỆ SỸ, BẬC THẦY LỚN CỦA 
NHIÊU THÊ HỆ 


Như Hùng 


- nhớ vào khoảng năm 1978 nhân dịp Phật học viện Giác Sanh 
Quận 11, Sài Gòn có tổ chức giới đàn hay lễ lược gì đó, con đi 
theo Ôn Phước Trí chùa Vạn Phước, Sài Gòn đến. Khi nhìn thấy bóng 
dáng của một vị Thầy từ xa, Ôn Phước Trí mới bảo “Thầy Tuệ Sỹ đó, 
đến chào Thầy đi con” 


Nghe danh tiếng của Ôn từ trước, nhưng hôm đó mới chính là lần đầu 
tiên con có dịp diện kiến tôn nhan. Hình ảnh một vị Thầy ốm nhom 
nhỏ con mặc chiếc áo nhật bình lam đứng bên cây cột, lại là một hình 
ảnh vô cùng ấn tượng khó quên trong con. Cho đến bây giờ mỗi khi 
con nghĩ nhớ về Ôn thì nhân dáng ban đầu đó lại xuất hiện trong tiểm 
thức, và hiện hữu một cách tự nhiên sinh động. Dù chỉ lần đầu gặp gỡ 
vái chào Ôn thôi nhưng hình ảnh một vị Thầy rất nổi tiếng lại bình dị 
giản đơn toát lên nét thanh cao thánh thiện, bài học thân giáo của Ôn 
vẫn mãi khác ghi trong lòng con. 


[169 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


Những năm đầu của thập niên 80 khi có dịp đến theo học tại Tu viện 
Quảng Hương Già Lam, nhưng cho đến năm 81 sau khi Ôn ra tù con 
mới có dịp thọ nhận ơn giáo dưỡng của Ôn. Từ nơi đây con lại có dịp 
chứng kiến bậc Ihâầy thông tuệ với những kiến giải về Phật học vô cùng 
sâu sắc. Từ Phật học cho đến văn học thi ca dịch thuật, tư tưởng ngôn 
từ của Ôn vẫn mãi đêm ngày tỏa sáng lồng lộng trên bầu trời quê hương 
Phật Việt. 


Con người đó, tư tưởng đó, nhân cách đó là ngọn đuốc soi đường dẫn 
bước cho bao thế hệ. Trí óc siêu việt của Ôn là cả một kho tàng Kinh 
Luật Luận sẵn chứa trong đó, suối nguồn tuệ giác cứ thế tuôn trào mở 
ra muôn lối sáng tỏ cho từng tâm thức. Cuộc đời của Ôn đã cống hiến 
trọn vẹn cho nền văn hóa giáo dục, đào tạo tăng tài, những sáng tác dịch 
thuật di sản tâm linh của Ôn trở thành Pháp bảo của Đạo Phật Việt. 


Không một ngôn từ bút mực nào có thể diễn tả trọn vẹn công hạnh của 
Ôn, bậc Thầy cao cả, đã từng che chở vỗ về cho bao thế hệ của chúng 


con tìm về học hỏi trông cậy và nương nhờ. 


Cúi đầu lạy tạ thâm ơn. 


Con Như Hùng 


[170 ] 


THẦY TUỆ SỸ VÀ NGÔN NGỮ 


[3a==3x - Tịnh quang hương j 


Pháp Hiền Cư Sỹ 


H" muốn nêu lên một vấn để gì có tầm quan trọng cá biệt làm 
thay đổi đời mình trong lịch trình tồn tại hướng thượng, có thể 
ta sẽ nhắm đến một bậc thầy nào đó. Tiêu điểm này không phải là một 
hiện thân mà là một tiến trình chuyển y, như ánh sáng có hương thơm 
vậy. Và, tất nhiên, ánh sáng ấy là vĩnh cửu. 


Trong đất và cuộc lữ của mình, tôi có hai bậc thầy, đó là thầy Nguyên 
Giác, hiện trụ trì chùa Già-Lam, người dạy tôi Phạn ngữ, và bậc kế 
đến là thầy Tuệ Sỹ, bậc mà tôi tự cho là người đã cài cho tôi “túi năng 
lượng” vào đời mình, thúc đẩy và hấp dẫn bằng ngón tay trỏ của và 
trong ngôn ngữ. 


Thật vậy, tôi tìm đến với hai bậc thầy này, như một hạt bụi bám lại dưới 
gót chân người, khi chuyến xe bão táp băng qua, hoặc thơ mộng hơn 
như ánh sáng còn sót lại của một tinh cầu đã chết đi từ vô lượng kiếp 
- nó lang thang một thoáng và rồi cũng biến mất. Nghĩa là, đối với họ, 
tôi hoàn toàn vô ký cho một hành nguyện mênh mông. Nghĩa là, cái 


[171] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


chức danh học trò cao quý 
được trao cho từ các vị, với 
tôi vẫn là chưa, và vẫn còn 
lâu xa như một kỳ vọng. 


Như một học trò siêng năng 
vì dốt nát, lẽ ra tôi sẽ tán 
tụng các ngài như những gì 
có thể, như những gì mà các 
học trò khác được học từ các 

ngài. Thật là vô ích, khi tôi cho rằng, “hương tịnh quang” ấy, không phải 
của riêng mình với những ca tụng thế gian như một chiều lòng trong 
những quần thể đang đưa cao hết sức của đôi cánh tay, và rồi mệt mỏi 
ngủ vùi trong hối tiếc, lãng quên mau chóng. 


“T7 j 


j 
W//⁄ 
` 
-_ 2W .ˆ2⁄« 


Ngôn ngữ, từ độ hữu duyên học hành xa xưa đó, thành tập khí qua bộ 
lọc của trầm tư, nó phát triển thành những đám mây, thành những cơn 
mưa, hoặc thành những cơn thịnh nộ của bế tắc, để rồi lại là ánh rạng 
rỡ của đôi mắt từ bi rọi soi, dẫn đường cho những bước chân lầm lỡ vì 
kiêu mạn, sân si. 


Ta đâu cần nói đến đức tu của các ngài, đâu cần nói đến những uyên 
bác của tuệ giải, tuệ học bao la từ các vị ấy. Ta không đủ sức và chưa 
từng đủ sức. 


Ta cũng đâu cần nói đến ân đức đến vô lượng mà các ngài đã truyền trao. 
Ta chưa đủ sức và chưa từng đủ sức. Cái mà ta cần chính là “hương tịnh 
quang” đã thành hoặc đang và sẽ thành tập khí trong ta, được phóng 
thích và bay đi và bay theo như những đàn chim câu biệt tích. Cái còn 
để lại chính là từ bị và trí tuệ như một Pháp Thân. 


Ngôn ngữ, được tung hoa về hướng các thầy, nhất là thầy Tuệ Sỹ, không 
phải vì thây “biết” nhiều ngoại ngữ và là những loại cổ ngữ khó xơi đối 


với một vài người thông tuệ hoặc hơn thông tuệ trong chúng ta. Ngôn 


[172 ] 


PHẦN I: PHẬT HỌC 


ngữ, được rắc hoa về hướng các thầy, nhất là thầy Tuệ Sỹ, không phải là 
những diệu khéo của thầy khi làm lộ tướng trong những huyền ngôn 
tịch mặc của chư chân sư, chư dịch sư từ các thời hưng Pháp cũ - biết 
nhiều ngoại ngữ là một hiện tượng đáng kinh ngạc vào khoảng 50-60 
năm về trước - còn bây giờ giá trị của biết, thậm chí thông thạo nhiều 
ngoại ngữ, như dây cót đang chùng, sắp đến mức zero - mà chính là các 
thầy mình bằng phương tiện khéo léo dẫn ngôn ngữ đi về hướng tịch 
tịnh như thế nào, trước khi “ngôn ngữ đạo đoạn” 


Ngôn ngữ được trải thảm về hướng các thầy, nhất là thầy Tuệ Sỹ, không 
phải là các công trình biên dịch vĩ đại của thầy - giữ được hồn ngôn Việt 
và tinh anh của Thánh ngữ - mà chính là trước khi “tâm hành xứ diệt” 
và “ngôn ngữ đạo đoạn, chúng đã được thầy hợp nhất như thế nào để 
tấm Tăng bào cửu trụ nơi thế gian và cả các cõi trời. 


Người ta nói đến loài chim thiên di qua sông rộng, không lưu vết tích, 
còn ta nói đến những ai tiếp cận các thầy, nhất là thầy Tuệ Sỹ, có còn lưu 
lại chút “tịnh quang hương” hay không? 


Người ta nói đến đạo hành của các thầy, nhất là thây Tuệ Sỹ, nhưng ta 
phải nói đến trong lòng, mảnh Tăng bào đơn sơ nhưng tràn đầy năng 
lượng ấy có còn thắm đẫm trong tư duy và hành động của ta hay không? 
Tuy nhiên, bóng chim không lưu dấu trong dòng nước bạc, nhưng 
hương tịnh quang thì mãi tỏa khắp ngàn trùng, vì nó chưa từng đầy vơi 
lui sụt như ngôn ngữ và hành tướng của đám đông. 

Ở đây, tôi muốn nói đến hương tịnh quang, chính là ngôn ngữ của các 
thây, nhất là thầy Tuệ Sỹ, như thể nó chưa từng được nói lên, nhưng nó 


tồn tại mãi trong ta, đến độ Thượng Đế, nếu có, còn phải khóc. 


Pháp Hiển cư sỹ, chiều 27/9/2023 


[173 ] 


CHIẾN BINH TUỆ SỸ 


Quảng Diệu Trần Bảo Toàn 


l» ràng buộc của thế gian, giữa ngã và ngã sở, khiến chúng 
sinh vướng mắc vào những hệ lụy kinh người, lặn ngụp trong 
vũng lầy sinh tử. Sanh ra để báo ân “làm thân trâu ngựa, đền nghì trúc 
mai” hoặc để trả nợ “Nợ tình chưa trả cho ai, khối tình mang xuống 
tuyển đài chưa tan: Có những người cận kể sinh tử vẫn không an tâm 
nhắm mắt vì con cháu, vì gia sản, vì những nguyện vọng chưa thành. 


Đối với những “chúng sinh giác ngộ” (Bồ tát) thì sanh và tử là một vec- 
tor đổi chiều, không thể tách rời trong mỗi sát na. Dù biết điều ấy rất 
rõ, nhưng vì lòng thương tưởng chúng sinh, lắm khi Bồ tát cũng mang 
nhiều nỗi băn khoăn giữa việc ra đi và ở lại. 


Đức Dalai Lama đã nhiều lần nhận đại lễ cầu trường thọ của chúng 
Tăng và Phật tử Tây Tạng để tiếp tục trụ thế, dù Ngài biết rất tận tường 
việc ra đi và trở lại nằm trong quy luật “thành, trụ, hoại, không” theo 
chiều quay của quỹ đạo thời gian, Ngài đã lập lại quy trình này ít nhất 
13 lần trong các kiếp cận đại. Thế nhưng, ngày nay ai sẽ lãnh đạo cộng 
đồng tâm linh Tây Tạng nếu Ngài trở lại vòng tái sanh mới? Chính vì 


[174] 


PHẦN I: PHẬT HỌC 


thế Ngài nhận đại lễ cầu trường thọ dù báo thân đã mệt, cơ thể giả tạm 
đã nhiều phần hư hỏng. 


Ở Việt Nam, chúng ta cũng chứng kiến một trường hợp tương tự, đó 
là trường hợp của Trưởng Lão Hòa Thượng thượng Tuệ hạ Sỹ, vì đại 
nguyện dẫn dắt chư Tăng, cùng phiên dịch Đại Tạng Kinh ra tiếng 
Việt cho hàng hậu học về sau, nên thân mang trọng bệnh, tứ đại bất 
hòa, sinh mệnh chỉ còn mỏng manh như sợi tơ mành, nhưng Ngài vẫn 
kiên trì chiến đấu với bệnh tật trong suốt năm năm qua để hoàn thành 
hạnh nguyện. 


NHÂN DUYÊN VI DIỆU 


Tôi có nhân duyên với Thầy Tuệ Sỹ từ năm 1984, khi Thầy bị bắt và 
Sư Phụ của Thầy là Hòa Thượng Trí Thủ cũng “vội vã viên tịch. Hòa 
Thượng Quảng Thạc, trụ trì chùa An Lạc, là Y Chỉ Sư của Thầy Tuệ Sỹ, 
đến nói chuyện với ông nội tôi về những đại sự kinh hoàng. “Phật Giáo 
Việt Nam trong hiện tại có hai Thầy xuất chúng, đó là Trí Siêu và Tuệ 
Sỹ, việc bắt giam hai Thầy ấy là một tổn thất khủng khiếp cho tương 
lai Phật Giáo cụ ạ. Nghe Hòa Thượng Quảng Thạc nói thế, tôi tò mò 
chắp tay thưa: “Bạch Ôn, hai Thầy mà Ôn vừa nói xuất chúng ra sao ạ?” 
“Thầy Trí Siêu đậu ba bằng tiến sĩ tại Mỹ khi mới 26 tuổi. Thầy Tuệ Sỹ 
là giáo sư cơ hữu Đại học Vạn Hạnh khi mới ngoài hai mươi. Nhưng 
cả hai người đều làu thông Tam Tạng, cầm kỳ thi họa, triết học Đông 
Tây Kim Cổ đủ cả: Hòa Thượng Quảng Thạc trả lời tôi với ánh mắt 
nhìn vào khoảng không vô định trước mặt và giọng nói hơi lạc đi, tiếc 
thương người tài gặp nạn. “Con cầu mong sẽ được gặp hai Thầy ấy và 
bái làm sư phự” Một đứa con nít mười mấy tuổi đầu chả nhớ nghĩ gì 
mà thốt ra như thế. 

Những năm đầu của thập niên 90, khi đang là sinh viên tại Đại Học 
Eribourg, tôi đã tham gia những lần tập hợp hàng trăm ngàn chữ ký để 
gửi cho Liên Hiệp Quốc và Ân Xá Quốc Tế (Amnesty International) 


[175 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


để vận động trả tự do cho 
hai Thầy. 


Ngày 12 tháng I năm 
2002, tôi chính thức trở 
thành đệ tử của Thầy Tuệ 
Sỹ. Thầy quy y, truyền ngũ 
giới cho tôi tại Ihị Ngạn 
Am, Quảng Hương Già 
Lam với Pháp danh Quảng 
Diệu. Ban đầu, tôi không 
quá vui với Pháp danh 
ấy, vì hầu như Phật tử nam 
nào cũng là Quảng, nữ 
nào cũng là Diệu. Tại sao 
Tác giả, con gái và Sư Phụ Tuệ Sỹ tôi lại có Pháp danh cả 


nam lẫn nữ? Tôi bèn hỏi 
lại Thầy ý nghĩa hai từ “Quảng Diệu” và được giải thích: “Quảng theo 
kệ phả của dòng thiển Lâm Tế, còn Diệu là vi diệu pháp. Những nhân 
duyên để anh trở thành đệ tử của tôi là vi diệu, anh sẽ làm nên những 
điều quảng đại vi diệu” 
Tôi nghe vậy thì lại cười thầm, đã “quảng đại” mà lại còn “vi diệu” nữa 
thì đích thị là “con cua” rồi, càng lớn càng nhỏ. Sau này, có lần hầu 
chuyện với Thầy, tôi kể Ôn nghe suy nghĩ của tôi hôm đó. Ôn cười lớn 
mà bảo rằng: “Anh đúng là con cua, ngang như cua!” Tôi bèn chốt hạ 
Pháp danh Quảng Diệu tốt đẹp mà Sư Phụ đã ban cho mình thành một 
thứ rất tiếu lâm, đó là “Con Cua Bán Nam Bán Nữ!” Cả hai thầy trò đều 
cười ngất và Ôn gọi tôi là “Thiên hạ đệ nhất về Tâm Viên Ý Mã” 


Vậy rồi nhân duyên đưa đẩy tôi được ở bên Thầy dưới một mái nhà hơn 
mười năm, mỗi năm ít nhất 3 tháng, nhiều nhất 6 tháng. Trong thời 
gian này, khi tất bật phiền não ngút ngàn vì công việc hay cuộc sống 
nổi lên, tôi thường chạy lên phòng Ôn ngồi uống trà để nói chuyện văn 


[176 ] 


PHẦN I: PHẬT HỌC 


chương, lịch sử, triết học, hoặc đơn giản là chuyện nuôi dạy con cái... 
Chỉ cần như thế lòng tôi lại trở nên thanh thản. Quả là: 


“Nhân quá trúc viện phùng Tăng thoại 
Hựu đắc phù sinh bán nhật nhàn” 
(Đăng Sơn của Lý Thiệp đời Đường) 


(Ngang qua vườn trúc gặp Sư 
Đôi ba câu chuyện đã như được nhàn.) 


Sư Phụ Tuệ Sỹ là người có kiến thức uyên thâm đến kinh người. Kiến 
thức như biển mênh mông của triết học Phật giáo hoặc các tôn giáo 
khác, qua lịch sử nhân loại đến bách gia chư tử, tiểu thuyết Tây phương 
đến Đường Thi Trung Hoa nằm gọn trong cái đầu vĩ đại của ông như 
Tàng Kinh Các vô biên vô tận. Là người thường được học trò so sánh 
với Google về kiến thức, nhưng nếu mang so sánh với ông, kiến thức 
của tôi chỉ như là đốm lửa lập lòe của loài đom đóm bên cạnh ánh sáng 
của mặt trời vô tận. Có lần ông bảo: “Tôi là người xuất gia thì chỉ nên 
ở trong chùa, bên cạnh Tăng đoàn, nay tôi đến lưu lại nhà anh chẳng 
phải là tham phú phụ bần, mà muốn anh có được những ngày an ổn 
tăng trưởng tín tâm, quay đầu tu học để dành phước huệ cho những 
kiếp lai sinh”. Thế nhưng phiền não cũng không buông tha cho gã học 
trò có người Thầy vĩ đại luôn nhắc nhở kèm cặp bên cạnh. Mỗi lần như 
vậy, Ôn lại ôn tồn khuyên nhủ: “Cọp, beo, sư tử mới phải tu; thằn lằn, 
rắn mối có tâm làm ác cũng chẳng hại được ai anh q” 


CHIẾN BINH BỒ TÁT 


Cách đây 8 năm, pháp thể của Ôn có những biểu hiện không được 
khinh an, tôi thiết tha cầu mong ông ngài nhập viện kiểm tra kỹ lưỡng, 
nhưng Ôn luôn từ chối. Tôi chỉ có thể xin thân phụ tôi cắt thuốc Bắc để 
điều chỉnh những khó khăn Ôn gặp phải. Ba năm sau, một buổi sáng 


[177 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


sớm tôi nhận điện thoại từ một Phật tử thân tín của Ôn, cô Diệu Liên, 
báo rằng Ôn đã phải nhập bệnh viện Nhân dân Gia Định với những 
cơn đau đữ dội. Tôi kinh ngạc vì Ôn mới rời nhà tôi cách đây một tuần 
để về chùa trong trạng thái bình thường. Tôi vội vã vào bệnh viện gặp 
bác sĩ Lê Việt Hùng, người trực tiếp điều trị cho Ôn, để nắm bắt bệnh 
tình. Bác sĩ Hùng bi quan nói rằng Ôn đã bị ung thư tiển liệt tuyến, di 
căn qua xương, đã vào giai đoạn cuối, giai đoạn không thể giải phẫu, 
không thể xạ trị và cũng không còn kịp để hóa trị. Tôi hỏi về phác 
đồ điều trị, bác sĩ Hùng bảo chỉ có thể dùng thuốc điều chỉnh hoọc 
môn, thuốc ngăn PSA tăng cao, thuốc chống gẫy xương, thuốc giảm 
đau, thuốc bổ gan do tác dụng phụ của các loại thuốc khác gây ra. Có 
một liệu trình bá đạo nữa là giải phẫu loại bỏ tận gốc của Testosteron, 
nhưng cả Ôn lẫn tôi đều không đồng ý giải pháp này. 


Bác sĩ Lê Việt Hùng - học trò đắc ý nhất của Giáo sư Ngô Gia Hy, 
chuyên gia hàng đầu thế giới về niệu học - là một bác sĩ tận tụy. Ông 
đã giúp cho Ôn giảm được những cơn đau, giảm được chỉ số PSA từ 
75 xuống còn 6.3, mức gần như bình thường trong vòng một năm thì 
vấn đề nảy sinh vì kháng thuốc. Loại thuốc chủ chốt là Casodex không 
còn tác dụng, chỉ số PSA tăng trở lại một cách nhanh chóng. Bác sĩ Việt 
Hùng gặp tôi và nói đành thúc thủ (bó tay). Ông tiên đoán Ôn chỉ còn 
từ 3 đến 6 tháng nếu không đưa Ôn qua Nhật hoặc Trung Quốc để điểu 
trị bằng tế bào gốc. 


Tôi có quen một bác sĩ cực kỳ tài giỏi về điều trị ung thư bằng tế bào 
gốc, người Hồng Kông. Hiện tại ông mở một bệnh viện lớn tại Bắc 
Kinh, chuyên điều trị cho các quan chức cao cấp và tỷ phú Trung Quốc. 
Một liệu trình của ông ít nhất là hai triệu USD. Tôi gọi cho ông trình 
bày bệnh án của Ôn, ông bảo chữa được và vì ông cũng là Phật tử nên 
xin điểu trị miễn phí cho Ôn. Ông bảo đưa Ôn qua Bắc Kinh, ông cho 
nhập viện và điều trị ngay. Tôi vô cùng mừng rỡ, chạy ngay đến trình 
Ôn. Niềm vui chợt tắt khi Ôn không đồng ý qua Bắc Kinh chữa bệnh. 


[178 ] 


PHẦN I: PHẬT HỌC 


Tôi tìm cách liên hệ với bệnh viện ở Nhật, từ Tokyo đến Osaka và cuối 
cùng chọn được bệnh viện Đại học Y tế Fujita ở Nagoya. Bác sĩ Kiyoshi 
Takahara là người chịu trách nhiệm điểu trị cho Ôn. Đó là bệnh viện 
đẹp nhất mà tôi từng biết, phòng trong bệnh viện sang như President 
Suite của Four Seasons, Ritz-Carlton. Về dịch vụ y tế thì không có gì để 
phàn nàn, họ chỉn chu tới từng milimet. 


Ngày 12 tháng 12 năm 2019, Ôn nhập viện. Sau khi nghiên cứu hồ sơ y 
tế từ bệnh viện Gia Định và tiến hành xét nghiệm lại, bác sĩ Takahara 
kết luận: “Bệnh nhân Phạm Văn Thương, 76 tuổi, nghề nghiệp Tu sĩ 
Phật Giáo, bị ung thư tiền liệt tuyến giai đoạn cuối, di căn qua xương 
toàn thân, điều trị phác đổ hoọc môn chuẩn nhằm giảm PSA bằng Ca- 
sodex và Dupreline 3.5mg, do kháng Casodex, PSA tăng trở lại đến 54. 
Bệnh nhân gầy yếu, chỉ định dùng thử Docetaxel, Cabazitaxel trong hai 
tuần nội trú trong bệnh viện, hoặc điều trị bằng tân dược Abiraterone 
có thể ngoại trú, tái khám mỗi tháng một lần” 


Để nằm nội trú trong bệnh viện, ngoài chi phí chữa bệnh, phòng nội 
trú tính thêm năm ngàn USD/ngày. Có lẽ Ôn sợ chỉ phí hơi nhiều cho 
đệ tử nên Ôn đã chọn phương án điểu trị ngoại trú và dùng tân dược 
Abiraterone từ ngày 14/12/2019. Ôn đến ở tại tùng lâm Đức Lâm, một 
ngôi chùa lớn, có Hòa Thượng trụ trì người Nhật cực kỳ yêu quý người 
Việt Nam, luôn đỡ đầu cho các quý thầy cô qua tu học tại Nhật Bản. 
Nghe thầy Thánh Duyên kể về Ôn, Hòa Thượng trụ trì y áo chỉnh tế 
đến bệnh viện đón Ôn về bổn tự. 


Trước khi Ôn chịu đồng ý qua Nhật chữa bệnh, là cả một quá trình 
đấu tranh kịch liệt trong nội tâm của Ôn, một cao tăng tri sanh liễu tử, 
cũng như giữa Ôn và đệ tử. Ôn hiểu rằng có sanh tất có tử, có lão thời 
có bệnh, có bệnh thì mới chết, có chết mới lại sanh cho đến khi bước 
vào niết bàn tịch tĩnh. Ôn cũng hiểu rằng sở tri và sở học của Ôn còn 
rất cần thiết cho công trình phiên dịch Đại Tạng, nếu vắng Ôn có thể 
công trình nghiên cứu có lợi cho tương lai ngàn năm về sau của Phật 
Giáo Việt Nam bị gián đoạn. 


[179 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


Trọn một đời trau dồi Kinh Điển, hiểu rõ uyên nguyên giáo nghĩa, 
thông thạo ít nhất 12 ngôn ngữ, trong đó có nhiều ngôn ngữ thuộc tử 
ngữ, chỉ dùng để nghiên cứu, Ôn có cách làm nghiên cứu, biên soạn vô 
cùng khoa học. Mỗi đoạn Kinh văn Ôn dịch đều có cước chú, giải thích 
so sánh chéo giữa các bản Kinh văn bằng Phạn ngữ, Hán ngữ, Tạng 
ngữ hay Nhật ngữ, qua đó Ôn hiệu đính lại những chỗ thiếu sót của 
chư vị dịch giả qua Hán văn như bản dịch của ngài Cưu Ma La Thập 
(Kumarajiva) hoặc của ngài Huyền Trang đời Đường. Các Kinh Điển 
được Ôn biên dịch, vì thế luôn tránh được những lỗi thông thường 
như tam sao thất bổn, sai lầm vì dựa trên sai lầm của người khác, ví 
dụ người Hoa không phát âm được chữa R, nên đọc Paris thành Bafí, 
người Việt chúng ta dịch thành Ba Lê, thành ra ta nói ngọng vì người 
khác nói ngọng. Công trình phiên dịch thiên niên kỷ này chưa hoàn 
tất và vì những biến thiên của thời đại mà người thừa kế chưa thể có 
được sở học như Ôn, nên Ôn cần giữ thêm thọ mạng để tiếp tục công 
việc và ráo riết đào tạo được thêm học trò đủ khả năng kế tục mình. 
Ôn thường nói rằng trong các học trò của Ôn, cư sĩ Tâm Huy Huỳnh 
Kim Quang là học trò số một, vì thời cuộc nên không thể được Ôn trao 
truyền y bát trọn vẹn, thật là đáng tiếc. 


Không phải đệ tử nào cũng hiểu việc trụ thế của Ôn quan trọng thế nào 
với Phật Giáo Việt Nam trong hiện tại và lâu mãi về sau, nhưng mọi 
người đều không thể chịu được khi nhìn hình ảnh vị chân sư khả kính, 
song gầy yếu của mình bị những cơn đau như sóng biển vùi dập. Nghị 
lực thiển định của Ôn rất lớn, nhưng những biểu hiện run bần bật, toát 
mồ hôi lạnh trên gương mặt của Ngài khiến nhiều người bật khóc. Mọi 
người đồng lòng cầu khẩn Ôn đi chữa bệnh, bị ép quá có lần Ôn đã vẫy 
taxi rồi bỏ đi suốt một ngày. Những người biết chuyện đổ xô đi tìm, 
song Sài Gòn rộng lớn, 15 triệu con người chen chúc, biết tìm Ôn nơi 
nào? Đến tối muộn Ôn về và đồng ý đi chữa bệnh. Ôn nói: “Nếu bây 
giờ tôi buông xuôi không chữa bệnh, thì đã phụ lòng mọi người lo lắng, 
chăm sóc cho tôi suốt thời gian qua, thêm nữa nhân duyên với cõi này 
chưa dứt, thành ra tôi đồng ý kéo dài thêm thọ mệnh để làm nốt những 
việc cần làm”. 


[180 ] 


PHẦN I: PHẬT HỌC 


Ngày mùng 6/2/2020, bác sĩ Takahara tái khám cho Ôn, kết quả hết 
sức khả quan, PSA đã giảm từ 54 (ngày 14/12/2019) xuống còn 13,7. 
Ngoài Abiraterone 250mg điều trị ung thư, bác sĩ còn dùng Ranmark 
để chống gẫy xương và Duphereline (Androgens) để điều chỉnh hoọc 
môn. Nhận được kết quả tốt đẹp như thế, ai cũng rất vui mừng, nghĩ 
rằng có thể chữa khỏi cho Ôn, tuy nhiên chỉ số men gan của Ôn tăng 
cao do tác dụng phụ của Abiraterone. Ngoài việc duy trì Abiraterone 
250mg, bác sĩ phải tăng cường thuốc bảo vệ gan. 


Phác đồ điều trị của bệnh viện Fujita mỗi tháng đều cho kết quả tốt 
hơn về chỉ số ung thư tiền liệt tuyến PSA, đến tháng 5 năm 2020, giữa 
đỉnh dịch tại Nhật Bản, chỉ số này giảm còn 8,14. Tuy nhiên, tác dụng 
phụ của Abiraterone khiến gan của Ôn bị ảnh hưởng trầm trọng, các 
loại thuốc trợ gan của Nhật không cải thiện được tình hình, hiện tượng 
đị ứng da, nổi mụn nước trên tay chân bắt đầu xuất hiện, tiêu hóa kém 
hẳn, mệt mỏi kéo dài. Bác sĩ Takahara phải đổi sang dùng loại tân dược 
khác là Xtandi (80mg + 40mg), loại thuốc này hòa hoãn hơn nhưng 
hiệu quả không tốt như Abiraterone. Tháng 7 năm 2020, bác sĩ Taka- 
hara quyết định tăng liều dùng lên 160mg/ngày. PSA chỉ đứng yên một 
tháng rồi bắt đầu tăng lên 13,129. Bác sĩ Iakahara rất buồn khi gọi báo 
tin cho tôi rằng cả hai loại tân dược mới nhất trên thế giới, mắc tiền 
nhất trên thế giới để chữa trị ung thư tiền liệt tuyến đều đã chịu thua 
bệnh tình của Ôn. Tôi hỏi có phác đồ điều trị nào khác không, bác sĩ 
Takahara trả lời chỉ còn hóa trị, nhưng sức khỏe của Ôn không thể chịu 
nổi những hóa chất cực mạnh đưa vào cơ thể. Ông khuyên tôi là nên 
đưa Ôn về Việt Nam sau 10 tháng điều trị tại Nhật Bản, vì có thể Ôn 
sống thêm được không quá 6 tháng nữa. Nghe giọng tôi buồn thảm vì 
thất bại của bệnh viện Fujita cũng gần như là không còn cách nào khác, 
bác sĩ Takahara khuyên tôi nên thử tất cả mọi loại thuốc truyền thống, 
thuốc Đông y, biết đâu có hiệu nghiệm và có thể Ôn sẽ sống đến khi 
người ta kiếm ra loại thuốc mới hiệu quả hơn. 


Ôn đến tái khám lần cuối cùng tại bệnh viện Fujita vào ngày 12/10/2020, 
tôi chuẩn bị để Ôn trở về Việt Nam trong một chuyến bay đặc biệt, phải 


[181 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


cách ly 2 tuần tại bệnh viện EV (Pháp Việt) tại quận 7 Sài Gòn. lôi đón 
Ôn về nhà vào ngày 05/11/2020. Tôi đã nhờ tất cả mọi người để liên 
lạc với các bác sĩ giỏi nhất Việt Nam về tiết niệu, về ung thư, về dinh 
dưỡng, về nội khoa... để tiếp tục điều trị, nhưng các bác sĩ đều không 
tự tin mình giỏi hơn bác sĩ Nhật. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành 
nói Ôn dùng lại các loại thuốc cũ bắt đầu từ Casodex, nhưng tăng liều 
lên. Tuy vậy, Casodex bị các tế bào ung thư đánh cho thảm hại, sau một 
tháng dùng lại gấp đôi liều Casodex, chỉ số PSA tăng từ 13,129 lên 25. 
Tôi lại thưa Ôn dùng thử 320mg Xtandi mỗi ngày, Ôn cũng làm theo, 
như than ôi thuốc quá nặng khiến Ôn không còn ngồi dậy nổi, người 
luôn lử đử và muốn sốt. Sau một tháng, PSA không tăng lên, mà còn 
giảm được xuống 24.9. Thầy trò đều mừng nói là chắc nó đang lấy đà để 
xuống, mong Ôn uống tiếp, song giảm xuống còn 240mg cho đỡ mật. 
Sau hai tháng nữa, bệnh viện EV gọi cho tôi báo kết quả thử máu, tôi 
hỏi ngay PSA là bao nhiêu: 29! Tôi ôm đầu chán nản, nhất là khi nhìn 
hình ảnh Sư Phụ chịu khổ. Những cơn đau lại trỗi dậy, để giảm đau, 
thay vì 6 tháng truyền một liều, liều lượng sử dụng thuốc tráng xương 
Zometa giờ chỉ còn 4 tuần một liều. Mỗi lần truyền xong, Ôn lại cần ít 
nhất ba ngày để có thể ngồi dậy. 


Đọc lại toàn bộ báo cáo y học của Ôn từ khi phát hiện di căn, bác sĩ 
Nguyễn Ngọc Lễ, Phó trưởng khoa tiết niệu của bệnh viện Nhân dân 
Gia Định quyết định cho Ôn sử dụng liều thuốc mạnh Zytiga [tên khác 
của Abiraterone (4 x 250mg) = 1000 mg/ngày]. Theo bác sĩ Lễ thì thuốc 
này sẽ phát huy tác dụng, chưa bị kháng, tuy nhiên vì quá tổn hại gan 
nên bác sĩ Takahara đã phải cho ngưng. Suy nghĩ của bác sĩ Lễ là có 
cơ sở, nhưng với 250 mg/ngày, Ôn đã chịu không nổi, bây giờ dùng 
đến 1000mg, không biết làm sao cứu nổi buồng gan của Ôn. Tôi đã có 
những đối thoại gay gắt với bác sĩ Lễ về liều lượng thuốc dùng đến mức 
ấy. Bác sĩ Lễ nhất định giữ nguyên chủ ý của mình, cuối cùng để bảo vệ 
gan cho Ôn, tôi đã nhờ người nấu cao nhụy hoa Atiso thuần túy của Đà 
Lạt, mỗi ngày Ôn uống 2 muỗng canh cao đắng ngắt này, nên có uống 
đến 1000 mg Zytiga chỉ số gan của Ôn vẫn rất ổn định. (Lưu ý trên thị 
trường có bán nhiều cao Atiso nấu sẵn, nhưng cao ấy nên cẩn thận khi 


[182 ] 


PHẦN I: PHẬT HỌC 


sử dụng, vì có người nhổ cả cây, nấu tuốt thân gốc rễ và cho thêm thuốc 
ngủ vào cho có hiệu nghiệm để bán ra thị trường. Ta cần khoảng 100 
kg nhụy hoa Atiso để có thể nấu ra một kg cao đặc dùng cho Ôn như 
tôi đã trình bày ở trên). Sau 2 tháng dùng 1000mg Zytiga/ngày, kết hợp 
cao Atiso, tình trạng của Ôn lại tiến triển tốt, chỉ số PSA xuống còn 21, 
gan ổn định, ngủ ngon. Tuy nhiên, các cơn đau trong xương đùi có vẻ 
dồn dập hơn trước, Ôn bị sốt thường xuyên hơn. Sau 8 tháng cầm cự 
với Zytiga liều cao, chỉ số PSA tăng lại, Zytiga chính thức bị kháng. 


Có một việc tôi cũng cần nhắc đến là trong suốt những năm tháng lâm 
trọng bệnh, Ôn càng ráo riết làm việc chăm chỉ hơn, Ôn làm việc xen 
giữa các cơn đau, cơn sốt. Ôn dạy học, Ôn dịch Kinh, Ôn viết những 
thông điệp gửi cho tứ chúng và Ôn cũng giành thời gian chỉ dạy các 
con tôi. Ôn luôn nói rằng thời gian của Ôn không còn nhiều, vậy nên 
Ôn phải gấp rút làm những việc cần làm trước khi về với Phật. Vì xót 
Ôn, xót cho sức khỏe mòn mỏi của Ôn, nên tôi đã nhiều lần tranh luận 
quyết liệt việc Ôn muốn trở về chùa dạy chúng. Thậm chí có lúc hai thầy 
trò giận nhau vì tôi không cho Ôn đi gặp Thầy Trí Siêu Lê Mạnh Thát ở 
Gò Xoài, mà đã tự ý mời Thầy quá bộ ghé thăm Ôn. Nhưng rồi mọi việc 
đều qua đi, Ôn vẫn thương quý tôi như người con trai vất vả của mình. 


Tôi nói chuyện với bác sĩ Lê Trọng Phát, Chủ tịch Hội đồng Y khoa EV, 
người thừa hưởng tất cả tỉnh hoa của y học Tây Phương từ ngoại khoa 
đến nội khoa. Ông sống, học tập, nghiên cứu và chữa bệnh tổng cộng 
46 năm ở Cộng Hòa Liên Bang Đức. Bác sĩ Phát cho rằng phải thay đổi 
chiến thuật trị bệnh cho Ôn, chúng ta phải đổi từ điều trị nguyên nhân, 
qua điều trị triệu chứng. PSA tăng cao là chỉ số nguyên nhân sinh ra ung 
thư tiền liệt tuyến, trước đến giờ chúng ta chuyên dùng đủ mọi cách để 
hạ PSA. Nay tất cả các loại thuốc chữa ung thư tiền liệt tuyến đều đã bị 
kháng, ta phải đổi qua chữa triệu chứng đau nhức, triệu chứng gây sốt, 
triệu chứng gây ra gẫy xương. Chính vì vậy, bác sĩ Phát chỉ định cho Ôn 
xạ trị khu trú (located radioactive treatment) ở xương đùi bên phải, rồi 
6 tháng sau xạ trị xương đùi bên trái. Bác sĩ Phát cũng gợi ý để tôi gửi 
mua nọc Bồ cạp xanh của Cuba mang về bào chế với nọc rắn xanh cực 


[183 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


độc để điều trị ung thu xương (di căn). Chiến thuật điều trị triệu chứng 
mang lại những kết quả như ý, những cơn đau thưa dần rồi bớt hẳn. Bộ 
xương của Ôn trở nên cứng cáp hơn, các bác sĩ đều đồng thuận là Ôn 
không còn nguy cơ gẫy xương gây ra tử vong nữa. Ôn có thể làm việc 
được nhiều hơn và chất lượng cuộc sống qua đó được nâng cao. 


Đã năm năm, trải qua muôn vàn khó khăn vất vả, đau đớn chịu đựng, 
nhờ nghị lực phi thường của Chiến Binh Tuệ Sỹ, Ôn đã hoàn thành 
được khá nhiều những công việc cần làm. Đỉnh cao nhất trong thời 
gian qua là xuất bản được 29 cuốn Thanh Văn Tạng và rất nhiều cuốn 
sách khác sắp sửa được phát hành. Không ai có thể phủ nhận được 
những nhân duyên thù thắng trong quá trình tìm kiếm thuốc men, sự 
nhiệt tình của các bác sĩ tài ba tại Việt Nam và Nhật Bản, sự chăm sóc 
tận tụy của quý thầy thị giả như thầy Nguyên An, thầy Quảng Ngộ, 
cũng như Ni sư Thông Thắng, thầy Thánh Duyên. Không ai có thể ngờ 
rằng Ôn Tuệ Sỹ đã dùng ý chí kiên định, quật cường của mình mà trụ 
lại thế gian thêm năm năm vừa qua. 


Bài viết này hình thành khi tôi đã đưa gia đình trở về Thụy Sĩ định cư, 
thời gian tôi rời Việt Nam cũng rơi vào thời gian an cư kiết hạ của quý 
thầy. Một người nghiêm cẩn giới luật như Ôn luôn khiến tôi lo âu vì 
lỡ trong thời gian an cư lại xảy ra sự cố về sức khỏe mà Ôn nhất định 
không chịu nhập viện để điều trị. Nỗi lo của tôi đã thành sự thật, khi 
xuất hạ, lượng hồng huyết cầu của Ôn giảm xuống dưới 50% và bị viêm 
phổi nặng. Trở về nhìn Sư Phụ tiểu tụy xanh xao, tôi van nài Ôn nhập 
viện ngay. Cuộc chiến cam go ngộp thở, tranh giành sự sống hàng ngày 
lại tiếp diễn. 


Tôi cầu chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hộ Pháp, chư Thiên từ bi gia hộ cho 
Hòa Thượng thượng Tuệ hạ Sỹ pháp thể được khinh an, tứ đại điều 
hòa trở lại. 


Thụy Sĩ, Trung thụ 2023 
Quảng Diệu Trần Bảo Toàn | Edited by Quảng Vân 


[184 ] 


THỊ NGẠN AM (BẢO LỘC) 


Nguyễn Thanh Bình 


PỊ: ngày mùa thu, năm 2015, Ôn Tuệ Sỹ nhắn tôi lên Thị Ngạn 
am (Bảo Lộc). Hôm đó, cùng đi có chị Huỳnh Nga và chị Chim 
Hải... lòng rất vui, cứ ngỡ đơn giản là lên thăm Ôn nơi tịch am. 


Thị Ngạn Am nằm trên một triển đồi cao, cây cối xanh um, không khí 
trong lành, quang cảnh tịch mịch, một nơi tu tập lý tưởng. 


Sau một hồi ngồi chơi, uống trà và thơ thẩn thăm vườn, thầy Hạnh 
Viên dẫn tôi, chị Chim Hải lên cái thất trên cao. Tới lúc đó mới biết... 
Ôn và Thầy Hạnh Viên đắp y vàng, tôi và chị Chim Hải quỳ đưới điện 
thờ, mộc mạc nhưng vô cùng trang nghiêm. Ôn truyền giới cho hai đệ 
tử và ban pháp danh: Quảng Hy và Quảng Hạnh. 


Hôm đó trùng vào sinh nhật của tôi: 25 tháng 9! 


Hôm đó, Ôn dạy một điểu tuy đơn giản, nhưng suốt đời không thể 
quên: “...vì mình vẫn đang đi giữa thế tục, vẫn còn bươn chải với đời, 
nên khó tránh khỏi gặp chuyện này chuyện kia, nhưng đừng bao giờ 
quên mình là Phật tử...!” 


[185 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


Rất khó diễn tả cảm xúc lúc đó, vừa sung sướng, hãnh diện vừa hơi e 
ngại. Sung sướng, hãnh diện vì điều mới nhận lãnh, nhưng e ngại vì 
không biết mình có xứng với lòng tin của bậc cao tăng thạc đức?! Tôi 
chỉ là một kẻ sơ cơ, mỏng duyên, kinh kệ chẳng thuộc, lễ bái khi nhớ 
khi quên... Nhưng chính giây phút đó, những kỷ niệm của quá khứ đầy 
màu sắc ùa về để bừng ngộ: Rõ ràng, Đức Phật và chư thiên đã dẫn 
mình đi qua tất cả các cảnh giới, để hôm nay các vị thị hiện... đưa mình 
về đúng chỗi 


Quảng Hy Nguyễn Thanh Bình - 2023 


NGẮM VÀI CHIẾC LÁ 
TRONG RỪNG TƯ TƯỞNG 
CỦA THẦY TUỆ SỸ 


Tầm Huy Huỳnh Kim Quang 


Hôm biết vì sao tôi có cái máu thích tư tưởng triết lý từ hồi còn 
trẻ. Do vậy, tôi rất mê đọc sách triết, sách tư tưởng, và dĩ nhiên 
sách Phật. Cũng vì cái “nghiệp dĩ” ấy mà khi lần đầu tiên được theo 
Ôn Từ Quang (tức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Phúc Hộ) vào tùng 
chúng an cư tại Viện Hải Đức, Nha Trang, vào mùa hè năm 1976, tôi 
thường vào thư viện để kiếm sách đọc. 


Một hôm, khi thấy cuốn “Hữu Thể và Thời Gian” (Sein und zeit - Being 
and time) của Martin Heidegger do Trần Công Tiến dịch và GS Lê Tôn 
Nghiêm giới thiệu trên kệ sách trong Thư Viện Hải Đức, tôi lấy mang 
qua phòng của Thầy Tuệ Sỹ, nằm sát cạnh Thư Viện, để xin Thầy cho 
mượn đọc. Thầy nhìn cuốn sách rồi hỏi: 

“Có hiểu gì không mà lấy?” 

“Bạch Thầy, chút chút” 


[187 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


Tôi trả lời, với một chút “mắc cỡ” vì cảm thấy dường như Thầy đã nhìn 
thấu tim gan của mình. Thây chỉ cười và bảo tôi lấy đi. 


Thật tình mà nói, ở cái tuổi chưa tới hai mươi, đầu óc còn non nớt, tôi 
không đủ kiến thức và suy tư sâu sắc để có thể hiểu được hết những tư 
duy triết học cao thâm trong cuốn “Hữu Thể và Thời GianỶ của triết gia 
hàng đầu của thế kỷ hai mươi Martin Heidegger. Nhưng cũng vì thích 
đọc sách triết nên khi đã thấy nó thì khó lòng bỏ qua. 


Đó là lần đầu tiên tôi trực tiếp được hầu chuyện với Ihây, dù trước đó 
rất lâu tôi đã được nghe về Thầy và cũng đã đọc một số bài viết của Thầy 
trên Tạp Chí Tư Tưởng của Đại Học Vạn Hạnh. 


Bốn năm sau, tôi lại có được phước duyên hy hữu trong đời để gặp lại 
Thầy và thọ nhận sự giáo dục của Thầy trong khóa đào tạo đặc biệt bốn 
năm (1980-1984) tại Tu Viện Quảng Hương Già Lam, Sài Gòn. 


Bên ngoài Thây rất bình dị và lân mẫn với Tăng sinh trẻ của chúng 
tôi, nhưng khi vào lớp học thì Thầy rất nghiêm. Tuy nhiên, nhờ Thầy 
“nghiêm” như vậy nên anh em học Tăng bắt buộc phải học hành nghiêm 
túc và chăm chỉ, không thể “lơ tơ mơ” được. “Giáo bất nghiêm, sư chi 
đọa” là vậy đó, như người xưa đã nói. 


Một phương cách giáo dục đặc biệt khác nữa là Thầy không dạy theo 
kiểu từ chương hay nhồi sọ như cách giáo dục truyền thống ở Việt Nam 
lúc bấy giờ, mà Thầy chủ yếu dạy cách đọc văn bản, cách dịch, cách tra 
cứu và cách đào sâu và nội dung văn bản để học trò có thể tự phát huy 
khả năng tư duy độc lập và sáng tạo. Sau này qua Mỹ tôi mới nhận ra là 
cách giáo dục của Thầy phù hợp với cách giáo dục ở Hoa Kỳ, nghĩa là 
thầy giáo phải làm sao cho học trò phát triển khả năng tư duy và sáng 
tạo độc lập. 


Nói đến điều này, tôi nhớ một kỷ niệm khó quên với Thầy Tuệ Sỹ lúc 
còn học ở Quảng Hương Già Lam. Đó là một hôm trong kỳ thi mãn 


[188 ] 


PHẦN I: PHẬT HỌC 


niên khóa của lớp học 
Luận Câu-xá, Thầy đi 
thẳng vào lớp và lấy phấn 
viết lên bảng: Nguyên 
nhân và hậu quả của 
nghiệp. Rồi Thầy xoay lại 
nói với lớp học: 


“Đó là đề thi. Làm đi” 


Cả lớp nhìn nhau ngơ 
ngác! Ngay lúc đó có lẽ ai 
nấy đều có cùng một cảm 
nghĩ là phân vân không 
biết phải viết thế nào, dù 
cuối cùng với thời lượng 
giờ thi hai tiếng đồng hồ 
cũng qua và bài thi cũng 
được nạp lên cho Thây. 


HT Thích Tuệ Sỹ dạy Luận Câu-xá 
tại Quảng Hương Già Lam 


Câu chuyện này nói lên được phương thức giáo dục đặc biệt của Thầy, 
rằng vị Thầy phải có đủ sức mạnh trí tuệ và từ bi để đẩy học trò của 
mình vào cái thế bắt buộc phải tự mình đứng lên và đi tới bằng chính 
tư duy và sáng tạo của mình, mà không thể cứ mãi nương tựa hay bám 
víu vào Thầy. 


Hơn bốn thập niên qua, dù sống xa quê hương và xa Thầy, cái nghiệp 
đĩ thích đọc sách tư tưởng triết lý vẫn bám theo tôi, đặc biệt là các tác 
phẩm của Thây, từ thi ca, triết lý tư tưởng cho đến Phật học. Càng đọc 
Thầy tôi càng thấy rằng tư tưởng của Thầy là một khu rừng già mênh 
mông bát ngát. 


Đọc những bộ Kinh và Luận Thầy dịch và chú thích như 4 bộ A-hàm, 
Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết, Câu-xá Luận, Thành Duy Thức Luận, hay 


[189 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


những tác phẩm do Thầy viết như Toát Yếu Các Kinh A-hàm, Thắng 
Man Giảng Luận, Huyền Thoại Duy Ma Cật, Dẫn Vào Tâm Kinh Bát 
Nhã, Kinh Hoa Nghiêm: Lý Tưởng Bồ Tát và Phật, Triết Học Về Tánh 
Không, Mười Huyền Môn: Trật Tự Của Thế Giới Trong Tương Quan Vô 
Tận, Tổng Quan Về Nghiệp, Thiển Định Phật Giáo, tôi thật sự choáng 
ngợp và kính phục tận đáy lòng trí tuệ uyên bác của Thầy đối với Tam 
Tạng Thánh Điển Phật Giáo và các giáo nghĩa cao thâm vi diệu của các 
Bộ Phái và Đại Thừa. 


Đọc những tác phẩm văn học của Thầy như Tô Đông Pha - Những 
Phương Trời Viễn Mộng, Ngục Trung My Ngữ, Giấc Mơ Trường Sơn, 
Những Điệp Khúc Cho Dương Cầm, Thiên Lý Độc Hành, Piano Sonata 
14, Dẫn Vào Thế Giới Văn Học Phật Giáo, tôi cảm phục Thầy có tâm 
hồn nghệ sĩ nhưng siêu thoát, có sự sáng tạo độc đáo của riêng Thây. 
Còn nữa, trong thơ văn của Thầy luôn luôn hàm chứa một thứ triết lý 
thâm diệu nằm giữa những hàng chữ rất ư thi vị. 


Mở đầu cuốn “Triết Học Về Tánh Không” được xuất bản trước năm 
1975 tại Sài Gòn, Ihây đã nêu ra một tra vấn cốt lõi cho toàn bộ cuốn 
sách: “Tánh không luận là gì?” Và Thầy đã trích mấy câu bằng tiếng 
Đức trong tác phẩm “Aus der Erfahrung des Denkens” của triết gia 
Martin Heidegger, với lời dịch Việt đây thơ mộng của Thầy: “Khi cơn 
bướm mùa hè dừng lại trên đóa hoa, khép lại đôi cánh, và dong đưa theo 
cơn gió của cô nội hoa ngàn...” 


Cái thơ mộng trong mấy câu này không đơn giản chỉ là hình thái mỹ 
học của văn chương. Nó phô diễn một thực tại phi ngôn thuyết với 
hình ảnh kỳ diệu chỉ xảy ra ở một khoảnh khắc bất ngờ nào đó: cơn 
gió của đồng nội lay động đóa hoa với con bướm đang nằm yên để tận 
hưởng giây phút ngọt ngào nhất của nó. 


Đó phải chăng là một cách đặc dị để một cách nào đó trả lời cho tra vấn 


“Tánh không luận là gì” mà không cần phải sử dụng đến ngôn ngữ, một 
thứ phương tiện rất dễ bị hiểu lầm bởi tâm thức phân biệt vọng chấp? 


[190 ] 


PHẦN I: PHẬT HỌC 


Trong một chương khác của “Triết Học Về Tánh Không,” Thầy đã minh 
giải về vấn đề này: 


“Tánh Không không phải là một định nghĩa về thực tại, tặc đù trong đó 
như có hàm ngụ ý nghĩa bản tánh của Thực tại là Không. Thực tại tuyệt 
đối không thể định nghĩa, mà điễu cẩn thiết là phải nhận thấy rõ những 
uiẩn khúc của ngôn ngữ và vai trò của nó.” 


Rồi Thầy giải thích thêm về “những uẩn khúc của ngôn ngữ”: 


“Ngay chính trong trường hợp của thuyết tánh Không cũng thế, tánh 
Không có thể đã là nạn nhân của đà quá trớn này của ngôn ngữ. Bởi vì, 
khi nghe nhà Trung quán, đưa tất cả mọi hiện thực vào tánh Không để 
phê bình, ta có thể dễ dàng đi đến kết luận rằng bản chất hiện thực là 
Không. Nói khác đi, ta hiếu rằng hiện thực được qui định, hay đúng hơn 
là được định nghĩa, bằng tánh Không. Hiếu như thế, không những ta đã 
làm cho tư tưởng của mình trở nên nghèo đói, mà còn chận đứng luôn cả 
con đường tiến về Tuyệt đối, tức là cảnh giới tự chứng của Phật đà." 
“Triết Học Về Tánh Không” là tác phẩm của Thầy viết về giáo nghĩa 
Tánh Không của Ngài Long Thọ trên bình diện triết lý cao và sâu nhất 
mà tôi đã từng đọc trong kho tàng sách tiếng Việt của Phật Giáo Việt 
Nam thuộc thể loại này. 


Gần đây, chính xác là vào năm 2021, tôi lại có thiện duyên đọc được 
cuốn “Tổng Quan Về Nghiệp” của Thây viết và do Hội Đồng Hoằng 
Pháp ấn hành. 


Đây cũng là tác phẩm chứa đựng công trình nghiên cứu công phu và 
đồ sộ nhất về giáo nghĩa Nghiệp bằng tiếng Việt. Có lẽ không phải chỉ 
riêng tôi mà những ai có dịp đọc tác phẩm “Tổng Quan Về Nghiệp” 
của Thầy đều có cảm nhận là đang bước vào một tòa lâu đài nguy nga 
tráng lệ của kho tàng kiến thức phong phú và đa dạng của nhiều luồng 
tư tưởng Đông và Tây, nhiều học thuyết và triết thuyết cổ kim liên quan 


[191] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


đến vấn để Nghiệp. Trong đó Thầy đã bàn đến tư tưởng của Vệ Đà, Áo 
Nghĩa Thư, Vedanta-Bhagavad Gita, sáu phái triết học ngoại đạo thời 
Đức Phật, đến các lý thuyết vật lý, cơ học lượng tử, tâm phân học và 
khoa học não, với những chú thích và tham khảo công phu các tài liệu. 
Thầy cũng trình bày một cách chỉ tiết các giáo nghĩa về Nghiệp trong 
Phật Giáo, A-hàm, Nikaya, các Bộ Phái, bao gồm những luận thuyết 
của A-tỳ-đạt-ma. Thầy còn dịch cả bộ Đại Thừa Thành Nghiệp Luận 
của Ngài Thế Thân để làm tài liệu cho độc giả tham khảo và nghiên cứu. 


Vấn để mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây là tác phẩm “Tổng Quan Về 
Nghiệp” cho chúng ta thấy tầm vóc tư tưởng kỳ vĩ của Thầy, không phải 
chỉ trong lãnh vực Phật học mà còn cả trong lãnh vực tư tưởng triết lý 
và tôn giáo trên thế giới. Điều này được thấy rõ trong “Tổng Quan Về 
Nghiệp,” Thầy đã kết hợp các kiến thức của Đông và Tây, từ khoa học 
đến Phật học để giải đáp thỏa đáng câu hỏi quan trọng nhất liên quan 
đến Nghiệp: Nếu tất cả các pháp là vô ngã như Đức Phật dạy thì ai tạo 
nghiệp nhân, cái gì duy trì nghiệp từ nhân đến quả, và ai thọ quả báo 
của nghiệp? Câu trả lời của Thầy trong “Tổng Quan Về Nghiệp” làm 
cho tôi không những vô cùng thích thú mà còn mãn nguyện vì đây 
cũng là vấn đề tư duy trăn trở của tôi. Thầy viết: 


“Nghiệp được tích lũy gọi là tâm. Tồn tại của nó y trên sắc của thân đời 
này. Khi sắc này rã, nó lập tức xuất hiện nơi sắc khác thích hợp làm sở 
y để tôn tại. Cũng như hai hóa chất khi kết hợp với nhau thì biến thành 
chất thứ ba; cũng vậy, nghiệp quá khứ tức tâm tích lũy khi kết hợp với sắc 
hiện tại, ta nói là gene, cả hai sắc và tâm cùng biến đối thành một sự sống 
mới. Trong đời sống này, nơi nào hội đủ điều kiện, nơi đó thức xuất hiện 
với hình thái thích hợp: từ thức con mắt cho đến ý thức. Như vậy, không 
hề có sự tốn tại của thân, gỗm cả não, như là khối vật chất đơn thuần. 
Cñững không tôn tại tâm hay thức như là thực thể riêng biệt ngoài thân. 
Cho nên không có vấn đề nhất nguyên hay nhị nguyên tâm-vật ở đây. 


*Ý thúc có khi xuất hiện có khi không, nhưng thức thể như là nghiệp tích 
lũy thành tâm tích tập thường trực có mặt trong sự kết hợp với sắc thành 


[192 ] 


PHẦN I: PHẬT HỌC 


nhất thể. Tâm thức như vậy không phải là tự ngã. Trong tốn tại cũng như 
trong các hoạt động của nó không tôn tại một thực thể khả dĩ nói là tự ngã 
hay linh hôn. Đây có thể là cách lý giải lời Phật nói: Có tác nghiệp và quả 
đị thục của nghiệp nhưng không có tác giả và thọ giả.” 


Tư tưởng triết lý của Thầy không phải chỉ có trong những tác phẩm 
triết học như “Triết Học Về Tánh Không,” mà còn bàng bạc trong thơ 
của Thầy nữa. Đó chính là sự hấp dẫn làm cho tôi không thể nào cưỡng 
nổi. Ngay từ những năm 1980 tại Sài Gòn, các Tăng sĩ trẻ của chúng tôi 
thường chia sẻ với nhau những bài thơ của Thầy mỗi khi tìm thấy đâu 
đó. Cho đến bây giờ cũng thế, tôi vẫn say mê đọc thơ của Thầy. Thử hỏi 
những câu thơ dưới đây trong tập thơ “Ihiên Lý Độc Hành” của Thầy 
làm sao mà không lôi cuốn được người đọc như tôi: 


“Bên đèo khuất mmiễu cô hôn 

Lưng trời ảo ảnh chập chờn hoa đăng 
Cây già bóng tối bò lan 

Ta ôm cỏ dại mở màng chiêm bao” 


Còn có hình ảnh cô độc và thơ mộng nào hơn để diễn tả một lữ thứ độc 
hành trong đêm tối vào nghỉ trọ trong cái miễu cô hồn cô quạnh ở bên 
đèo, và nằm co ro trên đám cỏ đại trong rừng già để đánh giấc qua đêm! 
Bài thơ chuyên chở triết lý dung thông vô ngại giữa mộng và thực, giữa 
xưa và nay, giữa người và vũ trụ, giữa tâm và cảnh. 


Cái độc đáo trong thơ của Thầy là ở chỗ đó, rằng giữa những hàng 
chữ có cửa “không cửa, (vô môn quan) để bước vào thế giới kỳ bí của 
nguyên ngôn. Rất tiếc, thị lực tôi rất kém nên mới chỉ thấy lờ mờ mà 
chưa thực sự thấy cửa ở đâu để vào, nên dù thích đọc thơ Thầy mà 
dường như cả đời vẫn còn chạy lòng vòng ở ngoài cửal 


Khả năng kiến thức sơ sài của tôi không thể nào hiểu và nói hết những 
chỗ cao sâu uyên áo trong tư tưởng triết lý của Thầy. Vì thế, những gì 


[193 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


được viết ra ở đây chỉ là một vài chiếc lá nhặt được từ khu rừng già tư 
tưởng triết lý thâm viễn của Thầy. 


Lời cuối, con xin đê đầu đảnh lễ tri ân công ơn giáo dục của Thầy. Con 
thành tâm cầu nguyện cho Thầy việc điều trị bệnh được thành tựu để 
Thầy có thể hoàn tất những Phật sự trọng đại cho Phật Giáo Việt Nam. 
Khể thủ, 

Học trò của Thây, 

Tâm Huy Huỳnh Kim Quang 


[194] 


SƯ PHỤ CỦA TÔI 


Tầm Minh — Vương Thúy Nga 


là sư phụ truyền Tam quy ngũ giới cho tôi và đặt cho tôi pháp 
danh Tâm Minh là Sư Bà Diệu Không. Sư Bà rất quan tâm đến 
đám đệ tử trong đoàn Thiếu nữ kiểu mẫu của Ban Hướng Dẫn Gia 
Đình Phật Tử (GĐPT) Thừa Thiên này. Sư Bà giảng nghĩa từng pháp 
danh mà Sư Bà đặt cho mỗi chúng tôi. Phần tôi, Sư Bà giảng cho tôi ý 
nghĩa pháp danh rồi còn ân cần dặn dò: “Lớn lên con ráng làm một 
pháp khí nghe!” - lúc quy y tôi mới 15 tuổi nên chưa hiểu gì lắm... 


Khi Sư Bà bổn sư viên tịch, tôi xin sư cô Trí Hải làm Y chỉ sư và khi Sư 
cô (sau này đã là Ni trưởng) viên tịch, tôi lại xin bái Thầy Tuệ Sỹ làm Y 
chỉ sư. Thầy cho tôi cái tên Trí Như, và như vậy tôi gọi ngài là Sư Phụ 
nhưng trong thực tế, chuyện trò, học tập kinh sách v.v... tôi luôn gọi 
Người là Thầy. Về đời, Thầy trẻ hơn tôi 6 tuổi (vì Thầy sinh năm 1945 - 
tuổi Ất Dậu) nhưng trí tuệ của Thầy đối với tôi là như mặt trời đối với 
hoa hướng dương, như biển lớn đối với ao hồ, như dãy Trường Sơn đối 
với mô đất nhỏ trong vườn... vậy đó. 


Và 3 chữ “Ihây Tuệ Sỹ” luôn gợi lên trong lòng tôi bao điều đáng ghi nhớ. 


[195 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


Học với Thầy không chỉ trong lớp, có sách có bảng, có laptop, có ghi 
danh... mà học ở mọi nơi mọi lúc. Thầy nói chuyện, Thầy kể những 
mẩu chuyện Thầy gặp hồi sáng, hồi chiều v.v... đều kèm theo những câu 
những chữ mà nếu anh/chị/em (ACE) không ghi lại thì thật là thiếu 
sót... và đáng tiếc! 


Thực ra tôi được nghe tên Thầy từ khi đang dạy trường Đồng Khánh, 
Huế. Hồi đó Thầy còn rất trẻ - người ta gọi Thầy là “chú Sỹ” Tôi không 
được hân hạnh quen Thầy giai đoạn đó nên chưa bao giờ gọi Thầy là 
Chú cả! Mặc dù chưa được gặp Thầy nhưng vào những năm thập niên 
1960, 1970 Thầy dạy Đại học Vạn Hạnh... tôi đã được đọc Thầy nhiều 
qua các sách, báo, tạp chí Tư Tưởng v.v...; hồi đó chư Tăng lớn xem 
Thầy và Thầy Mạnh Thát như những thần đồng, những vì sao sáng trên 
bầu trời Phật giáo Việt Nam. 


Năm 1984 tôi mới chuyển vào Sài-gòn sống, sinh hoạt với BHD GĐPT 
Gia Định v.v... ở chùa Già Lam. Lúc đó mới được vinh dự chính thức 
gặp Thầy qua anh Như Tâm Nguyễn Khắc Từ. Gặp Thầy được vài lần 
thì Thầy bị bắt. Tôi coi như Thầy đi du lịch dài ngày vì tôi hình dung 
được cái kiểu an nhiên tự tại của Thầy — Thầy nói một câu với anh chị 
em chúng tôi mà tôi nhớ hoài: “Anh chị hãy nhớ chơi với hơi thở” trong 
mọi lúc, mọi nơi... thì mình có chánh niệm... Mình biết chơi với hơi thở 
thì mình luôn được tự do, không ngại hoàn cảnh sống như thế nào...” 


Ngày Thầy ra tù tôi đã ở Mỹ (gia đình tôi được đi định cư theo chương 
trình ODP và HO). Đến năm 1999 về chịu tang Mạ, tôi lại được gặp 
thăm Thầy ở Chùa Già Lam. 


Mấy chục năm mới được gặp lại nhưng sao thấy giữa Thầy trò không 
có gì ngăn cách. Thầy vẫn còn nhớ mặt tôi, cũng như tôi nhận ra Thầy 
liền từ xa... Thầy vẫn gầy nhưng cặp mắt to sáng quắc không bao giờ 
thay đổi!! Thầy in tập Giấc Mơ Trường Sơn từ trong máy computer của 
Thầy ra cho tôi. Bắt đầu từ đó, tôi liên lạc với Thầy gần như hằng ngày 
qua email, có khi qua phone... Thầy bảo tôi gởi thư cho các vị cư sĩ ở 


[196 ] 


PHẦN I: PHẬT HỌC 


Tác giả đứng sau HT Thích Quảng Độ, HT Thích Huyễn Quang, 
và HT Thích Tuệ Sỹ 
(Hình chụp tại Tu Viện Nguyên Thiêu, Bình Định năm 2007) 


hải ngoại, như Giáo sư Nguyễn Văn Hai, Tiến sĩ Toán, cũng kêu Thầy 
bằng Sư Phụ, Thầy cũng kêu Giáo sư Hai bằng Thầy. Hai người cũng 
trao đổi Phật Pháp qua email của tôi; sau này Giáo sư Hai mới liên lạc 
thẳng với Thầy. 


Thầy kể 5 năm tù ở ngoài Bắc, mùa đông có khi lạnh đến 6 độ C nhưng 
Thầy vẫn dậy và tắm nước lạnh lúc 5 giờ sáng... Ihầy nói mấy ông cán 
bộ bảo rằng: chúng tôi ở ngoài này bận mấy lớp áo vẫn thấy lạnh mà sao 
anh ăn mặc như thế (thầy mặc áo may-ô). Thầy còn nói với tôi: “Về sau 
thì chưa biết, có lẽ định lực càng lúc càng xuống thì mình không chống 
nổi cái lạnh của trời. Cái lạnh của trời dễ chống nhưng cái lạnh của đời, 
của tình người, thì định lực ấy không ăn thua gì, phải bằng trí tuệ vô 
lậu mới thắng được...” (Quý vị thấy Thầy cũng “chua chát” ghê chưa!) 


Qua email, Thầy bảo chúng tôi thành lập một trang nhà GĐPTVN tại 
Hải ngoại, và diễn đàn GĐAL (Gia đình Áo Lam) có chương trình hẳn 


[197 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


hoi cho hằng tuần; ví dụ thứ Hai có Câu Chuyện Đầu Tuần, thứ Năm 
có Câu Chuyện Phật Pháp, thứ Bảy có tin tức đặc biệt của các GĐPT 
tại hải ngoại (châu Âu, Úc Đại lợi, Hoa Kỳ, v.v...), rồi có văn nghệ v.v... 
Câu chuyện Phật Pháp thỉnh thoảng Thầy sẽ gởi cho. Trang GĐAL quả 
thật đã kết nối được ACE Áo Lam khắp nơi, thư từ qua lại rất vui nhộn. 


Về công tác này có nhiều ACE đóng góp nhưng nhân vật chính là Tri. 
Tri còn lo một buổi phỏng vấn Thầy trên đài BBC. Tri nói với tôi: “Chị 
có nghe đài BBC thẩm vấn Thầy hay không?” Kể Thầy nghe, Thầy cười 
quá chừng, nhưng nhờ vậy Thầy biết được trình độ Việt ngữ của ACE 
huynh trưởng trẻ của mình (Hồi đó là những năm 2000, chứ bây giờ 
huynh trưởng trẻ 18/20 tuổi, sinh ra và lớn lên ở đây nói tiếng Việt 
“không có dấu” còn có nhiều cái dễ tức cười hơn nữa... và thua xa 
đàn anh)!). 


Thầy quan tâm đến GĐPT ở hải ngoại một cách âm thầm nhưng 
sâu sát... 


Hồi đó, Ban Hướng Dẫn GĐPTVN tại Hải ngoại do anh Cao Chánh 
Hựu làm Trưởng Ban; anh thường hỏi ý kiến Sư Phụ (SP) mỗi khi gặp 
trục trặc (trong GĐPT) nhưng không bao giờ chịu thưa chuyện thẳng 
với SP, cứ gọi phone cho tôi, nói/kể chuyện rồi bảo tôi thưa lại với SP. 
Có lẽ nhờ vậy mà khả năng tập nghe hiểu và tóm lược của tôi ngày 
càng tiến bội 


Sau đó là sự kiện GĐPTVN Trên Thế Giới. Nói đúng hơn là thành lập 
BHD GĐPTVN Trên Thế Giới. Việc này thành công là nhờ SP, Thầy 
Như Điển, anh Hựu, anh Châu (Đà Lạt, VN), và tất cả ACE huynh 
trưởng GĐPT Hải ngoại đồng tâm quyết chí nên Đại Hội Huynh 
Trưởng GĐPTVN Hải Ngoại thành công viên mãn. Phone từ Ấn Độ 
về VN hồi đó rất khó khăn vậy mà các anh dám gọi để họp thống nhất 
ý kiến thành lập BHD GĐPTVN Trên Thế Giới. Phải nói đó là một kỳ 
công và là một “phép lạ” (nếu không có Thầy Như Điển và SP trong ứng 
ngoại hợp thì không biết bao giờ mới có BHD GĐPTTVN Trên Thế Giới. 


[198 ] 


PHẦN I: PHẬT HỌC 


Bây giờ ngồi giở lại những trang thư email mà tôi đóng lại thành 10 tập 
từ năm 1999 đến năm 2010... bao nhiêu kỷ niệm của SP - người công 
dân VN độc nhất không có thẻ công dân - chứng minh nhân dân. 

SP kể chuyện vui cười cũng rất hay và vui nhất là SP luôn nhắc ACE 
nhớ rằng Tu Phật là để làm Phật, như ngài Huệ Năng nói - chứ không 
phải tu để thành Ông Trời hay con ông Trời (Thiên tử) hay ông Vua, 
ông Tổng thống... gì cải 


Bây giờ SP vẫn tận tâm lo việc phiên dịch và chú giải Đại Tạng Kinh 
mặc dù sức khỏe càng xuống, không bồi dưỡng gì được cả. 

Cho nên nhớ SP thì tôi chỉ biết luôn tỉnh tấn: tinh tấn học kinh, đọc 
kinh, tụng kinh... cho trí óc minh mẫn, trí tuệ tăng trường... định lực 


cũng được nâng lên chút chút... 


Nghĩ đến sức khoẻ SP thì con không muốn viết gì nữa... Thầy ơi! Thầy 
hãy mau khỏe lên đi nghe Thầy! Mọi người đang trông chờ Thầy khỏe. 


Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. 


Tâm Minh - Vương Thúy Nga 


[199 ] 


Chân dung Thầy (Họa sĩ Đỉnh Cường - 2010) 


[200 ] 


66 


Viết về Thầy Tuệ Sỹ thật khó bởi mộng mà rất thực, hàn 
lâm mà chân quê, uyên bác như rừng thẳm mà nhẹ nhàng 
như giấc mở trong quán trọ bên đường. Kiến thức và tác 
phẩm của Thây có thể chất đây giá sách trong tàng kinh 
các; nhưng thở Thầy trong vắt và tiên man phong trấn 
như hồn... du thủ. Người lạ yêu thơ lần đầu đọc thơ Tuệ 
Sỹ sẽ đắm đuối trong một xứ thở trùng điệp và phiêu hốt 
của một gã làm thơ lãng tử đa tình và không hề hay biết 
thi nhân là một tu sĩ vì không có một câu chữ nào làm 
đáng mẫn tuệ bằng những danh từ Phật học thời thượng. 


- Trần Kiêm Đoàn - 


[202 ] 


THÍCH TUỆ SỸ, 
KHUÔN MẶT TIỂU BIẾU 
CỦA VĂN HÓA VIỆT NAM 


Trần Hữu Thục 


Ả quen với Thầy Tuệ Sỹ tại Huế, năm 1965. Lúc đó, cả hai chúng 
tôi đều ở lứa tuổi 20. 


“Tôi thú vị nhìn người bạn tới quen trong bộ áo quần nhà tu bạc tàu, 
cũ kỹ. Giọng nói nhỏ nhẹ. Dáng bước thong dong. Chiếc áo nâu lất phát. 
Một nhà tu. Như thực như giả. Như có như không. (...) Hình ảnh một 
chú tiểu, vừa có cái nét lãng đãng của một người nghệ sĩ, lại không thiếu 
vẻ siêu thoát của một nhà tu. Nhìn Thây, tôi có cảm giác như mọi ràng 
buộc, mọi quy lệ, mọi giáo điều đêu vỡ vụn. Thầy đi, Thấy sống y như thể 
không có ai, không có gì, không từ đâu và đến đâu cả!" 


Sau này, gặp lại nhau nhiều lần ở Đại Học Vạn Hạnh, thập niên 1970, 


Thầy vẫn thế: 


[Trân Doãn Nho, “Thây, trong trí tưởng”, 
Trích từ “Căn phòng thao thức” (Tập truyện), Văn Mới, California, 1997 


[385] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


“Thây sống, vui chơi, học đạo và làm việc một cách bình thường, đơn 
giản, không tàu mè, khách sáo. Vẫn bộ nâu sống. Vẫn thân hình mảnh 
đẻ. Vẫn ánh mắt tươi vui. Vẫn rụ cười dung đị, bình thản. Như độ nào. 
Một nhà tu. Một nhà trí thức. Một nghệ sĩ. Một người bạn. Một con người. 
Thây nhìn mọi sự kiện, mọi vấn đề dưới con mắt thản nhiên, không mấy 
băn khoăn, ray rút. Thỉnh thoảng, Thấy đưa ra vài nhận xét dí dỏm, tỉnh 
nghịch. Tất cả quyện làm một trong Thầy, gọn gàng, sinh động”? 


Mùa hè năm 1983, tôi ghé thăm Thầy ở chùa Già Lam. 


“Thầy nằm đó, thân hình ép sát xuống tấm phản gỗ lớn. Người như chẳng 
còn gì, ngoài xương và da. Ốm o, mảnh dẻ. Chỉ có khuôn mặt là vẫn vậy, 
như xưa, chỉ có khác là xương xấu hơn, làm nổi bật thêm đôi mắt to và 
chân mày đậm. Tôi nhìn chăm Thầy, cảm động nói: 

Thấy không khác... 

Thây nhốm dậy, nhìn tôi, hỏi: 

Thế nào, ông ở tù chứ? 

Sáu năm. Ra tu năm 1981. 

1a cũng ra tù năm 1961. 

Thầy làm gì mà ở tù? 

Lý do chính thì ta không biết. Nhưng lý do phụ là cư trú bất hợp pháp, 
không có hộ khẩu. Ta bây giờ chẳng còn là ta nữa. Không hộ khẩu. Không 
giấy tờ. Không công dân. Không quê hương. Không gì hết”! 


Tháng 4/1984, tôi ghé lại chùa Già Lam, thì nghe tin Thầy đã bị bắt 


trước đó mấy hôm. Từ đó cho đến giờ, tôi không hề gặp lại Thầy. Không 
gặp, nhưng Thầy vẫn đâu đó bên tôi. 


2Ì 'TDN, bđd 
3Ì 'TDN, bđd 


[204] 


PHẦẨN II: VĂN HỌC 


Cuộc đời, hành trạng và sự nghiệp văn hóa lớn lao, độc sáng của Ihây 
đã được đề cập đến một cách cụ thể và đầy đủ qua các bậc thức giả như 
Văn Công Tuấn, Thích Phước An, Vĩnh Hảo, Tâm Thường Định, Phạm 
Công Thiện, Tuệ Hạnh, Nguyên Siêu, Lê Mộng Nguyên... và nhất là 
thầy Thích Nguyên Siêu, mà bài viết “Hòa Thượng Tuệ Sỹ, Trí Siêu, 
những thiên tài lỗi lạc” của Thầy đã cung cấp nhiều tài liệu và chi tiết 
khả tín, rất có ích cho những ai muốn nghiên cứu sau này. 


Với tư cách là một người ngưỡng mộ và cũng là một người bạn thời tuổi 
trẻ, tôi xin chia sẻ cùng quý độc giả một vài điều suy ngẫm riêng của 
mình về một số các sáng tác (thơ, văn), các bài chính luận cũng như các 
công trình biên khảo của Thầy mà tôi đã có dịp được đọc qua. 


Tuệ Sỹ, nhà thơ 


Tuệ Sỹ là một nhà thơ, theo nghĩa chính xác nhất của từ ngữ này. Không 
những sáng tác thơ, Tuệ Sỹ còn bình thơ: Tô Đông Pha, Quách Tấn, 
Bùi Giáng, Viên Linh, Nguyễn Đức Sơn, Hoài Khanh... Thơ Thầy khá 
nhiều, về đủ đề tài, kể cả tình yêu. Trừ những bài chính luận hay biên 
khảo về Phật Pháp đòi hỏi phải sử dụng thứ ngôn ngữ mực thước để 
tránh hiểu lầm, tôi nhận thấy, hễ bình thơ hay viết bất cứ gì thuộc về 
cuộc nhân sinh, ngôn ngữ của Tuệ Sỹ luôn luôn hàm chứa chất phóng 
túng, tự do và phơi mở. Chính điều này đã khiến cho Thây, dù là một 
nhà tu đức cao vọng trọng, lại vẫn rất gần gũi với mọi người. 


Bàn về thơ Tô Đông Pha, Tuệ Sỹ viết: 


“Tử tâm tình đến cuộc tình, từ cuộc tình đến cuộc chơi, rối từ cuộc chơi 
đến cuộc hẹn; thế là, đang lân la, bỗng đột ngột phát hiện một phương trời 
viễn mộng, xa xôi. Trong cõi đó, lữ khách bao giờ cũng thấy mình đang 
bươn bả ra đi, đi biển biệt, đi triển miên, tưởng như không bao giờ có 
bến bờ để đỗ lại; nhưng, đi và đi mất, trong từng khoảnh khắc, cái đến và 


[205 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


nơi đến, đã đến tự bao giờ. Cuộc tình 
chia phôi từ độ đó" (...) “Đó là tình 
thở trong cuộc thở và cõi thơ; không 
quyết là của Đông Pha hay không là 
của Đông Pha. Nhưng người chơi thơ, 
mở cuộc giao tình với cuộc thơ, ban 
đâu chỉ như đi tìm một cõi mộng đơn 
sơ; rôi đột ngột, và sững sờ, cảm khái 
như một mối sầu cô lữ, thấy mình lưu 
lạc ở một phương trời đọa đày viễn 
mộng”! 

Tuệ Sỹ là như thế! Thích thú với 
cung cách độ lượng đó, tôi luôn đọc 
thơ Tuệ Sỹ như Tuệ Sỹ, một nghệ sĩ, 
không như một nhà tu. Thơ Tuệ Sỹ, trước hết và trên hết, là thơ của một 
con người sống giữa trần gian với tất cả những thuộc tính rất trần gian: 
hỷ, nộ, ái, ố, ai, lạc, dục. Thầy viết về phận người, về tình yêu, về thế sự, 
về tù đày, về tuyệt vọng, về đau khổ, tiếc nuối, nhớ nhung, mơ ước, hy 
vọng. Chỉ nói riêng về mặt từ ngữ thôi, ta cũng đã thấy thơ Thầy nhuốm 
đầy mùi vị nhân sinh: đu thủ, mổi mòn, ân tình, tàn thu, tóc huyễn, tóc 
rối, tóc ern rung sương chiêu, gót chân em nắng vàng, môi hôn, mắt biếc, 
gây hao, trở vơ... 


Về điểm này, quan điểm Thầy rất rõ ràng. lheo Thầy, “...mộf fác 
phẩm xứng đáng với một kích thước rộng lớn, nó phải khởi lên từ cảm 
hứng của thực tại; vì rằng, ngay qua đó, người ta sẽ thấy một cách như 
thực đâu là tiếng nói của thực tại và đâu là tiếng nói của lòng người: thực 
tại tức là lòng người. Và cũng tử đó, người ta sẽ tìm thấy đâu là khát 
vọng sâu xa đang ẩn kín trong lòng người. Một tác phẩm mà không đủ 
sức chấn động lòng người để mỏ ra một thế giới nhưi vậy không thể xứng 


4Ì Tô Đông Pha, những phương trời viễn mộng, tr. 235, tập 3 


[206 ] 


PHẨN II: VĂN HỌC 


danh là một tác phẩm văn học” Do đó, “một tác phẩm văn học phải 
đặt hết tâm tình và cảm xúc ngay ở hình thức phô diễn." Không phân 


biệt giữa nội dung và hình thức, tính cách phô diễn là “cả một thế giới 
sống thực triển tmiên.”°Ì 


Tiễn một người bạn là tiễn một người bạn: 


- Một bưóc đường thôi nhưng núi cao 

Trời ơi mây trắng đọng phương nào 

Đò ngang neo bến đầy sương sớm 

Cạn hết ân tình, nước lạnh sao? (Tống biệt hành) 


Đã nói “Em” thì là em, không thể ai khác: 


Lời em ca phong kín nhụy hoa hờn 

Anh trĩu nặng núi rừng trong đáy mắt 

Mùờ phố thị những chiêu hôn suối tóc 

Bóng ai ngổi so phím lụa đàn xưa. (Nhớ dương cầm) 


- Tóc em tung bay sương chiếu khói biếc 
Dệt tơ trời thành khúc hát bâng khuâng 
Tình hay mộng khi Trường sơn xa hút 
Đến bao giờ mây trắng gởi tin sang 
(Nhớ con đường thơm ngọt môi em) 
Đã là uất ức (của một tù nhân) thì là uất ức (của tù nhân): 
Tiếng ai khóc trong đêm trường uất hận 
Lời ai ru trào máu lệ bi thương 


5Ì Dẫn vào thế giới văn học Phật Giáo, tr. 97, tập 2 


[207 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


Hồn ai đó đôi tay gây sờ soạng 
Là hồn tôi tìm dấu cũ quê hương (Dạ khúc) 


Uất ức nhưng vẫn mơ mộng: 


Rồi trước mắt ngục tù thân bé bỏng 

Ngón tay nào gõ nhịp xuống tường rêu 

Rồi nhắm mắt ta đi vào cõi mộng 

Như sương mai, như ánh chớp, mây chiếu. (Tôi vẫn đợi) 
Phân tích bài thơ này, nhà văn Nguyễn Mộng Giác nhận định, “ Bài thơ 
không hề là một lời tố cáo đây phẫn nộ, lại không phải là một bài hịch. 
Không phải là một tiếng sấm. Ngược lại, như tôi đã so sánh ở trên, đây là 
những lời ru hiển hòa, lời vỗ về của mẹ, lời thì thâm của lá, của hoa, của 
cây có. Không phải là mũi nhọn công phá vào vách khám mà là một làn 
hương tỏa lên trên, len qua kẽ ngục và tỏa rộng lên trời cao.`!6) 


Tôi đồng ý với Nguyễn Mộng Giác. 
Nếu lưu ý, ta sẽ nhận thấy Tuệ Sỹ rất hiếm những bài “thơ (tải) đạo”: 
quảng bá giáo lý hay răn dạy đạo đức. Do đó, thơ Thầy ít thuật ngữ và ý 


niệm tôn giáo, không có cái “chay” (tịnh) của một nhà tu, trái lại, “mặn” 
(mà) nhân tình thế thái: 


Trong ta là núi là rửng 


Là trăm tiếng hát đã dừng trên mới (Thân phận/trong Tô Đông Pha) 
Ngược xuôi nhớ nửa cung đàn 
Ai đem quán trọ mà ngăn nẻo về (Lô Sơn/trong Tô Đông Pha) 

l6 Nguyễn Mộng Giác, Đọc lại thơ Tuệ Sỹ, tr. 73, tập 1 


[208 ] 


PHẨN II: VĂN HỌC 


Ngay cả khi diễn tả một vị sư xuống núi, “Hạ sơn; ta cũng thấy toàn 
mùi vị trần gian: sờn, mòn, hờn, đường cùng, bóng tối, rưng rưng, 
trầm, ho, ác mộng. 


Ngày mái sự xuống núi 

Áo mỏng sờn đôi vai 

Chuỗi hạt mòn năm tháng 

Hương trầm lö cuộc say 

Bình minh sự xuống núi 

Tóc trắng hờn sơn nhai 

Phương đông mặt trời đỏ 

Mùa hạ không mây bay 

Ngày mái sự xuống núi 

Phố thị bưóc đường cùng 

Sư ho trong bóng tối 

Điện Phật trầm mông lung 

Bình minh sự xuống núi 

Khóc mắt còn rưng Tưng 

Vì sự yêu bóng tối 

Ác mộng giữa đường rừng 
Nói như thế không có nghĩa là Tuệ Sỹ không có thơ đạo, thơ thiển. 
Nhưng thay vì nặng về từ ngữ, Tuệ Sỹ sử dụng một bút pháp khác, có 
tính cách “thơ” hơn, chứa đựng nhiều hình ảnh hơn, do đó, sống động 
và cụ thể hơn: 


Thời gian ấi khấp khiểng 
Để rụng phấn rơi hồng 
Tơ nắng đài tâm sự 


[209 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


Bối hối mộng vẫn không 


Chỉ có 20 chữ, nhưng chúng trộn lẫn màu sắc, tâm tình, ý thức và cảm 


xúc vào nhau, tạo nên một mùi vị lạ, có vẻ “thoát tục? “thiền”; mùi này 


đậm hay nhạt, tùy theo cách cảm nghiệm của mỗi người. 


Đó là nét rất riêng của Tuệ Sỹ. Nhưng “thiền” nhất, theo tôi, nằm trong 
bài thơ dài 13 khổ, Tñiên Lý độc hành.”! Đa phần các khổ thơ được 
làm theo lối tứ tuyệt (bốn câu), diễn tả bước du hành của một người lữ 
khách cô độc, khởi đầu ở chỗ: 


Ta về một cõi tâm không 

Vẫn nghe quá khứ ngập trong nắng tàn 
Một mình và tâm không, lữ khách đi, hết ngày đến đêm, hết mưa đến 
nắng, hết mùa đến mùa, qua đèo, qua rừng, qua suối, qua triển đá, bờ 
lau, nếm trải đủ thứ mùi đời, với một dấu hỏi không nguôi ném vào 
cuộc nhân sinh: ta là ai? chờ ai? đợi ai? từ đâu? về đâu? 

- Đã mấy nghìn năm đợi tmổi mòn 

Bóng người cô độc dẫm hoàng hôn 

Bởi ta hồn đá phơi màu nắng 

Ôm trọn bờ lau kín nỗi buỗn 

- Từ thuở hồng hoang ta ở đâu 

Quanh ta cây lá đã thay tàu 


Chợt nghe xao xuyến từng hơi thổ 
Thấp thoáng hồn ai trong khóm lau 


Bài thơ kết thúc bằng một lời nhắc nhở bất ngờ: 


ỨÌ Thiên Lý Độc Hành, tr. 357, tập 1 


[210 ] 


PHẦẨN II: VĂN HỌC 


Khi về anh nhó cài quai nón 

Mưa lạnh đèo cao không cõi người 
Đọc xong, tôi cảm thấy thấm thía, nhưng không rõ thấm thía cái gì! Vì 
phải “cài quai nón” hay vì cái cảnh “mưa lạnh đèo cao” lại “không cõi 
người”? Hiệu ứng thơ thường mông lung như vậy. 
Nhưng đặc biệt hơn hết, Tuệ Sỹ... yêu. Yêu, nên làm thơ tình. Một nhà 
tu làm thơ tình, quả là điều xưa nay hiếm! Tuy số lượng không nhiều, 


nhưng những bài thơ tình của Tuệ Sỹ rất... tình: thắm thiết, da diết, 
nồng nàn. 


Mắt em nhỏ ngại ngùng song cửa 

Nghe tình ca trên giọt sương tan 

Bóng tôi xa đêm dài phố thị 

Nhó con đường thơm ngọt môi em 
Hai câu thơ và cả tựa đề của nó, “Nhớ con đường thơm ngọt môi em, 
nghe phảng phất Nguyên Sa. Thơ tình Tuệ Sỹ có thể là về một người mà 
mình yêu, có thể là về một bóng hình, một nhân dáng nào đó, cũng có 


232 


thể là nỗi nhớ vu vơ về một “Em nhổ”: 


Ôi nhớ làm sao, Em nhỏ ơi! 

Từng đêm ngục tối mộng Em cười 
Ta hôn tay áo thay làn tóc 

Nghe đắng môi hông lạnh tím người! 
thu) 


Cho ta chút nắng bên song cửa 
Để vẽ hình Em theo bóng mây. (Cho ta chép nốt bài thơ ấy) 


Đôi khi chỉ là một gặp gỡ tình cờ: 


[211] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


Mắt em quán trọ của ngàn sao 


Ngọt ngất hoang sơ ánh rượu đào (Quán trọ của ngàn sao) 


Cũng có thể chỉ là một ấn tượng thoáng chốc: 


Em mắt biếc ngây thở ngày hội lớn 

Khoé môi cười nắng quái cũng gây hao 

Như cò trắng giữa đồng xanh bát ngát 

Ta yêu người vì khoảnh khắc chiêm bao. (Thoáng chốc) 


Nhưng có lúc lại là một nỗi nhớ vô cùng sâu sắc: 


Công Nương bỏ quên chút hờn trên dấu lặng 
Chuỗi cadence ray rứt ngón tay 
Ấn sâu xuống tiu phiền trên phím trắng 


Nửa phím cung chỏi nhịp lưu đày (Những điệp khúc cho dương cầm) 
Thắm thiết đến thế thì thôi! 


Dấẫu vậy, như ta biết, trong đời sống, Tuệ Sỹ không hề vướng vào con 
đường tục lụy. Lời thơ, tuy rất tình, nhưng nếu đọc kỹ, chúng chẳng hề 
mang mùi tục lụy. “Em; “tóc rối, “môi em” hay “nụ hôn” chứa đựng vẻ 
tinh khôi của một thứ tình cảm lý tưởng. “Yêu” mà không “lụy” “Tình” 


nhưng không “dục” Đó là 
thứ tình cảm trai gái hoàn toàn không dính líu đến quan hệ thân xác 


tình yêu thuần khiết” (amour platonique), 


hay những hình thức lãng mạn khác (hẹn hò, quà tặng...). Điều này 
không phải là hiếm hoi đối với những người hiến mình cho con đường 
tu tập, dù thuộc bất cứ tôn giáo nào. Một tình yêu như thế thường xuất 
phát từ sự tự chế hay từ sự “thăng hoa” (sublimation), hiểu theo nghĩa 
phân tâm học. Yêu một người mà như yêu mọi người! 


[212 ] 


PHẦN II: VĂN HỌC 


Mặt khác, về phương diện sáng tác nói chung, thơ Tuệ Sỹ có những 
tứ thơ khác lạ, rất “tuệ sĩ; hiếm thấy ở những nhà thơ khác. Điều này 
không có gì đáng ngạc nhiên. Mỗi một tài năng thi ca luôn luôn biểu 
lộ một cái “riêng” nào đó rất riêng, không ai giống ai. Chẳng hạn ở 
khổ thơ này: 


Ta làm kẻ rong chơi từ hỗn độn 
Treo gót hài trên tmái tóc vào thu 
Ngồi đếm mộng đi qua từng đọt lá 


Rũ mỉ dài trên bến cỏ sương khô (Mười năm trong cuộc lữ) 


Bốn câu thơ hoàn toàn không có gì lạ về mặt từ ngữ, nhưng cách kết 
hợp chữ, hình ảnh và ý nghĩa tạo ra nét lạ: rong chơi từ hỗn độn, đếm 
mộng trên từng đọt lá, rũ ti dài, bến có sương khô. Đọc lên những nhóm 
chữ này, ta cảm thấy bỡ ngỡ y như thể chúng trừu tượng hay có vẻ bí 
hiểm; nhưng đồng thời, ta lại vẫn hiểu ngay được ý nghĩa của chúng, 
mặc dầu không thể kiến giải một cách rõ ràng. Những tứ thơ như thế 
có thể tìm thấy rải rác ở nhiều bài thơ khác. Hoặc đó là những nhóm 
chữ: khung trời hội cũ, trăng đã gây vĩnh viễn, những chiếu pha tóc trắng, 
kể chuyện trăng tàn, nông nổi vết sa cơ, điêu tàn vờ vĩnh...; Hoặc đó là 
nguyên cả một câu thơ: Một lần định như sao ngàn đã định, Đôi mắt ướt 
tuổi vàng cung trời hội cũ, Trời không ngưng gió chờ sương đọng... 


Những tứ thơ như thế đôi khi được hình thành một cách xuất thần: 
Khi nắng sớm hôn nỗng lên nụ nhỏ (Bình minh) 


Chỉ bảy chữ thôi, nhưng câu thơ vẽ ra một bức tranh đẹp. Mặn mà nhất 
có lẽ nằm ở mấy chữ “hôn nồng” và “nụ nhỏ”. 


Về điểm này, nhà phê bình Đặng Tiến có một nhận định, theo tôi, là 


€ 


hoàn toàn chính xác: “...ở Tuệ Sỹ đời sống hằng ngày, ý thức và vô thức 


[213 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


đường như đã thăng hoa, thành một siêu thức. Ngôn ngữ do đó cũng siêu 
thoát, khó bề lý giải chân phương và đơn phương”) 


Ở nhiều bài thơ, sự vật và sự kiện cũng như ngôn ngữ rất bình thường 
nhưng được nhà thơ “cột” chúng lại trong một kết cấu lạ, bất ngờ, đẩy 
ý nghĩa khiến chúng bay thoát hẳn ra khỏi nội hàm của chúng. Chẳng 


hạn hình ảnh đối sánh giữa cây trúc và con nhện dưới đây: 


Trúc biếc che ngày nắng 
Hương chiêu đuổi trộng xa 
Phương trời nhuộm táng đỏ 


Tóc trắng nhện tơ lòa (Trúc và nhện) 


“Trúc biếc che ngày nắng” gợi nên một trạng thái tâm lý bất thường, đó 
là “hương chiếu đuổi tmmộng xa”; trong lúc đó, “Phương trời nhuộm ráng 
đổ” lại cho ta một hình ảnh khác, hoàn toàn có tính cách vật lý, một kết 
hợp màu sắc rất đẹp: “óc trắng nhện tơ lòa”. Cả hai tứ thơ đều bất ngờ 


và độc đáo. 


Riêng tôi, một trong những bài thơ mà tôi thích nhất là trường ca “Tĩnh 
thất:! Bài thơ gồm 32 khổ mà cũng là 32 bài, tùy cách đọc và cách 
cảm nhận. Đó là một kết hợp của nhiều thể loại thơ khác nhau: nhị 
ngôn, tam ngôn, tứ ngôn, ngũ ngôn, lục bát, thất ngôn, bát ngôn, tự do 
hay hỗn hợp, chứa đựng cả tình yêu, tình nhân thế, tình đời, tình đạo. 
Nhiều bài ngắn, gọn gàng, hàm súc, từa tựa như lối thơ “hài cú” của 
Nhật Bản. Ít chữ, nhiều nghĩa, qua đó, cách nắm bắt và diễn tả hiện 
thực, cách sử dụng ngôn ngữ, cách nén, ép ý nghĩa và ý tưởng của nhà 
thơ đạt đến mức thượng thừa, theo tôi. Xin trích vài đoạn: 


l8Ì Đặng Tiến, Âm trẩm Tuệ Sỹ, tr. 46, tập 3 

DÌ Tĩnh thất, xem ở Thi Viện: https://www.thivien.net/Tu%E1%BB%87- 
S%E1%BB%B9/T%C4%A9nh-th%E1%BA%A5t/poem-mhbvNRVASOx- 
wBEWwdO7JAA 


[214] 


PHẨN II: VĂN HỌC 


Rất hoang vu: 


Hoang vu 
Cổốn cát cháy 
Trăng mu 
Hoang vu 
Cổn cát 
Trăng mu 
Cỏ cây 
mộng 1rỊ 

Cơ đồ 


ÓC nOH. 
Rất nghịch lý: 
Bút cọng cỏ 
Đo bóng thời gian 
Dài mênh mang 
(Lấy ngắn đo đài) 
Rất lãng đãng: 
Trời cuối thu se lạnh 
Chó giỡn nắng bên hè 
Nắng chợt tắt 
Buôn lê thê. 
Rất khốn khổ: 
Lão già trên góc phố 
Quản quại trời mưa dông 


Áo lụa gây hoa đỏ 


[215 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


Phù du rụng xuống dòng 


Rất hiện thực và trần tục: 


- Lon sữa bò nằm im bên chợ; 
Con chó lạc 

đến vỗ nhịp 

trời mưa. 

1ôi lang thang 

đi tìm cọng cô 

Nó nhĩn tôi 


VÔ tư. 


- Lời rao trong ngõ hểm: 

Đồng hồ điện! 

Cấu dao! 

Công tắc! 

Những lời rao chợt đến chợt ấi. 

Một trăm năm mưa nắng ra gì, 

Cánh phượng đỏ đấu hè, ai nhặt? 
Trong hai bài thơ trên, nội dung hoàn toàn hiện thực, những câu kết (in 
đậm) rớt vào khổ thơ như một ngẫu nhiên, một vật lạ từ trên trời rơi 


xuống khiến toàn bài thơ hoàn chỉnh một cách thần tình, nằm ngoài 
mọi dự đoán. 


Thơ Tuệ Sỹ mang phong cách phóng túng của Tô Đông Pha, nhà thơ mà 
Thầy đặt cho cái biệt danh “những phương trời viễn mộng”: 


“Muốn cho lời thở tuyệt diệu, thì phải là đừng gò ép, vừa Không và vừa 
Tĩnh. Tĩnh cho nên thâu tóm hết mọi vọng động. Không cho nên bao 


[216 ] 


PHẨN II: VĂN HỌC 


hàm vạn cảnh. Ngắm nhìn sự đời, bôn ba giữa đời, mà thấy mình như 
nằm trên chóp đỉnh mây cao. Đủ hết các thứ mặn nông, chua chát; trơng 
đó có cái hương vị tuyệt vời. 


Thơ và Pháp (Đạo) không chống trái nhau, không hại nhau.”!!9) 


Tuệ Sỹ, nhà văn 


Về văn, Tuệ Sỹ không viết nhiều. Nhưng ba truyện ngắn mà tôi được 
đọc, “Piano Sonata 14? “Gốc tùng” và “Sư Thiện Chiếu”!!! đều là những 
sáng tác hay, kết hợp cả lối viết truyền thống lẫn hiện đại. Cũng như 
thơ, văn Tuệ Sỹ, trước hết, là văn chương của con người, về con người 
và về cuộc đời. Cả ba truyện đều có nhân vật, cốt truyện, đối thoại, 
độc thoại; đặc biệt, cả ba đều có cấu trúc lỏng lẻo với kết thúc mở. Đọc 
xong truyện rồi, độc giả vẫn còn bâng khuâng, không tìm thấy ngay 
câu trả lời. 


Đoạn kết trong “Gốc tùng”: 

“Khi đến gần ông cụ, cậu đứng thẳng người, khẽ cúi đầu. 

- Dạ, thưa ông, cháu đi. 

Lại một lần nữa. Ngày mai, trời sẽ có mưa hay gió gì đây. Vào mùa này, 


Huế thường có sương tù mỗi sáng. Lúc xe ngang qua cầu Trường Tiên, 
phía dưới kia dòng nưóc cốn nhỏ thấp thoáng như một hải đảo xa xôi 


133 


nào đó. 


Đoạn kết trong “Sư Thiện Chiếu”: 


L0Ì: Tô Đông Pha, những phương trời viễn mộng, tập 3, tr. 278 
LHÌ: Piano Sonafa 14, tr. 238, Sự Thiện Chiếu, tr. 247, Gốc tùng, tr. 251, tập 1 


[217 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


“Sau buổi cơm trưa, chúng tôi cố cầm ông bạn cố tri này ở chơi ít hôm. 
Nhưng ông nhất quyết từ chối. Hỏi thăm nơi trú ngụ, cũng không nói. 
Đến nay, cũng đã mấy năm rối, tôi không biết hỏi thăm ai về sư Thiện 
Chiếu ngày xưa hay cụ đồ viết trướn ngày nay nữa.” 


Kết thúc nào cũng lửng lửng lơ lơ, thả lỏng cho trí tưởng tượng của 
độc giả. 


“Gốc tùng” có văn phong trong sáng, mới mẻ, hiện đại. Đặc biệt, tác giả 
áp dụng ý nghĩa của cây tùng trong văn chương cổ điển vào quan hệ gia 
đình thời nay. Có chút gì hơi chỏi ở cách ví von này, nhưng hình như 
tác giả Tuệ Sỹ muốn gài vào đó một ẩn ý riêng. Đoạn vào đầu truyện đã 
nghe khang khác, ngồ ngộ: 


“Những năm trước, hai gốc tùng trước sân như hai đứa trẻ, dáng điệu 
miệt tài trong cơn gió hiu hắt của mùa thu. Quanh năm suốt tháng, 
không một lời qua lại, không trao đổi nhau đến cả một chiếc lá đã qua 
mùa. Vào năm mưa bão nhiễu, đôi khi nước dâng cao, từ xa vọng lại như 
một bãi tuyết trắng ngập nửa thân hình. Thỉnh thoảng vài cánh bướm 
ghé xuống, không hương sắc của phấn nhụy để bày tỏ một chút tình nỗng 
nhiệt. Cánh bướm lại bay đi, vẫn không một cử chỉ xao động hứa hẹn 
nào. 


Hai nhân vật người ông và đứa cháu nội được xây dựng một cách đơn 
giản, có tính cách điển hình, nhưng không quá tròn trịa và khuôn mẫu. 
Thỉnh thoảng, ở vài chỗ, tác giả cố tình để lửng một chỉ tiết nào đó 
khiến người đọc cảm thấy như mất dấu. Có lẽ vì thế, khung cảnh và 
nhân vật tuy hoàn toàn hiện thực, nhưng lại thấp thoáng nét hư ảo 
như ta thường tìm thấy trong các truyện truyền kỳ hay trong các công 
án thiển. 

“Một mùa Xuân nào đó; nước đẫm ướt đầu mấy cơn vịt, như nhuộm 
trắng, một cụ già chống gậy tiếp khách. Khách mang theo cả một thời quá 
khứ của cụ, trong từng bưóc. Khách hẹn sẽ có ngày ghé thăm lại. Hòn núi 


[218 ] 


PHẦẨN II: VĂN HỌC 


trở trợi trong buổi chiếu, y tóc đứng mãi đấy để đếm từng buổi nắng quái 
đi qua (...) Những ánh nắng của buổi chiêu lây lất và một mmái tóc bạc 
đứng đợi cái gì đã đi qua và đi mất” 


Cuối cùng, “Piano Sonata 14) theo tôi, là một truyện ngắn hoàn hảo, 
cả về kỹ thuật, cấu trúc, nội dung lẫn nhân vật. Nhân vật chính là một 
chú tiểu. Trước hết, hãy khoan nói chuyện hư cấu, mà nói về hình ảnh 
cụ thể về một chú tiểu có thật ở ngoài đời. Hồi nhỏ, tôi hay theo mẹ đi 
nhiều chùa ở Huế, do đó, quen với khá nhiều chú tiểu cùng lứa tuổi, 
có chú đã từng là bạn học ở trong trường. Một chú, sau này là đại đức 
Thích Thanh Tuệ, để lại trong tôi một dấu ấn không thể phai mờ: chú 
đã tự thiêu tại chùa Phước Duyên vào tháng 8/1963 để phản đối chính 
quyền Ngô Đình Diệm. Nói chung, tôi rất thương các chú, vì trong lúc 
ở độ tuổi 6, 8, 9, 10, bọn trẻ con chúng tôi được ăn thịt, ăn cá, đánh bị, 
đánh đáo, câu cá bắn chim thỏa thích, thì các chú phải khép mình vào 
khuôn khổ, mặc áo nâu sống, thức khuya dậy sớm, ăn chay, tụng kinh 
gõ mõ. Bởi vậy, mỗi khi đi chùa, tôi thường mang theo ít kẹo, có khi 
là đồ ăn mặn, dấm dúi vào trong túi áo mấy chú hay lợi dụng lúc mấy 
“ôn” bận bịu, rủ mấy chú ra vườn sau chạy nhảy, hái hoa, đuổi bướm. 
Các chú vừa thích vừa sợ. Riêng tôi, mỗi lần nhìn mấy chú, tôi cứ băn 
khoăn trong lòng không hiểu thực sự, trong thâm tâm, mấy chú nghĩ 
gì, mơ ước gì. 


Chính vì thế, đưa nhân vật chú tiểu vào truyện là một điều không đơn 
giản. Nếu “đạo” quá, truyện sẽ khô, cứng; nếu “đời” quá, rất dễ đi quá 
đà, phóng túng. Ấy thế mà, qua “Piano Sonata 14”, Tuệ Sỹ xây dựng một 
chú tiểu hết sức sống động, vừa có nét hồn nhiên của một chú bé lên 
12 vừa có phong thái nề nếp của một chú tiểu nằm trong khuôn phép. 
Đồng thời, nếu tinh ý, ta sẽ thấy tác giả khôn khéo rắc vào một chút gia 
vị thế tục, tuy rất nhẹ nhàng, nhưng thấm thía. 

Chú tiểu tên Nghị, 12 tuổi đang học lớp đệ lục trường công lập. Mẹ chú, 
không rõ vì lý do gì, mang chú lên giao cho chùa rồi đi mất; về sau, bà 


chết, được tu viện lập bàn thờ thờ trong chùa. Chú chăm chỉ làm việc 


[mm] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


chùa, “châm trà, lau bàn ghế và quét dọn trong phòng của sư trưởng. 
Không ai biết tuổi thở trôi qua như vậy đang ấp ủ sự gì. Sự thành kính khi 
bưng ấm trà để vào khay.” Hằng ngày, chú lại phải học về “ý nghĩa của sự 
vô thường, khổ đau và giả tạo đang đè nặng kiếp người” Ấy thế mà chú 
tiểu cũng là một cậu bé nghịch ngợm: thường xuyên trốn chùa ra ngoài 
đi chơi, qua cổng chính, bằng cách “làm cho một chấn song cửa sắt gẫy 
hết một đấu, chỉ cần kéo nhẹ qua là lách mình vào lọt. Rối sau đó nắn 
lạ, mà sư trưởng tu viện không hề biết. Ghét cái miễu thờ bà ở trong 
khuôn viên chùa, có lúc, chú hứng thú “leo lên đống ngói đứng đái, xoay 
người tứ phía y hệt như tưới rau” Hay “Ăn cắp chuối trên bàn Phật, hay 
lẻn qua vườn rau nhổ bậy vài bụi cải cho những cuộc kiết tập kín đáo, với 
bánh tráng mỏng và nước tương dâm ớt thiệt cay" 


Một hôm, ra vườn sau, chú khám phá ra một điều mới mẻ: ban đêm, 
giữa “luống trăng bạc như sương khuya lấp lánh đang nhảy múa chập 
chờn trên các luống cải,” chú bỗng nghe một thứ âm thanh “øgọf ngào 
và quyến rñ” vọng lại từ bên kia con đường. Tò mò, chú không ngần 
ngại “chui qua hàng rào kẽm gai, băng qua vườn, sang tuốt con đường 
đất”, tìm đến “một ngôi nhà ẩn sau nhiều bóng cây rậm rạp”, nơi Tang 
có người chơi đàn” Ở đó, “Xuyên qua khung cửa sổ, chú thấy một mái 
tóc chảy đài, nghiêng nghiêng theo âm điệu to nhỏ và tiết điệu buông lơi 
của tiếng đàn.” À, người đánh đàn là một cô người Huế. Cô mở cửa 
cho chú điệu vào. Dưới cái nhìn của cô, chú điệu với “Chởm tóc lệch 
qua một bên, phủ mép trán. Đôi mắt sáng ngây thở dưới hàng rỉ đài và 
cong.” Khi cười, chú “chớp hai hàng rỉ tỉnh nghịch. Nụ cười của trẻ thơ, 
trong trắng và hôn nhiên, nhưng quá nhỏ nhoi và khiêm tốn giữa một thế 
giới đòi hỏi quá nhiều sự trang nghiêm và kính cẩn. Tuổi thơ hiếm hơi cho 
một tâm hôn tập sự săn đuổi những ước mở ngoài tâm với bắt của con 
người.” Cô mời chú vào. Và lần đầu tiên chú thích thú nhìn thấy “cây 
đàn kê sát vách tường nhìn nghiêng ra khung cửa sổ” Chú đi thẳng lại đó, 
níu hai tay lên thùng đàn, đôi mắt thích thú cúi nhìn chăm chú những 
phím đen trắng chen nhau sắp thành một hàng thẳng. Được chủ nhân 


+ {C 


cho phép, chú “đặt cả bàn tay lên phím đàn và ấn xuống. Âm thanh so le 


[220 ] 


PHẨN II: VĂN HỌC 


nhau cùng tấu lên. Khi cất tay, chú nghe chúng ngân dài, lẫn vào thùng 
đàn như đang chìm sâu vào trong bóng tối hun hút phía sau.” 


Thấy chú thích đàn, cô gái hứa sẽ dạy cho chú học. Chú tiểu hoàn toàn 
là một đứa trẻ vô tư hồn nhiên, thấy lạ thì thích. Thay vì đợi cô gái chỉ 
dẫn, chú đập tay lên các phím đàn, bị cô gái la, nhưng rồi chú cũng lại 
đập tay lên các phím đàn một lần nữa. Cái hồn nhiên, tỉnh nghịch của 
một chú bé đi tu tạo nên trong lòng cô gái, Như Khuê, những cảm giác 
lạ, phức tạp: 


“Nghỉ lúc nào cũng cao hứng, Như Khuê tự nhiên thấy mình đã thân thiết 
với chú vô cùng. Cô muốn hôn lên đôi mắt thần tiên của chú. Cửa chùa 
không biết có vĩnh viễn khép kín nổi con người có cái phong vận như thế. 
Nhưng chắc cũng có mấy ai có thể nhìn suốt qua đôi mắt kia mà thấy 
được bóng dáng của huyễn mộng phù sinh. Cô đâu biết, và chưa bao giờ 
thấy sự thành kính của chú và đổi mắt mông lung như khói trẩm. Dù 
vậy, ngay lúc này, cô thấy rõ hơn ai hết, có lẽ vậy, sự nóng cháy đam mê 
trong đôi mắt thần tiên đó. Thế mà cô cũng chưa bao giờ thấy được sự 
nóng cháy của một ngọn niến lẻ lơi giữa đêm khuya tịch mịch. Cô bỗng 
thấy trong thâm tâm mình bây giờ y hệt như một họa sĩ vẽ trúc đã mọc 
đây trúc trong bụng. Cô mmong cho sự nóng cháy kia không sớm bị dập tắt 
dưới những kỷ luật lạnh lùng nơi tu viện. Cô có cắm giác mười đầu ngón 
tay của mình đang vuốt nhẹ lên mặt hồ với những lượn sóng nhỏ.” (...) 
“Như Khuê nghe cánh tay chú đụng vào người. Cô nhìn lại. Chú đang kéo 
chỏm tóc sang một bên'"!"? 

Cảm giác đó khiến cô gái đâm ra bồn chồn. Tâm trạng này chỉ được 
phác qua vài nét lửng lơ, nhưng bao hàm nhiều gợi ý: 


2Ì: Pjano Sơnata 14, tr. 244, 245 


[221] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


“Cô thích được nắm chỏm tóc của chú mà vuốt dài xuống. Cô đứng tựa 
mình lên khung cửa và nhìn lên bầu trời. Trăng khuya, lác đác vài ngôi 
sao. Một ngôi sao... xa quá... 


Khi chú đi rồi, “Như Khuê đứng nhìn bóng trắng khuất ngoài hàng rào 
bông bụp. 


Trong phần kết thúc, truyện bỗng dưng chuyển sang vị sư trưởng: 


“Ngang qua thiên thất, Nghỉ thấy sư trưởng bắc ghế ngồi nhìn ra phía 
trước cổng. Cổng sắt đã khép kín. Con đường kéo đài bất tận. Tiếng đàn 
buông lơi và chạy suốt, mất hút ngoài kia. Nghỉ lén nhìn sau lưng sư 
trưởng và sư trưởng thì nhìn vào bóng tối của con đường vì sư biết đó là 
Piano Sonata 14 với tiến nhịp của sustenuto, chậm nhưng vĩnh viễn chìm 
sâu trong bóng tối như những làn sóng nhỏ ôm bóng trăng mà ngủ vui 
trên bến cát”) 

Lúc đầu, truyện tập trung vào nhân vật chú tiểu Nghi, rồi đột ngột 
chuyển qua nhân vật Như Khuê, và cuối cùng, đột ngột chuyển một lần 
nữa qua vị sư trưởng. Dù chỉ bằng một dòng ngắn ngủi ở cuối truyện, vị 
sư trưởng trở thành một phần “chưa nói ra hết” của câu chuyện. Chả là 
vì, hàng đêm, khi tiếng đàn dương cầm vang lên tấu khúc “Khúc Nhạc 
Dưới Trăng” (Piano Sonata 14 hay Moonlight Sonata) của Ludwig van 
Beethoven chỉ gợi trí tò mò của chú tiểu thì lại lắng đọng sâu xa trong 
tâm hồn vị sư trưởng đang chịu trách nhiệm dìu dắt cả một lứa đệ tử 
tóc đang còn để chỏm, nhưng là tương lai của Giáo Hội sau này. 


Hai nhân vật cô gái và vị sư trưởng thì tôi không rõ, nhưng có lẽ có một 
phần của chú tiểu Nghi trong Tuệ Sỹ! 
LÌ Piano Sonata 14, tr. 246 


[222] 


PHẦN II: VĂN HỌC 


Tôi được nghe Tuệ Sỹ chơi tấu khúc “Piano Sonata 14” nhiều lần ở 
trong phòng của Thầy tại Đại Học Vạn Hạnh cùng với nhiều ca khúc 
thời thượng khác thuở đó: “Diễm xưa) “Gọi tên bốn mùa”, “Nắng thủy 
tinh, “Mùa thu chết”... Ihầy đàn rất hay, nhuần nhuyễn và đam mê. 
Những ngón tay dài, nhỏ nhắn của Thầy chạy thoăn thoắt trên phím 
đàn piano trông rất điệu nghệ, đến nỗi Quỳnh Thu, một cô bạn gái của 
tôi, sinh viên Vạn Hạnh, thỉnh thoảng lại nài nỉ tôi dẫn cô đến phòng 
để nghe Thầy đánh đàn. Thầy bảo, Quỳnh Thu có đôi mắt rất đẹp. Một 
cô bạn khác, Phương Huệ, nữ tu xuất Công giáo, bạn cùng lớp với tôi, 
cũng thế, lâu lâu lại ghé đến, yêu cầu Thầy đàn. Phương Huệ khen hai 
bàn tay Thầy xinh xắn, dễ thương. 


Tuệ Sỹ, nhà chính luận 


Là một nhà giáo, dạy ở tu viện cũng như ngoài đời, lại có lúc đảm nhận 
trọng trách của một vị lãnh đạo cao cấp của Giáo Hội Phật Giáo Thống 
Nhất, nên ngoài chuyện nghiên cứu kinh sách Phật Giáo, Tuệ Sỹ rất 
quan tâm đến những vấn đề vừa đạo vừa đời. Thầy viết khá nhiều tham 
luận về văn hóa, giáo dục, xã hội và tư tưởng, thẳng thắn phê phán 
những sai trái, tiêu cực và đưa ra những giải pháp cho các vấn để nêu 
ra: “Văn tỉnh tiểu phẩm”, “Thư gửi các Tăng sinh Thừa Thiên-Huể”, “Trí 


thức phải nói”, “Đạo Phật với thanh niên”, “Suy nghĩ về hướng giáo đục 


cho tuổi tr, “Tuổi trẻ lên đường”, “Thi ca và tư tưởng”, “Giữa thời đại 


và nhân sinh”, “Tư tưởng là gì”, “Sự hủy điệt của một trào lưu tư tưởng”, 
“Dẫn vào thế giới văn học Phật Giáo”... 


Tôi ghi nhận một số điểm sau: 

1. Một trong những vấn đề tâm huyết của Thầy là vai trò tuổi trẻ đối với 
đất nước và đạo pháp. Sau khi đã nêu lên và phân tích những khó khăn 
của Phật Giáo dưới chế độ toàn trị, Thầy đề nghị một số giải pháp cụ 


thể và tích cực: 


[223 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


Đối với những người tuổi trẻ đi theo đường đạo, các tăng sinh phải 
chọn thái độ dứt khoát: 


- một là, “không buông mình chiều theo mọi giá trị hư đối của thế gian, 
không cúi đầu khuất phục trước mọi cường quyền bạo lực”; 


- hai là, “Chớ khoa trương bảo vệ Chánh pháp, mà thực tế chỉ là ôm 
giữ chùa tháp làm chỗ ẩn núp cho Ma vương, là nơi tụ hội của cặn 


bã xã hội”; 


- và ba là, “Chớ hô hào truyền pháp giảng kinh, thực chất là mượn lời 
Phật để xu nịnh vua quan, cầu xin một chút ân huệ dư thừa của thế tục, 
mua danh bán chức”! 

Đối với các bạn trẻ theo đường đời, “Các bạn trẻ ấy tự tìm thấy hình 
thái đạo Phật thích hợp với mình” không nên rập theo “khuôn mẫu do 
bởi các Anh Chị trưởng, do các Đại đức, Thượng tọa, hay do các nhà 
nghiên cứu uyên bác.” Thay vào đó, tuổi trẻ “hãy đi con đường do chính 
ta lựa chọn, không cần gì phải lắt nhắt theo dấu vết của Như Lai” Vì 
sao? Thầy khẳng định: “Không có đạo Phật chung chung cho đồng loạt 
tuổi trẻ. Mỗi cá nhân tuổi trẻ là biểu hiện của mỗi hình thái đạo Phật 
sinh động”!?) 

Theo tôi, đó là những lời khuyên thẳng thắn, can đảm, phù hợp với điều 
kiện và nhu cầu của thời đại. 

Trong “Văn minh tiểu phẩm”!'9Ì tham luận độc đáo nhất của Thầy, Tuệ 
Sỹ lên tiếng phê phán quan niệm cho rằng: 


[4Ì Tnự gửi các tăng sinh Thừa Thiên - Huế, tr. 88, tập 2. 

[5Ì Đạo Phật với thanh niên, các tr 126-133, tập 2. 

[6Ì Văn minh tiểu phẩm, trang nhà Phật Việt. Xem: https://thuvienphatviet.com/ 
thich-tue-sy-van-minh-tieu-pham/ 


[224] 


PHẦẨN II: VĂN HỌC 


Việt Nam chỉ có văn học từ khi có chữ quốc ngữ. 


Không có một nền văn học gọi là văn học Phật giáo; nếu có, thì đó 
không phải là văn học Việt Nam. 


Theo Thầy, quan niệm hoàn toàn sai lầm này xuất phát từ hai yếu tố: 


Hạn chế về mặt ngôn ngữ: Tất cả các tác phẩm văn học đều viết bằng 
chữ Hán hay chữ Nôm. Các thế hệ sau chỉ biết chữ quốc ngữ qua ký tự 
La-tinh, nên không đọc và hiểu được chữ Hán và chữ Nôm. 


Tác động chính trị bên ngoài: sự thống trị của thực dân và sự truyền bá 
Thiên Chúa giáo. 


Tuệ Sỹ quả quyết, “Chính hai yếu tố tác động này đã khiến cho nhiều trí 
thức Việt Nam bị bứt khỏi gốc rễ truyền thống” 


Thầy không phủ nhận giá trị của ký tự La-tinh. Tuy nhiên, theo Thầy, 
đó “không phải là loại hình ký tự duy nhất để tiếp cận khoa học” Có 
rất nhiều “khái niệm cũng như nhiều định lý toán học được khám phá 
không phải do các tư duy và các thuật toán được thực hiện thông qua 
ký tự La-tinh” Mặt khác, dù có ký tự La-tinh, nhưng cho đến nay, Việt 
Nam chẳng hề chứng tỏ được đất nước “tiến bộ hơn Nhật Bản, Đài 
Loan, Hàn Quốc hay Thái Lan” là những quốc gia chỉ sử dụng thứ ký tự 
mà tổ tiên họ đã truyền lại từ cả ngàn năm nay. Không những thế, Việt 
Nam còn đi chậm hơn họ cả hàng chục năm. Điều đó chứng tỏ, ký tự 
chẳng phải là “yếu tố quyết định cho tiến bộ văn minh” 


Tuệ Sỹ khẳng định: “Chữ viết mà chức năng là ký hiệu truyền đạt, và là 
biểu tượng của tư duy, tự bản chất, phản ảnh phong thái sinh tốn của một 
đân tộc trong ý thức cá biệt của nó, đồng thời cũng phản ảnh lối quan hệ 
và ảnh hưởng hỗ tưởng giữa các dân tộc. Không thể nói loại hình nào tu 
việt hay tiện lợi hơn loại hình nào. Người học chữ Hán cho đến một trình 
độ nào đó sẽ thấy rằng chữ *Uất gôm 29 nét không phải là khó nhớ hơn 


[225 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


chữ “Nhất một nét. Nói rằng chữ Nôm phức tạp cho nên không tiện lợi để 
phổ biến cho bằng chữ La-tinh, điễu này chỉ đúng cho những người tà 
não trạng đã quen với tập tính lười biếng.” 


Mặt khác, cũng trong bài viết này, Tuệ Sỹ thẳng thắn chỉ trích chính 
sách đối với Phật Giáo của nhà cầm quyền cộng sản. Iheo Tuệ Sỹ, “S% 
xuất hiện sau năm 1982 của một tổ chức được mệnh danh là Giáo Hội, 
mà thực chất là một tổ chức chính trị nằm trong Mặt Trận Tổ Quốc Việt 
Nam do cán bộ Cộng Sản lãnh đạo, cho thấy trước sau như một, đẳng 
Cộng Sản Việt Nam đã vận dụng các biện pháp kinh điển xã hội chủ 
nghĩa được thi hành tại Liên Xô cũng như tại Trung Quốc và trong tất cả 
các nước xã hội chủ nghĩa khác.” Hậu quả là, “Một thứ Phật giáo theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa còn quái đị hơn một niễn kinh tế thị trường 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà nhiễu phê bình gia kinh tế nhận 
xét.” Thầy ví von một cách chua chát, “Sự gán ghép đạo pháp vào chủ 
nghĩa xã hội chẳng khác nào buộc con chó nhà và chó sói vào một sợi dây, 
để khi có sự biến, một cơn tìm cách chưi xuống ẩm giường, mmột con cố 
gắng phóng trình trở lại rừng. Hai con thú giằng co nhau bởi một sợi dây 
oan nghiệt” 


Nhận thức đó khiến Thầy luôn luôn giữ thái độ của một kẻ sĩ, “Phú quý 
bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất; ngay cả khi 
đứng trước mặt cán bộ nhà nước: 


“Hôm trước ở bên Châu Lâm ông Ngọc có lên thăm và nói chuyện, tôi 
cũng có nói vấn đề này: Vấn đề Giáo hội nằm trong Mặt trận, tôi không 
chấp nhận. Còn vấn đề liên hiệp giữa hai giáo hội, Tôi nói lập trường 
của chúng tôi là không có vấn đề liên hiệp. GHPGVN là thành viên của 
MTTQ, áó là một tổ chức chính trị; chúng tôi không làm chính trị, không 
liên hiệp với bất cứ tổ chức chính trị nào. Rồi người ta có nói rằng trong qui 
chế, trong hiến pháp mình thì đảng lãnh đạo tất cả. Tôi nói tôi biết điểm 
đó. Tôi còn biết Lenin đã nói "đảng phải thông qua tôn giáo để tập họp 
quấn chúng”. Lenin nói, cán bộ cộng sản nào mà đàn áp tôn giáo là phản 
động. Lenin không chấp nhận chuyện đàn áp tôn giáo; trong cộng sản 


[226 ] 


PHẦẨN II: VĂN HỌC 


không có chuyện đàn áp tôn giáo, đó 
là Lenin đã chỉ thị. “Đảng phải thông 
qua tôn giáo để tập họp quân chúng” 
có nghĩa là tôn giáo là một công cụ 
chính trị của đảng. Vì đảng không 
đủ khả năng tập họp, phải mượn tay 
tôn giáo tập họp giùm. Mà tôi không 
bao giờ để cho Phật giáo làm công cụ 
cho bất cứ đảng phái chính trị nào. 
Như Liên Xô, một đảng phái chính 
trị, 70 năm thì sụp. Cứ cho là đảng 
CSVN tổn tại 1000 năm nrữa đi, tôi 
cũng không bao giờ đem 2500 năm 


lịch sử truyễn thừa Phật giáo ra làm 

công cụ cho bất cứ đảng phái nào. Tôi còn nói: “Nếu mà lời nói này của 
tôi là tự đào hố chôn mình, tôi vẫn sẵn sàng tự chôn mình, chứ không thể 
chấp nhận chuyện đó. Còn niếu nói là luật pháp, đúng, tôi tôn trọng luật 
pháp, nhưng luật pháp mà xâm phạm lý tưởng của tôi, tôi không chấp 
nhận cái luật pháp đó, chứ đừng có dùng chữ luật pháp với tôi”. Đúng là 
ở trong đất nước nào thì phải tôn trọng luật pháp đó, nhưng niễu tự mình 
đặt ra luật pháp để dùng luật pháp đó xâm phạm tới giá trị, xâm phạm 
lý tuởng của người khác thì tôi không chấp nhận luật pháp đó, tôi sẵn 
sàng chịu chết. Tôi đã từng đứng trước bản án tử hình tôi, tôi không sợ, 
tôi chấp nhận nó. Đây không phải tôi thách thức, mà là vấn đề lý tưởng 


của mình.. ”LÌ 


L⁄Ì Thượng Tọa Thích Tuệ Sỹ kể lại một vài chỉ tiết về giai đoạn thành lập GHP- 
GVN và Hòa Thượng Thích Trí Thủ. Tr. Xem: Trang nhà “Thư viện Hoa Sen”: 
https://thuvienhoasen.org/a8191/thuong-toa-thich-tue-sy-ke-lai-mot-vai-chi- 
tiet-ve-giai-doan-thanh-lap-ghpgvn-va-ht-thich-tri-thu 


[227 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


Đánh giá về xã hội Việt Nam hiện nay dưới chế độ Cộng Sản qua bài 
“Trí thức phải nói! Thầy thừa nhận, Việt Nam có “#hững đối thay tử 
trên thượng tẳng, thấy được sự giầu sang của đất nước qua những tiện 
nghi vật chất từ các khách sạn năm sao dành cho cán bộ cao cấp và khách 
nước ngoài.” Nhưng thực ra, đàng sau cái xã hội tiêu thụ hào nhoáng 
ở sân trước là những “rác rưởi phế thải được dồn ra sân sau.” Thầy quả 
quyết, Việt Nam đang là “znột đống rác khổng lổ là “kho chứa tất cả 
những ơì xấu xa nhất của nhân loại văn mỉnh.” (...) “Đất nước đã thấm 
bao nhiễu xương máu của bao nhiêu thế hệ ông cha và bè bạn để đồn lại 
thành những đống tác như thế, những đống tác càng ngày càng to phình 
lên một cách khủng khiếp. "!!$Ì 


Nhìn lại hiện tình đất nước mấy chục năm qua và ngay cả hiện nay, quả 
là Thầy không hề quá lời! 


Một luận điểm quan trọng khác, tương quan giữa văn học và Phật giáo, 


được Thầy soi sáng trong bài “Dẫn vào thế giới văn học Phật Giáo”. 


Nghiên cứu tương quan giữa văn học và tôn giáo, Thầy nhận thấy có một 


sự nghịch chiều (mà Thầy gọi là “song quan luận”) giữa hai lãnh vực: 

“Người ta sẽ không đời hỏi tác giả phải có một phong cách độc đáo trong 
đường lối phô diễn; y khỏi phải nỗ lực vận dụng mọi khả năng sáng 
tạo đến mức tuyệt động, vốn là giá trị đặc sắc của một tác giả văn 
học - thuần túy. Như vậy, một khi nội dung của kinh nghiệm tôn 
giáo càng được nới rộng, thể tài văn học càng bị thu hẹp lại. Cho đến một 
lúc nào đó, lúc mà kinh nghiệm tôn giáo được mở rộng đến vô hạn và 
tận cùng trong tuyệt đối bất khả tri, người ta bị bắt buộc phải khước 
từ mợi phương tiện diễn đạt qua các thể tài văn học. Đây là một song 
quan luận của phương tiện (văn học) và cứu cánh (tôn giáo). Vì thế, 
theo Thầy, nếu “khai triển phương tiện đến tận cùng thì cứu cánh sẽ 


H8Ì Trí thức phải nói, tr. 90-94, tập 2. 


[228 ] 


PHẨN II: VĂN HỌC 


vắng bặt. Ngược lại, nếu tiến đến chỗ tuyệt đối cứu cánh, phương tiện sẽ 
hết còn là phương tiện. Nói cách khác, hình như cứu cánh tôn giáo, với 
những chân lý thành kiến của nó, lúc nào cũng sẵn sàng phản bội mọi tính 
cách sáng tạo của văn học. Văn học không phải là phương tiện của bất cứ 
một chân lý cứu cánh nào, thành kiến hay không thành kiến, dù là chân 
lý về sự sống và cuộc đời; vấn đề sẽ mở sang một chiêu hướng khác: đâu 
là phương tiện và đâu là cứu cánh của văn học?”!° 


Thầy đề nghị giải quyết vấn đề nêu trên bằng ba giải pháp sau: 


1. Sơ khởi văn học Phật giáo không từ chối vai trò “truyền đạo” của 
nó. Tức là, chân lý của tôn giáo này, tùy trường hợp, được phô diễn tự 
do trơng mọi thể tài văn học, và coi văn học chỉ như một phương tiện, thứ 
yếu, không quan trọng cho bằng nội dung. 


2. Nhưng, chân lý ở đây mang tính cách nội tại và cá biệt nơi mỗi người, 
do đó, sự phô diễn của nó cũng bắt đầu như sự bắt đấu của một tác 
phẩm văn học, nghĩa là, khởi đi từ cảm hứng bộc phát trước một thế giới 
của kinh nghiệm tâm linh. 


3. Trên khía cạnh tôn giáo, chân lý được chứng ngộ là phản ảnh của một 
thế giới sống động. Trên phương diện diễn đạt của văn học là cảm hứng tự 
phát của một tình tự cá biệt. Do đó, lấy tánh Không làm chất, lấy thế 
giới trùng trùng vô tận làm văn. Văn và chất phản chiếu lẫn nhau tạo 
thành thế giới toàn điện của văn học Phật giáo.!??) 


Cách lý luận có tính cách hàn lâm của Thầy về hai lãnh vực văn học và 
tôn giáo, nói cho đơn giản một chút, thực ra, chính là vấn đề “đạo” và 
“đời. Theo tôi, thực không dễ gì tìm ra một giải pháp dứt khoát cho vấn 
đề. Chọn giải pháp nào là tùy cá nhân và cũng “tùy duyên” Riêng Thầy, 


I?Ì Dẫn vào thế giới văn học Phật Giáo, tr. 96, tập 2 
I29Ì: Dẫn vào thế giới văn học Phật Giáo, tr. 98, tập 2 


[229 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


nếu đọc lại thật kỹ các sáng tác thơ, văn của Thầy, thì rõ ràng là Thầy 
đã chọn thực hành, và thực hành một cách nghiêm túc và sống động, 
giải pháp thứ ba: “lấy tánh Không làm chất, lấy thế giới trùng trùng vô 
tận làm văn. Văn và chất phản chiếu lẫn nhau tạo thành thế giới toàn 
điện của văn học Phật giáo.” 


Tuệ Sỹ, nhà nghiên cứu Phật Giáo 


Thầy là một học giả đa tài, đa năng. Công trình của Thầy để lại nhiều, 
mênh mông và đa dạng. Thầy dành trọn cả cuộc đời để viết, hết tiểu 
luận đến biên khảo, hết biên khảo đến dịch thuật, về những vấn đề Phật 
giáo và kinh sách Phật Giáo: Nghiệp, Trung Quán, Tánh Không, Bồ Tát 
Hạnh, Kinh Hoa Nghiêm, Tạp A Hàm, Duy-Ma-Cật, Thiền, tìm hiểu về 
ngã, về tâm ý thức... Dù Thầy không theo học một trường học nào ở 
ngoài đời, nhưng với vốn liếng ngoại ngữ tự học, Thầy có thể tự mình 
đi sâu vào tư tưởng triết học của nhiều triết gia Tây phương quan trọng, 
vừa của cả cổ truyền lẫn hiện đại, do đó, Thầy nắm rất vững những 
khái niệm triết học căn bản của họ như: tồn tại, hữu thể, hư vô, bản 
thể, thường nghiệm, siêu nghiệm... Hãy thử đọc một trích đoạn Thầy 
bàn về bản chất của tư tưởng viết theo lối văn hàn lâm thường tìm thấy 
trong các giáo trình triết học Tây phương ở đại học: 


“Chúng ta không tư tưởng, không phải vì chúng ta không có cái tr tiởng 
để mà tư tưởng, nhưng vì cái đó lấn tránh chúng ta. Bởi vì cái tử tưởng 
đích thực thì ấn giấu, lẩn khuất, không biểu lộ; cái biếu lộ chỉ là tác dụng 
công dụng của nó. Chúng ta đặt lại vấn đề; và chủ đích được nhắm đến là 
hiệu quả của cung cách đặt lại vấn đề sẽ xảy ra như thế nào. Mọi cái xuất 
hiện cho ta chỉ có ý nghĩa ở cái công dụng của nó, nghĩa là chúng xuất 
hiện với tư cách là Dụng tính (Zuhandensein) chứ không như là Thể tính. 
Chúng ta tư tưởng, nói thế cũng có nghĩa là chúng ta cửu mang Dụng 


[230 ] 


PHẨN II: VĂN HỌC 


tính, nghĩa là cửu mang tính cách ích dụng mà một sự thể, một vật hay 
[21] 


một người, có thể mang lại cho ta: 
Về tư tưởng Phật giáo, ngoài thế mạnh của một người tu học, Thầy 
lại thông hiểu cả sinh ngữ (Anh, Pháp, Đức) lẫn cổ ngữ (Hán, Phạn, 
Pali), nên Thầy có thẩm quyền hơn bất cứ ai khác khi biên soạn, thảo 
luận, đối chiếu và đánh giá lại những vấn đề căn bản trong tư tưởng 
Phật Giáo. Mặt khác, do thấm nhuần phương pháp lý luận triết học 
của phương Tây và do tiếp cận và thấu hiểu tinh thần của những bản 
kinh văn cổ, điều mà các học giả Tây phương thiếu sót, nên cách trình 
bày tư tưởng Phật Giáo của Thầy trong các công trình biên khảo lúc 
nào cũng rõ ràng, sâu sắc và thuyết phục, không bị thiên kiến tư tưởng 
Đông hay Tây chi phối. Theo tu sĩ Thích Nguyên Siêu, “Thấy đã đơn 
đao đột kích phá tung nến triết học Tánh Không, khai quật và trình bày 
giá trị sâu thẳm tận cùng tư tưởng Trung Quán, phiên dịch giảng giải Trí 
Độ luận, để từ đó, hình ảnh chư Tổ Đức, luận sư nổi tiếng, vang danh 
oai đức như Tổ Long Thọ, người bấy giờ tôn xưng là Đệ nhị Thích Ca, Đề 
Bà, Vô Trước, Thế Thân, Mã Minh, Huyễn Trang, La Thập, Tăng Duệ, 
Tăng Triệu... dường như quá gần gũi, quen thân với Thây. Vì tất cả các 
tác phẩm trước tác, dịch thuật của chư Tổ, như là sách gối đẩu giường 
của Thấy, còn Tam Tạng kinh điển, bộ Đại Tạng, chẳng bộ nào mà Thấy 
không giỏ đọc. Người viết đã học với Thầy, sau đó cùng Thấy làm việc 
địch thuật Trung A Hàm, Kinh Pháp Cú, tuyển tập Nikàya A Hàm... qua 
những năm 75-77 tại Viện Cao đẳng Hải Đức Nha Trang và 80-84 tại Tu 
viện Quảng Hương Già Lam cũng là nơi thư viện Vạn Hạnh (Võ Di Nguy, 
Phú Nhuận) mới thấy được khả năng, trí nhó trác tuyệt của Thầy. Kinh, 


luật, luận, Tam Tạng giáo điển, hầu như Thầy nằm lòng tự kiếp nào? 


[21 Tự tưởng là gì?, tr. 136, tập 1 
I2! Thích Nguyên Siêu, Hòa thượng Tuệ Sỹ, Trí Siêu, những thiên tài lỗi lạc, tr. 27, 
28, tập 1. 


[251] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


Riêng tôi, là một người thích nghiên cứu về phân tâm học, đặc biệt là 
vấn đề tâm thức và bản ngã, tôi hết sức thú vị khi đọc hai bài tham luận 
của Thầy, một là “Iruy tìm bản ngẩ” và hai, “lâm ý thức”. 


Nếu trong phân tâm học Freud, cái “ngẩ” (the ego) là một thực thể tâm 
lý bị chi phối bởi cái “ấy” (1d) tức là bản năng và cái “siêu ngã” (super- 
ego) đóng vai trò kiểm soát, thì trong Phật Giáo, cái “ngã” là một ảo 
tưởng, nghĩa là không có thực, cần phải được phá bỏ (phá chấp) trên 
con đường giải thoát. Do đó, vô ngã là quan điểm cốt lõi của Phật Giáo. 
Nói thì đơn giản như thế, nhưng càng đi sâu vào tư tưởng vô ngã, người 
học Phật càng thấy rối rắm, phức tạp, không dễ gì nắm vững. Để hiểu 
vô ngã thì trước hết phải hiểu bản ngã. 


Giải thích về sự hình thành của bản ngã, Thầy sử dụng một ví dụ 
rất cụ thể: 


“Có một người mới tua về một con chó, đặt tên cho nó Lucky. Ban đầu, 
gọi Lucky, nó dửng dưng, vô cảm. Dần dân, nghe hai tiếng Lucky, nó 
mừng rỡ, ngoắt đuôi. Nó đã hiểu Lucky là cái gì, và như vậy nó cũng hiểu 
nó là cái gì. Nó hình thành một cái vô tự ngã tới qua một cái tên gọi tới. 
Trước khi có một tên gọi, nó vẫn tôn tại, và tự bảo vệ sự tôn tại ấy. Nó 
tìm thức ăn, tìm chỗ ngủ, và cắn bất cứ ai đến gần như muốn đe dọa, uy 
hiếp nó. Khi được đặt tên, toàn thể sự tôn tại ấy bây giờ tôn tại dưới một 
cái tên Lucky. Dù vậy, nếu có ai xúc phạm đến cái tên Lucky, nó không 
có phản ứng gì. Nhưng với một con người, khi cái tên gọi, một cái danh 
øì đó, mà bị xúc phạm, thì hãy coi chừng. Tất nhiên, con người cho đến 
một tuổi nào đó tới biết nó tên gì, cũng như con Lucky vậy. Rõ ràng cái 
danh mang nội hàm tự ngã ấy chỉ là hư danh, nhưng con người cũng nhưi 
vậy đau khổ hay hạnh phúc bởi chính cái hư danh đó. Một ông thầy giáo 
có cái ngã là thầy giáo. Ai xúc phạm đến danh từ thấy giáo, chức nghiệp 
nhà giáo, người ấy phải bị khiển trách. Nó là ông vua, nhưng ban đêm 
lén ra ngoài thành chơi. Dân nào không biết mà đối xử vô lễ như với dân 
thường, hãy cơi chừng. Tự ngã chỉ là cái danh, và đó là giả danh do nghề 
nghiệp, hay do chỗ ngôi, chỗ đứng giäa mọi người tà đạt thành. Cái giả 


[232] 


PHẨN II: VĂN HỌC 


danh chỉ mới hình thành trong một đời người thôi, tà đã khó quên, khó 
trừ như vậy; nếu là cái ngã được tích lãy trong nhiễu đời, tất không dễ 
øì trừ bỏ. Cái ngã của ông xã trưởng chỉ to bằng cái xã của ông. Cái ngã 
của một quốc vương to bằng cái vương quốc của ông. Cái ngã của một 
nhà thông kim bác cổ thì dài bằng thời gian kim cổ, rộng bằng không gian 
đông tây. Cái ngã của một chúng sinh luân hồi trong tam giới, tất cũng 
lớn bằng cả tam giới. Cái ngã ấy không phải dễ nhận ra. Không nhận ra 
nó, để thấy nó là thật hay giả, thì cũng không thể tận cùng biên giới đau 
khổ.”1l 


Thay vì sử dụng các thuật ngữ triết học để biến những điều đơn giản 
và dễ hiểu thành những điều khó hiểu (như cách khoe chữ của một số 
nhà trí thức), trong trích đoạn trên, Thầy đã cố gắng biến những ý niệm 
khó hiểu thành những điều mà ai cũng có thể hiểu ngay, khiến cho nó 
đễ dàng đến với những người bình thường, không đòi hỏi một trình độ 
học vấn chuyên môn nào. 


Nhưng khi bàn về “Tâm ý thức; do tính cách tương đối phức tạp của nó, 
Thầy buộc phải sử dụng cách viết hàn lâm, nhưng vẫn cố gắng không 
biến thành những điều bí hiểm. Trong lúc ở chữ Hán, tâm đơn giản chỉ 
có nghĩa là trái tim, tấm lòng hay sự suy nghị, thì ở trong tiếng Phạn, 
tâm được hiểu một cách sâu xa hơn. 


“Theo tiếng Phạn, tâm (ciHa) có nghĩa là tích tập. Định nghĩa này được 
thấy trong kinh Hoa Nghiêm, bản dịch chữ Hán của Bát-nhã (quyến 6): 
tích tập danh tâm TJñ®š2: !ù. Nó do gốc động từ là CI (cinoti): tích 
chứa, tích lũy, tăng trưởng và cũng có nghĩa là quán sát, tri nhận, cẩm 
nhận. Đây là định nghĩa đặc biệt trong thuật ngữ Phật giáo, đặc biệt là 
Đại thừa. Nghĩa thông thường của nó, được nói là do gốc động tử cit hay 
cint (cintayati): tử duy, suy tưởng. Tâm là cái tử duy. Nói tâm là cái tích 
tập: tích tập gì? Một cách tổng quát. đó là kinh nghiệm hay nhận thức 


23) Truy tìm tự ngã, tr. 178, tập 1 


[333] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


được tích lãy. Vậy tâm là kinh nghiệm đời sống; tất cả những gì đã từng 
trải, bằng hành động và nhận thức, tích lãy lại thành tâm. Nếu diễn tả 
ra trong cuộc đời con người, tử khi bắt đấu biết suy nghĩ, biết hành động 
và có ghi nhó, cho đến khi chết; tất cả những ghi nhớ trong óc não còn lại 
đó gọi là tâm.” 


(...) “Tóm lại, có mấy vấn đê, chúng ta đi từ từ: tâm là sự tích tập, tích 
lũy kinh nghiệm. Mà kinh nghiệm là hoạt động của nghiệp, nghiệp tạo ra 
thế gian, nhưng cái tâm thì chúng ta không thể hiếu được, không thể biết 
được, vì không thấy được mà phải nhìn qua những hiệu quả của nó, tức 
là những công dụng, tác dụng mà nó gây ra trên mọi thứ tôn tại trong đời. 
Tác dụng của nó là duy trì sự tốn tại, duy trì mối quan hệ của các sự vật, 
tốn tại của các pháp”!”° 

Để dễ hiểu hơn, Thầy ví von cái tâm trừu tượng đó với một vật cụ thể 
và hiện đại: máy vi tính. 


“Cơn bò ráp nối dữ liệu tích lãy theo kiểu nó; con chuột ráp nối cảnh theo 
cách của nó, để nó nhìn và hiếu thực tại theo cái cách khác nhau của mỗi 
loài; mặc dù mắt tai mũi lưỡi giống nhau nhưng sự ráp nối khác nhau. 
Ta hãy lấy thí dụ về máy vi tính. Các dữ liệu được nhập thông qua bàn 
phím và con chuột [mouse] là sáu thức. Chúng được lưu trữ như là các 
chủng tử được tích chứa trong kho chứa thức thứ tám (thức a-lại-da). Tại 
đó, chúng được đưa vào trung tâm xử lý để chờ xuất. Trung tâm xử lý dữ 
liệu đó là thức thứ bảy."125) 


(...) Tự bản chất, chúng là những dạng xung điện có và không, I và 0, 
nhưng do kết cấu của hệ thống vi mạch để nhận xung điện; rồi tùy theo 
lập trình mà chúng được đưa vào bộ vì xử lý để xử lý, cho ra kết quả với 


l2 Tâm ý thức, tr. 327, 328 tập 1 
l25Ì Tâm ý thức, tr. 330, tập 1 
l26Ì Tâm ý thức, tr. 331, tập 1 


[234 ] 


PHẨN II: VĂN HỌC 


nhiễu hình thái khác nhau trên màn hình: núi, sông, nhân vật; khóc, 
cười, yêu, ghét... đủ mọi cảnh đời. Tất cả đều là do sự ghép nối. Thuật ngữ 
Phật học gọi sự ghép nối ấy là phân biệt. Đôi khi nói thêm là phân biệt 
vọng tưởng. Phân biệt, nghĩa là cấu trúc lại thực tại”) 

Dẫn lại vài trích đoạn trên, tôi không cố ý muốn làm rối trí thêm độc 
giả về một vấn đề hết sức khúc mắc và tinh tế của Phật Giáo, đòi hỏi 
phải học hỏi và nghiền ngẫm lâu dài. Tôi chỉ muốn mọi người thấy rõ 
phương cách làm việc và tấm lòng cao cả của Thây: tìm cách chuyển tải 
những vấn đề căn bản của Phật giáo đến đại chúng thuộc mọi trình độ 
khác nhau bằng cách sử dụng một văn phong và lập luận rõ ràng, cụ thể. 

+ 

Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ là một tu sĩ Phật Giáo, nhưng những gì Thầy 
để lại cho hậu thế không chỉ là để truyền bá đạo Phật và dành cho 
những người Phật tử, mà là một sự nghiệp văn hóa đa dạng, liên quan 
mật thiết đến cuộc nhân sinh, đến tư tưởng, đến nghệ thuật và những 
vấn đề nóng bỏng khác của dân tộc trong quá khứ cũng như trong thời 
hiện đại. Hòa Thượng xứng đáng được vinh danh là một trong những 
khuôn mặt văn hóa tiêu biểu của Việt Nam. 


Nguyện cầu Thầy thân tâm thường an lạc! 


Trần Hữu Thục 
Dallas, 9/2023 


l2Ì Tâm ý thức, tr. 333, tập 1 


[235 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


Ghi chú: 

Hầu hết những tài liệu trích dẫn trong bài viết đều được lấy từ nguồn “TUỆ 
SỸ - NHỮNG PHƯƠNG TRỜI VIỄN MỘNG” tập I, tập 2 và tập 3 do Nguyễn 
Hiền Đức (Santa Ana, California, Hoa Kỳ) thực hiện (2016). 


Tập 1: https://thuvienhoasen.org/images/file/MPQX8XyQ1AgQAFUK/ 
tue-sy-nhung-phuong-troi-vien-mong-tap1.pdf 


Tập 2: https://thuvienhoasen.org/images/file/t8qYfIKOIAgQAC0M(/tue- 
sy-nhung-phuong-troi-vien-mong-tap2.pdf 


Tập 3: https://thuvienhoasen.org/a27659/tue-sy-nhung-phuong-troi- 
vien-mong-tap-3 


Những bài viết nào của Tuệ Sỹ, các ghi chú liên hệ kèm theo chỉ ghi tên bài viết 
và số trang cùng số tập, mà không ghi tên tác giả. 


Nếu trích dẫn từ bài của một tác giả khác, các ghi chú ghi tên tác giả đó, cùng 
với số trang và số tập. 


Nếu bài viết lấy từ trang mạng khác, các ghi chú sẽ ghi rõ tên và đường nối dẫn 
đến địa chỉ trang mạng đó. 


[236 ] 


NHỮNG GIỌT TRĂNG ĐÊM ĐÓ 


Nguyên Bảo Trần Quang Phước 


Hiển lành tôi được gặp Thầy bất ngờ, một đêm trăng tỏ sau tháng 
Tư, 1975, không lâu. Từ đổi Trại Thủy, Nha trang, Thầy đã lần dò 
bước xuống những con đốc hẹp gập ghềnh để tìm tôi. Lần đầu tiên gặp 
vị Thầy nổi danh đúng là một đại hạnh ngộ. 


Chỗ tôi ở, trống trải, cửa sân chẳng có, cửa nhà mở toang. Thầy bước 
qua sân đến trước chái hiên và hỏi vọng tên tôi, tôi vội chạy ra và lắp bắp: 
“Mô Phật, con kính chào Thầy”. Nghi thức chào hỏi đơn giản, rồi xong. 


Tôi bắt ghế dựa, mời Thầy và cả hai ngồi cạnh nhau dưới mái hiên. Ánh 
trăng xuyên qua cành lá, rót những đốm sáng lổ chổ lên người Thầy, 
ốm gầy trong bộ áo quần vạt hò xám nhạt... Nơi đây, bỏ qua những 
chuyện vãn, xin nói về những chuyện Thầy trò đối đáp cứ mãi gây 
nhiều ấn tượng cho tôi, thường dậy lên trong trí tưởng tôi nhiều thao 
thức dai dẳng. 


[237 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


Lúc đó... 


Gió mát thỉnh thoảng lay nhẹ cây lá quanh sân. Những đốm trăng di 
động trên khuôn mặt Thầy. Thầy nghiêm lại, nói vào chính đề. 


“Chắc Phật giáo Miễn Nam mình sống không yên với chế độ mới đâu. 
Mình phải chuẩn bị ứng phó thôi!” 


“Ứng phó bằng øì, thưa Thầy?” 
“Với Pháp kiếm.” 
Thầy đáp gọn lỏn, dứt khoát. 


Và quả thật, từ đó cho đến nay, Thầy, tay không tấc sắt, chịu mọi nhục 
hình tù ngục, chịu bao bức bách tâm trí, vẫn: 


Nhất triếu cước lạc huyền nhai hạ 
Thủy bả Chân Không đối tịch hông 


(Một sớm bước chân sa xuống vách núi cheo leo 


Mới lấy Chân Không đối trị lại đêm hồng). 


Với tôi, từ ngôn, hình ảnh Thầy lồng vào bài thơ “Tự Thuật” có hai câu 
kết trên, thật siêu việt, có thể hiểu theo hướng Đạo đế lẫn Tục đế. Hành 
trạng, nhân thân, thơ văn, bút tự của Thầy, đến nay đã được quảng diễn 
dưới nhiều góc cạnh tinh tế, thâm thúy bởi các huynh lữ, triết gia, văn 
thi sĩ, tăng nhân lẫn Cư sĩ thiện tri thức từng sống gần gũi Thầy hay tri 
ngộ Thầy qua các tác văn chữ nghĩa của Thầy. Nhưng tựu trung mọi 
quảng diễn vẫn không ngoài hai hướng trong Nhị đế của Phật đạo. 


[238 ] 


PHẦẨN II: VĂN HỌC 


Lời nói ngắn gọn của Thầy bên hiên trăng năm nào vẫn là ký ức để đời, 
khiến tôi nghĩ rằng hai câu thơ trên như một thông điệp gửi lại cho 
người đương thời và về sau, rằng đất nước (có cả Thầy) đã từng kinh 
qua bao thăng trầm thống khổ, giờ cũng đang bước vào bước ngoặt 
lịch sử tai ách. Chỉ còn cách lấy Phật đạo để cứu nguy, ứng phó với chủ 
nghĩa, chính sách “đỏ” vô minh, tăm tối. “Tịch” là ban đêm, tức tối tăm, 
u ám, cũng là vô minh phủ trùm, vây bủa. “Hồng” là màu đỏ, màu của 
hận thù, của máu đổ xương rơi, của bạo tàn, oan khốc, cũng là màu của 
một lá cờ. Qua bài thơ “Tự Thuật” cùng nhiều bài thơ khác của Thầy, 
nhiều thức giả nhìn Thầy ở nhân cách Đạo Sư, Thiền Sư, Du Tăng... 
Riêng tôi, Thầy là một Tăng Nhân Nhập Thế, một Kẻ Sĩ, một Nhà Đấu 
Tranh, một Chiến Sĩ Bất Bạo Động, đã luôn tin tưởng và y cứ vào uy lực 
bi-trí-dũng, nêu cao tâm chí bất thối, vô úy của Phật đạo nói chung, của 
Phật Việt nói riêng để “tịch tà cự bí” Uy lực đó Thầy bảo tôi là PHÁP 
KIẾM. Pháp Kiếm đó không phải bây giờ được Thầy Tuệ Sỹ nhắc tới, 
mà đã được biết bao Tăng Tổ tiền nhân lẫn cận-đương đại “thủy bả” để 
đối trị với các thế lực nhân sự, vật chất bạo tàn, lẫn các trào lưu tinh 
thần, triết hệ hung hiểm mà Hòa thượng Thích Đức Nhuận có lần gọi 
là Tuệ Kiếm. 


Ông Nguyễn Minh Cần, nhà hoạt động chính trị, nhà báo, khi nhận 
định về nội dung bài thơ “Tự Ihuật; đã giải thích hai câu thơ cuối nói 
trên thế này: 


“Dù chưa một lần gặp, nhưng trong tâm tôi hiển hiện dáng dấp của một 
vị Thấy lớn, một bậc Đại Sư, đứng cao vượt lên trên tất cả những nhỏ 
nhen hèn hạ, ác độc của những kẻ tiểu nhân đang đẩy đọa Thây... Rồi 
một sớm sẩy chân rơi xuống vách núi cheo leo, Thây tới lấy cái Chân 
Không để mà đối trị lại cái đêm tối đó. Đây mới là chặng đường gian lao, 
ác liệt nhất trong đời của Thầy, khi sẩy chân rơi xuống vực thẳm địa ngục 
của các thế lực tà ma ác quỷ, Thây chỉ còn biết đem cái trí tuệ Bát Nhã 
sáng láng mà đối chọi với cái đêm tối đầy máu lửa mà thôi”. 


[239 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


“Càng nghĩ đến Thấy, tôi càng thấy 
xót xa, càng kính phục đức độ cao 
quý của Thầy. Nhưng thiết tưởng: 
chẳng riêng gì Thấy Tuệ Sỹ, mà 
nhiều vị tăng sĩ khác của nước nhà, 
khi đứng trưóc cường quyển, cũng 
như khi bị đày đọa trong tù ngục, 
đếu đã nêu cao cái tâm đại từ, đại 
bi, đại hùng, đại lực sáng chói, Cái 
tâm đó đã hoàn toàn đè bẹp vô 
minh, độc ác và đê tiện của cường 
quyến, nêu cao chính nghĩa rực rổ 
và chân lý sáng ngời của đạo pháp. 
Và đó chính là mniễm tự hào lớn lao 
cho các bậc tu hành trong Giáo Hội 
Phật Giáo truyền thống của dân tộc 
Việt Nam.” 


Với tôi, qua “Tự Thuật, Thầy mô tả thân phận, hiện cảnh của mình 
nhưng cũng để nói lên số phận, hiện tình của cả cộng đồng dân tộc 
Việt. Văn thơ của Thầy đã biểu hiện rõ đặc tính “một là tất cả, tất cả là 
một” như thế. 


Mới đây, khi viết lời giới thiệu tập thơ “Thơ và Đá” của nhà thơ Nguyễn 
Đức Sơn, Thầy mô tả về cuộc đời “tự quyết cách sống” rất mực ly kỳ của 
nhà thơ Sơn Núi, không những nói về phận người -như một tra vấn, 
thao thức muôn đời của nhân loại về kiếp nhân sinh- nhưng cũng để 
nói lên sự khước từ khốc liệt, cương quyết thoát ly khỏi xã hội ngục tù, 
bức bách, bất nhân. Thầy viết: 


%.. Tôi đã cách điệu hóa chuỗi tương tục sử tính từ thở của Sơn... 


Từ buổi bình mmỉnh của nhân loại, thở là bản tình ca trong cuộc hôn phối 
chư thiên và nhân loại, từ những nhó nhung trằn trọc bởi yếu điệu thục 


[240 ] 


PHẨN II: VĂN HỌC 


nữ, quân tử hảo cẩu. Tôi cũng đã đọc thở Sơn từ những buổi đầu như vậy. 
Nhưng rồi những bước leo thang của chiến tranh tàn bạo; những ngôi sao 
trên bẩu trời thanh bình bỗng chuyển trình thành những cụm hỏa châu, 
sơi sáng hố hẩm bom đạn dẫy đây xác chết. Làm thơ, là làm øì? Trong ánh 
hỏa châu, trong tiếng khóc của bà mẹ mất con, của người vợ tất chông? 


Anh chạy trốn chiến tranh, trong những hũ gạo, trong những vách tường 
hai lớp. Bị tống vào quân lao, bị đẩy ra chiến trường làm lao công tải đạn, 
có thể bị giết chết như một con chó lạc loài. Rối với sự giúp đổ của những 
người đồng cảm, những người hầu như chưa hề biết đến một câu thở của 
anh, anh được ngụy trang trong chiếc áo thầy tu, trốn khỏi chiến trường 
chết chóc, và tiếp tục sống tạm bợ di chuyển từ chùa này sang chùa khác, 
để tránh những trận càn quét quân địch. 


Cho đến khi hòa bình được tuyên bố, anh lại lấn trốn xã hội và tiếp tục 
nguyễn rủa xã hội trong một thứ chủ nghĩa xã hội không có con người, 
nói như Trần Đức Thảo sau 20 năm im lặng. Cả gia đình anh sống ngoài 
xã hội như một bộ lạc tiến sử”. 

Thầy nói chừng đó, không đủ mô tả chân diện “tịch hồng” sao? 


“Tịch hồng” đó còn xuất hiện trong nhiều bài thơ của Thầy: 


Máu người pha đỏ sắc cờ 
Phương trời xẻ nửa giấc mở đị thường 


Nghiêng vai hờn tuổi trẻ 
Máu đỏ rợn bên trời. 


Tuổi Thầy trông cánh hạc 


Cánh hạc vẫn chốc tmrổng 


[241 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


Mắt con mờ ráng đỏ 


Ráng đỏ lệ lưng tròng. 


Có phải khi thấu đạt “tiếng ai khóc trong đêm trường uất hận, lời ai 
ru trào máu lệ bi thương” Thầy không sao cầm lòng để ngăn những 
dòng lệ tưởng như lệ máu vì phủ một màu ráng đỏ “tang tóc, điêu tàn, 
hận tủi”? 


Đến nỗi khi Thầy về tĩnh thất, màu đỏ máu vẫn ám ảnh, theo đuổi Thây. 
Ở kìa, nắng đỏ hiên chùa 
Trăng non rô trắu qua tua tãn tang. 


Cảnh huyết lệ của trận đồ tương tàn trong dòng sử lịch đã khiến Thầy 
nhiều phen đổ lệ huyết buồn đau. 


Chiếu khói nhạt như hôn ai còn hận tủi 


Từng con sông từng huyết lệ lan tràn. 


Thơ của Thầy tràn ngập màu đỏ như một ám ảnh khó nguây nguôi. Cái 
“tịch hồng” cũng vướng vất thê thiết. 


Mười năm sau anh băng rừng vượt núi 


Tìm quê hương trên vết máu đông hoang. 


Máu người pha đỏ sắc cờ 
Phương trời xé nửa giấc mở đị thường. 


Nghiêng vai hờn tuổi trẻ 
Màu đỏ rợn bên trời. 


Lại ác mộng bởi rừng khuya tàn bạo ấy 


[242] 


PHẨN II: VĂN HỌC 


Thịt xương người vung vãi lối anh đi 
Nhưng đáy mắt không căm thù đỏ cháy. 


Ta cúi xuống trên chân người bụi đỏ 


Để nhìn sâu trong vết tích hoang đường. 


Gà xao xác gọi hồn ta từ quá khứ 
Về nơi đây cùng khốn với điêu linh 
Hương trái đắng mùa thu buồn bụi đỏ 


Ôi ngọt ngào đâu mái tóc em xinh. 


Đây khúc nhạc đưa hồn lên máu đỏ 
Bước luân hối chen chúc cọng lau xanh 
Xô đẩy mãi sóng vàng không bến đổ 


Trôi lênh đênh ma quỷ rắc tro tàn. 


Em đốt tình yêu bằng hận thù 


Cháy đỏ mùa đông ta vẫn lạnh. 


Tôi ngồi giữa tha ma mộ địa 

Lạnh trăng tà lụa trắng trải rừng cây 
Khuya rờn rợn gió vèo tan bóng quỷ 

(...) Để hốn ta theo đốm lửa ma trơi. 


[2423 ] 


Và trong u tịch của đêm đen tối ám trên quê hương suốt dòng sử lịch, 
là thời khắc lộng hành của lang sói, quỷ dữ, ma tinh. Một thứ yêu quái 
hiện tiền đội lốt người gieo rắc đau khổ oan khốc, lộng hành sách nhiễu 
lương dân, bắt bớ tù đày con đỏ, vung rải văn hóa đổi trụy, tung tác 
tham nhũng cùng khắp, bán đất bán biển cho giặc, sát phạt nhau tranh 
chức giành quyền... không sao kể xiết. 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


Vào buổi sáng sao tmai mờ khói hận 
Nghe quanh mình lang sói gọi bình minh. 
Gọi quỷ sứ tử âm ty kéo dậy 

Ngập rừng xanh lấp lánh ánh ma trơi. 


Đọc nhiều bài thơ của Thầy, nhiều người bảo rằng thơ mơ hồ vương vất 
nỗi buồn vô hạn, xót xa, cay đắng trong lòng, có gì bi lụy, chán chường, 


nhiều khi như muốn buông bỏ tất cả. 


Đếm tóc bạc tuổi đời chưa đủ 
Bụi đường dài gót mỏi đi quanh. 


Tay anh với trời cao chim chiếu rủ rỉ 
Đời lênh đênh thu cánh nhỏ bên đường. 


Tơ trắng dài tâm sự 

Bồi hối mộng vẫn không. 
Xót xa đời lữ khách 
Mệnh yếu thế tmmà hay. 


Tình chung không trả thù người 


Khuất thân cho trọn một đời luân lưu. 


Không, không phải thế. Thầy vẫn vững lòng, như nhất lời hứa, quyết 


trọn lời thể, chỉ khi gục ngã, tắt hơi mới thôi. 
Tôi đi chấn chỉnh sơn hà 
Hồng tơi vách đá mù sa thị thành. 


Đêm mông mênh để lạc lối phù sinh 


.. Ngày mai đi ta vẽ lại bình mình. 


[244 ] 


PHẦẨN II: VĂN HỌC 


Ôi nỗi buốn từ ngày ta lạc bước 
Cố quên mình là thân phận thân tiên 
(..) Ta ẩi xuống quậy trấn hoàn nổi sóng 


Đốt mặt trời vô hạn cô liêu. 


Không, Thầy không hề bi lụy. Viết nhiều thơ văn phản kháng, đối đầu 
trực diện, chịu lần tù ngục vô lý, xem nhẹ án tử hình (chẳng thèm ký 
giấy xin tha, thà tuyệt thực mà chết), coi thường mọi vây tỏa thiển môn, 
bị xua đuổi khỏi nơi cư trú thì chấp nhận làm du tăng, tự vác cuốc bỏ 
chùa lên ven rừng dựng lều xới đất trồng bí, vun cà... không phải là 
dũng khí, hùng tâm của Thầy ư? Không phải là đại trương phu, uy vũ 
bất năng khuất (Mạnh Tử) ư? 


Nhưng sục tìm những làn Pháp Kiếm của Thầy trong thơ làm gì. Thơ 
có công năng sáng tạo nhịp hai, ba, bốn....; từ tác giả đến người đọc là 
cuộc lãng du phiêu bồng, bất định. Thi sĩ Trung Niên Bùi Giáng một lần 
nhận định về thơ của Thầy, có nói: “Người thi sĩ xuất chúng xuất thần 
thường có phong thái khác thường... Họ nói tất ít mà nói rất nhiễu. Họ 
nói rất nhiễu mà chung quy hồ như chẳng thấy gì hết. Họ nói cho họ, mà 
như nói hết cho mọi người. Nói cho mọi người mà cơ hồ chẳng bận tâm 
tới chuyện thiên hạ nghe hay chẳng nghe. Nỗi vui, nỗi buồn của họ chẳng 
giống lối vui buôn của chúng ta. Do ảó chúng ta trách móc họ một cách 
lệch lạc hết cả (par mmanque đe jusfice inferne)”. Và thi sĩ Bùi Giáng chốt 
một câu: “Tñi sĩ không nói rõ. Ấy là giữ khoảng trống vắng lặng phóng 
nhiệm cho thơ.” 


Nói cho cùng, không ai phủ nhận được nhân cách đa diện, đa tài của 
Thầy Tuệ Sỹ. Có những nhân diện tưởng chừng như không thể tương 
hòa. Thầy là một Thiền sư khổ hạnh xem vạn pháp là sắc không, vừa là 
một Chiến sĩ đấu tranh cho dân tộc với sự sắt son kim cương vô hoại 
(theo Nguyễn Mạnh Trinh, nhà phê bình văn học). Thầy là một Nghệ sĩ 
phiêu bồng, một Du sĩ phiêu bạt vừa là một Nhà Sư khắc khổ, ẩn nhẫn, 
thường xuyên bó chân tịnh mặc, trầm tư chốn tĩnh thất, am mây, lều 


[245 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


cỏ vắng lặng. Ihầy là một Nhà văn có ngọn bút khi thì mượt mà, nhẹ 
nhàng, phiêu hốt trong những truyện ngắn truyện dài, tâm thư, khuyên 
bảo, khi thì “chẻ sợi tóc làm tư; “nặng ký”, khó hiểu trong các luận giải 
triết học, kinh văn. Thầy là Học giả bác lãm nghiền ngẫm nghiên cứu, 
sớ giải kinh luận khúc mắc cũng là Nhạc sĩ mơ màng, lãng đãng với 
phím đàn, điệu nhạc. Nhưng một điều không sao chối cãi là Thầy sau 
“tam thập niên tiên học khổ không” (ba mươi năm trước học đạo Khổ 
Không) thì trước vận nước điêu linh, dân tình khốn khổ, Thầy đã dứt 
khoát “thủy bả chân không đối tịch hồng” (nắm giữ Phật đạo đối lại đêm 
hồng) vừa thực hiện sứ mạng của một tăng nhân, lấy hạnh nguyện Bồ 
Tát cứu đời, vừa làm sứ mạng của một con dân uy dũng, kiên cường 
trong vai Chiến sĩ vô úy, Kẻ sĩ chân chánh. Thủy bả chân không đúng là 
Pháp Kiếm mà Thầy đã tâm sự với tôi đêm nào dưới chái hiên trăng tỏ. 


Thầy lấy Pháp Kiếm là để khai ngộ kẻ mê lầm, lạc nẻo vào chập chùng 
tà vạy, thành quỷ hung, ma dữ. Nhưng chắc chắn Thầy cũng tin rằng tứ 
chúng khắp nơi đều có Pháp Kiếm vừa hộ thân vừa trừ ác để cùng Thầy 
gánh vác chuyện non sông. Nỗi buồn cô đơn, thiên lý độc hành, quạnh 
vắng trong thơ của Thầy không phải là bi lụy, mà lời tâm sự thâm thiết, 
muốn nhắn gửi về muôn phương, vạn nẻo hãy tâm huyết cùng Thầy 
đồng chung vung kiếm. Những bài viết “Thư gửi các Tăng sinh Thừa 
Thiên Huế”, “Đạo Phật với Thanh niên”, “Trí thức phải nói”, “Tuổi trẻ 
lên đường (nói về Thiện Tài Đồng Tử)'”,... là những khai ngộ, sách tấn 
đây đạo tình, chân thiết. Những “Kháng Thự”, “Giác Thự”, “Một khía 
cạnh của vấn đề nhân quyên tại Việt Nam, Tham những một quốc nạn, 
“Sự biến Lương Sơn”, “Văn tỉnh tiếu phẩm”, “Phật giáo-Đạo pháp-Chủ 
nghĩa xã hội: Biến thái của Phật giáo Việt Nam hiện tại”... là những lời 
phản biện, tố cáo hùng hồn, nói thẳng thắn, nói trực diện với tà quyển 
và quốc dân, cũng là pháp dược giải ngộ. Và đâu đó trong “Thắng Man 
giảng luận”, Huyễn Thoại Duy-Ma-Cật” như hàm tàng một thông điệp 
của Thầy vọng tới mọi tăng sĩ trẻ, mọi cư sĩ, Phật tử nữ nam tràn đây 
nhiệt huyết, hãy cùng hòa hội vung lên Pháp Kiếm, những làn Pháp 
Kiếm mà Thầy tin tưởng có khi còn sắc bén không thua gì hay qua mặt 
cả Pháp Kiếm của giới Sứ Giả Như Lai. 


[246 ] 


PHẦN II: VĂN HỌC 


Lúc đó... 


Những giọt trăng nhỏ vào đôi mắt Thầy. Đôi mắt lung linh, sáng lên mà 
sâu thắm. 


“Thưa Thây, muốn ứng phó mình phải có lực lượng nhân sự. Kinh nghiệm 
xưa nay, tứ chúng Việt Nam không có an toàn khu khi đấu tranh với các 
thế lực cầm quyền. Nơi xuất phát và nơi trở về vẫn là mái chùa, vì thế 
mình bị tan hàng hay tự tan hàng rất nhanh'. 


“Không, có Trường Sơn. Người ta đã xuống núi, bỏ đi. Nay mình lấy lại”. 
Cũng lối đáp nhanh, gọn. 


Thật sự lúc đó, tôi vẫn bán tính bán nghi lời Thầy. Nhưng càng về sau, 
đọc nhiều thơ văn của Thầy, mới hay giấc mơ Trường Sơn của Thầy 
không phải là điều phù phiếm. Rõ ràng, với chủ trương lấy Pháp Kiếm 
để đối tịch hồng, Thầy chẳng hề đoái hoài chuyện đấu tranh bạo lực, mà 
chỉ là lối đấu tranh ròng ý thức hệ, sức mạnh mềm, nói theo lối thời 
thượng bây giờ. Và xưa nay, cái mà người đời gán gượng là “Phật giáo 
đấu tranh) thực chất chỉ là hành động của những người giác ngộ tình 
thế, tự nguyện tụ tập và tan hàng theo thể điệu “vân tập”.Vậy thì Thây 
cần gì lấy Trường Sơn làm an toàn khu, như tôi vội hiểu non nớt lúc đó, 
cần chi chỗ tập trung tối cần cho một nhóm người đấu tranh an trú để 
bảo toàn thân mạng, nghỉ dưỡng, học tập, bàn kế hoạch, v.v... Vậy thì 
“lấy lại Trường Sơn” như Thầy đã nói là lấy ra sao? 


Pháp Kiếm vốn gắn bó, sắt son, nội tại, vững trú trong tâm thức những 
người con Phật, và họ, người thủ pháp, đã và đang “vân tập” lan tỏa nơi 
nơi trong và ngoài quê tổ. Vậy cần chi một Trường Sơn sắc tướng làm 
cõi trú an toàn nhân mạng, khí tài! Cần chi hang kín khe sâu, đá che 
đất chắn, để có nơi ăn ở an toàn, gió mưa không hại. Lấy lại Trường Sơn 


[247 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


là lấy Linh Khí, Hồn Thiêng Sông Núi. Lấy lại tinh anh, khí vượng của 
sừng sững đất trời, của vững bền đá dựng. 


Trường Sơn, cột sống của mảnh đất Việt Nam, là cốt lõi, tỉnh hoa, sức 
mạnh hùng tráng của cả một dân tộc. Nhưng hỡi ôi, Trường Sơn đã bao 
lần bị làm cho ô uế bởi hận thù, tham tàn, đẩy con dân vào cuộc nội 
chiến huynh đệ tương tàn, bom rơi đạn xả, máu chảy thịt tan, đưa phe 
ta phe địch vào cuộc tử sinh tang tóc. Và cả khi hòa bình rồi mà “xã hội 
vẫn còn là xã hội chủ nghĩa không có con người”. Giấc mơ Trường Sơn 
của Thầy Tuệ Sỹ là nguyện ước í/nh hóa lại nơi chốn uy linh của bao 
đời tổ tiên Việt tộc dựng xây, bồi đắp, gìn giữ khởi từ thời mở nước, sau 
khi Thây đã “nhìn hun hút cho dài thêm lịch sử, dài con sông tràn máu lệ 
quê cha”. Xin lập lại: Trường Sơn là biểu tượng của hồn thiêng dân tộc, 
là linh khí giống nòi, là long mạch Rồng Tiên. Trường Sơn từng là vạn 
lý trường thành để Việt tộc dựa lưng vững chãi, làm lá chắn an toàn, 
chận đứng mọi mưu đồ ngoại xâm từ sườn tây. Một vạn lý trường thành 
thiên nhiên tự tạo, không hề dựng lên bằng máu lệ, thịt xương của 


[248 ] 


PHẦN II: VĂN HỌC 


bao lớp dân đen bị xua đi nô dịch như thời vua Tần. Và ngày nay, hãy 
giải oan Trường Sơn, nơi chôn vùi bao thế hệ thanh niên thiếu nữ cho 
những chiến trận điên rồ, phi lý. Hãy ngày đêm vọng về Trường Sơn mà 
thống hối cho những cuộc tình dang dở lứa đôi, những chia ly bất trắc 
giữa vợ với chồng, giữa cha mẹ với con ngoan, giữa anh chị với em hiền, 
giữa những người xóm giềng thân thiết. Hãy tụ nhau thắp lửa, châm 
hương tưởng niệm dưới chân Trường Sơn mà nguyện hứa phải trả lá lại 
cho cành, trả cây lại cho gốc, trả nước trong cho suối, trả nước sạch cho 
thác, bồi đất tươi lại cho rừng. Hãy tài bồi lại những nơi Trường Sơn bị 
đạn bom cày nát, bị đào làm hầm trú, bẫy chông, bị phanh thây phá núi 
xẻ đường, đặt mìn, lắp súng. Hãy dặn con cháu luôn giữ cho rừng núi 
Trường Sơn mãi mãi xanh tươi, thanh sạch môi sinh, bảo vệ sinh thái, 
làm dịu bớt sự nóng rát của những cơn gió Lào hung hiểm. Hãy dặn 
con cháu luôn giữ nước thượng nguồn Trường Sơn mãi mãi tinh khiết, 
đã bao đời chảy xuôi về tưới tầm rẫy nương, đổ đầy ao cá, ngập mát hổ 
tôm, và góp mặn mà, xanh thắm cho biển Thái Bình bát ngát, bao la. 


Thầy Tuệ Sỹ đã nhìn Trường Sơn bằng tâm thức dị thường, vừa xót xa 


vừa hoài vọng, vừa mặc niệm vừa hô tán như một tín đồ trước linh tự 
u huyền, chiêu cảm. 


Quê người trên đỉnh Trường Sơn 
Cho ta gởi một nỗi hờn thiên thu. 


Mây không trôi về Bắc 
Người mở về Trường Sơn. 


Lời tiễn biệt nói gì sau tiếng hát 


Hỏi phương nào cho nguyện tước Trường Sơn. 


Mười năm nữa anh vẫn lãm lì phố thị 


Yêu rừng sâu nên khóe mắt rưng rưng. 


[249 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


Còn đây góc núi trở vở 

Nghìn năm ta mãi đứng chờ đỉnh cao. 
Nhưng thơ của Thầy, không chỉ vọng về Trường Sơn phong phú tài 
nguyên, mà còn kết hợp Trường Sơn với biển Thái Bình giàu sang 
hải sản, hải lộ quốc tế hòa bình, mở lòng bát ngát ôm lấy quê hương 
phía đông. 


Nhìn quê hương qua chứng tích điêu tàn 
Triêu Đông hải vẫn thì thầm cát trắng 


Truyện tình người và nhịp thở Trường Sơn. 


Rừng sâu mmấy nhịp Trường Sơn 
Biến Đông mấy độ triều dâng ráng Hồng. 


Tôi vẫn đợi suốt đời quên sóng vỗ 


Quên những người xuôi ngược Thái bình dương. 


Từ những ngày Thái Bình Dương đậy sóng 
Quê hương mình khô quặn máu thù chung. 
Nhưng hiểu rặng Trường Sơn, biển Thái Bình theo nghĩa thực thể vật 


chất như thế, e chẳng trọn vẹn đúng ý Thầy. Nhà thơ kiệt xuất Bùi 
Giáng đã nhìn ra ý nghĩa thâm sâu trong hai câu thơ của Thây: 


Từ núi lạnh đến biến in muôn thuở 

Đỉnh đá này và hạt muối chưa tan. 
Nhà thơ viết: “Đỉnh đá và hạt muối là hai chốn kết tụ tỉnh thể của núi và 
biển. Đỉnh đá quy tụ về mọi hương tàu trời mây rừng rú. Hạt muối là 


chứa chất cái lượng hải hàm của trùng dương. Đó là cái bất tận của của 
tâm tình dừng sững tại giữa tuế nguyệt phiêu du”. Diễn cái ý thâm sâu 


[250 ] 


PHẨN II: VĂN HỌC 


thế này thật ra cũng khó nắm bắt rõ nét. Thôi thì, với trí sơ cơ, xin hiểu 
Đỉnh đá và Hạt muối là tinh thể uyên nguyên, là cốt lõi tỉnh ròng của 
núi và biển, của non và nước, biểu thị cho Quê Hương, Tổ Quốc. Và từ 
đây, hy vọng dễ thấm ý thơ Thây. 


Trời viễn mộng đọa đày đi mấy thuở 
Mộng kiêu hùng hay muối mặn trùng khơi. 


Vẫn lăn lóc với đá mòn dút lối 


Đá mòn ơi cười một thuở chiêm bao. 


Hận thù sôi giữa ráng chiêu 


Sông tràn núi lở nước triễu trênh mông. 


Ta gọi kiến, ngập ngừng mây bạc 
Đường ta đi, non nước bối hồi. 
... Non nước ấy trâm ngâm từ độ 
Lửa rừng khuya yêu xác lá khô. 


Hoang vu 

Cổn cát 

Trăng mu 

Cỏ cây mộng nị 


Cơ đồ nước non. 


Trao đời hương nhụy phơi hôn đá 
Thăm thẳm tmù khơi sương mấy tầng. 


Nhưng, ngẫm cho kỹ, lý sự như trên không khéo vẫn cứ lạc xa hàm ý 
của Thầy. Trong tập “Tuổi trẻ lên đường” nói về Thiện Tài Đồng Tử tầm 


[251] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


sư học đạo, đến đoạn IH “Đại Dương Chào Đón”, Thầy đã khởi đầu 
bằng hai câu thơ: 


Từ núi lạnh đến biến in muôn thuở 


Đỉnh đá này và hạt muối chưa tan. 


Rồi Thây liền tiếp tục giải thích: “Hết múi cao rối lại đến biển rộng mù 
khơi, con đường xuất thế cũng là con đường nhập thế. Cái học Bồ tát đạo 
là học từ những âm thanh u tịch của núi rừng cho đến những gào thét 
của muôn trùng sóng biển... Sau 12 năm Thiện Tài ngồi nhìn mặt biến để 
chiêm nghiệm tính chất bao la sâu thẳm của nó, với những đặc tính riêng 
biệt của nó. Khám phá và chứng nghiệm một đặc tính của nó. Đồng thời 
cũng chứng nghiệm một đặc tính của tâm và của tất cả những gì tốn tại, 
bởi vì, một là tất cả và tất cả là một... Như thế, tỉnh thể của biển cũng là 
tỉnh thể của hết thảy Phật pháp.” 


Lại nói theo điệu sơ cơ, Trường Sơn và Thái Bình, Núi và Biển, Đỉnh 
Đá và Hạt Muối hàm tàng một nội lực thù thắng của Bồ tát đạo, tỉnh 
chuyên tự độ và độ tha, vô ngại vô úy vô cầu phụng sự chúng sanh, và 
chắc hẳn cũng để hoàn mãn sứ mạng cùng dùng Pháp Kiếm nhằm trừ 
mê, diệt tà. 


Trở lại chuyện Trường Sơn, nhà văn, nhà thơ Viên Linh đã viết về Thầy 
Tuệ Sỹ thế này: “..Mở mờ phía một ngôi chùa ở Thượng Lào, nơi Tuệ Sỹ 
đã ôm bình bát khất thực cùng một đoàn Tăng sĩ, và đôi chân rất nhỏ ải 
một đôi đép rất mỏng ấy đã vượt Trường Sơn về Quê Mẹ, vào lúc I1 tuổi. 
Tôi tin rằng Tuệ Sỹ sẽ còn vượt Trường Sơn nữa, và vượt ngược Trường 
Sơn, dựng lại Đất Nước”. 


Vâng, Thầy muốn dựng lại Đất Nước bằng Pháp Kiếm vi diệu, thù 
thắng. Giấc mơ Trường Sơn của Thầy chưa một lần ngừng đứng, vẫn 
như nhất, gang thép trong hành trạng, tâm thức, lời nói, bút văn của 
Thầy bây giờ và về sau. 


[252] 


PHẦẨN II: VĂN HỌC 


Tôi đi chấn chỉnh sơn hà 


Hồng tơi vách đá mù sa thị thành. 


3 


Ánh trăng khảm những vết bạc lỗ chỗ lên nền, vách hiên nhà, trên lớp 
quần áo xám mỏng manh, trên hai má ốm thóp của Thây. 


“Thưa Thây, con thấy truyện ngắn Piano Sonata 14` của Thây kết thúc 
bất ngờ quá, làm câu chuyện cụt lủn, như thiếu thiếu cái gì.” 


Trăng bỗng lung linh trong mắt Thây, hai tai vếnh của Thầy như hai 
cánh bướm muốn bay lên. Thầy đáp một mạch, giọng lên xuống vui vui. 


“Định viết thêm. Chú tiểu Nghỉ lớn lên, được Sư Ông gửi đi xa tu học. 
Chú trưởng thành, trở về thăm chùa cũ. Sư ông không còn. Cô gái có lẽ đã 
theo chồng. Một hôm, chú đi dạo biển. Ngối nghỉ trên cát, nhìn trời nhìn 
biển, bỗng chú nghe trong sóng vỗ đập, trong nước dạt bờ rì rào, tiếng 
dương cầm năm nào ngân rung trâm bổng. Đông thời chú cũng ngộ ra 
tiếng hải triều vang vọng giữa biến đời”. 

Câu nói một lèo, chấm và phẩy là tôi thêm vào khi viết lại thế này cho 
rõ nghĩa. 


Nhưng rồi Thầy chẳng bao giờ, và chẳng cần viết nốt đoạn văn đó. 
Bởi những gì Thầy hành hoạt cho Đạo Pháp và Dân tộc, những năm 
tháng tù ngục, những ngày giờ lang thang, những trăn trở trước xã hội 
suy trầm, những ấm ức về đất nước bế tắc, những xao xuyến vì Giáo 
Hội Thống Nhất chao đảo, những câu thơ trầm thống thiết tha, những 
truyện ngắn dài hàm ý cao thâm, những chương sớ giải kinh văn bác 
lãm, những trang nghị luận thế sự tinh tường, những bức thư tỏ bày 
thâm thiết,... làm nên hành trạng uy hùng, sự nghiệp to lớn vì Đạo vì 
Đời. Chừng đó thực sự đã thay thế nhân cách, tâm thức của một chú 


[253 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


Nghi khi khôn lớn, và làm nên 
phiên khúc tuyệt diệu nối dài cho 
mấy câu kết trong truyện “Piano 
Sonata 14”. 


Tôi nghe nói thời Thầy dạy ở Viện 
Đại Học Vạn Hạnh, các sinh viên 
kinh ngạc, trầm trổ thán phục khi 
thấy Thầy ngồi thanh thản đánh 
đàn dương cầm trong phòng 
nghe nhạc thính phòng của Viện. 
Và mới đây anh Trần Trung Đạo 
đưa lên mạng hình ảnh Thầy 
đang chơi piano, có lẽ chỉ là Phân 
khúc đâu bản Sonate 14 của 
Beethoven, về sau được người 
đời đặt tên Moonlight. Có lần Tranh của Đạo hữu 

tôi được nhìn Thầy đánh dương Nguyên Bảo Trần Quang Phước 
cầm qua mạng ai đó, không nghe 

được âm thanh, nhưng thấy thân Thầy chuyển động khi thẳng lưng, 
khi khòm xuống trên mặt piano, hai tay Thầy khi lướt nhanh khi dập 
mạnh trên những phím trắng đen, không rõ có phải Thầy đang đàn lại 


bản Moonlight ngày nào mà chú tiểu Nghi say mê? Tôi mơ hồ cuộc đời 
giông bão của Thây, trải qua bao gian khổ vui ít khổ nhiều, cũng thăng 
trầm như ba phân khúc của Sonata 14. Âm giai đoạn khởi đầu như 
phác họa quãng đời đôn hậu, an bình Adagio, tưởng như cứ chậm trôi 
bất tuyệt Sostenedo. Nhưng rồi chuyển qua thần khí thanh xuân tươi 
mát, nhanh nhẹn, phấn chấn Allegreto. Và cuối cùng âm tiết dồn dập 
như đang đối diện trước sự hối hả, đa tạp của thế tình Presto, mà vẫn 
phải trụ tâm trong như nhiên, dễ mến, phải ứng xử cho đạo vị, chiêu 
cảm Agitato. 


Tiếng nhạc phiêu bồng đã theo suốt Ihầy vạn nẻo. 


[254] 


PHẨN II: VĂN HỌC 


Ngược xuôi nhó mãi cung đàn 


Ai đem quán trọ mà ngắn nẻo về. 


Ta so phấn nhụy trên tàu úa 


Trên phím dương cẩm, hay máu xanh. 


Tự hôm nào suối tóc ngọt lời ca 

Tay em rung trên những phím lụa ngà 
.. Vừng đất đỏ bàn tay ai bối rối 

Đạp cung đàn sương ứa đọng vành môi 
...Mờ phố thị những chiếu hôn suối tóc 


Bóng ai ngổi so phím lụa ngày xưa. 


Tiếng dương cầm chừng đó như tuồng vẫn chưa chuyên chở hết những 
trầm tư thế sự, những vấn hỏi phận người. Làm sao cho tiếng dương 
cầm không chỉ là những âm ba chuyển động của lòng thốn thức, nỗi 
ưu phiền cá nhân mà còn là giai điệu của chuyển vần lịch sử, của thăng 
trầm đất nước, của xao động dân tình. Mười ba khổ thơ trong “Những 
Điệp Khúc Cho Dương Cầm” của Thầy xuất bản năm 2009 có nói thêm 
chi? Thơ được dịch ra Pháp văn và có hình minh họa bởi nữ dịch giả 
Dominique de Miscault, bà đã lạm bàn đôi câu: 


“Đó chẳng phải là những khoảng hư không mà các tác gia thần bí đã trải 
nghiệm? Kinh nghiệm phiêu du trong bóng đêm và tĩnh lặng, cũng như 
những tâm hồn khắc khoải, vô vọng truy tâm lời giải đáp cho những hy 
sinh, dù là tự nguyện hay cưỡng chế? (...) Tôi chọn những tử ngữ và ảnh 
tượng đơn giản nhất, đã giản lược và tát cạn tối đa thi pháp để tập trung 
vào cuộc phiêu lưu thần bí của nhà sư mệt trổi vì đời sống và những truy 
tâm vô vọng của ông.” 


Rồi bà nói lửng thêm: 


[255 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


2 


“Vô vọng hay không vô vọng, vẫn là câu hởi. Buông thả theo dòng đời.... 
(Đặng Tiến dịch) 


Đọc hết tác phẩm song ngữ đó, nhà phê bình văn học Đặng Tiến, khi 
giải thích vài câu tiếng Pháp do ông dịch lại từ thơ của Thầy (có lẽ 
ông chưa ưng ý vài chỗ dịch của nữ dịch giả Mominique), cũng góp 
thêm nhận xét: 


“Thở Tuệ Sỹ cô đúc, hàm súc, uyên áo. Người đọc không quen cho là khó 
hiểu, vì tác giả không đề cập đến một đề tài nào chính xác, không miêu tả, 
không tự sự. Ngôn ngữ lấp lánh ánh sáng tâm cảm và ngoại giới, trẫm tư 
và huyễn mộng. Hình ảnh chập chờn, ngôn từ lảo đảo, như tiếng dương 
câm đuối bắt nhau, chưa kịp tương phùng đã muôn đời vĩnh quyết”. 


Tuy vậy ông Đặng Tiến vẫn nhấn mạnh: 


“Thơ, thở øì ấi nữa, thì trước tiên phải là ngôn ngữ. Ngôn ngữ của ai ải 
nữa thì cũng mmang sử tính. Thơ thiên sư làm bằng ngôn ngĩữ hàng ngày 
vẫn vang âm xã hội và lịch sử”(...) “lhở bao giờ cũng phản ánh ba tính 
cách: môi trường xã hội trong lịch sử; ngôn ngữ trong những biến chuyển 
với thời đại; và tác giả, qua đời sống hàng ngày. Nhưng ở Tuệ Sỹ đời sống 
hàng ngày, ý thức và vô thức dường như đã thăng hoa, thành một siêu 
thức. Ngôn ngữ do đó cũng siêu thoát, khó bề lý giải chân phương và đơn 
phương.” 


Và ông đã kết một câu bất ngờ, khi khép lại bài nhận định về tập thơ 
song ngữ: “Và tập thơ mình cẩm trong tay, những nốt nhạc, những hàng 
chữ đen trắng đuối nhau thành ảo tượng”. Thơ, tất cả thi ca trên cõi trần 
này biết đâu chẳng là ảo giác của ảo giác.” 

Và có phải khó nói cho đúng ý thơ của Thầy như Đặng Tiến tỏ bày, nên 
nhà văn, dịch giả, bình luận gia Tâm Huy Huỳnh Kim Quang, cũng một 


thời là môn sinh thân cận Thầy, khi bình tập thơ “Những Điệp Khúc 


[256 ] 


PHẦẨN II: VĂN HỌC 


Cho Dương Cầm” cũng chỉ dám nói duy nhất về “những nốt lặng” mà 
Thầy hay nhắc trong thơ? 


Xem nhiều lời phê bình về thơ của Thầy, chẳng thấy ai dám tỏ rằng qua 
thơ có thể vẽ phác trung thực được nhân diện, nhân cách, hành trạng 
của Thầy. Ai cũng tự giới hạn nhìn Thầy qua một khía cạnh, một lãnh 
vực. Người thì tôn Thầy là uy dũng, kiên cường, bất khuất. Người thì 
cho Thầy mộng mơ, yếu mềm, bi lụy, chán ngán, lãng du. Thi sĩ triết gia 
Phạm Công Thiện, một thời cùng Thầy tu chung chùa với Tôn sư Thích 
Trí Thủ, cùng dạy học làm báo tại Viện Đại Học Vạn Hạnh, rất hiểu 
Thầy, đã nói về Thầy thế này: 


“Một con người vừa là thi sĩ vừa là thiên sư, vừa là nhà hành động nhập 
thế với tỉnh thần vô công dụng hạnh của bậc Bồ tát. Hành động tích cực, 
mãnh liệt toàn triệt mà vẫn giữ cảm thúc viễn ly và viễn mộng. Vì không 
tham vọng, ích kỷ mù quáng, cho nên nuôi dưỡng cảm thức viễn ly. Vì 
không bị kẹt dính vào tham sân si của thế tục, cho nên mới hàm dưỡng 
viễn ruộng. Tuệ Sỹ là một trong số ít đạo sĩ thi nhân với pháp khí phi 
thường là Trí tuệ Bát nhã cùng với lòng Đại bị thơ mộng. Tuệ Sỹ là một 
trong số ít thể hiện được ý nghĩa trọn vẹn của ý thức chính trị toàn diện, 
ý thức hành động Bi Trí Dũng, dẫn đường soi sáng Thế mệnh của Sử tính 
quê hương.” 


Khi phê bình thơ Hoàng Cầm, qua chuyển ngữ ra tiếng Pháp cũng bởi 
bà Dominique de Miscault, Thầy khẳng quyết: “.. Thơ là tính thể của lịch 
sử. Trong dòng chảy của thơ, đó là chuỗi vận hành của sử tính.” Trong tác 
phẩm “Tô Đông Pha, Những Phương Trời Viễn Mộng”, Thầy cũng bảo: 
“Thơ vẫn là cuộc lịch nghiệm Riêng và Chung, của Thời đại và Lịch sử.” 


Mà làm sao hiểu được thơ Thầy cho trọn ý trọn nghĩa, vẽ cho được chân 
diện Thầy, khi chính Thầy từng nhận mình là “Ngã cử không xứ nhất 
trùng thiên”, ta ở tầng trời không vô biên. Nơi vô biên xứ thì làm sao tìm 
cho ra Thầy, thấy được mặt Thầy mà thưa thốt, hỏi chào! 


[257] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


Tôi chỉ còn biết bám vào lời Thầy nói bên hiên trăng về chú Nghi khôn 
lớn, ngồi trầm tư trước biển như nhân vật Thiện Tài Đồng Tử, do Thầy 
kể, đã nhận ra: “1hái bình đương là biển Tạng thức, bị xao động bởi gió 
nghiệp, tạo ra truôn vàn cảnh khổ của chúng sinh. Thái bình dương cũng 
là Như lai tạng, từ đó sản sinh vô biên tánh đức của Như lai”. Mọi thơ 
văn, sự nghiệp, hành trạng của Thây là tiếng hải triều muôn thuở. 

Tiếng dương cầm của Thầy, cũng như qua thi văn phải chăng làm nên 
cuộc viễn mộng vần chuyển âm ba của những con sóng Sử lịch đi xa 


ngút ngàn vô tận vào cõi thời không? 


01/10/2023 


[258 ] 


CHÉẾN TRÀ LAO TRIỆU 
MÀ CHƯNG HOA NGÀN 


Đỗ Hồng Ngọc 


hị giả của Thầy Tuệ Sỹ nhắn tin tôi: Thầy Tuệ Sỹ đang ở Sài Gòn. 

Mời Bác đến Hương Tích chơi. Tôi đến. Tuệ Sỹ gầy ốm, xanh 
xao lắm. Nhưng vui vẻ, hoạt bát, thông tuệ như bao giờ! Thầy viết tặng 
tôi tập Thơ song ngữ: Dreaming the Mountain do Nguyễn Bá Chung 
và Martha Collins dịch (2023), cùng với cuốn Phạm Công Thiện của 
Nohira Munehiro (Võ Thị Vân Anh dịch) và Phật Học Luận Tập, số 
mới nhất. 


Phần tôi, gởi tặng Thầy bản thảo “Một ngày kia... đến bờ” vừa mới 
viết xong. Trong đó tôi viết: Phật cũng già, cũng bệnh và... cũng chết; 
viết về Phật là Như Lai nhưng... Như Lai không phải Phật; về Thiền và 
những hormones hạnh phúc; về “Chất lượng cuộc chết” v.v... 

Thầy dưa tôi coi mấy phiếu xét nghiệm và cười, nói “Chỉ còn một 
nửa” Đúng. Chỉ còn một nửa. Hematocrite chỉ còn 17%, Hemoglobine 
còn 7g/dL... 


[259 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


Mấy ngày sau tôi nghe sức khoẻ thầy đang rất yếu. Đã phải vào bệnh 
viện và được truyền 3 đơn vị hồng cầu lắng. 


Trong bản thảo “Một ngày kia... đến bờ” tôi có nhắc Je pense đonc je 
suis của Descartes: Tôi tư duy, vậy có tôi. Vậy không tư duy là không... 
có tôi! Ta cũng có thể nói như một thầy thuốc: “Tôi thở, vậy có tôi” 
Nghĩa là tôi không thở thì không có tôi. Nhưng cái thời tôi còn ở trong 
bụng mẹ, tôi cũng không thở mà vẫn có tôi đó thôi. Vậy phải chăng cái 
thời tôi... hết thở, tôi ngừng thở, thì tôi không còn nữa? Còn chứ! Tôi 
lúc đó lại trở về bào thai Mẹ, bào thai Như Lai (Tathata-garbha) đó chứ! 
Tuệ Sỹ viết trong Tổng quan về Nghiệp (2021), Thời kinh nói: “Thời gian 
đến, chúng sinh chín tmuôi; thời gian đi, chúng sinh bị hối thúc. Thời gian 
thức tỉnh chúng sinh...` Đây là tri giác về thời gian theo chu kỳ sống chết 
của sinh loại. Tri giác về thời gian cũng là tri giác về sự chết. Thời gian 
được biết đến từ tri giác về sự sinh thành và hủy diệt của một đời người. 


Rối khép lại hàng mỉ về cõi trộng 
Như sương mái, như bóng chớp, mây chiêu. 


Thì ra là lời của kinh Kim Cang đó: 


Nhất thiết hữu vi pháp 
Như mộng, huyễn, bào, ảnh 
Như lộ điệc như điện. 

Ưng tác như thị quán! 


Thành ngữ kãlam karoti, “nó tạo tác thời gian”, nghĩa là nó chết. Đây 
không phải là tri giác mà là ám ảnh về thời gian như một thứ định 
mệnh không thể tránh, rồi ai cũng phải chết. Cho nên, về mặt ngữ 
nguyên, käla, nghĩa là thời gian mà cũng có nghĩa là màu đen tối, màu 
của đêm tối, của sự chết. Kala cũng được hiểu là do gốc động từ kal 
(kalayati) thúc giục, hối thúc, sự chết đang hối thúc fa (Tuệ Sỹ). 


[260 ] 


PHẦẨN II: VĂN HỌC 


Lửa đã tắt từ buổi đầu sáng thế 
Một kiếp người ray rút bụi tro bay 
(Ngồi giữa bãi tha ma) 
Trong bài “Phương nào cõi tịnh” Tuệ Sỹ viết từ cảm hứng khi đọc cuốn 


“Cõi Phật Đâu Xa” của tôi về Kinh Duy Ma Cật (2017), ông dẫn 4 câu 
thơ, trích từ Giấc Mơ Trường Sơn: 


Ta hỏi kiến nơi nào Cõi Tĩnh, 
Ngoài hư không có dấu chữm bay? 
Từ tiếng gọi tàu đen đất khổ, 
Thắp tâm tư thay ánh mặt trời. 
(Giấc Mơ Trường Sơn) 


Phải, chỉ có Trí Tuệ (thắp tâm tư thay ánh mặt trời) mới có thể Từ Bi giúp 
ta vượt thoát màu đen đất khổ đó vậy! 


Tuệ Sỹ cho rằng “vì trình độ ngôn ngữ và năng lực tư duy của chúng 
ta vốn hữu hạn, cho nên bằng con đường nghệ thuật mà đi vào ngõ đạo 
có thể tương đối dễ hơn” (Phương nào cõi tịnh), ông chủ trương thơ, 
nhạc, kịch, vũ... có thể là “ngõ đạo” 


Ông thường nói về vở nhạc vũ kịch Duy Ma Cật ở đó có hình tượng một 
Thiên nữ rải hoa trời tán thưởng một lời không nói (của Duy Ma...) và 
cõi của một lời không nói đó chính là cõi thơ. 


Giữa thế giới Ta-bà và cõi Phật Chúng Hương, tòa sư tử và thành Tì-la- 
đa, cái vô cùng lớn đến trong cái vô cùng nhỏ, và cái nhỏ đi vào trong 
cái lớn: đây cũng là cặp phản diện bối cảnh làm lộ rõ thể tính tổn 
tại của thế gian, vũ trụ. Bằng hình ảnh đó mà tập luyện cho tư duy vượt 
ngoài khuôn sáo ước lệ, vượt qua thế giới thường nghiệm để vươn 
lên cảnh giới siêu nghiệm, bất khả tư nghị. 


[261 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


Như thế, đọc Duy-ma-cật sở thuyết như đang xem một kịch bản, với 
những nhân vật và bối cảnh phản diện, với những biến cố mang đầy 
kịch tính, đó là cách tự huấn luyện và tự trang bị cho mình một công cụ 
định hướng tự duy để vươn lên chiều cao của giác ngộ. 


Da mỗi tóc trắng, chính là cảnh giới của Duy Ma. Cảnh giới đó là cõi 
đối biện thượng thừa; cõi im lặng vô ngôn bát ngát của cư sĩ Duy Ma 
Cật. Và cũng là cõi tịch mặc nhưng tráng lệ của thi ca. 


Cười với nắng một ngày sao chóng thế 

Nay mùa đông mái mùa hạ buôn chẳng 

Đếm tóc bạc tuổi đời chưa đủ 

Bụi đường dài gót mỏi ấi quanh 
Tâm Thiền thì không có ngôn ngữ gì khác biệt với ngôn ngữ thường 
tình. Nhưng còn ngại rằng khi đã cạo tóc mà tình thơ vẫn còn. Thôi thì, 
thiên đạo và thi ca là đồng hay là khác, cũng chớ nên nghi ngờ mà tra 
hỏi. Có lẽ “Những phím dương cầm” là bài thơ rất tình của ông fay en 
run trên những phím lụa ngà, anh trĩu nặng núi rừng trong đáy mắt, 
nhưng ông đã đặn “chớ nên nghỉ ngờ mà tra hỏi” rồi đó! 


Tự hôm nào suối tóc ngọt lời ca 
Tay em run trên những phím lụa ngà 


Lời em ca phong kín nhuy hoa hờn 
Anh trĩu nặng núi rừng trong đáy mắt 
Mùờ phố thị những chiễu hôn mái tóc 
Sóng ai ngôi so phím lụa đàn xưa 


(Những phím dương cầm) 


[262 ] 


PHẨN II: VĂN HỌC 


Tác giả và HT Thích Tuệ Sỹ 


Bởi theo ông, đạt tới cõi thượng thừa của Thơ, như người học Thiển 
chứng chỗ Không tịch của Đạo; cái đó vừa khó vừa dễ. Học Thiển 
ba mươi năm, ba mươi năm đày đọa thân tâm, mà không thành. Phẫn 
chí, bỏ đi; bất chợt thấy một cánh hoa rơi, cõi Không tịch cũng hoát 
nhiên, đột ngột mở ra. Chỗ ảo diệu đó, khó giảng cho thông! Muốn cho 
lời thơ tuyệt diệu, thì phải là đừng gò ép, vừa Không và vừa Tĩnh. 7ĩnh 
cho nên thâu tóm hết mọi vọng động. Không cho nên bao hàm vạn 
cảnh. Ngắm nhìn sự đời, bôn ba giữa đời, mà thấy mình như nằm trên 
chóp đỉnh mây cao. Đủ hết các thứ mặn nồng, chua chát; trong đó 
có cái hương vị tuyệt vời. Thơ và Pháp (Đạo) không chống trái nhau, 
không hại nhau. (Tô Đông Pha, những khung trời viễn mộng, Tuệ Sỹ) 


Đọc thơ Tuệ Sỹ, tôi thường ngẫm ngợi tại sao thơ ông thường nhắc đến 
ngày hội lớn, cung trời hội cũ? 


Đôi mắt ướt tuổi vàng cung trời hội cũ 


Áo màu xanh không xanh mãi trên đồi hoang 


[263 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


(Khung trời cũ). 


Người mắt biếc ngây thở ngày hội lớn 
Khóe môi cười nắng quái cũng gây hao 
(Một thoáng chiêm bao) 


Ngày hội lớn đó ở đầu? Cưng trời hội cũ ở chỗ nào đó vậy? Sao nghe thấy 
quen quenl 


A, có phải buổi hôm đó, dưới cội Bồ để nơi Đức Phật thành đạo, Ngài 
nói đó là “quả an vui ở Hội thứ nhất của Avatamsaka, một thế giới hoa 
tạng mở ra bát ngát, Như Lai đã hiện tướng thành một vị Phật mắc biếc, 
ngây thơ, tủm tỉm cười... như hồi còn là chú bé 7,8 tuổi ngồi xem Lễ Hạ 
Điền mà nhập định không hay? Còn cưng trời hội cũ kia phải chăng là 
Hội thứ chín, nơi rừng Thệ Đa, khi người ta nhập pháp giới, đi vào cuộc 
Lữ, để thấy được pháp giới thể tính mà thõng tay vào chợ? 


Từ núi lạnh đến biển m muôn thuở 
Đỉnh đá này và hạt muối đó chưa tan 


Trên đỉnh Hy mã lạp sơn kia là những vỏ sò và dưới đáy biển sâu thắm 
nọ là những hạt muối lâu đài thành quách ... 


Cõi thơ, có đến và có đi, nhưng không hề có dấu vết. Một cánh chim 
Nhạn, một cánh chim Hồng ngoài ven trời vạn dặm. 


Tôi vẫn nghĩ, chính cõi thơ “không hề có dấu vết” kia đã “cứu rỗi” Tuệ 
Sỹ, một cánh chim Nhạn, một cánh chim Hồng ngoài ven trời vạn dặm, 
để ông được trở về với mái nhà tranh quen thuộc của mình mà “nâng 
chén trà lão Triệu” (Phương nào cõi tịnh, Tuệ Sỹ). 


Đỗ Hồng Ngọc 
(Saigon, tháng 9.2023) 


[2641 ] 


THƯ GỬI THẦY 


Nguyên Túc Nguyễn Sung 


Thương kính gởi Thây, 


E vẫn đọc hoài những lá thư Thầy gởi cho tăng sinh, và cho 
tuổi trẻ Phật Giáo Việt Nam. Mỗi lần đọc thư Thầy, con lại lặng 
người, suy tư sâu lắng qua từng câu chữ về một giai đoạn trầm suy của 
Phật giáo Việt Nam, và những thách thức trăm năm mà tuổi trẻ đang 
phải đối mặt. Mỗi lần đọc thư Thầy, con đều cảm nhận được một nguồn 
cảm hứng mới mẻ, một sự đồng cảm sâu sắc với những vấn đề mà Thầy 
gửi gắm. Mỗi tờ thư không chỉ là một bức tranh về tình hình hiện tại, 
mà còn là một bản đồ, chỉ dẫn chúng con tới tương lai nhập thế của 
Phật Giáo Việt Nam. 


Tự tận đáy lòng, con biết ơn Thầy khai sáng cho chúng con những góc 
nhìn sáng suốt, cho chúng con thấy được tuệ giác của Thầy qua những 
vấn đề xã hội mà tuổi trẻ chúng con quen dần, bỏ qua trong thế giới 
đang thay đổi không ngừng. Thầy đã chỉ cho chúng con con đường 
Phật Giáo Việt Nam đang hướng tới, dưới sự ảnh hưởng của văn minh 
Phương Tây - con đường đó nhiều chông gai, nhưng cũng đầy hy vọng. 
Chúng con có duyên lành được nuôi dưỡng trong tổ chức GĐPT và 


[265 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


được sinh sống ở Hoa Kỳ, đất trời tự do, đạo vàng tỏa sáng. Giữ gìn văn 
hóa dân tộc Việt luôn là một trong những mục đích hội nhập của tổ 
chức chúng con. Thầy dặn dò về sự đi xuống của đạo đức tâm linh, đã 
cho chúng con sự cảnh tỉnh. Trong khi đón nhận những thay đổi mới 
của xã hội, việc gìn giữ bản chất văn hóa và đạo Phật là việc làm quan 
trọng, nên coi đó cũng là sự nghiệp của tuổi trẻ Phật Giáo Việt Nam. 
Những dòng thư của Thầy thật thanh thoát và sâu sắc, giúp chúng con 
thấy được sự dung hòa giữa phát triển và bảo tổn. 


Thầy ơi! Con lại xúc động khi cảm được lòng ưu ái của Thầy cho tuổi 
trẻ chúng con trong và ngoài nước. Thầy đau lòng khi thấy chúng con 
đang bị kẹt giữa dòng chảy nóng bỏng, xoáy mạnh của sự toàn cầu hóa, 
chi phối bởi chính trị và áp lực xã hội; chúng con lạc lối, đối diện nguy 
cơ mất đi gốc rễ văn hóa và tâm linh. Lời của Thầy là những lời kêu gọi 
hành động, vượt qua sự vô tâm trong giáo dục, và “toa thuốc ru ngủ” 
đã được kê theo truyền thống. Chúng con nên thấy mình là những nhà 
giáo dục và lãnh đạo tôn giáo. 


Bao thế hệ huynh trưởng Vạn Hạnh của GĐPT chúng con được tiếp 
cận với hai tác phẩm Duy Ma Cật và Thắng Man của Thầy. Chúng con 
thấy ở cuộc đời hành hoạt của Thầy với đại nguyện của một đạo Phật 
nhập thế, hùng tráng vững chãi như bên chúng ta, luôn có Cha là ngài 
Duy Ma, Mẹ là ngài Thắng Man phu nhân, và anh em là Thiện Tài bổ 
tát. Dù biết những thử thách lớn nhỏ vẫn ở cùng dòng đời, nhưng Thầy 
vẫn tin và đặt hy vọng ở tiểm năng của tuổi trẻ chúng con, mong chúng 
con lớn lên, gắn kết nhau với nền tảng đạo đức tâm linh, bước vững 
vàng với trí tuệ và lòng nhân ái. Điều này chứng tỏ niềm tin bất thối 
chuyển của Thầy vào chúng con và sức mạnh tiếp tục con đường phục 
hồi và xiển dương Phật Giáo Việt Nam Thống nhất. 


“Tuổi trẻ học Phật không có mục đích trở thành nhà nghiên cứu Phật 
học, mà học Phật là tự thực tập khả năng tư duy bén nhạy, linh hoạt, 
để có thể nhìn thẳng vào vào bản chất sự sống” Thầy trải lòng như vậy. 
Thư của Thầy như một kim chỉ nam dẫn đường, thúc đẩy chúng con 


[266 ] 


PHẨN II: VĂN HỌC 


Thầy và các em Đoàn sinh GĐPT Đức Liên (Ảnh: Nhuận Pháp) 


suy gẫm, tự điều chỉnh, và dám phát nguyện hướng dẫn đàn em và bảo 
tồn đạo đức tâm linh quý báu của chúng ta. 


Qua thư của Thầy, con hiểu được tinh thần nhập thế của tổ chức GĐPT. 
Đạo Phật ra đời vì con người, và cùng con người tìm phương cách giải 
quyết khổ đau và đi đến một thế giới an lạc trên trái đất này. Từ đó, 
chúng con thấy tổ chức GĐPT được hình thành thật “vi diệu” với mục 
đích thật khế cơ khế lý (hợp đạo lợi đời) theo nhân sinh quan Phật 
Giáo. Đây là điều vi diệu - vì việc sáng lập tổ chức GĐPT nói lên sự 
sáng tạo của các bậc tiền bối với ý tưởng giáo dục Phật giáo cho tuổi trẻ. 
Đây là ý tưởng mới nhất thời bây giờ, và chỉ có ở Việt Nam mới hình 
thành được. Tuy nhiên, con người thay đổi, xã hội thay đổi, đối tượng 
giáo dục thay đổi, khi tổ chức chỉ còn tính “khế cơ” (hành chánh, nội 
quy, quy chế, cấp bậc...) mà mất dần tính “khế lý” thì thật sự GĐPT sẽ 
chỉ còn là nhãn hiệu, mà không có thực tướng. Vì con người, nên Đạo 


[267 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


Phật tự thân luôn chuyển mình trong sứ mệnh “cứu khổ” - đẩy lùi các 
quan điểm siêu hình, các triết lý khô cằn trừu tượng, để thở cùng nhịp 
thở sống động của nhân gian con người. Vì đàn em, nên GĐPT cũng tự 
thân phải chuyển mình để hội nhập vào các quốc độ khác nhau. Không 
đáp ứng được nhu cầu, và sự hiểu biết của thế hệ trẻ thời đại, GĐPT sẽ 
“già cỗï, “rút luï” nhường vị trí của mình cho các tổ chức giáo dục khác, 
đó là điều tất yếu. 


Qua thư của Thầy, con hiểu được hạnh nguyện bồ tát không chỉ ngày 
một ngày hai là xây dựng được, mà đó là con đường đau thương có máu 
và nước mắt, có tù đày, gông cùm xiểng xích. GĐPT có mặt ở các quốc 
độ có nền tự do dân chủ, càng nên nuôi dưỡng chất liệu “sống đạo trong 
đời” Đạo Phật cho chúng ta niềm tin rằng; bằng Tình Thương lớn, 
chúng con đến với GĐPT và tự vác lên vai trách nhiệm giáo dục tuổi 
trẻ Phật giáo; bằng Trí Tuệ lớn, chúng con xây con thuyền GĐPT to lớn 
hơn, chở nhiều hơn, đi xa hơn, an toàn hơn; và bằng Tinh Thần Dũng 
lớn, chúng con có đủ can đảm để thay đổi, làm mới con thuyền đó, để 
đủ điều kiện “tự lợi và lợi tha” để giữ gìn tổ chức GĐPT. 


Tổ chức GĐPT Việt Nam và chính chúng con đang thay đổi, đổi mới 
hàng ngày, để sống hòa nhập vào xã hội Hoa-Kỳ. Sự thay đổi đó đang 
đòi hỏi sự thay đổi về nhiều mặt của tổ chức GĐPT từ đó tổ chức GĐPT 
mới có thể hoàn thành sứ mệnh giáo dục của mình trên đất người. 
Chúng con chọn con đường LAM trên đất người, tức là chúng ta chọn 
thế hệ đàn em sinh ra và lớn lên tại đất người là những nhân tế để kế 
thừa truyền thống Phật Giáo Việt Nam và phát triển tổ chức GĐPT 
trong một quốc độ khác. Quốc độ mà đòi hỏi ở chúng con phải luôn đi 
tìm cái mới, những cái mới trong kiến thức tổ chức, kiến thức chuyên 
môn, cái mới trong tâm hồn mình, cái mới trong sự an lạc tỉnh thức... 
từ đó chúng con mới thực sự Hiểu và Thương đàn em của mình, và 
cũng từ đó chúng ta mới hy vọng đóng góp vào việc tạo dựng và phát 
triển cái mới cho tổ chức GĐPT tại Hoa-Kỳ. 


[268 ] 


PHẦẨN II: VĂN HỌC 


Năm tháng có thể trôi qua, lời thư Thầy vẫn còn đó. Thời đại có thể thay 
đổi như sự thăng trầm của Đạo Pháp và dân tộc, nhưng rõ ràng trọng 
trách gieo trồng và chăm sóc hạt Bồ Đề lại luôn ở trên đôi vai của bao 
đời tiếp nối theo dòng lịch sử của Phật Giáo Việt Nam. Thông điệp của 
Thầy nhắc nhở chúng con Thời Đại Mới và Xã Hội Mới tự nhiên tạo ra 
một thế hệ đàn em đối diện với những yêu cầu phẩm chất mới, những 
thách thức mới mà các nhà lãnh đạo tôn giáo dù đang ở bất cứ quốc gia 
nào cũng đang đứng trước những thay đổi cần thiết để giữ đại nguyện 
phụng sự của mình. Hiểu được đạo lý Duyên Khởi, với cái nhìn sáng về 
con người - lý tưởng sống nhập thế cho chúng con sống một đời sống 
có ý nghĩa - vượt qua sóng gió đời, để tiếp tục hạnh nguyện Bồ Tát. 


Đêm nay, thêm một lần con đọc thư của Thầy. Con ngồi hít thở với 
Thầy, mà trong lòng thương Thầy quá. Mỗi một hơi thở ra vô của con 
càng nhẹ nhàng với năng lượng sống con càng thương Thầy đang thở 
trong cái đau duyên bịnh của thể xác. Và con sợ... sợ cái chết, sợ Thầy 
sẽ đi xa mãi mãi. 


Dù biết trong dòng chảy thăng trầm của thời gian, bản chất phù du 
của cuộc sống trở nên rõ ràng; dù biết sẽ có một ngày, đâu đó chỉ còn 
lại một ký ức mơ hồ, một dấu vết trong biên niên sử của thời gian; tuy 
nhiên, con tin, giữa sự phù du này, nhưng di sản của Thầy tổn tại vững 
chắc và bất tử. 


Con đang suy nghĩ về sức mạnh của một bức thư - được viết với những 
giấc mơ, hy vọng, và tình thương chân thật. Con nghe tiếng lòng của 
Thầy qua những dòng thư được viết với tình thương lớn như vậy. Một 
bức thư như vậy không chỉ chứa đựng ngôn từ lời nói; nó giữ trong đó 
nhịp đập trái tim của Thầy. Dù ngày mai, Thầy đi xa, khi thập kỷ chuyển 
thành thế kỷ, thế giới xung quanh có thể thay đổi, khi đọc những bức 
thư này, như một cửa sổ đang mở ra, cho phép thế hệ chúng con nhìn 
vào một trái tim, một giấc mơ Trường Sơn, một ngọn hải đăng từng 
sáng và sẽ sáng mãi trong đời. 


[269 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


TUỆ (ŠŠ) đăng tỏa ba đào, khai tâm Trí thông Thiếu thất 
SĨ (+) thệ độ ngũ trược, khởi niệm Từ vượt Lục môn 
Kính thương Thầy 
Con Nguyên Túc Nguyễn Sung 


[270 ] 


PHẦẨN II: VĂN HỌC 


Dear beloved Thầy, 


I stillÔ endlessly reread letters that you sent to the monastic students 
and Vietnamese Buddhist youth. Every time I read your letters, Ứm 
drawn into deep thoughts, reflecting on the challenging period of 
Vietnamese Buddhism and the century-old challenges that youth must 
face. Each reading offers fresh inspiration and profound empathy for 
your shared issues. Each letter not only paints a picture of the current 
situation but aÌso serves as a map, guiding us toward the worldly future 
of Vietnamese Buddhism. 


Erom the bottom ofmy heart, Ïm grateful for your illuminating insights, 
revealing your wisdom on societal matters that youth is accustomed to 
and tends to overlook in this ever-changing world. You 've shown us the 
path Vietnamese Buddhism is moving toward with Western influence 
— a path filled with obstacles but also with hope. We are fortunate to 
be nurtured by the Vietnamese Buddhist Youth Association and to live 
in the United States, the land of freedom and where profound Buddha 
teachings shine. Preserving Vietnamese culture has always been a core 
integration objective of our organization. Your warnings of the decline 
in spiritual morality serve as a wake-up call. You advise us that while 
embracing societal changes, it is crucial to retain the essence of our 
culture and Buddhist teachings and consider it the duty of Vietnamese 
Buddhist youth. Your eloquent and profound letters help us understand 
the balance between growth and preservation. 


Dear beloved Teacher, Ïm moved each time I feel your loving concern 
for the youth both at home and abroad. You are pained when you see 
that we are caught in the turbulent wave of globalization, infuenced by 
politics and societal pressures, when we are lost and at risk of losing our 
cultural and spiritual roots. Your words are a call to action, urging us to 
transcend the apathy in education and the “sleeping pills” traditionally 
prescribed. We must see ourselves as educators and religious leaders. 


[271] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


Generations of Vạn Hạnh leaders in the Vietnamese Buddhist Youth 
Association have been exposed to your works, Vimalakirti Sutra and 
Srimala Sutra. Ihrough your work, we see the grand vision of an 
integrated Buddhism firmly supporting us with the presence of Father 
ñgure Vimalakirti Nirdeýa, Mother figure Queen Srimala, and Thiện 
Tài Đồng Tử figure our brothers and sisters. Despite knowing the 
challenges ahead, you place your trust and hope in the potential of our 
youth, wishing us to grow, stay connected with a moral and spiritual 
foundation, and act confidently with wisdom and compassion. This is a 
testament to your unshakable faith in us and the enduring strength to 
restore and elevate a unifed Vietnamese Buddhism. 


“Studying Buddhism to youth ist about becoming a Buddhist scholar, 
but rather about nurturing sharp and agile thinking in order to look 
đirectly into the nature of lifej” youve wholeheartedly shared. Your 
letters act as a compass, prompting introspection, self-adjustment, and 
fostering a commitment to guide younger øenerations and preserve our 
precious spiritual values. 


Through your letters, I grasp the worldly nature of the Vietnamese 
Buddhist Youth Association. Buddhism exists for the people and, with 
them, fnds ways to alleviate suffering and lead to a harmonious world. 
This realization afirms the “miraculous” formation of the Vietnamese 
Buddhist Youth Association, seamlessly integrating worldly and spiritual 
p€rspectives according to the Buddhist way. The organizationts existence 
speaks to the innovation of our predecessors, who conceptualized 
Buddhist education for the youth. Yet, with societal shifts, ¡if the 
Organization only adheres to administrative norms and Ïoses its essence, 
it risks becoming ajust label. For the sake ofhumanity, Buddhism always 
transforms ifself in the mission of “alleviating sufering” - pushing 
back metaphysical views and dry, abstract philosophies to be in sync 
with the world. For the sake of its youth members, the Vietnamese 
Buddhist Youth Association must also transform itself to integrate into 
different cultural contexts continuously. Failing to meet the needs and 


[272] 


PHẦẨN II: VĂN HỌC 


understanding of the young generation of our time, the Vietnamese 
Buddhist Youth Association will “age”” “withdraw” and cede its position 
to other educational organizations; this is an inevitable outcome. 


Through your letters, [ understand that Bodhisattvas aspiration ist 
something that can be built in a day or two, but it is a path filled with 
bloodand tears,imprisonment, and the weightofchains. Ihe Vietnamese 
Buddhist Youth Association ¡is present in countries with democratic 
freedoms, which is all the more reason to nurture the essence of “living 
the Dharma in life” Buddhism teaches us that, with great compassion, 
we come to the Vietnamese Buddhist Youth Association and shoulder 
the responsibility of educating Buddhist youth; with great wisdom, we 
build a larger vessel to carry more, go farther and safer; and with great 
Perseverance, we have the courage to evolve and ensure that ship is 
equipped with the conditions of “self-beneft and benefiting other” 7n 
order to preserve the Vietnamese Buddhist Youth Association. 


The Vietnamese Buddhist Youth Association, and we ourselves, are 
undergoing daily changes and innovations to integrate into American 
society. This demands a multifaceted transformation to allow the 
Vietnamese Buddhist Youth Associaton to fulfll ¡its educational 
mission abroad. We have chosen the path of the GRAY color uniform 
in a foreign land, which means we have chosen the generation of 
young people born and raised on this land as the elements to inherit 
the traditions of Vietnamese Buddhism and develop the Vietnamese 
Buddhist Youth Association on a diferent scale. This foreign land 
demands from us a continuous search for new knowledge about the 
Organization, new skills, new developments in our own hearts and 
souls, and new aspects of mindfulness and happiness... Only through 
this can we truly Understand and Love our younger generation. Hence, 
only through this can we hope to contribute to the evolution of the 
Vietnamese Buddhist Youth Association in the United States. 


[273 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


Years may pass, but the teachings of your letters still remain. Despite 
temporal shifts and the ups and downs ofthe Dharma and our country, 
the responsibility of sowing and nurturing the Bodhi seed always rests 
on the shoulders of successive øgenerations in the history of Vietnamese 
Buddhism. Your message reminds us that the New Era and the New 
Society naturally give rise to a generation of youth facing new ethical 
demands and challenges. Regardless of where they are, religious leaders 
are confronting necessary changes to uphold their noble missions. 
Ủnderstanding the principle of Dependent Origination, with a clear 
human-centric vision, allows us to lead a meaningful life, weathering 
the chaos of life to continue Bodhisattvas aspiration. 


Tonight, once again, I read your letter. Sitting and breathing with you, Ï 
fñnd my heart overflowing with affection. Each exhale and inhale makes 
me cherish you even more, thinking of the pain you endure. And I fear... 
fear of death, fear that you ]l depart fOrever. 


Thouph I am aware of lifeểs impermanence and that, eventually, all that 
remains is a vaøue memory, a footprint in time, your legacy stands firm 
and immortal amidst this transience. 


m reflecting on the power of a letter - written with dreams, hopes, 
and genuine love. I hear your hearts whisper in these loving lines. Such 
a letter not only contains words spoken; it holds the rhythm of your 
heart. Even ¡if tomorrow you depart, as decades turn into centuries 
and the world transforms, reading these letters is like an open window, 
offering a glimpse into a heart, a Trường Sơn dream, a lighthouse that 
once shone and will shine forever. 


With all my deep respect and love, 


Your student, 


Nguyên Túc Nguyễn Sung 


[274] 


Tranh: Đỗ Trung Quân 


[275 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


HẬN THU CAO 


Thơ: Tuệ Sỹ 
Nhạc: Cung Minh Huân 


Slou RocE 
3=80 Am E7 G ® 
—==ễ= ——— 
E=-=== = = = ==:==_—=.- 
s ~. ơ. ø LẠ sỡ ø ø —— 
¬— ~ 
Quì xuống đó nghe hương trời cát bụi Đôi chân trần xuôi do ảnh về đâu Ta sẽ 
6 F Dm E7 
8=. 
z z s =—ư | N | ỳ 
,=—= s—*#-+lg—z—-—*°_z_-Lz: e À ụ 
—— - —== yy 
rủ gió lùa trên tóc rối Giọng ân tình năn nỉ bước đi mau. Cỏi rộn 
11 $ Am E7 Dm C “... 
— 
7 
L2 
ệ S ề = ==: *. | - \—*<#—«s : 
mì `—~ 
- =# “ở +” #2 „ = - 
rã bởi hoang đường đã đổi Bởi phiêu lưu ngày tháng vẫn con tàu Tay níu 
1Z Am F E7 
k 
øef—zœ—<z—--”- ” e ịz e—az ® | =? Ƒz š " 
y Ằ 2 =——————— —h xé 
~ 
lại những lần khân chìm nồi Hận thu cao mây trăng bông thay màu. Quì xuống 
20 Am E7 Dm € ———— 
=..c::.:- N z 
L4 
e À ø—® ð ” ” Z—aø = e 
~ La ~s ơ. ... P=ì k3 ¬ 
>ớ ¬— “_ 
nữa ngủ vùi trong cát bụi Nửa chừng say quán trọ khóc lao xao Tay níu 
+“ F Dm E7 Am ^ 
x N = 
PEE P=I .—e | | 1#  -a zø [Z1 # LÒ Ã H mã keim! 
„—m ø—ec Ệ s — r 
— 
La 
nữa góc thông già trơ  trọi Đứng bên đường nghe môi hận lên cao Vân 
2 .# A F#m A7 D 
——— 
# 7 7 © 
“tp TỰ ly tiền vi 5 
——— e xả_ 
lăn lóc với đá mòn dứt nối Đá mòn ơi cười một thuở chiêm bao Vẫn 
33 ì # Bm D E7 $ A 
ến @ £ | £ » À 
lu . | e ø 7 ø: 
l= =EEEU-eee=s 
^——ễ — 
an nhiên những tháng ngày tăm lôi Vân mửm cười cùng trăng sảng trên cao! 
3 h # Am %ẹ@ A Bm D 
Kã e e £ 
4? = =E=? —“==. 
¬——ễ 
~s ~s 
(Cỏi rộn..) ..trÊn cao Vân an nhiên những tháng ngày tăm tôi Vân 
41 . 
h hị B7 ——— + Fine 
1, 
Š = —===*———- = 
+@ e e ` 
`—~ 
mỉm — cười cùng trăng sảng trên cao! 


TUỆ SỸ NHÀ THƠ 


Chân Văn Đỗ Quý Toàn 


H” tưởng tượng có mình, người nói, và có thế giới chung quanh, 
trong đó có người nghe mình nói. Đó là giả thuyết đầu tiên khi 
làm thơ - bất cứ khi nào mở miệng cất nên lời. 


Nhưng người làm thơ có nhất thiết muốn nói cho một người nào đó 
nghe mình hay không? Các thi sĩ vẫn tự đặt câu hỏi này. Luis Cernuda 
khi kể kinh nghiệm làm thơ, đã thú nhận: “Đây là lần đầu tiên trong 
đời tôi dám nói trực tiếp với mọi người. Cảm giác thật lạ lùng, vì người 
làm thơ thường không giả thiết có một công chúng đang nghe mình ...” 


Ít nhất, Cernuda giả thiết có mình và có công chúng ở thế giới bên 
ngoài - Do giả thuyết ngã, pháp. Nếu không thì ở đâu ra thơ? 


Nhưng Cernuda không cần giả thiết một đối tượng đang nghe mình 
nói. Những người làm thơ khác có nghĩ mình nói cho người nào nghe 
hay không? 


Trong bốn câu thơ này Tuệ Sỹ nói cho ai nghe? 


[277 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


“Một thời thân đá cuội 
Nắng chảy dọc theo suối 
Cọng lau già trâm ngâm 
Hỏi người bao nhiêu tuổi” 


(Bài số 10 trong Thiên Lý Độc Hành) 


Nhà thơ nói với ai? Viên đá cuội? Nói với chính mình, với mình trong 
viên đá cuội? Mình là viên đá cuội, “Bởi ta hỗn đá phơi mẫu nắng - Ôm 
trọn bờ lau kín nỗi buổn" (Bài số 4) 


Hay nhà thơ nói với dòng suối và ánh nắng chảy theo dòng suối? Hay 
với cọng lau già trầm ngâm? Nhà thơ đang thủ thỉ với suối, nắng, viên 
đá, cọng lau, hay nói một mình? 


Tại sao bỗng bật lên câu “hỏi người bao nhiêu tuổi?” Người đặt câu hỏi 
tuổi tác vì đang trải qua kinh nghiệm sống trong một dòng thời gian. 
Những hình ảnh trước mắt khuấy cho một niệm vụt qua chạy dài vô 
lượng kiếp. Có phải vì hình ảnh viên đá cuội trong dòng nước chảy? 
Viên đá cuội nằm yên bất động dưới ánh sáng lung linh của mặt trời. 
Nắng theo suối tuôn chảy không bao giờ ngừng; những mảnh sáng 
lấp lánh lớp lớp dạt dào vừa cuốn đi lại một cơn sáng lấp lánh khác 
nhào tới. Nước cuốn nắng trôi, trôi mãi mãi, sâu, xa, tít tắp, sinh sinh 
điệt diệt bất tận không biết sẽ tới bến, bờ, sông, biển, đại dương nào, 
“hằng chuyển như bộc lưu” hay tới những thái dương hệ, những tỉnh 
hà nào khác? 


Viên đá cuội hầu như bất động. Dòng suối đổ dốc từ cao xuống thấp 
hầu như không ngừng nghỉ. Tự nhiên trong các tế bào não “nơ rôn” 
trong óc nảy ra khái niệm thời gian tiếp nối trôi chảy. Bật lên như một 
câu hỏi: Hỏi người bao nhiêu tuổi? 


[278 ] 


PHẦẨN II: VĂN HỌC 


Nhưng ai hỏi ai bao nhiêu tuổi? Cọng lau già hỏi con người hay con 
người hỏi cọng lau già? Anh đã trầm ngâm đã bao nhiêu năm tháng rồi? 
Anh đã thấy gì chưa? 


Hay con người đặt câu hỏi với viên đá sỏi - Đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt! 
Hay người hỏi tuổi dòng nước? Thệ giả như tư phù, bất xả trú dại 


Hỏi người bao nhiêu tuổi. Đây thật sự là một câu hỏi hay chỉ là những 
lời nói trống trơn? Cọng lau, dòng suối, ánh nắng, viên đá cuội, lần lượt 
hiện ra, hay tất cả có mặt cùng một lúc? Ở bên ngoài hay bên trong 
người làm thơ? 


Người làm thơ bước chân đi, 

“Bước đi nghe cô động 

Đi mãi thành tâm không 

Hun hút rừng nhưi mộng 

Chập chùng mây khói trông” 

(Bài 11) 
Người bước đi và nghe dù không cố ý lắng nghe. Có tiếng cỏ động sột 
soạt trong đầu. Bước đi. Nghe. Bước nữa, Vẫn nghe. Chân bước, tai 


nghe, trong đầu dần dần phẳng lặng, tĩnh mịch, bình an, trống rỗng. Đ/ 
mãi thành tâm không. 


Nhưng mắt vẫn thấy rừng. Ai đã lang thang trong rừng đều biết mỗi lần 
nhìn một thân cây lại thấy cây cối như đang ngó lại mình. Chào cây, cây 
chỉ nhìn nhưng im lặng. Rừng lặng lẽ không lời, chập chùng, hun hút, 
như cảm giác của Boris Pasternak: Và rừng nhìn bạn, và bạn nhìn rừng. 
Chập chùng mây khói trông. 


Nhà thơ có ý định nói cho ai nghe không? Có lẽ không cố ý nói cho ai 
nghe, khi tự nói với mình: 


[279 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


“Trâm luân từ thủa ban sở 
Thân sau ta vẫn bở vở bụi đường” 
(Bài số 7) 


Những người làm thơ cuối cùng đều nói với chính mình, trước hết nói 
cho mình nghe, dù bài thơ có dụng ý thảo một bản tuyên ngôn. Nếu 
không biết nói cho một mình nghe thì khó truyền đạt được điều gì cho 
người khác. 


Câu thơ chót bài số 2 trong Thiên Lý Độc Hành thổ lộ: “Nghìn năm ta 
mãi đứng chờ đỉnh cao.` Chúng ta có thể đọc Thiên Lý Độc Hành của 
Tuệ Sỹ như vậy. Người đọc và người viết chia sẻ một cái nghiệp chung. 
Một ngôn ngữ. Một dân tộc. Một đất nước. Một lịch sử. Một nền giáo 
dục. Và bao nhiêu thứ khác ràng buộc trùng trùng. 


Những câu thơ xuất hiện, vì nghiệp đã chín muổi. Tiếng nói bật ra, 
tuôn trào vì cơn thôi thúc tự bên trong không kiềm chế được! Nhà thơ 
không dùng tiếng nói. Chính ngôn ngữ đã sử dụng một con người để 
biểu hiện. Người, tiếng nói, câu thơ, cùng trong vũ điệu của một nghiệp 
đĩ, không ai là tác giả. “1y kỳ sở hành nghiệp - như thị quả báo sanh - 
tác giả vô sở hữu...” (Hoa Nghiêm, Phẩm số 10) 

Tuệ Sỹ mở đầu Thiên Lý Độc Hành với câu thơ “1ø về một cõi tâm 
không.” Và kết thúc: “Mưa lạnh đèo cao không cõi người.” Cứ như thế. 
Đi một mình. Ngàn dậm. Chưa hết. 


Chân Văn 


Chú thích: Luis Cernuda sanh năm 1902 ở Seville, Tây Ban Nha, mất năm 1963 
ở Mexico. Đoạn trích trong bài này lấy từ một tiểu luận Cernuda viết trong 
tuyển tập “Công Việc của Nhà Thơ” (7he Poefš Work) do Riginald Gibbons 
chọn và dịch, NXB Houghton Miflin, Boston, Mass. USA,1979. 


[280 ] 


THÂN THÁI CỦA THẦY TUỆ SỸ 
QUA ÁNH MẮT 


Đào Nguyên Dạ Thảo 


'Jusf think it was terely a leaƒ carried along with a certain wind, 
which spontaneously dropped down imnto the garden, then swepf 
away unnoticed without leaving behind a hint” Tuệ Sỹ 


hị Ngạn Am, Già Lam năm 2003, 

một buổi chiều mưa ngồi bên ngoài 
ban công, nhìn xuống khu vườn mộ cổ bên 
dưới, tôi được nghe thầy Tuệ Sỹ nói câu 
tiếng Anh ở trên. Xin được tạm dịch nghĩa 
theo không gian và thời gian tại khoảnh 
khác ấy: “lôi là cọng lá vàng, lênh đênh 
theo cơn gió, đến và đi bất chợt, tình cờ rơi 
vào khu vườn tĩnh lặng, rồi lại bị cuốn đi 
mất hút trong bóng đêm” Lấy ý tưởng đó 
tôi cũng đã vẽ lên 2 bức tranh dưới đây: 


Đang là một người lãng du bên trời Âu, 
là tín đồ Tin Lành, tình cờ được nhà thơ 


[281 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


Nguyễn Đức Sơn dẫn đến thăm thầy Tuệ Sỹ vào mùa hè năm 2001 ở 
Già Lam. Được gặp Thầy tôi như tìm đến với thế giới Đông Phương mà 
với tôi nó không hiện thực hay là một thế giới của ảo ảnh. Thầy đã từ 
từ dẫn tôi vào khu rừng huyền bí để tôi tự mở tâm thức ra nhìn thấy cái 
đẹp của sự sống hiện hữu trong cõi tự nhiên, trong tâm hồn bên trên 
thân xác con người. 


Nhìn qua lăng kính và khía cạnh khác về thầy Tuệ Sỹ, tôi xin được mạn 
phép viết về một người thơ tu sỹ, một triết gia uyên bác, hay một thiền 
sư đáng kính. Nhưng vì không đủ ngôn từ để viết nên tôi chỉ diễn tả 
được bằng những nét vẽ đôi mắt hiền từ trên khuôn mặt nhân đức của 
Thầy. Hay những bức ảnh chụp được thần thái của Thầy qua ánh mắt 
nhìn sáng quắt nói lên sự khẳng khái, nghiêm khắc, và không khuất 
phục... 


Nagoya, sáng mùng I Tết năm 2020, trong khi thầy Tuệ Sỹ ký tập “1hơ 
và Đá” của Nguyễn Đức Sơn, bên tách trà thầy Hạnh Viên, anh Bùi Chí 


[282 ] 


PHẨN II: VĂN HỌC 


Trung và tôi ngồi bàn về việc làm 
tập thơ Thiên Lý Độc Hành. Thầy 
nói đùa: “Tập thơ của Nguyễn Đức 
Sơn là đẹp nhất rồi, Dạ Thảo làm 
Thiên Lý Độc Hành thì không 
được xấu hơn” Một năm sau, 
Tháng 12 năm 2021, tôi xuất bản 
Thiên Lý Độc Hành trên Barnes & 
Noble Press. 


Rất may mắn khi biên soạn và thiết 
kế bìa trình bày 2 quyển thơ: Thiên 
Lý Độc Hành và Ngục Trung Mị 
Ngữ. Tôi được làm việc trực tiếp 
với Thây từ khi mới lên ý tưởng 
cho đến bản thảo đầu tiên ¡in ra để 


sửa. Tôi và ban biên tập có anh Bùi Chí Trung, Nguyễn Phước Nguyên 
được nghe Thầy góp ý kiến, được Thầy chỉnh sửa từng phần, từng câu, 
từng chữ. Thật là một “phước duyên” mà tôi có được trên cuộc hành 
trình này. 


Đọc “Nối gót Thiên Lý Độc Hành” của thầy Hạnh Viên viết, tôi có thể 
cùng đi theo thầy Tuệ Sỹ, đi theo từng bước chân, đi theo từng nơi chốn 
mà Thầy Tuệ Sỹ đã đi qua. Đến mỗi điểm Thầy dừng là một bài thơ, một 
câu chuyện. 


Trên đường Thầy đi bộ từ Đức Trọng lên Đà Lạt, tôi liên lạc được với 
Thầy và mời Thầy đến xem triển lãm tranh của họa sỹ Đinh Cường từ 
Mỹ về (tháng 5, 2013) tại Gallery Đào Nguyên. Vài ngày sau từ balcony 
gallery ngay khu phố Hòa Bình, tôi nhìn xuống đường thấy Thầy đội 
nón lá, vai đeo ba-lô còn cột thêm cái võng cuộn lại treo một bên. Tôi 
vội vàng cầm điện thoại chụp ngay vài tấm hình trong chuyến Thiên Lý 
Độc Hành của Thầy. Không ngờ mười năm sau dùng đến bức hình này. 


[283 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


Một buổi tối trời Đà Lạt thành phố đã tắt đèn, gallery vừa kéo cửa sắt 
xuống treo bảng đóng cửa lên, thì thây Hạnh Viên và thầy Tuệ Sỹ là 
người khách cuối cùng bước vào. Chắc cũng 15 năm, thầy Tuệ Sỹ và 
họa sỹ Đinh Cường mới gặp lại nhau trong triển lãm “Đà Lạt Nỗi Nhớ” 
và đó cũng là lần triển lãm cuối cùng của họa sỹ Đinh Cường, ông mất 
sau đó vài năm (tháng 1-2016). 


Thấy sách được in như ý và Thầy vui nên anh Bùi Chí Trung lại đưa 
ra ý tưởng làm tiếp Ngục Trung Mị Ngữ. Làm quyển sách này là một 
quá trình cam go vì vậy cần có thêm thầy Nguyên Hiền tham gia phần 
chuyển ngữ sang tiếng Việt, anh Bùi Chí Trung dịch sang tiếng Nhật và 
Nguyễn Phước Nguyên dịch sang tiếng Anh. Đặc biệt là Hoà thượng 
Takaoka Shucho đã dành trọn 3 ngày đóng cửa tắt điện thoại tập trung 
viết xuống 18 bài thơ bằng chữ Hán trên 2 bản: một bản trên giấy Lokta 
từ Nepal và một trên giấy Washi của Nhật. Thầy Tuệ Sỹ cũng bắt tay vào 
chỉnh sửa lại một vài chữ, từ nguyên bản của Thây. 


[284 ] 


PHẨN II: VĂN HỌC 


Tháng 11 năm 2022, bản thảo vừa in ra, tôi mang về Việt Nam đến chùa 
Phật Ân cùng với Thầy Tuệ Sỹ và anh Bùi Chí Trung sửa lại lần cuối. 


Nhờ vậy mà Ngục Trung Mị Ngữ được phát hành đúng vào ngày mồng 
1 Âm Lịch năm 2023. 


...Dịp sang Beijing, tôi mang về biếu Ihây bộ (nghiên, cọ, giấy, mực) 
nghiên mài mực có hình con rùa. Thầy lấy thỏi mực mài ra nghiên viết 
thử chữ thảo. Tôi xin thây viết cho chữ Tuệ Sỹ, Thầy viết nháp vài bức. 
Trong đó có một bức tên của tôi, nhưng thầy lại viết tên tôi là Dã Thảo 
thay vì Dạ Thảo. Thầy nói: “Dã Thảo mới đúng là bản tính con người 
của tôi hơn.” Tôi mang về dán lên canvas vẽ thêm vào. Thế là tôi có được 
một bức tranh với thủ bút của thầy Tuệ Sỹ. 


Thật vô cùng quý giái... 


Đào Nguyên Dạ Thảo, viết xong ngày Trung Thu (29/09/2023) 


[285 ] 


TUỆ SỸ: ĐÔI MẮT SÁNG VÀ 
NỤ CƯỜI HIẾN 


Đỗ Trung Quân 


ôi đến hotel Legend với bó hoa nhỏ, đơn giản vài cành lau trắng 


Anh Taxi giọng Huế “Chú đi sinh nhật, mà lại cầm hoa lau 
ngộ hè!”. 


Tôi cười bảo đi nghe một vị Thiển sư đọc thơ. Thiển sư mà đọc thơ 
trong khách sạn 5 sao? Anh taxi thắc mắc (°). 


Tôi bảo với Thiền sư thì khách sạn 5 sao hay lều cỏ như nhau cả. 


Ấy là đêm Hiền giả, thi sĩ Tuệ Sỹ ra mắt “Những Điệp Khúc Cho Dương 
Cầm - Refrains pour Piano - 2009. 


Tôi mang bó hoa lau đặt lên tập thơ trên bàn, khẽ cúi chào và xuống 
đứng nơi cuối cùng của sảnh. 


Giọng Thầy nhẹ nhàng những câu thơ của mình... 


[286 ] 


PHẦN II: VĂN HỌC 


Tôi chưa từng gặp con người nào trong vóc dáng thanh mảnh, gầy gò 
như Tuệ Sỹ lại có sức hút, uy lực khủng khiếp với người đối diện đến thế. 


Cái uy lực của sự từ bi. 

Cái uy lực của trí huệ. 

Cái uy lực mềm mại như một cành lau. 

Ủy vũ bất năng khuất. 

Nhưng với tha nhân, với Chánh pháp, với cuộc đời thế tục. 


Hiển giả vẫn đôi mắt sáng và nụ cười hiển. 


Đỗ Trung Quân 
Sài Gòn mùa trăng tháng 9 - 2023 


Buổi trà đàm giới thiệu tập thơ “Những điệp khúc cho dương cẩm của Tuệ Sỹ 


[287 ] 


RỒI SẼ CÓ MỘT NGẦY 


Đồng Thiện 


Qua thọ nhận từ những dòng văn tự 
Tâm ý Thây hiến hóa chữ nghĩa đây 
Tư tưởng Thầy thật bát ngát trời tây 
Gơm cả lại kinh sách đây trang giấy 


Đông đạo kia có bao người trông thấy 
Chẳng dễ gì mà dụng lấy được đâu 
Như hư không vô cùng tận thâm sâu 


Làm sao hiểu những ý nghĩa nhiệm mẫu 


Bậc hữu học nhất tâm câu trí huệ 
Người thế gian chẻ chia và đặt để 
Lòng tự tư nên không thể hiểu ngài 
Dù giống nhau cái tứ đại hình hài 


Tâm bồ đề thọ dụng lại khác nhau 
Nước non này lầm lö những cơn đau 


[288 ] 


PHẦẨN II: VĂN HỌC 


Chân dung Thầy Tuệ Sỹ (Charcoal on Paper 16x20”) 
của Họa sĩ Trương Đình Uyên 
Dựng tích trượng chấn tác để mai sau 
Đời hưng thịnh và đạo mau phục hoạt 


Nuôi chí lớn rộng đường mây giải thoát 
Bậc du sĩ đã lên đường dứt khoát 

Có sá gì để tranh đoạt lợi danh 

Chép lời Phật và y giáo phụng hành 

Dịch minh văn giảng giải thành kinh sách 
Buông bỏ đời như viễn khách đường xa 
Giữa hư không vô cùng rộng bao la 

Cánh hạc trắng lụy sơn hà loang lỗ 


[289 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


Thương dân tình đắm chìm trong bể khổ 
Từ bi tâm nên tế độ người mê 
Trên đường trấn vẫn mải tiết đi-về 


Tình pháp lữ cũng nhiều bề khác biệt 


Chí phục dựng trùng hưng dòng Phật Việt 
Đạo độ đời tha thiết biết bao nhiêu 
Từ bình dân cho chí triết cao siêu 


Một biểu tượng tăng tục đếu kính ngưỡng 


Người trong ngoài mong chờ và tin tưởng 
Lòng nhất tâm cung thỉnh hướng về Thầy 
Giáo hội dân rồi sẽ có một ngày 

Hàng Thích tử hội đủ đây hòa hợp 


Đạo bồ đề mở học đường trường lớp 

Giáo dưỡng người đông hướng tới thiên lương 
Dạy tri kiến như thật Phật hoằng dương 
Tuyên giáo lý để rộng đường giác ngộ 

Qua sông mê Thầy chống chèo để độ 

Tỉnh thân Thầy phương tiện hỗ trợ thêm 
Chúng con là những kẻ giữa màn đêm 


Cần đuốc Tuệ bậc Sĩ hiển dẫn dắt. 


ĐỒNG THIỆN 
Ất Lăng thành, 10/21 


[290 ] 


ĐỨC TƯỢNG VƯƠNG 


HẠNH PHƯƠNG 


Đức TƯỢNG VƯƠNG giữa rừng sâu đêm dài u uất 
Mặc sấm rên chớp giật bão giông 
Người thản nhiên thiến tọa - đại hùng tâm 


Bị Trí Dũng vẫn ngàn năm: Bất động. 


Hải triểu âm quyện trào Sư Tử Hống 
Từng trang kinh luật luận tỏa hào quang 
Bản án tử... hê! thế sự trái ngang 

Khôn bức tử ánh hào quang tuệ giác 


Từng chữ viết hiện thân thành nốt nhạc 
Trường sơn ca Phạn thực ngục trung 
Người hóa hiện bát cơn Hương Tích 
Chí thành dâng Đức Tối Thắng Tôn... 


[291] 


Khi Tượng Vương ôm đàn ngôi hát 
Từng nốt vui dào đạt tự do... 

Tròn một đời phiêu nhiên khoáng hoạt, 
Từng âm giai đưa nhân loại qua đò... 


Từ muôn trước đến ngàn sau sáng rực 
Lửa trái từm Quảng Đức miên trường 
Vua hóa hổ toàn thân mọc lông nhung nhúc 


Chỉ cam lồ nhà Phật xóa đau thương... 


Đức Bồ tát vào ra sanh tử 

Hậệt như người Vô Sự khứ lai 

Ai giết được bản lai Bây Giờ, Quá Khứ 
Kia bài kinh Bụt chuyến pháp Vườn Nai. 


HẠNH PHƯƠNG 


[292] 


CHƯA TRÒN BUỔI SƠ GIAO... 


Huyền-Diệu Trang 


Kính thưa Ôn, 


PP viết bài này không phải để ca tụng những gì mà nhiều người 
viết về Ôn và tác phẩm của Ôn, với kỷ niệm và ân tình, hay để 
tri ân. Để con kể Ôn nghe... Một hôm anh Phẻ nhắn tin nói “viết bài 
nhé!” Bữa nọ sư phụ Tâm Hoà cũng gọi, bảo “con viết bài về Ôn nha” 
Cả hai lần con đều từ chối không dám viết, chỉ mong tập kỷ yếu ra đời 
để thưởng thức, học hỏi, hiểu thêm về những gì con chưa biết về Ôn. 
Con không dám viết vì nhiều lý do: tập kỷ yếu tập trung quá nhiều 
cây bút thâm niên tên tuổi trong khi ngòi bút của con còn non nớt, lại 
không có kỷ niệm gì với Ôn, ngoại trừ những quyển sách Ôn đứng tên 
tác giả... Rồi 3 tuần trôi qua, mỗi khi nghĩ về Ôn là con cảm thấy điều gì 
đó tiếc nuối, về một buổi sơ giao không trọn... Điều gì đó mơ hồ buộc 
con viết ra đây tất cả những cảm xúc tự nhiên của mình. Cầu nguyện 
cho bài viết này như một giọt cam lồ góp phần trợ duyên vào biển sóng 
tâm linh của những người con Phật khắp nơi đang quy hướng về Ôn 
nơi quê nhà. 


[293 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


Dạo gần đây khi nghe tin Ôn lại trở bệnh, cứ mỗi buổi công phu sáng 
con đều nghĩ về Ôn... cầu cho Ôn được khoẻ trở lại, để đôi tay gầy guộc 
ấy lật những trang Kinh, đôi mắt tinh anh ấy tiếp tục nhìn những dòng 
chữ Phạn, Pali, Hán, Anh, Đức, Pháp, Nhật v.v... để gõ xuống những 
câu từ tiếng Việt, để hoàn thành công trình phiên dịch Đại Tạng Kinh 
Việt Nam còn đang dang dở... 


Ôn biết không, hôm Phật Đản, con tranh thủ vô chánh điện, rờ rờ... 
chạm tay vào bìa những quyền Kinh (29 tập Thanh Văn Tạng I được 
cung nghĩnh và trình bày trên chánh điện chùa Pháp Vân), tâm cảm 
ngược đòng thật lạ, thấy nguyện lực, tâm huyết và nhân dáng của Ôn và 
những vị Thầy ngồi miệt mài bên bàn phiên dịch suốt những năm dài, 
dài mãi đến vị lai... Vậy mà nay Ôn đã trở bệnh nặng... 


Đoạn clip ngắn vài giây về Ôn ngồi làm việc trên giường bệnh, ống trợ 
thở vẫn còn giữ nơi mũi, là hình ảnh gây cho con nhiều xúc động nhất 
trong đêm thắp nến. Cả đạo tràng Pháp Vân tha thiết nguyện cầu Ôn 
được an khang, diên thọ, tiếp tục sứ mệnh hoằng truyền Phật Đạo... Với 
ý chí kiên cường vượt thắng mọi đớn đau bệnh tật dày vò trên thân thể 
gầy nhom, Ôn tỉnh dậy, điều đầu tiên là tiếp tục miệt mài với những 
trang kinh. Con tự hỏi điểu gì đã vực Ôn dậy? Rồi lại nhớ, Ôn đã bao 
lần vào sanh ra tử rồi, thì sá gì thêm một lần đau. Tấm thân tứ đại mỏng 
manh đó, đã vì nguyện lực mà nhập thế. Sức mạnh tỉnh thần và tâm lực 
quá lớn của Ôn đã từng khiến bao thế lực trái chiểu phải chùn chân, 
nếu không sẽ không có một nhà tư tưởng, nhà văn, nhà thơ, học giả 
uyên bác và nhân từ của ngày hôm nay. 


Con biết đến Ôn nhờ những duyên thật đẹp, khi được làm Phật tử của 
những vị Thầy đã từng là cựu học trò của Ôn như HT Nguyên Siêu, 
HT Trí Thành, Thầy Tâm Hòa, Thầy Nhật Quán, Thầy Tâm Minh, Thầy 
Nguyên Lạc, v.v... Thích đọc sách văn thơ Phật Giáo, con may mắn biết 
và tiếp xúc vài lần với những cây bút thâm niên mà con từng quý kính 
như chú Tâm Quang Vĩnh Hảo, chú lâm Huy Huỳnh Kim Quang, anh 
Phẻ, anh Triết... Vậy là, con biết đến Ôn, sau đó hiểu Ôn nhiều hơn qua 


[294] 


PHẦN II: VĂN HỌC 


những con chữ, qua những câu chuyện kín đáo bên lề mà không phải ai 
cũng biết về Ôn... để rồi từ cái duyên ấy con nuôi mộng được gặp Ôn, 
một lần... 


Hòa thượng giảng Luận Câu-xá (Ảnh cắt từ video) 


Vậy mà, mấy bận về VN, duyên không trọn. Một lần con ghé Thư Quán 
Hương Tích mà Ôn đang nhập thất. Một lần con về ngay lúc Thầy Hạnh 
Viên nhắn là Ôn đang ở Nhật. Một lần khác, con về khoảng thời gian 
Ôn nhập hạ mà thời gian con ở VN ngắn... Vậy đó, cơ hội thì có mà 
duyên thì chưa tròn. Đành. Không gặp được Ôn, con quyết định ghé 
Già Lam, lúc ấy chùa đang được trùng tu sau vụ hoả hoạn. Rồi con 
ghé chùa Linh Sơn, Hải Đức Nha Trang, v.v... chỉ để được tận mắt thấy 
những nơi chính Ôn và quý Thầy của con đã từng dừng chân trong 
quá khứ... 


Con nghĩ, một người như con, không gặp được Ôn cũng không có gì 
lạ. Con cũng có gặp Phật đâu mà cũng an lành trong Chánh Pháp của 
Người để lại. Ôn cũng thế, dẫu con sẽ không kịp gặp Ôn kiếp này, thì 
con cũng đã gặp được Ôn qua những trang kinh sách, tác phẩm, thơ 


[295 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


văn, do Ôn viết, biên soạn, sáng tác, dịch thuật, v.v... Nhưng, Ôn ơi, con 
không lãnh hội được hết những gì Ôn viết, thậm chí chưa đọc hết tất cả 
những tác phẩm của Ôn. Văn Thơ của Ôn lại sâu thẳm và mênh mông 
quá, tâm trí nhỏ hẹp của con cũng không thưởng thức trọn nghĩa của 
câu từ triết lý xa xăm. Nhưng những ca từ cứ len lỏi vào tâm hồn con, 
tận đáy lòng, con lại cảm nhận được sự gần gũi vô hình nào đó với niềm 
kính ngưỡng và xót thương mỗi khi được ngắm hình Ôn hoặc nghe qua 
những câu chuyện kể về năm tháng tù đày và cả những chuyến đi độc 
hành mà Ôn trải nghiệm. Trong đáy mắt sáng ngời của Ôn là nơi hội tụ 
biết bao tỉnh hoa của nền PGVN và hải ngoại. Ôn có đôi mắt sâu thẳm 
tỉnh anh, nhưng nụ cười của Ôn vẫn là một điều gì đó mơ hồ trong con, 
bởi đối với con, giấc mơ gặp được Ôn chỉ còn là điều trong mộng... 


“Năm tháng vẫn như nụ cười trơng mộng” 
Kính thăm sức khoẻ Ôn vượt thắng lần tử sinh này. 


Nguyện cho công trình phiên dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam được sớm 
hoàn thành như nguyện. 


1ororro, 10.10.2023 
Phật tử phương xa... 
Huyền-Diệu Trang 


[296 ] 


THĂM LẠI NÚI RỪNG XƯA 


Phổ Đồng 


Viết tặng Thầy Tuệ Sỹ 


Anh về thăm lại núi rửng xưa 

Ráng nắng trai hông lá thoảng đưa 
Vành nón che nghiêng hương sắc nửa 
Sương mmờ vương đất gió man man. 


Tìm luống đất xưa cà chớm nụ 
Cải xanh vàng vọt ánh tà dương 
Am rách gió mưa theo gió chướng 


Thân gây che chắn nỗi niềm riêng. 


Tìm phiến đá mòn phơi nẻo vắng 
Chạnh lòng Lã Vọng suối buông câu 
Buôn dâng con nước xuôi đôi ngả 


Ảnh mắt chưa tan một mối sấu. 


[297 ] 


sấ F—g/-xy « 
' : ^ : ".- ` : 
s2 ~ k2 - P cu 
Kc 7 « 
-—- - “2 - 2Á... 4“ —~ 


Tác giả (HT Thích Đức Thắng) và HT Thích Tuệ Sỹ 


Thương người thương cả cuộc tang thương 
Nắng sớm chiêu mưa lại đổi thay 
Thì nay xin gởi về thiên cổ 


Một tiếng cười vang lạnh gió bay. 


Vạn Giã 4/9/06 AL 
PHỔ ĐỒNG 


[298 ] 


LONG TƯỢNG MINH SƯ 


Minh Đạo Phương Biên 


Kính ngưỡng tri ân 
Hòa thượng thượng Tuệ hạ Sỹ. 


Thân gây dong dõng trí Văn Thù 

Trí dũng song toàn đẳng trượng phu 
Lao khổ ngục tù như nhập định 
Huệ quang đức phổ bậc chân tu 
Pháp âm thông tuệ kinh luật luận 
Hoằng hóa độ sanh lượng đại từ 
Hành trạng sâu dây trì Chánh Pháp 
Tri ân Long Tượng Bậc Minh Sư. 


Phần Lan 19.9.2023 


[299 ] 


156242: 


6-8406 vcs 
cán So 


[300 ] 


TUỆ SỸ VÀ NHỊP THỞ TRƯỜNG SƠN 
Ngọc Hân 


Ngọn gió đưa anh đi mười năm phiêu lãng 

Nhìn quê hương qua chứng tích điêu tàn 

Triêu Đông hải vẫn thẩm thì cát trắng 

Truyện tình người và nhịp thỏ Trường Sơ... 

(Tuệ Sỹ - Những năm anh đi) 

Ụ" Tháng 9 năm 1988, người Việt ở hải ngoại bàng hoàng khi 

nghe tin hai nhân vật lỗi lạc của Phật Giáo, Thầy Tuệ Sỹ và Thầy 

Trí Siêu, bị giam từ năm 1984, nay bị tòa án CSVN tuyên án tử hình vì 
tội “âm mưu võ trang lật đổ chính quyền” qua việc lập ra tổ chức Mặt 
Trận Nhân Quyển Việt Nam! Nhờ sự tranh đấu tích cực của các cơ quan 
nhân quyền quốc tế, Hà Nội phải giảm án xuống còn chung thân khổ sai. 


Thượng Tọa Tuệ Sỹ đã được tổ chức Human Rights Watch trao giải 
thưởng tranh đấu cho nhân quyền Hellman-Hammet Awards ngày 


3-8-1998. 


[301 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


Ngày 1 tháng 9 năm 1998, Thầy được trả tự do từ trại Ba Sao-Nam Hà ở 
miền Bắc. Trước khi thả, nhà cầm quyền CS yêu cầu Thầy ký vào lá đơn 
xin khoan hồng để gửi lên Chủ Tịch Trần Đức Lương. Thầy Tuệ Sỹ trả 
lời: “Không ai có quyền xét xử tôi, không ai có quyền ân xá tôi.” Công 
an nói không viết đơn thì không thả, Thầy không viết và tuyệt thực. Hà 
Nội đã phải phóng thích Thầy sau 10 ngày tuyệt thực. 


Từ bản án tử hình đó, người ta đi tìm những tài liệu viết về hai Thầy 
mới giật mình khám phá ra một gia tài biên khảo, truớc tác đồ sộ về 
Phật học, Triết học và Văn học của Thầy Tuệ Sỹ. 


Nhìn vào công trình dịch Kinh, biên khảo Phật học của Thầy Tuệ Sỹ với 
kiến thức uyên bác, Thầy như ngọn hải đăng soi sáng nẻo đuờng dẫn 
vào hai hệ kinh điển Nguyên Thủy Phật Giáo và Đại Thừa Phật Giáo 
bằng văn phong lịch nghiệm, bằng trí huệ Bát nhã của bao tiền kiếp còn 
phong lại dấu ấn đến kiếp nây. Sở tri đó và khối óc đó, Thầy đã dành 
cho Phật học, bảo lưu và cống hiến cho pháp giới chúng sinh, còn trái 
tim và tâm đại bị, Thầy đã dành cho thi ca, cho văn học bằng một hồn 
thơ chơi vơi trên từng con chữ, từng thi pháp, từng phím dương cầm 
hay từng thanh âm réo rắt của vĩ cầm và bay bổng của sáo trúc. 


Như Nhà thơ Bùi Giáng đã viết: Thấy ông vẻ người khắc khổ, không ai 
ngờ rằng linh hôn kia cờn ấn một nguốn thở thâm viễn u u... 


' tiên Ân '- sả. 
HH 4, 


lâm XY Xu ẤT ca 
Thủ bút của Thầy Tuệ Sỹ 


[302 ] 


PHẨN II: VĂN HỌC 


Nguồn thơ thâm viễn thì ai cũng hiểu được nhưng “thâm viễn u u” là 
cái chỉ chỉ lạ quá! Tuy không hiểu được từ ngữ ở “cõi trên” của tiên sinh 
nhưng chữ dùng của ông đọc lên nghe cũng vui tai vì thanh âm “u u” 
của nó. Chưa hết, tiên sinh còn viết tiếp về Thầy Tuệ Sỹ: 

Nhưng ai có ngờ đâu nhà sư kín đáo e đè kia, không hề bao giờ có vướng 


A» 


lụy, lại còn mang một nguồn thơ Việt phi phàm? Một bài thơ “không đề 
của ông đủ khiến ta khiếp vía mất ăn mất ngủ: 


Đôi mắt ướt tuổi vàng khung trời hội cũ 

Áo màu xanh không xanh mãi trên đồi hoang 

Phút vội vã bỗng thấy mình du thủ 

Thắp đèn khuya ngồi kể chuyện trăng tàn... 
Người đọc đã đi từ ngạc nhiên nầy đến ngạc nhiên khác, một ngạc 
nhiên đầy thú vị, khi một nhà tu khổ hạnh, dáng vẻ nghiêm khắc lại có 
những vần thơ và văn chuơng diễm lệ, đẹp đến sững sờ. Nây nhé, hãy 
đọc các đề tựa cho mỗi tiết trong quyển khảo luận Tô Đông Pha Những 
Phương Trời Viễn Mộng của Thầy Tuệ Sỹ: 


1. Trời Quê hương khói mù bay Viễn mộng. 

II. Trời thu cao cây lá ngủ mở hồ 

HIL Trời óng ả bạc tường rêu Lữ thứ 

IV. Trời trăng sao in mộng triệu sông hồ 
Chưa đi vào quyển sách, chỉ mới xem qua Mục Lục mà những dòng 
chữ trên đây đã đẹp như tranh vẽ, lãng đãng khói sương thơ mộng. 
Thế nhưng kẻ hậu học không rành Hán tự cũng đã chạy theo vật vả 


với những từ Hán-Việt trong quyển sách nây, chẳng hạn như tựa đề 
cho Phần 1. 


1. Khuyết nguyệt quải sơ đông 


[303 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


IL Lô Sơn chân diện rmục. 


Tất nhiên tác giả sẽ giải thích khi mời người đọc đi vào khu vườn thi 
ca của lhây: 


Khuyết nguyệt, đó là mảnh trăng non, là con trăng sở huyển. Mảnh trắng 
non treo trên ngọn ngô đồng thưa lá... 


Thi ca đã thể hiện tài hoa của nhà tu với những ẩn ngữ cao kỳ, kiêu 
bạc và cô liêu. Với tài hoa lãng đãng khắp thơ văn nhạc của Thầy như 
những hoa trời rải xuống trần những thanh âm đại từ giải thoát, chúng 
ta thực không biết bắt đầu từ đâu, nói về lãnh vực nào, để đi vào khu 
vườn thi ca như bát trận đổ của Thầy, khu vườn kỳ diệu ảo hóa như đồ 
hình Mạn Đà La cát của các vị Lạt Ma Tây Tạng. 


Theo Thầy Tuệ Sỹ, Thơ là một cuộc lịch nghiệm Riêng và Chung, của 
Thời đại và Lịch sử. Làm sao ta hiểu được cõi thi ca trùng điệp những 
ẩn ngữ diệu kỳ của thiền sư. 


Chỗ Không tịch của Đạo, chỗ trùng trùng ẩn ngữ của Thơ, làm sao lấy 
tay chỉ thẳng vào Thơ mà bảo rằng hiểu được nỗi lòng của thi sĩ nên 
ta chỉ thưởng thức những vần thơ của Thầy như thưởng thức cái đẹp 
điễm lệ của một bức tranh, cái hiếm quý của những cuộn chỉ thảo pa- 
pyrus, cái âm ba diệu vợi của dòng sông trăng (Moonlight Sonata). 


Buổi sáng mùa Xuân, sương còn đọng trên ngọn cỏ, bước chân đi trên 
những con đuờng thơm hương cỏ non và thơm mùi khuynh diệp. Tôi 
ngước nhìn bầu trời trong xanh, nắng đẹp xa vắng mà nghĩ đến khung 
trời hội cũ trong Đôi mắt ướt tuổi vàng khung trời hội cũ của Thầy Tuệ Sỹ. 


Đó có phải là đôi mắt của người áo lục một thời tuổi vàng qua những 
khung trời mở hội để tham vấn đạo, tìm về bản Tâm trong suốt để giác 
ngộ giống như một Thiện Tài đồng tử Sudhana đã đi qua 53 cung đường 
để cầu đạo trong Phẩm Nhập Pháp Giới của Kinh Hoa Nghiêm? Phải 


[304 ] 


PHẦN II: VĂN HỌC 


chăng khi quê hương trở thành những chứng tích điêu tàn, khi dân tộc 
trầm mình trong cơn đày đoạ thì áo màu xanh không còn phất phới 
trên đồi hoang của thời đạo pháp vàng son của nước thanh bình cũ? 


Tuệ Sỹ là một đạo sư uyên bác trác tuyệt, một thi văn nhạc sĩ tài hoa thơ 
mộng dị thường, một người yêu nước với đây đủ đức tính Bi, Trí, Dũng 
của một Bồ tát giữa đời thuờng nên đã chọn con đường ở lại với quê 
hương dân tộc, yêu nước thương dân bằng một tấm lòng thao thức trăn 
trở, bằng một tính mạng sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng đối mặt với tử sinh. 


Người ở lại giữa lòng tay bạo chúa 
Cọng lau gây trĩu nặng ánh tà dương 
Rồi trước mắt ngục tù thân bé bỏng 
Ngón tay nào gõ nhịp xuống tường rêu 


Trong trại giam X4 ở Sài Gòn năm 79, Thầy Tuệ Sỹ đã tìm “em” quê 
hương trong giấc chiêm bao 


Yêu em dâng cả ráng chiêu thu 

Em đốt tình yêu bằng hận thù 

Cháy đỏ mùa đông ta vẫn lạnh 

Giấc mở không kín dãy song tù 

Là những người xa xứ, chúng ta cứ luôn nhớ về quê hương nghìn 


trùng xa cách, còn Thầy Tuệ Sỹ đang sống trên quê hương mình mà 
lạc mất quê hương: 


Quê người trên đỉnh Trường Sơn, 
Cho ta gửi một nỗi hờn thiên thu 


Quê hương người trên núi rừng Trường Sơn gió ngàn bạt đỉnh, nơi 
người đã lớn lên cùng sa mù khí núi là nhịp thở Trường Sơn, nơi những 


[305 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


ngọn gió Lào khô nóng như thổi lửa lên triển đất bên nây dãy Truờng 
Sơn, nơi biển Đông mấy độ triều lên khóc tràn cuộc lữ long đong, bước 
chân du tử của người vì thế đã bẽ bàng ca khúc trên môi: 


Năm tháng vẫn như nụ cười trong mộng 
Người mãi đi như nước chảy xa nguồn 
Bờ bến lạ chút tự tình với bóng 

Mây lạc loài ôi tóc cũ nghìn năm 


Cũng như thi hào Tô Đông Pha của Thơ và Đạo, con người thi sĩ 
của thiền sư Tuệ Sỹ cũng đã lao đao và tiêu sái trong cõi thơ trầm 
mặc phiêu bồng, trong cõi đọa đày viễn mộng của bóng chớp mây 
chiều nên thi ca của Thầy cũng là chứng tích của ba đào lịch sử. 


Cõi Thiển vốn không lời nên trên đỉnh cao của Trường Sơn chỉ là sự im 
lặng, sự im lặng của cánh chim Hồng cô độc bay vút tận chân mây, để 
rơi rụng mùa Thu tóc trắng. 


Cõi Thơ của Tuệ Sỹ vốn ẩn ngữ diệu kỳ, chôn ẩn tình trong lòng núi 
Trường Sơn hùng vĩ, đồng vọng một nỗi buồn thiên thu, một mối hận 
Thu cao nhưng vẫn tràn ngập chân tình như mưa lũ biên cương, vẫn đại 
từ đại bi đại trí theo bước chân Bồ tát phổ độ chúng sinh. 


Tình chung không trả thù người 
Khuất thân cho trọn một đời luân lưu 


Cõi Thơ của Thiển sư đã phiêu bổng mà cõi Nhạc cũng âm trầm cung 
bậc. Những dấu lặng trong trường canh nhạc đối với nhạc sĩ có phải là 
những lúc trầm tư vừa Không vừa Tĩnh. Theo Thiền sư Tuệ Sỹ, “Tĩnh 
cho nên thâu tóm mọi vọng động và Không, cho nên bao hàm vạn cảnh. 
Ngắm nhìn sự đời, bôn ba giữa đời mà thấy mình như nằm trên chóp 
đỉnh mây cao. Đủ hết các thứ tmặn nống, chua chát, trong đó có cái hương 
vị tuyệt vời.” 


[306 ] 


PHẦN II: VĂN HỌC 


Những dấu Lặng cho âm đàn đứt vội như khổ lụy lao đao của đoaạ đày 
viễn mộng nhưng những dấu Thăng chợt vút lên như cánh chim bạt 
ngàn từ quãng Vô Biên. Nhạc đã đi vào Thơ cho bài thơ lên tiếng hát 
và Thơ đã đi vào Nhạc cho sợi khói buông chùng dòng nhạc chơi vơi: 


Chiếu như thế, cung trầm khắc khoải. 
Rát đầu tay nốt nhạc triển miên. 

Ôm dấu lặng, nhịp đàn đút vội. 

Anh ở đâu, khói lụa ngoài hiên? 
(Những điệp khúc cho dương cẩm) 


Bài thơ gần đây nhất trong năm nay của Thây Tuệ Sỹ là bài Thiên lý độc 
hành gồm 13 khổ mà khổ cuối cùng chỉ hai câu: 


“Khi về anh nhớ cài quai nón 
Mưa lạnh đèo cao không cõi người” 
Hai câu thơ nghe lạnh buốt tâm can, lạnh đến nao lòng đa lệ! Dặn dò 
ai đây hay dặn dò cho chính mình nhớ cài lại quai nón khi về trên đèo 
cao, bởi gió hú đèo cao thổi mạnh quá, mưa lưng chừng đèo lạnh quá 
và tiếng gió qua đèo nghe buồn quá! Người về một bóng trên đèo vắng, 
Nghe lạnh đường trăng, núi thở dài! 


Vẫn cánh chim Hồng lẻ loi giữa trời cô tịch, vẫn chéo áo ai bay vách núi 
ngàn năm phơi tuế nguyệt, vẫn bước chân ai nhẹ đi về cõi Tâm Không 
mà vẫn nghe quá khứ ngập trong nắng tàn. Ihơ đến rồi đi không dấu 
vết, người đi về miền viễn mộng không dấu chân lưu, nên thơ dù có 
hiển hiện ba đào lịch sử, có hận Thu cao, có trời viễn mộng đoạ đày 
nhưng thơ của thiền sư Tuệ Sỹ vẫn nhẹ tênh, tuyệt nhiên không hận 
thù, không nặng sầu bi ai than oán và, không dấu chim bay! 


Theo Đại lão Hoà Thượng Thích Trí Thủ hay Ôn Già Lam, nói đến Phật 
giáo Đại thừa là nói đến Bát nhã. Vì Bát nhã là đầu mối, là mạch nguồn 


[307 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


từ đó các trào lưu tư tưởng Đại thừa kể cả Mật giáo khởi dậy. Trong các 
buổi giảng Pháp của Đức Đạt Lai Lạt Ma tại Úc, phần mở đầu chuơng 
trình mỗi ngày là thời tụng Bát Nhã Tâm Kinh bằng nhiều ngôn ngữ, 
trong đó có cả tiếng Việt, của nhiều truyền thống Phật giáo. 


Thế nên để kết thúc bài viết nầy, xin cung kính gửi đến Thiền sư Tuệ Sỹ 
câu thần chú Bát Nhã Ba La Mật Đa: 


Tadyatha Gate Gate Pãragate Parasamgate Bodhi Svahä 


Quảng Anh Ngọc Hân 
Sydney 2023 


[308 ] 


TUỆ SẼ: 
TIÊNG THÉT VÔ THANH 
GIỮA TRỜI VIÊN MỘNG 


Nguyên Cẩn 


l-- Kazantzakis viết: “ Trọn tâm hồn tôi là tiếng thét thì tác phẩm 
của tôi là lời chú giải cho tiếng thét ấy.” Ta có thể nói gì về thơ Tuệ 
Sỹ và tiếng thét trong tận cùng sâu thẳm tâm hồn như lời thơ Không 
Lộ “Hữu thời trực thướng cô phong đảnh/ Trường khiếu nhất thanh hàn 
thái hư" (Có khi chót vót đầu non quạnh / Một tiếng cười vang lạnh 
đất trời). 


Nhận định về Tuệ Sỹ, Phạm Công Thiện đã viết: “ Mộí con người vừa là 
Thi sĩ vừa là Thiến sư, vừa là nhà hành động nhập thế với tỉnh thấn vô 
công dụng hạnh của bậc Bồ tát. Hành động tích cực, mãnh liệt toàn triệt 
mà vẫn giữ cẳm thức viễn ly và viễn mộng.” 

Về thơ Tuệ Sỹ, ông viết: “1ơ Tuệ Sỹ chính là tiếng thở đổi giọng của một 
loài chim bay từ cõi xa xưa của vô biên tế kiếp trong lòng sâu thẳm của 


Tính mệnh quê hương.” 


[309 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


Có mâu thuẫn gì không giữa một hồn thơ nhạy cảm đầy những cung 
bậc cảm xúc và sự huân tập một đời trong triết lý Phật pháp thâm sâu? 


Tuệ Sỹ như một thi sĩ 


Từ năm 1969, Bùi Giáng đã nhận định về Tuệ Sỹ, chỉ qua bài thơ Khung 
trời cũ: 


Đôi mắt ướt tuổi vàng khung trời hội cũ/ Áo màu xanh không xanh mãi 
trên đổi hoang/ Phút vội vã bỗng thấy mình du thủ/ Thắp đèn khuya ngối 
kể chuyện trăng tàn/ Từ núi lạnh đến biển im tmmuôn thuở/ Đỉnh đá này 
và hạt muối đó chưa tan/ Cười với nắng một ngày sao chóng thế/ Nay 
mùa đông mai mùa hạ buôn chăng?/ Đếm tóc bạc tuổi đời chưa đủ/ Bụi 
đường đài gót mỏi ấi quanh/ Giờ ngó lại bốn vách tường ủ rũ/ Suối rừng 
xa fIgược tóc xuôi ngàn. 


Ông viết: “Tuệ Sỹ một vị sự. Ông viết văn nghiêm túc, những sở tri của 
ông về Phật học quả thật quảng bác vô cùng. Thấy ông vẻ người khắc khổ, 
không ai ngờ rằng, linh hôn kia còn ẩn một nguồn thở thâm viễn u u... 
Chỉ một bài thơ, Tuệ Sỹ đã trùm lấp hết mọi chân trời tới cũ, từ Đường 
Thi Trung Hoa tới Siêu Thực Tây phương.” 


Còn Tâm Nhiên, một trong những người có lúc nhận mình là thị giả 


của Tuệ Sỹ thì kết luận: “...chúng ta có thể gọi Tuệ Sỹ là một Thiến sư thi 
sĩ với ý nghĩa trọn vẹn, tốt đẹp nhất của danh tử. Điễu đó chứng tỏ qua 
những tác phẩm thâm viễn, uyên áo, nhất là thể hiện qua phong cách 
sống đạm bạc, đơn sơ, giản dị mà tất nghệ sĩ phóng khoáng, an nhiên, tự 
tại. Khai mở thông lộ tự do cho con người, biết mỉm cười vô úy, trên tỉnh 
thần vô chấp, sáng tạo, hạo nhiên chỉ khí, đại bi tâm” 


Nhà thơ làm kẻ độc hành trên con đường thiên lý, thõng tay vào cuộc 
Lữ, lạnh lùng, cô đơn tuyệt đỉnh. 


[310 ] 


PHẨN II: VĂN HỌC 


Từ trái: Thầy Tuệ Sỹ và các thân hữu Đỉnh Cường - Nguyễn Dương Quang - 
Bảu Ý tại Đàlạt tháng 11- 2013 (Ảnh: internet) 


Ta làm kẻ rong chơi từ hỗn độn/ Treo gót hài trên mái tóc vào thu/ Ngồi 
đếm mộng đi qua từng đọt lá/ Rũ mi đài trên bến có sương khô/ Vì lêu 
lổng mười năm trời nói tmrộng/ Ôm tình già quên bằng tuổi hoàng hôn/ 
Một sớm nọ nghe chim buôn đổi giọng/ Người thấy ta xô dạt bóng thiên 
thần... (TS) 


Shelley xem thơ là một điều gì đó rất thiêng liêng... ghi lại những 
khoảnh khác đỉnh cao và hạnh phúc nhất của tâm hồn. Còn Emily 
Dickinson thì lại có cái nhìn về thơ rất ấn tượng: “Nếu một cuốn sách 
làm cho tôi thấy giá lạnh mà không một ngọn lửa nào có thể sưởi ấm, tôi 
biết đó là thơ. Nếu tôi thấy mình ãang cất cánh, tôi cũng biết đó là thơ..." 
Như vậy thơ nâng cao tâm hồn con người đến cảnh giới mà Đặng Tiến 
khi nói về câu thơ “Áo màu xanh không xanh mãi trên đổi hoang” nói 
rằng màu xanh đó là màu trong chiều kích tâm linh, không còn là một 


[311] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


thực thể nữa. Robert Frost lại cho rằng “1hơ ra đời khi cảm xúc đã tìm 
thấy tử duy của mình và tư duy đã tìm ra lời để diễn đạt chúng” 


Edgar Allan Poe thì cho rằng “Nỗi buồn là giọng điệu phù hợp nhất của 
thi ca.` Một nhà thơ lớn khác, T.S. Eliot, chủ nhân giải Nobel 1948 từng 
nói “1hơ không phải là vòng quay chậm rãi của cảm xúc mà là một lối 
thoát của cảm xúc, không phải là sự biểu hiện của tính cách, nhưng một 
lối thoát cho cá tính.” 


Với Tuệ Sỹ thì sao? Người nhận định về thơ Tô Đông Pha, người viết: 
“Thơ phát ra từ những khổ lụy và những nguyện ước khơi vơi của cuộc 
tôn sinh. Từ độ đó, Thơ đi vào những thẳm họa hoành sinh của lịch sử. 
Từ buổi bình mmỉnh, Thơ vang vọng những lời tình tự thiết tha, từ tiếng 
chim thư cửu nơi cồn cát đến những đêm dài trăn trọc... Thơ dấn bước đi 
vào cuộc lữ... Thơ phát ra tử cuộc lữ đọa đây tôi trỏ lại dọa đày cuộc lữ. 
Cuộc lữ là trường thể nghiệm lịch sử tốn sinh thảm họa của Thơ và Thở 
mở rộng những phương trời lữ thứ. Quê hương nguyên thủy chỉ là những 
âm vang của lịch sử, vang dội ngân dài trong những phương trời viễn 
mộng. Cho niên đất của Thơ là đất trích, là những vùng đày ải; đường của 
1hơ là quán trọ, là những bưóc đường ngược gió. Mặn nống nơi đất trích, 
lân la nơi quán trọ, cuộc thể nghiệm dây dưa với hằng triệu vấn vương 
và cũng là cuộc thể nghiệm cho khước từ tuyệt đối... Bởi cách điệu trầm 
trọng như thế, nên Thơ là phong vận tài hoa, đẹp như những cụm tây 
trời trong nắng sớm.” (TS - Tô Đông Pha, Những phương trời viễn mộng) 


Hình như đó cũng là cõi thơ của người với những vần thơ tài hoa 
vương vấn nhiều khổ lụy trần gian, cũng phiêu bồng trong nắng sớm 
mưa chiều, qua những ngày tự do và thiếu tự do, như cánh chim bằng 
muốn bay vút cao vào bầu trời bao la trên kia mà bao hệ lụy trần gian 
níu bước. 


Ngược xuôi nhó rửa cung đàn/ Ai đem quán trọ mà ngăn nẻo về. 


[312 ] 


PHẦẨN II: VĂN HỌC 


hay ngăn được nẻo về khi thi sỹ bước đi với tất cả hoài vọng, ước mơ 
tuổi trẻ lúc ban đầu... 


Một con én một đoạn đường lay lất /Một đêm dài nghe thác đổ trên cao/ 
Ta bước vội qua dòng sông biến biệt /Đợi mưa dâm trong cánh bướm xôn 
xao/ 


Ta nhớ Kahlil Gibran khi ông từng nói “Thơ là thỏa thuận giữa niềm 
vui, nỗi đau và băn khoăn, với một dấu gạch ngang của từ điển.” 


Trong thơ Tuệ Sỹ, ta thấy cả ba điều ấy đan quyện trong nhau. 


Cho hết đêm hè trông bóng ma/ Tàn thu khói mộng trắng Ngân hà/ Trời 
không ngưng gió chờ sương đọng/ Nhưng mấy nghìn sau ố nhạt nhòa/ 
Cho hết mùa thu biệt lữ hành/ Rừng thu mưa máu đạt lều tranh/ Ta so 
phấn nhụy trên màu úa/ Trên phím đương cẩm hay máu xanh. 


Hè hay thu cũng chỉ là những ngoại cảnh tạo nên trong tâm hồn thi sĩ 
những cảm xúc sâu lắng. Màu sắc hay âm thanh cũng chỉ gợi lên những 
cảm xúc cho người làm thơ. 


Rilke khi nói với người thi sĩ trẻ tuổi đã khuyên rằng: “Nhất là ông hãy 
tự hỏi vào giây phút thâm lặng nhất trong đêm tối.” Tôi có thực sự phải 
cần viết không? Và nhà thơ được yêu cầu đào xới trong tâm hồn mình 
để tìm cho ra một câu trả lời thâm thúy nhất. Ngay trong những giây 
phút lạnh nhạt nhất, hoang trống nhất, đời sống của một thi sĩ phải 
trở thành dấu hiệu và chứng tích cho lòng khao khát thôi thúc ấy... và 
anh ta phải nói lên những nỗi buồn, những khát vọng, những tư tưởng 
thoáng hiện trong hồn và niềm tin của anh ta vào một vẻ đẹp mênh 
mang nào đó. Hãy nói lên những cái ấy với lòng chân thành thắm thiết, 
lặng lẽ và khiêm tốn. 


Tuệ Sỹ (TS) đã chiêm nghiệm tất cả những nỗi buồn hay khát vọng 
ấy tha thiết như một thi sĩ “sáng tạo để giết chết cái chết” như một 


[313 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


nhà hiển triết nào đó nói: “Créer, cest tuer la morf` Hay như William 
Wordsworth nhận định: “7hơ tràn ra tự phát khi cảm xúc dâng cao. Nó 
bắt nguồn từ sự hồi tưởng trong yên tĩnh, cảm xúc dự tính sẽ đến nhờ một 
phản ứng. Từ đó sự yên tĩnh dân biến mất và một cảm xúc đồng điệu với 
sự chiêm nghiệm ra đời. Đó cũng chính là điễu thực sự tốn tại trong tâm 
trí chúng ta.” Người thi sĩ ấy nghe quá khứ gọi về từng giấc mơ ngày xưa 
và những bóng hình kỷ niệm với cảm xúc dâng cao. 


Gà xao xác gọi hốn ta tử quá khứ/ Về nơi đây cùng khốn với điêu linh/ 
Hương trái đắng mùa thu buốn bụi đỏ/ Ôi ngọt ngào đâu mái tóc em 
xinh/ Từng tiếng lẻ lơi buỗn thống thiết/ Nghe rộn ràng từ vết lở con tim... 


Người khởi hành từ quê nhà đi qua nhiều miền đất Nam Trung bộ và 
cả núi rừng phía Bắc trong những ngày có tự do và cả những ngày thiếu 
vắng tự do. Nỗi ám ảnh Trường Sơn và một nỗi hờn sâu kín tự thuở 
thanh xuân đã khiến Tuệ Sỹ viết những dòng thơ tha thiết. 


Còn nghe được tiếng ve sẩu/ Còn yêu đốm lửa đêm sâu bập bùng/ Quê 
người trên đỉnh Trường Sơn/ Cho ta gởi một nỗi hờn thiên thu. 


Mộng và thực quyện vào nhau, nhưng tỉnh giấc vẫn còn đó nỗi u uất 
của chàng tuổi trẻ ngày xưa. 


Vẫn lăn lóc với đá mòn dút nối/ Đá mòn ơi cười một thuở chiêm bao/ 
Qu} xuống nữa ngủ vùi trong cát Dụi/ Nửa chừng say quán trọ khóc lao 
xao/ Tay níu nửa gốc thông già trở trọi/ Đứng bên đường nghe mối hận 
lên cao... 


Mối hận lên cao nhưng thi sĩ cứ phải dấn thân trong cuộc lữ, như 
Nietzsche nói “Bổn phận tri là lên đường đi đến hố thẳm, im lặng, một 
cách rộng lượng và không hy vọng” Nói theo ngôn ngữ thiển “Đã về, đã 


^ » 


tới, bây giờ, ở đây”. 


[314] 


PHẨN II: VĂN HỌC 


Một bước đường thôi nhưng núi cao/ Trời ơi! Mây trắng đọng phương 
nào/ Đò ngang neo bến đây sương sớm /Cạn hết ân tình nước lạnh sao?⁄ 
Một bước đường xa xa biển khơi/ Mấy trùng sương tổng nhuộm tở trời/ 
Thuyên chưa ra bến bình tinh đỏ/ Nhưng mấy ngàn năm tống biệt rối/ 


Thuyền chưa ra biển mà đã mấy ngàn năm tống biệt. Thời gian chỉ còn 
là một ý niệm trong tâm thức chúng ta. 


Một cách tình cờ, Rilke viết: “Dò ngay lúc ông ở trong nhà tù đi nữa, 
giữa những vách tường bưng bít không để lọt vào những tiếng động của 
thế gian, phải chăng lúc đó trong lòng ông vẫn luôn luôn còn là tuổi thở 
bé bỏng của ông, kho tàng vương giả quý báu, sự giàu sang tuyệt vời, chứa 
chất bao nhiêu là kỷ niệm?” 


Và kêu gọi “Hãy cố gắng làm tuôn chảy ào ạt những cảm giác ẩn hiện 
phát nguồn từ đĩ vãng bao la đó, cung cách riêng biệt của con người ông, 
sẽ trở nên cứng rắn, nỗi cô đơn của ông sẽ được trải rộng tràn ngập và 
ông trở thành một nơi trú ẩn cho những giây phút vô định của ban ngày 
đóng kín lại những tiếng động bên ngoài..." (säd.). 


Tuệ Sỹ vẫn còn đó nỗi suy tưởng về Trường Sơn và tuổi trẻ qua những 
cung bậc âm thanh ngày đó. 


Lời tiễn biệt nói gì sau tiếng hát/ Hỏi phương nào cho nguyện óc Trường 
Sơn/ Lời em ca phong kín nhuy hoa hờn/Anh trĩu nặng núi rừng trong 
đáy mắt/ Mò phố thị những chiếu hôn suối tóc/ Bóng ai ngổi so phím lụa 
đàn xưa... 

Thi sĩ đã nhìn quê hương trải qua ly loạn, chiến tranh với bao tang 
thương biến đổi, con người với cái sống và chết mong manh như hơi 


thở, rong chơi hỗn độn cùng ma quỷ... 


Ta nhó mãi ngày Đông tràn rượu ngọt/ Ngày hội mùa ma quỷ khóc chơi 
vơi/ Trưa phố thị nhạc buốn loang nắng nhạt/ Chìm hư vô đáy mát đọng 


[315 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


ngàn khơi/ Đây khúc nhạc đưa hồn lên máu đỏ/ Bước luân hồi chen chúc 
cọng lau xanh/ Xô đẩy mãi sóng vàng không bến đỗ/ Trời lênh đênh ma 
quỷ rắc tro tàn... 


Thế giới tuổi thơ vẫn là một kho tàng ký ức sống động trong hồn với 
chập chùng kỷ niệm để có hôm chợt nhận ra rằng “Đá mòn phơi nẻo tà 
dương/ Nằm nghe nước lũ khóc chừng cuộc chơi” 


Vì vạn vật vô thường biến ảo, con sông nào ta đã qua ngày xưa, kể cho 
ta nghe câu chuyện cũ năm nào. 


Người đứng mãi giữa lòng sông nhuộm nắng/ Kể chuyện gì nơi ngày cũ 
xa xưa/ Con bướm nhỏ đi về trên cánh mmỏng/ Nhưng về đâu một chiếc 
lá xa mùa?/ Năm tháng vẫn như nụ cười trong tộng/ Người vẫn đi như 
nước chảy xa nguôn/ Bờ bến lạ chút tự tình với bóng/ Mây lạc loài ôi tóc 
Cũ rigàn năm... 


Đất đỏ thắm nên lòng người hớn hở/ Đá chưa mòn sao lòng dạ trở vơ/ 
Thành phố nọ bởi sương rnù nắng quái/ Nên mười năm quên bằng mộng 
giang hồ... 


Trần gian chúng ta bị phân ly, phân cách, phân tranh nên có lúc hóa 
thành địa ngục với bao oan khiên, nghiệt ngã, đọa đày diễn ra khắp nơi 
với những kẻ tàn bạo, vô nhân đạo, trên khắp mọi nơi từ chiến tranh 
Việt Nam ngày xưa cho đến Trung Đông hay Châu Phi, hôm nay với 
bao nhiêu tai ương đổ xuống dân lành, thi sĩ đã cảm nhận niềm bi mẫn 
của một thiền sư: 


Ôi nỗi buốn từ ngày ta lạc bưóc/ Cố quên mình là thân phận thẩn tiên. 
Vì 


Lửa đã tắt từ buổi đầu sáng thế/ Một kiếp người ray rút bụi tro bay/ Tôi 
ngổi rãi giữa tha ma mộ địa/ Lạnh trăng tà lụa trắng trải rừng cây/ 


[316 ] 


PHẦN II: VĂN HỌC 


Khuya rờn rợn gió vèo run bóng quỷ/ Quỷ run run hôn mãi lóng xương 
gây /Khóc năn nỉ sao hình hài chưa rã/ Để hồn tan theo đốm lửa ma trơi/ 
Khi tâm tư chưa là gỗ mục/ Lòng đất đen còn giọt tráu xanh... 


Tuệ Sỹ như một thiền sư 


Người làm thơ với tất cả cung bậc cảm xúc thất tình có lúc sẽ quên đi 
vì nhận chân ra bản chất thực sự của hiện hữu. (Vào những năm rất trẻ 
người đã viết “Triết học về tánh Không”) 


Tâm Nhiên viết về Tuệ Sỹ “Đại đến cõi thượng thừa của Thơ như người 
học Thiên chứng chỗ Không tịch của Đạo, cái đó vừa khó vừa dễ. Học 
Thiên ba mươi năm, đày đọa thân tâm mà không thành. Phẫn chí bỏ 
đi, bất chợt thấy một cánh hoa tơi, cõi Không tịch cũng hoát nhiên, đột 
ngột mở ra. Chỗ ảo điệu đó, khó giảng cho thông. Cho nên không thể 
nào lấy tay chỉ thẳng vào cõi thơ, rổi bảo đây là chân diện mục của nó... 
Thật vậy, thế giới thi ca Tuệ Sỹ 
đơn sơ mà kỳ vĩ, bị ai mà hùng 
tráng, im lặng mà sấm sét, tĩnh 
tọa mà phiêu bổng. Đó là cõi thở 
thống thiết, bi tráng, vọng vang 
lên từ một tâm hỗn cô liễu cùng 
tuyệt với hôn thở hoằng viễn, 
uyên tặc, u ẩn, ngân dài trên 
giai điệu trầm tư, lãng đãng. Thi 
nhân làm kẻ rong chơi tử thuở 
hồng hoang hỗn độn, phiêu bỗng, 
lêu lổng mmười năm trong cuộc lữ 
trấn sa. (TN - Tuệ Sỹ - Trên ngõ 
về im lặng) 


Theo Đạt Ma ngữ lục thì Tổ dạy 
rằng khi không còn vọng tưởng, 


[317 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


tâm là cõi Phật, khi có vọng tưởng, tâm là địa ngục. Chúng sanh tạo tác 
vọng tưởng, lấy tâm sinh tâm nên thường ở chốn địa ngục. Bồ tát quán 
sát vọng tưởng, không đem tâm sinh tâm, nên thường ngồi cõi Phật. 
Khi tâm đắc Niết bàn thì không thấy có Niết bàn. Vì sao? Vì tâm chính 
là Niết bàn. Hết thảy các phiền não là hạt giống tâm của Như Lai, vì do 
phiền não mà được trí tuệ. Do đó thân tâm là ruộng nương, phiền não 
là hạt giống, trí tuệ là chổi mầm, Như Lai ví như lúa thóc. Phật từ tâm 
mà hiện. Ngoài cây không có hương, ngoài tâm không có Phật. Yên lặng 
mà dính vào tướng trạng. Yên lặng cũng là trói buộc. Tính của văn tự 
vốn là giải thoát, văn tự không có gì trói buộc, trói buộc vốn không can 
hệ với văn tự. Thế nên Tuệ Sỹ nhìn cuộc đời nhẹ nhàng dù chứng kiến 
bao điêu tàn, đổ vỡ, với tâm thế kẻ lãng du trong cuộc lữ. 


Ngọn gió đưa anh đi mười năm phiêu lãng/ Nhìn quê hương qua chứng 
tích điêu tàn/ Triểu Đông hải vẫn thì thẩm cát trắng/ Chuyện tình người 
và nhịp thở Trường Sơn/ Mười năm nữa anh vẫn lâm lì phố thị/ Yêu rừng 
sâu nên khóe mắt rưng rưng/ Tay anh với trời cao chim trời rủ rỉ/ Đời 
lênh đênh thu cánh nhỏ bên đường... 


Thi sĩ cảm nhận quê hương như một bài ca 


Anh cúi xuống nghe núi rừng hợp tấu. Bản tình ca vô tận của Đông 
phương. 


Bản tình ca vô tận ấy, thi nhân vẫn nghe ngân nga bất tuyệt trên những 
đặm dài lữ thứ, không chỉ ở những ngôi chùa mà còn ở những làng 
mạc, phố xá, quán trọ ven đường. 

Ta hiểu “Khi mê ở bờ bên này, khi ngộ ở bờ bên kia. Nếu biết tâm là 
không, không thấy tướng thì rời cả mê và ngộ. Khi tời mê ngộ thì cũng 
không có bờ bên kia.` (Đạt- ma ngữ lục). 


Trong ba thân: báo thân, hóa thân và pháp thân; thi sĩ Thiển sư hóa 
thân vào đời không chỉ nhằm là cứu độ chúng sanh, mà luôn giữ báo 


[318 ] 


PHẨN II: VĂN HỌC 


thân, là thân thanh tịnh, chỉ có Phật và Bồ tát mới thấy được và Pháp 
thân là thân vũ trụ, bình đẳng cùng khắp. 


Tâm Nhiên nhận định: “Cuộc sống nếu nhìn tử Chân đế, vốn là tuyệt 
trấn chân mỹ, vốn là bất sinh bất diệt, vốn là Niết bàn” (sảd.) 


Thi sĩ thiển sư bước vào đời nhưng như dấn bước trong cõi Tịnh độ 
vô biên vì tâm bao dung, chứa đầy “muôn hộc từ bi” (Hàn Mặc Tử). 
Matthew Arnold viết “... sự vĩ đại của một nhà thở nằm trong những ý 
tưởng đẹp đẽ và mạnh mẽ để sống và trả lời cho câu hỏi làm thế nào để 
sống: 


Ta sống lại trên nỗi buôn ám khói /Vẫn yêu người từng khoảnh khắc 
chiêm bao /Từ nguyên sơ đã một lời không nói /Như trùng dương ngưng 
tụ ánh hoa đào . 


Lòng như trùng dương vì thương yêu muôn loài chúng sinh, dẫu âm 
thầm dấn bước, lặng lẽ, kiêu bạc và chấp nhận sự cô đơn tuyệt đỉnh. 


Thiền sư Tuệ Sỹ đã nhìn về quê hương và cuộc đời thân thiết xiết bao 
khi viết “fn mắt biếc ngây thở ngày hội lớn/ Khóe môi cười nắng quái 
cũng gây hao/ Như cò trắng giữa đồng xanh bất tận/ Ta yêu người vì 
khoảnh khắc chiêm bao. 


Em hay ai nữa chính là cuộc đời, là quê hương, là hình ảnh của cuộc 
tồn sinh, với nguyên lý thứ nhất khổ đế “Đời là bể khố” như một mệnh 
đề khẳng định. Tuy nhiên cũng như Bùi Giáng “Tôi đã nguyện yêu trân 
gian nguyên vẹn /Hết tâm hôn và hết cả da xương”, thì Tuệ Sỹ cũng hết 
lòng với cuộc đời dù lên thác xuống ghềnh, giữa lòng phố thị hay trong 
tận rừng sâu cô quạnh: 


Ai biết mình tóc trắng/ Vì yêu ngọn nến tàn/ Rừng khuya bên bếp lạnh/ 
Ngồi đợi gió sang canh. 


[319 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


Ta nhớ Kahlil Gibran khi ông viết “Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy/ 
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương”. 


Đợi gió sang canh chờ ngày mới, thắp lên tin yêu để sống và tiếp tục 
cuộc hành trình về phía trước với tâm thế kẻ dấn thân dù hiểu chỉ là 
“viễn mộng” (!) như Dylan Thomas, một nhà thơ xứ Wales từng nói 
“Thở là những øì làm bạn khóc, cười, đau khổ, câm lặng, làm móng chân 
của bạn lấp lánh, làm bạn muốn làm mọi điểu hay chỉ ngối yên một chỗ, 
khiến bạn thấy rằng mình cô độc trong thế giới, rằng hạnh phúc, khổ ñau 
của riêng mình đã được mãi mãi sẻ chia." 


Thi sĩ hòa nhập với thực tại để thấy 


Trời viễn mộng đọa đày đi mấy thuở/ Mộng kiêu hùng hay muối mặn 
giữa trùng khơi/ Vén thanh sắc đổ mù khơi về đối diện/ Cuộc ân tình lơi 
lả vội chia phôi/ Trăng nằm xuống duỗi dài hai bến hẹn/ Một dòng sông 
vốn vã động chân trời... 


Theo Kinh Lăng Già thì sự hiện hữu của thế giới hư vọng và điên đảo 
này giúp cho kẻ trí thực hiện được sự chuyển ý trong tâm và đánh thức 
được thánh trí từ ảnh hưởng mê ngủ của tập khí bị huân tập từ vô thi. 
Các hình ảnh của u mê ám chướng đó biểu lộ qua nhiều hình thái như 
Tâm, Ý, Ý thức làm cho ý thức chia sẻ, khu biệt thực tại, như trong giấc 
mộng thành chủ thể, thành chủ thể và các hình tướng tương tục, rồi 
chấp rằng chúng là có thực và cuối cùng chấp vào đó như là chân lý. Thế 
nhưng do giác ngộ được bản tính như huyễn của các các vọng tưởng 
của tri thức nên bậc thượng trí vượt lên trên các vọng tưởng đó, biết 
được chúng là vọng pháp, biến chuyển hư ngụy thành chân lý, huyễn 
tượng thành thực tại. 


Khi từ bỏ những øì liên quan đến thế giới hư vọng nếu có một tưởng sinh 
khởi thì tưởng đó cũng là hư vọng, giống như hoa đốm rơi trong mắt. 


[320 ] 


PHẨN II: VĂN HỌC 


Khói ơi! Bay thấp xuống đi/ Cho ta nắm lại chút gì thanh xuân/ Ta đi 
trong cõi Vĩnh hằng/ Nhó tàn cây nhỏ mấy lần rụng hoa. 


Mọi sai lầm liên quan đến thế giới hư vọng này đều xuất phát từ sự chấp 
trước của kẻ phàm phu vào cái không thực, do tâm mê muội của họ tạo 
ra. Còn bậc thiện tri thức thoát ly khỏi tất cả các điều này. 


Thân như điện ảnh hữu hoàn vô 
Vạn vật xuân vĩnh thu hựu khô 
Nhậm vận thịnh suy vô bố úy 
Thịnh suy như lộ thảo đấu phô 
Thân như bóng chóp có rôi không 
Cây cô xuân tươi, thu nhuốm hông, 
Mặc cuộc thịnh suy đừng sợ hãi 
Thạnh suy như cỏ hạt sương đông 
(Thiền sư Vạn Hạnh ) 


Như ý kinh Kim Cang: Nhất thiết hữu vi pháp/ Như mộng huyễn bào 
ảnh/ Như lộ điệc như điển /Ưng tác như thị quán..." 


Phiển não tức Bồ để tâm như Tuệ sỹ viết: “Bồ đề tâm, đó là chí nguyện 
nóng bỏng của một chúng sinh tự thấy mình đang sống trong cảnh tối 
tăm giña đọa đày khổ nhục, mong tìm một con đường sáng, không những 
để giải thoát bản thân khỏi những đe dọa áp bức mà còn là để giải thoát 
cho tất cả những người cùng cảnh ngộ.” Và Người đã sống với niềm tin 
vào chánh pháp của mình, không lùi bước trước bất cứ sự đe dọa, hay 
quyền lực nào, đại hùng, đại bị, đại trí... Người đã tự mình đứng vững 
trước mọi thúc phọc của đời sống, mọi triển phược của nhân gian, mọi 
áp chế của bất kỳ thế lực nào... 


Krishnamurti từng viết: “Con người là kẻ tự giải phóng bản thân”. Phải 
chăng đó là đạo lý tối thượng của đời sống? Biết bao nhiêu bậc hiển 


[321] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


nhân trác việt đã nhắc nhở và đã thể hiện bao lần giữa lòng đời. Họ 
là những bậc đạo sư, những con người đã làm lễ cưới với đời sống, 
chứ không phải với những nguyên tắc, luật pháp, tín điều, luân lý, tín 
ngưỡng. “Những bậc đạo sư đúng nghĩa thì chẳng bao giờ bày đặt ra lề 
luật, hay giới luật, họ chỉ muốn giải phóng con người”. 


Trong những hải đảo xa xôi xanh thâm 

Trên giọt sương nong tnanh 

Trên con sóng vỡ bụi 

Trên ánh nước lung linh 

Trên cánh chim tung trời 

Trên lá non đẫu xuân 

Người sẽ nhìn thấy nét mặt Người Yêu của ta 
Trong đền điện linh thiêng 

Trong vũ trường mê đắm 

Trên nét mặt thánh thiện của tu sĩ 

Trong bước ấi lảo đảo của người say rượu 
Nơi những gái điễm giang hồ và những trai tân trinh nữ 
Ngươi sẽ gặp Người Yêu của ta. 


(Krishnamurti ) 
Tuệ Sỹ cũng viết: 


Tóc em bay trong sương chiêu khói biếc/ Dệt tơ trời thành khúc hát bâng 
khuâng/ Tình hay mộng khi Trường Sơn xa hút/ Đến bây giờ mây trắng 
gởi tin sang.... 


Thiền sư Nhất Hạnh có lần chỉ bảo: 


... Hãy dâng cho nhau hạnh phúc 


và an trú phút giây này 


[322 ] 


PHẨN II: VĂN HỌC 


hãy buông thả dòng sâu khổ 

về nâng sự sống trên tay. 
Hãy thưởng thức những cái kỳ diệu của sự sống ngay trong giây phút 
hiện tại. Trời mưa cũng đẹp, trời nắng cũng đẹp... Nếu ta không có 
mặt thì những mầu nhiệm ấy sẽ đi qua như một giấc mơ. Cho nên 
công phu là gì? Công phu là sống sâu sắc đời sống hằng ngày, thở mỗi 
hơi thở, bước một bước chân là ta tiếp xúc được với những mầu nhiệm 
của sự sống. 


Tuệ Sỹ viết: 

*Ôi hạnh phúc chợt thấy mình nhỏ bé/ Chép tình yêu trên trang giấy thở 
ngây/ Ta cúi xuống trên chân người bụi đỏ/ Để nhìn sâu trong vết tích 
hoang đường/ Ta sống lại trên môi cười rạng rõ/ Để nhìn sâu trong ngọn 
nến tàn canh... 


Vì chợt nhận ra 


Trên đỉnh đèo cao bát ngát trông/ Rừng mây xanh ngất tạnh vô cùng/ Từ 
ta trải áo đường mưa bụi/ Tưởng thấy tiên thân trên bến không... 


Nói như ngôn ngữ thiển tông, thi nhân lang thang trời phương ngoại, 
thõng tay vào chợ 


Ta về một cõi tâm không/ Vẫn nghe quá khứ ngập trong nắng tàn/ Còn 
yêu một thuở đi hoang/ Thu trong đáy mắt sao ngàn nửa khuya 


Ta chợt nhớ lời thơ Basho 


Ta vỗ bàn tay 
dưới trăng mùa hạ 


tiếng dội về ban mai 


[323 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


hay thơ Quách Tấn 


Nghìn xưa không còn nữa, 
Nghìn sau rối cũng không. 
Phảng phất bờ trăng rạng, 
Hương Ưu đàm trổ bông. 


Nguyễn Công Thanh bình luận: “Tổn tại và hủy điệt, sắc và không, hữu 
và vô đêu cùng bản thể, nhất như. Nghìn xưa không còn là thực tại. Quá 
khứ nghìn năm sau sẽ không còn; và tương lai nghìn năm sau dù chưa 
hiện hữu cũng chẳng tôn tại. Tất cả đều là Không... Không ở đây chẳng 
phải là sự đối đãi, đối lập giữa 'có” và “không”, “hữu” và “vô” mà là cái 
Không vượt lên trên. Đó là chân không diệu hữu. Sống trong pháp giới 
Hoa Nghiêm là sống trong Nhất Tâm thanh tịnh.” 


Nói như John Cage cây bút nổi tiếng của Mỹ thế kỷ 20 “Còn có thở ngay 
khi chúng ta nhận ra mình không sở hữu bất cứ điểu gì” Đó là khi Ta về 
một cõi tâm không. 

Thế đấy Tuệ Sỹ vẫn lồng lộng một cõi thơ uy nghi với tất cả những ảo 
điệu ngôn từ, dù thăng trầm bao cung bậc, dù nếm trải bao nhiêu thiên 
ma bách chiết, oan khiên nghiệt ngã, vẫn là một thiển sư thi sĩ trong ý 
nghĩa chân chính nhất, dung nhiếp mọi oán hờn, hóa giải mọi dị biệt, 
đi trong cuộc Lữ như giữa lòng Tịnh độ, vô úy, vô ưu và vô ngại. 

Từ ta trải áo đường trưa bụi/ Tưởng thấy tiễn thân trên bến không... 

Hãy đọc và chiêm nghiệm thơ Người trong tinh thần ấy. 


Nguyên Cẩn 


[324 ] 


TRĂNG THỨC TRÊN ĐÔI 


Nguyên Cẩn 


Kính tặng Thiển sự Tuệ Sỹ 


Người múc cả trăng suông mà uống cạn 
Mài bóng mình trên vách núi tịch liêu 
Cẩm cố thanh xuân đổi chút nắng chiêu 


Hong ấm mộng những đêm dài hiu quạnh 


Người hun khói hở mùa đông tất lạnh 
Hóa sương bay lờ lững tạt qua đời 
Ném thời gian phiêu lãng dưới mây trời 


Hòa mật đắng buôn chưng thành men ủ 


Người thổi lửa vào mắt tình cô lữ 
Mãi chờ mong khô rạc cả mùa vui 
Đối thành tro bao thương nhớ ngậm ngùi 


Luông lạch nhỏ tan mau vào biển rộng 


[325 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


An nhiên tự tại 
Họa sĩ Phượng Hồng vẽ, kính dâng HT Thích Tuệ Sỹ 


Thôi nâng chén cười khan chiễu gió lộng 
Còn øì không tóc bạc đến mênh mông 

Còn gì không tuyết trắng bọc sen hồng 
Sương xuống chậm thân gây đêm thức trắng 


Và nghe lạnh chỉ khi trời về sáng 
Vẹt chiêm bao trở trọi một phương sầu 
Ai tìm ai ngày tháng đó mưa mau 


Dựa vách núi bóng mình khô rời rã 


Mưa trút xuống mọc lên thành cỏ lạ 


Hôn lá mễm khóc suốt một mua thu... 


[326 ] 


_THẦY TUỆ SỸ 
SÔNG LÀ CHÂN LÝ 


Nguyễn Phước Nguyên 


Tm thi tập Thiên Lý Độc Hành bằng tứ ngữ Việt-Pháp-Anh- 
Nhật, tôi nhận phần chuyển 12 bài thơ trong thi tập này qua 
Anh ngữ. 


Hạnh ngộ của một người chuyển ngữ sáng tác là được trao đổi trực 
tiếp với tác giả để bản dịch được chuẩn ý, trọn ý và nhất ý. Bao nhiêu 
lần gửi bản tiếng Anh qua để Thầy đọc, niềm vui là qua những trao 
đổi, Thầy thấu đáo tâm niệm của tôi khi chuyển ngữ - không chỉ dịch 
nghĩa, không chỉ chuyển ý, mà chữ dùng phải chuyên chở cả cảm niệm 
của từng bài thơ. Và điều quí nhất, thích nhất là tôi đã tự nghiệm ra sau 
những trao đổi này: 


- chân lý sống của Thầy: sống, là chân lý. 

Hơn một năm sau, tôi lại tiếp tục tham gia chuyển ngữ thi tập Ngục 
Trung Mị Ngữ. Lần này, Thầy chia sẻ với tôi về cảm niệm và ý tưởng của 
Thầy trong từng bài thơ rất nhiều, có khi phải trao đổi qua lại nhiều 


lần chỉ để tìm ra một chữ tiếng Anh phản ảnh và gói ghém trọn hai yếu 


[327 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


tố đó. Như trao đổi sau đây về chữ M¡ để chuyển ngữ cho “nát ý” cái tựa 
Ngục Trung MỊ Ngữ: 


npn: có 3 tựa để chọn: Alluring Verses In Captivity, Beguiled Verses 
In Captivity, Mesmerized Verses In Captivity - Alluring: lôi cuốn; 
Beguiled: lôi cuốn một cách kỳ bí, Mesmerized: thu hút. MỊ = quan 
trọng là hiểu ra sao chữ “Mi: 


TS: MỊ: nói trong mơ, nói lúc nằm mớ. Delirious Saying In Prison; 
Delirious Talks In Prison - không dịch hay lắm, rất khó để tìm một 
chữ tốt đúng. 


npn: Delirious Verses in Captivity, Delirious Pondering In Captivity. 


TS: Nói chuyện trong mơ, nói chuyện mê man của một người nằm mơ 
trong lao tù. 


npn: Somniloquies Of A Prisoner (hay Convict, hoặc Inmate) 
Somniloquies In (hoặc From) Confñnement, Somniloquies Within 
(hoặc From) A Jail Cell... A Prisoners Somniloquies... 


TS: somniloquies có thể là một chữ hay, nhưng thiếu ẩn ý khôi hài, chút 
điên rổ nhưng bảng lảng. 


npn: Soliloquy = nói chuyện với chính mình; Somniloquy = nói chuyện 
trong mơ, nằm mớ... 


TS: A Prisoner5 Somniloqulies là cái tựa trọn vẹn và hài lòng nhất. 
Chuyển ngữ những bài thơ mình thích là một niềm vui, một đam mê. 


Chuyển ngữ những bài thơ mình thích của một người thơ mình kính 
quí, là một hân hạnh. 


[328 ] 


PHẨN II: VĂN HỌC 


Làm được hai điều, và cùng lúc, được tương trao cảm niệm với người 
thơ đó - thật, là hạnh phúc hiếm hoi. 


Đây là cảm xúc duy nhất còn lại trong tôi, sau khi phiên bản tiếng Anh 
của 18 bài thơ trong Ngục Trung Mị Ngữ đã được hoàn tất, đồng thuận, 
và gửi đi. 


...Và mãi mãi... 


Nguyễn Phước Nguyên 
Trích Ngục Trung Mị Ngữ. 


[329 ] 


Thư pháp Hồ Công Khanh 


[330 ] 


DƯỚI TRĂNG SOI LÔNG LỘNG 
BÓNG DU GIÀ... 


Nguyễn Tấn Cứ 


Đời cũng như tây tối trôi đi biển biệt 
Chân trời xa cách loạn những tu phiên 
Kệ những chùa không vàng loè biệt điện 
Kệ những ma vương đội lốt tu hành 

Kệ thế giới đang đến hồi gió lạnh 

Hoang vu buôn bão lộng miên tan 
Người ở lại hay đi hay hình nhan địa tạng 
Có tro bay hay “du thủ dưới trăng tàn” 
Có tuổi trẻ hư không chập chùng ngã mạn 
Có thi sĩ hoang vụ mở tàng ngoại hạng 
Cũng vậy thôi Bồ tát đi có gì đâu “vội vã” 


Dưới trăng soi lỗng lộng bóng... Du Già... 


[331 ] 


BIẾT MÌNH TÓC TRẮNG 


Nguyễn Tha Hương 


(Tri ân Thầy Tuệ Sỹ) 
vàng thau đá nát muộn phiền 
trên vai áo bạc một miền tà huy 
thơ cùng hệ lụy nhu mì 


lắng sâu tâm thức tư nghì trần ai 


đổi xanh mây trắng đường dài 
khóc thương dâu bể miệt mài lời kinh 
cô đơn thiên lý hành trình 


đi cho suốt hết một mình cuộc chơi 


đưa tay quét nắm bụi đời 
trụ theo sương lạnh mấy lời viễn phương 
mây trời ngủ giấc miên trường 


hương tàn bếp lạnh quê hương vai gầy 


[332 ] 


biển rừng lịch sử đong đầy 


nghe thương Đông Hải sum vây Trường Sơn 
biết mình tóc trắng" vai sờn 


từ đây khổ nạn buồn hơn kiếp người 


nguyễn tha hương 


LÍ. Chữ của Thầy Tuệ Sỹ trong bài thơ “Bếp lửa giữa rừng khuya" 


[333 ] 


TỶ KHEO THÍCH TUỆ SỸ 
MỘT NHÂN CÁCH 


Nguyễn Thanh Bình 


ẽ thường, trí thức là những người có bằng cấp, học hàm, học vị. 


Nhưng, không phải ai có bằng cấp, học hàm, học vị, mặc nhiên 
là “trí thức” 


Bằng cấp, chỉ là giấy chứng nhận học vấn. Học hàm, học vị chỉ là thứ 
xác định thứ bậc trong chuyên ngành. Những thứ đó chỉ là “mũ áo”! 


Có những người, chẳng bằng cấp, học vị gì, vẫn là bậc trí thức lỗi lạc. 


Trí thức là người có trí tuệ, tri kiến và nhận thức minh xác, với phẩm 
chất nhân cách nổi bật. 


Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ là một trí thức như vậy. 


2? _({C 


Một lần, Thầy kể: “Buống họ nhốt mình ngay cạnh cầu tiêu, ngày cũng 
như đêm, trời nóng hay lạnh, lúc nào cũng ngửi cái mùi đó, riết thành 


[334 ] 


PHẨN II: VĂN HỌC 


quen. Sau, họ đời mình qua buông khác, không còn mùi đó nữa... lại 
thấy “nhớ”! rồi Thầy cười hiền hậu. 


“Tảo khởi xuất tẩy tịnh. 
Thung dung lập phiến thời 
Tự hữu thần tiên thái 

Hà tu sơn thủy vỉ” 


Dịch nghĩa: 


Sáng sớm ra ngoài đi vệ sinh 

Chỉ cần thong dong đứng lại chốc lát 
Tự nhiên thấy có phong thái thân tiên 
Cấn gì phải có núi non, sông nưóc. 


(Tảo thượng tẩy tịnh - Ngục Trung Mị Ngữ - Tuệ Sỹ) 


Sống trong bầu không khí xú uế, tâm vẫn thanh tịnh, nơi tối tăm, kề 
cận cái chết, thể vẫn bình thần, tự tại. 


Thầy chẳng bằng cấp gì, nhưng đọc và nghiên cứu triết luận phương 
tây qua bản ngữ, như triết gia Phạm Công Thiện từng nhận xét: “... đọc 
rất kỹ Heidegser và Michel Foucault, bài diễn thuyết đầu tiên về Michel 
Foucault tại Việt Nam dạo đó là do Tuệ Sỹ thuyết trình tại giảng đường 
Đại Học Vạn Hạnh...” (Lê Mạnh Thát & Tuệ Sỹ - Hai vị Thiển sư) 


Chẳng những thông thạo tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, chữ Hán 
mà còn nghiên cứu tam tạng Phật điển từ tiếng Phạn, Tạng. 


*.,. Ít người hiếu được tư tưởng Abhidharma (A-T)ỳ-Đạt-Ma. Hệ thống 
phức tạp nhất của Phật giáo Nguyên Thủy) và tư tưởng Nagarjuna 
(Luận sư Long Thọ) một cách sâu sắc cho bằng Tuệ Sỹ...” (Phạm Công 
Thiện - sđd) 


[335 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


Các vị cao tăng trong lịch sử Phật giáo Việt Nam xưa, phần lớn chỉ 
hoằng dương Phật pháp, gián tiếp qua Hán văn, không vị nào biết tiếng 
Phạn. Các học giả phương tây hiện đại, phần lớn nghiên cứu Phật học 
trực tiếp từ tiếng Sanskrit, vốn là một “tử ngữ” (thứ ngôn ngữ không 
còn ai dùng, chỉ còn lại văn tự). Ihây Tuệ Sỹ cũng như vậy. 

“Đá mòn phơi nẻo tà dương 

Nằm nghe nước lũ khóc chừng cuộc chơi 

Ngàn năm vang một nỗi đời 

Gió đưa cuộc lữ lên lời viễn phương 

Đan sa rã mộng phi thường 

Đào tiên trụi lá bên đường tử sinh 

Đồng hoang mục tử chung tình 

Đăm chiêu đợi ảnh nóc đình hạc khô” 

(Mộng Trường Sinh - Trích tập thơ Giấc Mơ Trường Sơn) 
Thầy làm thơ rất nhiều (Phương Trời Viễn Mộng, Giấc Mơ Trường Sơn, 
Những Điệp Khúc Dương Cầm, Ngục Trung Mị Ngữ...) phần lớn bằng 
chữ Hán, nhưng chẳng những Thầy không bao giờ tự coi mình là “nhà 
thơ” mà cũng không coi mình là “thiền sư” 


Chỉ đơn giản là một tỳ kheo bình dị. 


“Phụng thử ngục tù phạn 

Cúng dường Tối Thắng Tôn 

Thế gian trường huyết hận 

Bình bát lệ vô ngôn” 

(Bài thơ: Cúng Dường - trong tập Ngục Trung Mị Ngữ) 
“Đây bát cơm tù con kính dâng 

Cúng dường Đức Phật Đấng Tôn Thân 


[336 ] 


PHẨN II: VĂN HỌC 


Thế gian chìm đắm trong máu lửa 
Lệ nhỏ không lời, lòng xót thương” 
(HT Thích Nguyên Siêu dịch) 


Những tuyệt cú toát ra từ một tâm hồn thanh cao, một cuộc đời thăng 
trầm khốc liệt, vẫn ung dung, tự tại. 


Tư tưởng thâm diệu, uyên áo của tư tưởng triết học Phật giáo, thấm 
đẫm và ẩn sâu sau những vần thơ. 


Đôi mắt ướt tuổi vàng cung trời hội cũ 
Áo màu xanh không xanh mãi trên đồi hoang 
Phút vội vã bỗng thấy mình du thủ 

Thắp đèn khuya ngồi kể chuyện trăng tàn 
Từ núi lạnh đến biển m muôn thuở 
Đỉnh đá này và hạt muối đó chưa tan 
Cười với nắng một ngày sao chóng thế 
Nay mùa đông mái mùa hạ buôn chẳng 
Đếm tóc bạc tuổi đời chưa đủ 

Bụi đường dài gót mỏi đi quanh 

Giờ ngó lại bốn vách tường 1 rủ 

Suối rừng xa ngược nước xuôi ngà. 


(Khung trời cũ - Giấc Mộng Trường Sơn) 


Bằng trí lực phi thường, chẳng những cống hiến cho Phật giáo Việt 
Nam khối kiến thức đồ sộ, mà còn bằng nhân cách cao quý, tỏa sáng soi 
đường cho hàng Phật tử tâm thành, đang đi trên con đường giác ngộ, 
tình yêu đối với quê hương, dân tộc. 


357] 


Chân dung Thầy Tuệ Sỹ, vẽ bởi Nguyễn Thanh Bình 


[338 ] 


ĐI VÀO CÕI THƠ TUỆ SỸ 


Nhật Uyển — Thư Cưu 


ĐI VÀO CÕI THƠ THẦY TUỆ SẼ: 


Thơ Thầy Tuệ Sỹ là thế giới thi ca ẩn mật đồng thời phơi mở một 
phương trời cao rộng. Là thanh âm của một cung đàn xa vắng, xa thẳm 
trong tinh thần bi trí của nguồn Văn học Đại thừa Phật giáo. Đọc thơ 
bằng tinh thần chậm rãi từ hòa chúng ta sẽ nghe ra nhiều điều mới lạ, 
uyên áo: 


Chờ mưa tạnh ta trải trăng làm chiếu 
Ngàn năm sau hoa trắng trổ trên đôi. 
(Thơ TS - TLĐH) 


Yêu nhau từ vạn kiếp 

Nhìn nhau một thoáng qua 
Nhà đạo nguyên không nói 
Trăng buôn trăng đi xa. 
(Thơ TS - GMTS) 


[339 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


Thơ Thầy Tuệ Sỹ là tiếng nói cô liêu, là nguồn thơ sống động của một 
Đạo sư, một Thiền sư Thi sĩ như tên gọi Tập sách viết về Thầy Tuệ Sỹ 
của Nguyên Siêu & Nhiều Tác giả ở Hải ngoại. Lời Thi sĩ, Giáo sư Phạm 
Công Thiện đặt tựa là: “Tuệ Sỹ, Đạo sư - Thơ và Phương trời mộng”. 


Phương trời mộng là phương trời cao rộng, phương trời vô ngôn Theo 
tinh thần Kinh Kim Cang: 


Nhất thiết hữu vi pháp 
Như mộng huyễn bào ảnh 
Như lộ diệc như điển 
Ưng tác như thị quán. 


“Tất cả mọi hiện hữu do tưởng quan đều y như là mộng, huyễn, bọt nước, 
bóng trong gương, như sương mai, như điện chớp” 


(Lời Thầy Tuệ Sỹ dịch trong Tuệ Sỹ, Văn tuyển 3) 
Và đây là những dòng thơ trong Giấc mơ Trường Sơn: 


Năm tháng vẫn như nụ cười trong trộng 
Người vẫn đi như nước chảy xa bờ 

Bờ bến lạ chút tự tình với bóng 

Mây lạc loài ôi tóc cũ ngàn năm 


(Thơ Tuệ Sỹ - Giấc mơ Trường Sơn) 


Rồi nhắm mắt ta đi vào cõi mộng 
Như sương mai như ánh chớp mây chiễu 
(Thơ TS - GMTS) 


Ta làm kẻ rong chơi từ hỗn độn 


[340 ] 


PHẨN II: VĂN HỌC 


Treo gót hải trên mái tóc vào thu 
Ngày đếm mộng đi qua từng đọt lá 
Rũ mỉ đài trên bến cô sương khô 


(Thơ TS - GMTS) 


Gió cao bong bóng vỡ 

Mây sương tải kín đỗng 

Thành phố không buồn ngủ 

Khói vỡ bờ hư không 

(Tĩnh thất 25 - Thơ TS - GMTS) 


Đến äi vó ngựa mở hồ 
Dấu rêu còn đọng trên bờ mỉ xanh 
(Tĩnh thất 2 - Thơ TS - GMTS) 


Trong bài thơ “Biệt cấm phòng” của tập Ngục Trung Mị Ngữ đã thể 
hiện những dòng Thiền thi như sau: 


Ngã cư không xứ nhất trùng thiên 
Ngã giới hư vô chân cá thiền 
Vô vật vô nhơn vô thậm sự 


Tọa quan thiên nữ tán hoa miên. 


- Ta ở tâng trời Không Vô Biên 

Nơi ấy tịch nhiên Thiên Thật Thiên 
Không vật không người không ảa sự 
Nhìn xem hoa vũ bởi tiên thiên 


(Thích Nguyên Siêu dịch) 


[341 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


Thơ Thầy Tuệ Sỹ lung linh sương bóng những thi ảnh nhẹ nhàng thanh 
thoát cùng ngôn từ sâu lắng, sâu thẳm mang nhiều ý nghĩa phong phú 
đến không ngờ. Đó là những lời thơ vừa dịu dàng vừa dữ dội, tha thướt 
và tha thiết trong nguồn bi tâm vô bờ nguồn trí tuệ tỏa sáng mở ra 
nhiều cung bậc giao cảm tương hoà. 


Những từ ngữ, hình ảnh thường gặp trong những tập thơ của Thầy Tuệ 
Sỹ là: “giấc mộng, bước đường, núi cao, hư vô, cát bụi, đá mòn, hoàng 
hôn, bình minh, nụ cười, tiếng khóc, mây, sương, rừng sâu, dòng suối, 


bà 


đốm lửa, sao mọc, giọt máu, lệ rưng rưng... 
Khuya còn lạnh sương mù và gió lốc 
Thở hơi dài cát bụi cuốn chiếm bao 
Bên cửa sổ bên kia đổi sao mọc 
Một lần ải là vĩnh viễn con tàu 
Đi để nhớ những chiếu pha tóc trắng 
Mắt lưng chừng trông giọt máu phiêu lưu 
(Cánh Chim Trời - Thơ TS - GMTS) 


Năm chây đá ngủ lòng khe 
Lưng trời cánh hạc đi về hoàng hôn 
(Thơ TS - Tiểu Khúc Phật Đản) 


Thơ Thầy Tuệ Sỹ là cõi thơ trầm mặc nhiều ẩn ngữ sâu xa và cao rộng 
như đôi cánh của loài chim Hạc trên đỉnh tuyết. Trong cô đơn im lặng 
và lắng nghe ta nghe ra cõi miền không bến bờ. Thơ Thầy Tuệ Sỹ là 
tiếng nói cô liêu của một Thi sỹ trọn đầy, một Hành giả. Là tiếng nói 
chan chứa trên con đường Bồ tát đạo. Người đã đem cả tâm nguyện 
máu lệ hòa chan của mình dàn trải khắp đó đây cả Quê Hương và Con 
Người làm thành con đường yêu thương phụng hiến. Dàn trải cho tất 
cả mà không trụ chấp vào đâu cả. Như tiếng nói của những Thiền sư 


[342 ] 


PHẨN II: VĂN HỌC 


Thi sĩ xưa nay và những hoà âm tương ứng, những Nhà Thơ phiêu bồng 
suốt cõi Nguyễn Du, Bùi Giáng, Phạm Công Thiện... 


Ngã hữu thốn tâm vô dữ ngữ 
Hồng sơn sơn hạ Quế Giang thâm. 
(Thơ chữ Hán - Nguyễn Du) 


Ta có tấm lòng không nói được bằng lời 
Dưới chân núi Hồng sơn sâu thẳm Quế Giang ơi. 


(Tạm dịch) 


Dòng sông đi con nước nói ngàn ngày 


Rằng biển rộng không bến bờ em ạl 


Trời bữa đó không nói gì không nói 
Một lời gì xửa đã nói miên man. 
(Thơ Mưa Nguồn - Bùi Giáng) 


Mưa chiếu thứ bảy tôi về muộn 
Cây khế đôi cao trổ hết bông. 
(Thơ Ngày Sinh Của Rắn - Phạm Công Thiện) 


Từ nguyên sơ đã một lời không nói 

Như trùng dương ngưng tụ cánh hoa đào. 

(Thơ TS - GMTS) 
Ta thấy người thơ, thế giới thơ mãi là những dấu chân gió xóa, là bước 
chân xuống núi, đi xuống đời sống “hòa quang đồng trần” hòa ánh sáng 
với cát bụi đem bình minh pha màu hoàng hôn. Là người mở ra cuộc 
Lữ làm kẻ “rong chơi từ hỗn độn”: 


[342 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


Từ ta trải áo đường mưa bụi 
Tưởng thấy tiên thân trên bến không 
(Thơ TS - TLĐH) 


Chờ mưa tạnh ta trải trăng làm chiếu 
Ngàn năm sau hoa trắng trổ trên đổi 
(Thơ TS - TLĐH8) 


Bình minh sự xuống núi 
Khoé mắt còn rưng Tưng 
Vì sự yêu bóng tối 

Ác mộng giữa đường rừng 
(Hạ Sơn - Thơ TS-GMTS) 


Thơ Tuệ Sỹ là nguồn bi tâm dạt dào, là Nước Mắt và lánh Không: 


. “Những giọt nước mắt từ khóe mắt Đại Bi của Bồ- tát Quán Thế Âm 
rơi xuống; giọt nước mắt hiện thân thành Thánh nữ Đa-la. Ngài hiện 
thân sức mạnh để dẫn người khốn khổ vượt qua khỏi những tai họa hiểm 
nghèo. Tai họa bởi nước cuốn, bởi thú dữ, cũng như bởi sự phản bội của 
người tình. Bởi vì Tära có nghĩa là Cứu độ. 


Từng âm thanh mật ngôn như những ánh sao lấp lánh - bởi Tãra cũng 
có nghĩa là Ngôi sao, mờ nhạt nhưng có đủ uy lực để đưa người đến 
chỗ an toàn. Tara, hay Tara, Mẹ của Đại Bi và Đại Trí, luôn nhìn xuống 
những đứa con ngu xuẩn, và yếu đuối, đang lang thang suốt cả đêm dài 
trên mặt đất hoang vu.`... 


(Lời Tựa Tập thơ Phạm Công Thiện của Thầy Tuệ Sỹ) 


Mười năm đó anh quên mình sậy yếu 


Đôi vai gây từ thuở dựng quê hương 


[344 ] 


PHẨN II: VĂN HỌC 


Ta cúi xuống nghe núi rừng hợp tấu 


Bản tình ca vô tận của Đông Phương 


Và ngày ấy anh trở về phố cũ 

Giữa con đường còn rợp khói tang thương 
Trong mắt biếc trong nỗi hờn thiên cổ 

Vẫn chân tình như tmưa lũ biên cương 
(Những Năm Anh Đi - Thơ TS - GMTS) 


Ta hỏi kiến nơi nào cõi tịnh 

Ngoài hư không còn dấu chữm bay, 
Từ tiếng gọi màu đen đất khổ 
Thắp tâm tư thay ánh mặt trời? 
(Mộng Ngày - Thơ TS - GMTS) 


Buối vô thủy hôn tôi từ đáy mộ 

Uống sương khuya tìm sinh lộ viễn trình 
Khi nắng sớm hôn nồng lên nụ nhỏ 

Tôi yêu ai, trời rực sáng bình minh? 
(Bình Minh - Thơ TS - GMTS) 


Nụ cười trong mộng cũng là hạt cát trong đôi mắt: 
HẠT CÁT 


Nữ vương ngự huy hoàng trong ráng đỏ 
Cài sao hôm lấp lánh tóc mai 

Bà cúi xuống cho đẹp lòng thần tử 

Kìa, khách lạ, người là ai? 


[345 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


lôi sứ giả Hư vô 

Xin gởi trong đôi mắt Bà 

Một hạt cát 

(Thơ TS - GMTS) 
Xin được góp mặt đôi dòng cảm nhận đơn sơ về thế giới thơ Ihây Tuệ 
Sỹ, người viết xin ghi ra đây bài thơ tương kính, tương hòa đồng hiện 
trong ngày Kỷ niệm lễ Vía Quan Thế Âm - Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 
(19/6 Quý Mão - 2023): 


CẢM NIỆM QUAN THẾ ÂM 
Ta về bóng núi nguốn khe 
Bàn chân của suối đi về trùng khơi 
Lặng yên gương mặt biển trời 
Lòng như giọt lệ tan vời hư không! 
NHẬT UYỂN - THƯ CƯU 
Đà Nẵng, ngày 10.8.2023 


P/S: Những Tập Ihơ của Thầy Tuệ Sỹ đã được xuất bản trong và ngoài nước là: 
- Giấc Mở Trường Sơn - NXB Đà Nẵng - 2022 

- Những Điệp Khúc Dương Cẩm 

- Ngục Trung MịỊ Ngữ 


- Thiên Lý Độc Hành - NXB Đà Nẵng - 2021 - Thi phẩm gỗm 144 trang được dịch 
04 thứ tiếng Anh, Pháp, Nhật, Hán nỡm. 


[346 ] 


THIÊN SƯ ĐẦN 


VĨNH HỮU TÂM KHÔNG 


Khẩy từ địa ngục thâm u 

Diệu âm Bát Nhã thiên thu vọng đời 
Thiến ca đốn tiệm không lời 

Kim cang uy dũng chuyển đời núi non 
Xuất thần 

Kim cổ bác thông 

Véo von lắng đọng 

Qua sông thả chèo 

Tiếng đàn reo... 

Tiếng đàn reo... 

Vượt băng qua khúc ngặt nghèo vô tri 
Khi thống thiết 

Lúc thầm thì 

Ruột gan réo rắt 


Hai tay vỗ thùng 


[347 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


Nghịch âm len giữa bão bùng 
Suốt xuyên nhọn sắc 

Chập chùng âm giai 

Uyên huyễn 

Giải thoát không hai 

U minh sáng nến 

Thiên thai trở cờ 

Đàn ngân rung giữa đôi bờ 
Tử Sinh chập choạng 

Bất ngờ bặt thính 

Khẽ khàng lay cõi phù sinh 
Búng dây chuông gợi sắc hình hợp tan 
Vô biên 

Bất tận 

Vơi tràn 

Bất sanh bất diệt 

Sư đàn như không... 


Vĩnh Hữu Tâm Không 


[348 ] 


NGHE DƯƠNG CẦM 


Vĩnh Hữu Tầm Không 


Lắng nghe 

âm điệu dương cẩm 

Nỗi niềm tuôn chảy rì râm phong ba 
Đâu phương ngoại? 

Đâu ta bà? 

Đâu là bến đỗ lặng lờ trăng sơi? 
Thỏ ra rối cũng nín hơi 

Nín hơi 

rổi cũng chơi vơi thăng trấm... 
Lắng nghe điệp khúc dương cẩm 
“Ba la vết để” 

vượt tầng kiến tri 

Rào nghiêng 

Vách đổ 


ẩm ì 


[349 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


Kiến leo chóp đỉnh hiến bày vô tung 
Nụ cười rung động lao lung 

Sương sa nặng lá cội tùng đáy khe 
Âm ba vi điệu 

cuộn về 

Tiếng gẩm sư tử xua bè khuyến lang 
Chập chùng 

vị vút tình tang 

Xuyến xao hồ hải 

Trăng vàng lung lay 

Hồ lô khô giọt đắng đầy 

Trâm rơi thinh lặng 

Giọt cay uyên huyễn 

Dạt dào 

rổi cũng tịch yên 

Dương cẩm hạ nắp 

Cõi thiển mở bung... 


Vĩnh Hữu Tâm Không 


[350 ] 


TUỆ SỸ HÓA THÂN GIỮA ĐỜI THƯỜNG 


Tâm Nhiên 


Đại hùng đại lực đại từ bị 

Diệu âm thấm tận ngục A Tỳ 
Huyền âm vang đỉnh trời Đâu Suất 
Bất khả tư nghì bất khả tri 


Là Quán Thế Âm hải triểu âm 
Thậm thâm vi diệu khúc cung cấm 
Vô biên vô lượng vô cùng tận 


Vẫn cứ đi về chuyến pháp âm 


Nghìn tay nghìn mắt lặng trầm nhiên 
Hiện đủ hóa thân khắp mợi miễn 
Cảm ứng ngay trong từng ý tưởng 


Thương yêu diệu dụng mãi triễn tiên 


[351] 


Tác giả và Thấy Tuệ Sỹ 


Nguồn thơ cuồn cuộn viễn du phương 
Tuệ Sỹ hóa thân giữa đời thường 

Thập loại chúng sinh đều yêu hết 

Trên vạn nẻo đường thương quý thương 


[352] 


SƯ TỬ HỒNG VÔ ÚY THUYẾT 


Tâm Nhiên 


Long Thọ gẩm vang Sư tử hống 
Kinh hoàng khiếp đảm cáo chốn hoang 
Động cả ma quân Lâm Tế hét 


Khiến u mê tỉnh giấc mộng tàn 


Bước thượng đẳng chơi Tăng Triệu hát 
Bài Vô sở hữu không bất không 

Tuệ Trung Thượng Sỹ cuống ngâm khúc 
Tối thượng thừa ca Huyễn Giác đồng 


Sống chết đến đi nhàn thôi vậy 
Gậy Thiên sư múa giữa phù hư 
Tuệ Sỹ cùng về Lê Mạnh Thát 
Sáng tạo trào dâng tất đại tử 


[353 ] 


NỔI TRĂN TRỞ TRONG THƠ 
CỦA HÒA THƯỢNG TUỆ SỸ 


Terry Lee 


†: không có duyên được gặp Thầy Tuệ Sỹ, nên chỉ xin góp mặt 
bằng cách giải thích và dịch sang tiếng Anh mấy vần thơ của 
thây để giới thiệu với các độc giả Việt Nam và ngoại quốc một viên 
ngọc sáng chói của Việt Nam. Dù lời thơ có khi mộc mạc dễ hiểu, có 
khi bí hiểm, huyền diệu, nhưng bất cứ bài thơ nào của thầy cũng cho 
người đọc thấy cái tâm đạo sáng ngời bị, trí, dũng của thầy. 


Nói về thơ của thầy thì phải nói ngay tới bài “Khung trời cũ: 
Khung trời cũ 
Đôi mắt ướt tuổi vàng khung trời hội cũ, 
Áo màu xanh không xanh mãi trên đổi hoang, 


Phút vội vã bỗng thấy mình du thủ, 
Thắp đèn khuya ngồi kể chuyện trăng tàn. 


[354] 


PHẦN II: VĂN HỌC 


Từ núi lạnh đến biển im muôn thuở, 
Đỉnh đá này và hạt muối đó chưa tan, 
Cười với nắng một ngày sao chóng thế, 


Nay mùa đông mai mùa hạ buồn chăng. 


Đếm tóc bạc tuổi đời chưa đủ, 

Bụi đường dài gót mỏi đi quanh, 
Giờ ngó lại bốn vách tường ủ rũ, 
Suối rừng xa ngược nước xuôi ngàn. 


Ngay 4 câu đầu, tôi đã không hiểu thầy nói gì. Thế nhưng bài này được 
thi sỹ Bùi Giáng ca ngợi hết lời như sau: “Mới nghe bốn câu đầu thôi, 
tôi đã cảm thấy lạnh buốt linh hồn, tê cóng cả cõi dạ” Ông viết tiếp “Mở 
lời ra, nguồn thơ trực nhập vào trung tâm cơn mộng chiêm niệm. Đầy 
đủ hết mọi yếu tố bát ngát: một cung trời xán lạn bao la, một hội cũ 
xao xuyến, một tuổi vàng long lanh... Một đôi mắt ướt ngậm ngùi của 
hiện tại.” Rồi phân tích hai câu kế tiếp, ông viết “Mối tình rộng thả suốt 
biển non im lìm lạnh lẽo. Một hạt muối vẫn chưa tan. Một nếp u ẩn của 
lòng mình bơ vơ không gột rửa. Ta tưởng như nghe ra cao-cách điệu 
bi hùng của một Liệp Hộ, một Nerval, một chỗ trầm thanh nhất trong 
cung bậc Nietzche” 


Dựa vào lời giải thích của cố thi sỹ Bùi Giáng, tôi dịch bài thơ của thầy 
như sau. 
Reminiscing old gatherings 


Reminiscing old gatherings: watery eyes, glittering young age and 
bright sky, 


A fading blue dress is no longer blue on a deserted hill. 
In a rush moment I ñnd myselfa vagabond, 


Lighting up a lamp, waiting for the moon to fade, I recite stories. 


[355 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


For thousands of years, from cold mountain to silent sea, 
This rock top and that salt grain remain undissolved. 
Smiling with the sunlight, why a day passes so quickly? 


Today winter, tomorrow summer, should I be sad? 


I am not too old to count my grey hairs, 
Tired heels, I have wandered through long, dusty roads. 
Looking back, when I only stayed inside four gloomy walls, 
Streams were running up and down in distant forests. 
Các bạn có thấy sự kỳ diệu trong thơ thầy khi thầy viết đỉnh đá trên núi 
lạnh và hạt muối dưới biển im vẫn chưa tan dù đã trải qua muôn thuở? 


Đỉnh đá trên núi chưa tan thì ta có thể hiểu được, nhưng hạt muối nhỏ 
bé dưới biển cũng vẫn chưa tan thì chỉ có Thiền mới giải thích được. 


Đọc thơ của thầy mà không thấy cái chất Thiền bàng bạc trong đó là 
một thiếu sót to lớn, nhưng nếu không thấy nỗi trăn trở của thầy về đất 
nước trong từng câu, từng chữ là một thiếu sót lớn hơn. 


Với thơ của thầy Tuệ Sỹ, khi đọc những câu thơ lãng mạn, có dáng em 
buồn, có môi em thơm ngọt và có cả lời hứa đi kiếm trăng ngàn cho em, 
có ai nghĩ là do một Thiền sư viết ra hay không? 


Ôi hạnh phúc anh thấy mình nhỏ bé, 
Chép tình yêu trên trang giấy thơ ngây, 
Đời khách lữ biết bao giờ yên nghỉ, 
Giữa rừng khuya nằm đợi bóng sao Mai, 
Để một thoáng giấc mơ tàn kinh dị, 
Dáng em buồn bên suối nhỏ mây bay. 


(Ác Mộng, viết tại rừng Vạn Giã, năm 1976, trích trong sách Giấc 
Mơ Trường Sơn) 


[356 ] 


PHẦN II: VĂN HỌC 


Ảnh: Tâm Nhãn 


Hay 

Bóng tôi xa đêm dài phố thị, 

Nhớ con đường thơm ngọt môi em. 

(Bài thơ bỏ sót, viết tại Sài gòn, năm 1978, trích trong sách Giấc 
Mơ Trường Sơn) 
Hay 

Anh ôm giấc mộng đi hoang, 

Biết đâu mà kiếm trăng ngàn cho em? 

(Câu thơ đề tặng ở trang đầu cuốn sách Ngục Trung Mị Ngữ) 
Làm sao mà dịch những câu thơ trên sang tiếng nước ngoài? Trong 
tiếng Việt, chữ em không chỉ chỉ về người con gái, hay một người nhỏ 
hơn ta vài tuổi, mà còn chỉ về một người mà ta yêu thương. Nên khi 
thầy viết “thơm ngọt môi em” thì tôi không nghĩ là thây đã từng hôn 
môi em nào đó để rồi khi phải đi xa còn nhớ môi em thơm ngọt. 
Theo tôi, chữ em trong thơ của thầy là đất nước Việt Nam, đã được 


thầy nhân cách hóa. Có vậy mới “cảm” được trái tim của thầy luôn xót 
xa cho đất nước. Tôi mời các bạn đọc thêm một bài thơ nữa của thầy, 


[357 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


hy vọng các bạn cùng tôi thấy được những khắc khoải, ray rứt của thầy 
về quê hương đất nước. 


Tiếng ai khóc trong đêm trường uất hận, 
Lời ai ru trào máu lệ bi thương, 

Hồn ai đó đôi tay gầy sờ soạng, 

Là hồn tôi tìm dấu cũ quê hương. 


(Dạ khúc, viết tại Sài gòn năm 1978, trích trong sách Giấc Mơ 
Trường Sơn) 


Serenade 


Who cries in the long night of resentful bitterness? 

Who sings a lullaby filled with sorrow tears and blood? 

Whose soul blindly fumbles with his slender hands? 

Ifs my soul searching for traces of my lost homeland. 
Trở lại với 3 đoạn thơ ở trên, với ý nghĩ chữ “em” của thầy là đất nước 
mình, tôi dịch như sau: 

Ác mộng 

Ôi hạnh phúc anh thấy mình nhỏ bé, 

Chép tình yêu trên trang giấy thơ ngây, 

Đời khách lữ biết bao giờ yên nghỉ, 

Giữa rừng khuya nằm đợi bóng sao Mai, 

Để một thoáng giấc mơ tàn kinh dị, 


Dáng em buồn bên suối nhỏ mây bay. 


Nightmare 
Oh so happy, how small I am that I can 


[358 ] 


PHẦN II: VĂN HỌC 


Describe my sweet love to her on a blank sheet of paper. 
Living the life of a solo traveler, I never have a rest, 
Lying in a night forest, waiting for the morning star. 

At the moment awoken from the nightmare, 


By a small cloudy stream mounted her sad silhouette. 


Bài thơ bỏ sót 
Bóng tôi xa đêm dài phố thị, 
Nhớ con đường thơm ngọt môi em. 


An unfnished poem 

When my shadow ¡is leaving the long nights of my city, 

I remember the streets where I tasted the sweetness and fragrance 
of her lips. 
Câu thơ đề tặng ở trang đầu cuốn sách 

Anh ôm giấc mộng đi hoang, 


Biết đâu mà kiếm trăng ngàn cho em? 


Epigraph 

Carrying a dream in my heart, [ wander around, 

Wondering where to find the moon to pick down for you? 
Dưới đây là nguyên văn 2 bài thơ của thầy mà tôi đã trích mỗi bài một 
đoạn ở trên. 
Bài 1: Ác mộng 

Lại ác mộng bởi rừng khuya tàn bạo đấy, 

Thịt xương người vung vãi lối anh đi. 

Nhưng đáy mắt không căm thù đỏ cháy, 


[359 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


Vì yêu em trên cây lá đọng sương mai. 


Anh chiến đấu nhọc nhằn như cỏ dại, 
Thoảng trông em tà áo mỏng vai gầy, 
Ôi hạnh phúc, anh thấy mình nhỏ bé, 
Chép tình yêu trên trang giấy thơ ngây. 


Đời khách lữ biết bao giờ yên nghỉ, 
Giữa rừng khuya nằm đợi bóng sao mai. 
Để một thoáng giấc mơ tàn kinh dị, 


Dáng em buồn bên suối nhỏ mây bay 
Nightmare 


Nightmares after nightmares because of brutal forest fires, 
And human flesh and bones are scattered in my path. 
But deep in my eyes there is no red burning hatred, 


Because I love her like morning dews love leaves. 


I have been fighting as hard as wild grass, 
Catching a glimpse of her thin dress and slim shoulders, 
Oh so happy, how small I am that I can 


Describe my sweet love to her on a blank sheet of paper. 


Living the life of a solo traveler, I never have a rest, 
Lying in a night forest, waiting for the morning star. 
At the moment awoken from the nightmare, 


By a small cloudy stream mounted her sad silhouette. 


Nếu tôi đã đánh mất nét trữ tình trong 2 câu thơ của thầy: 


[360 ] 


PHẦẨN II: VĂN HỌC 


Để một thoáng giấc mơ tàn kinh dị, 


Dáng em buồn bên suối nhỏ mây bay 


khi dịch sang tiếng Anh 


At the moment awoken from the nightmare, 


By a small cloudy stream mounted her sad silhouette 
thì đó là lỗi của tôi. 
Bài 2: Bài thơ bỏ sót 


Tóc em tung bay sương chiều khói biếc 
Dệt tơ trời thành khúc hát bâng khuâng 
Tỉnh hay mộng khi Trường Sơn xa hút 


Đến bao giờ mây trắng gởi tin sang 


Hổn tôi đi trong rừng lang thang 
Vọng lời ru từ ánh trăng tàn 
Mắt em nhỏ ngại ngùng song cửa 


Nghe tình ca trên giọt sương tan 


Bóng tôi xa đêm dài phố thị 
Nhớ con đường thơm ngọt môi em 
Ơi là máu, tủi hờn nô lệ 


Bóng tôi mờ suối nhỏ đêm đêm 


Gót chân em nắng vàng xua viễn phố 
Những ngón hồng ngơ ngác giữa đường chim 
Ôi ta nhớ như đêm dài thượng cổ 


[361 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


Sợi tóc mềm lơi nhịp hát trong tim 
An unfnished poem 


Her flying haïr is airborne in afternoon mist and blue smoke, 
Weaving heavenly silk into a melancholy song, 
As our Cordillera is far away, awake or asleep, 


When will the white cloud bring me the news? 


As my soul wanders in the forest, 
I catch echoing lullabies from the fading moonlight, 
I see her small, shy eyes by the windowsill, 


And [Ilisten to a love song on the evaporating dew. 


When my shadow ¡is leaving the long nights of my city, 


I remember the streets where I tasted he sweetness and fragrance 
of her lips. 


Oh! now on these streets, blood, sufferings and slavery, 


My shadow fades away in the stream night after night. 


As the yellow sunlight sent her heels to a distant place, 
Her pink toes are bewilderingly lost in the birds' path. 
Oh, I can never forget the long nights of the past, 

Her soft hair slowed the singing rhythm in my heart. 


2 câu cuối của bài thơ 
Ôi ta nhớ như đêm dài thượng cổ 
Sợi tóc mềm lơi nhịp hát trong tim 


[362 ] 


PHẦẨN II: VĂN HỌC 


nghe du dương như một điệu nhạc, mà tôi không biết có chuyển tải qua 
tiếng Anh được không, 


Oh, I can never forget the long nights of the past, 
Her soft hair slowed the singing rhythm in my heart. 


Nhưng tôi hy vọng bài dịch của tôi có thể làm các bạn hiểu rõ hơn tâm 
tư của thầy khi thầy viết những vần thơ này. 


Thí dụ, khi thầy viết: 


Nhớ con đường thơm ngọt môi em. 
Ơi là máu, tủi hờn nô lệ, 


thì tôi hiểu là thầy đang nói về những con đường của đất nước ngày xưa 
thơm ngọt môi em mà bây giờ tràn đây máu, tủi hờn, và nô lệ. Vì thế tôi 
thêm vào “now, on these streets”. 


Còn ở câu thơ: 
Gót chân em nắng vàng xua viễn phố, 


Những ngón hồng ngơ ngác giữa đường chim, 


theo tôi, thầy đang nói về những người đang bị đuổi đi vùng kinh tế 
mới (xua đi phố xa), khiến những ngón chân ngày trước tươi hồng 
bây giờ tan tác, ngơ ngác. Chỉ đọc thoáng qua làm sao hiểu được nỗi 
lòng của thây? 


Sau phần giới thiệu về Thi sỹ Tuệ Sỹ, bây giờ để các bạn hiểu thêm về 
Thiền sư Tuệ Sỹ, tôi xin bắt đầu bằng 4 bài thơ thầy làm trong tù, khi bị 
Việt Cộng bắt giam và xử tử hình, sau đổi thành 20 năm tù, vì tội “tán 
thành, ủng hộ, che chở, đùm bọc hành động phản cách mạng, lật đổ 
chế độ xã hội chủ nghĩa” (vì tiếp tục lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam Thống Nhất, không thừa nhận Giáo hội Phật giáo Việt Nam do 


[363 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


chính quyền cộng sản Việt Nam dựng lên). Khi bị tù, thơ thầy vẫn trong 
sáng, không tỳ vết hận thù. Những bài thơ này được gom lại và được 
nhà xuất bản Quảng Hương Tùng Thư in thành sách năm 1988 mang 
tựa để “Ngục trung mị ngữ: Thơ thầy viết bằng chữ Hán. Tôi phiên 
âm Hán Việt, và dịch sang tiếng Việt và tiếng Anh. Tôi tin là thầy viết 
nhiều nhưng có lẽ một số đã bị công an tịch thu và xé bỏ. Tôi nghĩ khi 
đọc 4 bài thơ này, các bạn không cần tôi phải nói thêm gì nữa về đức 
độ của thây. 


Ngục trung mị ngữ, bài số 1: E‡Ãễ (Trách lung, Lồng hẹp, Narrow cage) 


7E ñB# HE 
UP 2ï hÌ3f 
2SSññ Xhn/ S 
Z#3š7kHl 


Trách lung do tự tại 

Tán bộ nhược nhàn du 
Tiếu thoại độc ảnh hưởng 
Không tiêu vĩnh nhật tù. 


Lòng tự tại trong tù 
Thong dong tôi tản bộ 
Cười nói rất thanh thản 
Ngày tù nhẹ như không. 


With a peaceful and relaxed mind, 

I stroll back and forth in this narrow cage. 
Smiling and talking to myself peacefully, 

I get throuph the never-ending prison days. 


[364 ] 


PHẨN II: VĂN HỌC 


Ngục trung mị ngữ, bài số 3: #‡## (Cúng dường, Prayer) 


ZEJ3ZIÑ|8⁄ 
LIẾ du lộ tớ 
Irlñ] KTfL†K 
ZRORÌN#t 


Phụng thử ngục tù phạn 
Cúng dường tối thắng tôn 
Thế gian trường huyết hận 


Bỉnh bát lệ vô ngôn. 


Tay dâng bát cơm tù 
Cúng dường đấng thế tôn 
Thế gian đây máu hận 


Nâng bát, khóc nghẹn lời. 


Lifting a bowl of rice inside the prison cell, 

Ï say a prayer to the Enlightened. 

As my heart is heavy for the world full of hatred, 
I silently choke on tears while holding the bowl. 


Ngục trung mị ngữ, bài số 4: JI|#š J2 (Biệt cấm phòng, Phòng biệt giam, 
Solitary conñnement cell) 


4À] Ejế—— HN 
k7ï RE # ((ll| KẾ 
Ä1 8 Á 4-3 
2#Mủ 7 ~lUitán 


[365 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


Ngã cư không xứ nhất trùng thiên 
Ngã giới hư vô chân cá thiền 
Vô vật vô nhơn vô thậm sự 


Tọa quan thiên nữ tán hoa miên. 


Ta ở nơi cõi trời không xứ 
Nhập thiền trong cảnh giới hư vô 
Không vật, không người, không mọi việc 


Thanh nhàn xem tiên nữ rắc hoa. 


Inside this solitary conũnement cell, [ enter into meditation 
Reaching my heavenly realm of the emptiness, 
Where objects, human beings, and essence are all empty. 


Here, I watch the fairies sprinkle flowers peacefully. 


Ngục trung mị ngữ, bài số 13: Éï lỗ] (Tự vấn, Tự hỏi, Self-Reflection) 


IllZ2&ffItf£s2PFñ 
21H) 
1Ù ĐÃ Hi 5S 2# 
D0) 211110222 


Vấn dư hà cố tọa lao lung 

Dư chỉ khinh yên bán ngục khung 
Tâm cảnh tương trì kinh lữ mộng 
Cố giáo già tỏa diện hư ngung. 


Có phải ta đang bị ngồi tù? 
Ở đời ai giam được khói đâu! 


[366 ] 


PHẦẨN II: VĂN HỌC 


Cho dù tâm cảnh toàn ác mộng 


Dặn lòng không khuất phục bạo quyền. 


On self-reflection, I ask: “Am Tin jail?” 

Then I answer myself: “No. Who can detain smoke?” 

Even when my mind is full of nightmares, 

Holding my chin up, I pledge not to surrender to tyranny. 
*Ở đời ai giam được khói đâu!” là tiếng nói dõng dạc, bất khuất của thầy 
khi thây trả lời cán bộ cộng sản “Không ai có quyền xét xử tôi. Không ai 


^» 


có quyền ân xá tôi, khi họ yêu cầu thầy làm đơn xin ân xá. 


Một bài thơ khác thầy viết năm 1978 khi ở trong tù làm tôi thật sự xúc 
động, đó là bài “Tôi Vẫn Đợi. 


Tôi vẫn đợi những đêm dài khắc khoải, 
Màu xanh xao trong tiếng khóc ven rừng, 
Trong bóng tối hận thù, tha thiết mãi, 
Một vì sao bên khóe miệng rưng rung. 
Tôi vẫn đợi những đêm đen lặng gió, 
Màu đen tuyển ánh mắt tự ngàn xưa, 
Nhìn hun hút cho dài thêm lịch sử, 


Dài con sông tràn máu lệ quê cha. 


Tôi vẫn đợi suốt đời quên sóng vỗ, 

Quên những người xuôi ngược Thái Bình Dương, 
Người ở lại giữa lòng tay bạo chúa, 

Cọng lau gầy trĩu nặng ánh tà dương. 


Rồi trước mắt ngục tù thân bé bỏng, 


[367 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


Ngón tay nào gõ nhịp xuống tường rêu, 
Rồi nhắm mắt ta đi vào cõi mộng, 


Như sương mai, như ánh chớp, mây chiều. 
Awaiting 


In a colorless crying sound by the edge of a forest, 
In the darkness of never-ending hatred, 
In deep sleeplessly nights I am awaiting, 


On my tearful mouth corner, a star to appear. 


In quiet, silent nights Ï am awaiting to acquire, 
The two black eyes of our ancient times, 
To look deeper into our historical insights, 


To see our fatherland$ rivers spilling sorrow tears and blood. 


Forgotten those being left behind ¡in the hands of the tyrant, 
Forgotten those having crossed the Pacific Ocean, 
Forgotten the crashing waves, all my life Ï am awaiting, 


l, a fragile thin reef, bent down by the sunset rays. 


Facing the truth that I am a little prisoner, 

Ủnconsciously fñnger tapping on the mossed wall, 

Closing my eyes, [ dream to become, 

A morning dew, a lightning bolt, or some afternoon clouds. 
Thưa thầy, chúng con cũng như thầy vẫn nhớ những người vượt biển 
Thái Bình Dương và những người còn ở lại (con biết thầy nói thầy 
quên, mà thầy còn nhắc tới họ tức là thầy vẫn còn nhớ) và không phải 
chỉ mình thây đang đợi, mà chúng con, những người còn gọi Việt 


[368 ] 


PHẦẨN II: VĂN HỌC 


Nam là quê hương, dù sống trong hay ngoài nước Việt, cũng đang chờ 
đợi như thây. 


Cuối cùng là một bài thơ khác của thầy, bài Mộng Ngày, nhưng so với 
bài tôi đã dịch năm ngoái (2022), thì tôi có sửa đổi đôi chút. Khi đó 
tôi dịch tựa đề là Day Dream, bây giờ tôi đổi lại là Daydream. Lý do 
mà tôi đổi là vì dream xảy ra khi mình ngủ, còn daydream xảy ra khi 
mình thức. 


Khi đó tôi có ao ước “nếu có một ngày nào, bản dịch này được lọt vào 
mắt thầy, thì tôi hạnh phúc biết bao!” nhưng tới bây giờ tôi vẫn chưa 
biết thầy đã đọc chưa. Có lẽ vì dịch chưa tới hay vì duyên chưa chín? 


Mộng Ngày 


Ta cỡi kiến đi tìm tiên động, 
Cõi trường sinh đàn bướm dật dờ, 
Cóc và nhái lang thang tìm sống, 


Trong hang sâu con rắn nằm mơ. 


Đầu cửa động đàn ong luân vũ, 
Chị hoa rừng son phấn lắng lơ. 
Thẹn hương sắc lau già vươn dậy, 
Làm tiên ông tóc trắng phất phơ. 


Kiến bò quanh nhọc nhẳn kiếm sống, 
Ta trên lưng món nợ ân tình. 
Cũng định mệnh lạc loài Tổ quốc, 


Cũng tình chung tơ nắng mong manh. 


Ta hỏi kiến nơi nào cõi tịnh, 


Ngoài hư không có dấu chim bay. 


[369 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


Từ tiếng gọi màu đen đất khổ, 
Thắp tâm tư thay ánh mặt trời? 


Ta gọi kiến, ngập ngừng mây bạc, 

Đường ta đi, non nước bồi hồi. 

Bóc quá khứ, thiên thần kinh ngạc, 

Cắn vô biên trái mộng vỡ đôi. 

Non nước ấy trầm ngâm từ độ, 

Lửa rừng khuya yêu xác lá khô. 

Ta đi tìm trái tim đã vỡ, 

Đói thời gian ta gặm hư vô. 
Giải thích (theo quan điểm chủ quan của tôi, không chắc đúng với ý thầy) 
Người xưa có nói “dịch là diệt” (bài dịch giết chết cái hay của bài gốc), 
nên tôi chỉ hy vọng đã không hiểu sai ý của thầy, chứ không dám gọi 
bản dịch này của tôi là một bài thơ. Ví dụ như khi thầy viết “ta gọi kiến, 


ngập ngừng mây bạc; thì tôi hiểu là khi thầy gọi đám kiến lại gần thì 
thay vì kiến, đám mây bạc ngập ngừng bay lại gần. 


Tôi có cảm tưởng như đang đọc thơ của Phó Đại Sĩ, một thiền sư nổi 
tiếng của Trung Hoa vào thế kỷ thứ năm. Bài thơ có câu: 


N#Œzit 
ĐfJt/k+ÈR 


Nhân tùng kiểu thượng quá 
Kiểu lưu thủy bất lưu. 


Người trên cầu qua lại 


Cầu trôi, nước chẳng trôi. 


[370 ] 


PHẦẨN II: VĂN HỌC 


Một ví dụ khác, khi thầy viết “bóc quá khứ, thiên thần kinh ngạc” thì 
tôi hiểu là thiên thần kinh ngạc khi thấy thầy lột trần quá khứ và đó 
là quá khứ của đất nước mình. Không biết là thiên thần kinh ngạc về 
hành động can đảm của thầy khi dám lột trần quá khứ của đất nước, 
hay họ kinh ngạc về sự tàn ác của cộng sản áp đặt lên đất nước Việt 
Nam trong suốt mấy mươi năm mà thây lột trần cho họ thấy. Còn “cắn 
vô biên trái mộng vỡ đôi” thì quá rõ ràng: khi trái mộng bị vỡ là khi sự 
thật được phô bày. 


Còn câu thơ “ngoài hư không, có dấu chim bay” của thầy khiến tôi liên 
tưởng đến câu chuyện khi hai thầy trò Mã Tổ Đạo Nhất và Bách Trượng 
Hoài Hải đi dạo, thấy một đàn chim bay qua, thì Mã Tổ mới hỏi Bách 
Trượng là đàn chim đâu rồi, thì Bách Trượng trả lời là chúng bay mất 
rồi. Ngay lập tức, Mã Tổ vặn mũi của Bách Trượng thật mạnh và hỏi 
“hà tằng phi khứ?” (f'[ 7lš2š, từ vô thủy đến nay chúng có bao giờ 
bay mất đâu?), khiến trong cơn đau điếng, Bách Trượng chợt ngộ đạo. 
Vì thế, tôi dịch câu thơ của thầy là nơi hư không đó, dấu chim bay luôn 
luôn có ở đó, chẳng bao giờ biến mất. 


Bài thơ Mộng Ngày có 6 phân đoạn. 


Trong phân đoạn 1, tôi dùng chữ “where death does not exist” để tả cõi 
trường sinh, thay vì chữ eternal, vì tôi muốn nhấn mạnh ý của thầy là 
nơi đây bất sinh, bất diệt. Mọi hoạt động ở đây đều được diễn tả bằng 
thì hiện tại (present time), thay vì quá khứ (past time). Toàn bộ câu 
chuyện trong bài thơ đều được viết ở thì hiện tại. Tiếng Việt không 
chia thì như tiếng Anh, nên khi dịch qua tiếng Anh ở thì hiện tại, tôi hy 
vọng đã đoán đúng ý thây. 


Trong phân đoạn 2, thầy tiếp tục cho chúng ta thấy sự yên bình bề ngoài 
ở cõi tiên. Thầy muốn nói dù bất sinh bất diệt, nơi đây tham vọng và 
ganh ty vẫn còn. Vì thế, tôi dịch 3 chữ “thẹn hương sắc” của thầy bằng 


một câu dài “ashamed of their inferior colors and smell Thầy chỉ muốn 
mượn cõi tiên để diễn tả cõi lòng của thầy đối với đất nước, nơi tham 


[371] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


vọng và ganh ty hiện hữu, mà thầy 
sẽ viết trong những đoạn sau. 


Trong phân đoạn 3, thầy cho biết 
thầy đang mang món nợ trên lưng 
thây. Đó là nợ Tổ quốc, một trong 
tứ ân của đạo Phật. “Cũng định 
mệnh lạc loài Tổ quốc” có nghĩa là 
thầy cũng lạc loài mất nước, như 
bầy kiến kia mất tổ. “Cũng tình 
chung tơ nắng mong manh” có 
nghĩa là thây cũng yêu đất nước 
của thầy như bầy kiến kia yêu tổ. 
Tình yêu này sao lại mong manh 
như tơ nắng? Đừng thấy tơ nắng 


mong manh mà coi thường nó. Có 
ai mà cắt đứt được tơ nắng không? 
Đây là tơ nắng, chứ không phải tia 
nắng. Cái khác biệt rất lớn, vì sợi tơ 
có thể trói buộc. 


Ảnh: Tâm Nhiên 


Trong phân đoạn 4, trên đường đi tìm cõi tịnh, nơi chim đã bay qua 
nhưng dấu vết luôn còn đó để ta có thể theo dấu đó mà tìm tới. Đó 
là cõi giác mà thiển sư Bách Trượng tìm thấy khi sư thấy được dấu 
chim bay. Với lòng yêu quê hương tha thiết, cõi tịnh của thầy là nơi quê 
hương ta đó, ngày nào tâm tư thắp sáng, thay cho ánh mặt trời. 


Trong phân đoạn 5, thầy diễn tả lòng yêu nước của thầy nồng nàn tới 
nỗi cảm động cả mây trời và đất nước. Khi trái mộng bị vỡ đôi là khi sự 
thật tội ác của cộng sản được phô bày. Khi thầy lột trần quá khứ tội ác 
cộng sản đối với đất nước, thiên thần cũng phải kinh ngạc. Như đã viết 
ở trên, không biết là thiên thần kinh ngạc về hành động can đảm của 
thầy, hay họ kinh ngạc về sự tàn ác của cộng sản, hay cả hai. 


[372] 


PHẦN II: VĂN HỌC 


Trong phân đoạn ó6, tôi hiểu chữ “trầm ngâm” của thầy là stalemate 
(đóng băng, bế tắc), và “lửa rừng khuya yêu xác lá khổ” là cháy dữ dội. 
Đó là biến cố 30/4/75. Từ ngày đó, vì đất nước đã bị đóng băng, bế tắc, 
thầy không ngừng đi tìm lại trái tim Việt Nam đã vỡ nát, dù đói khát 
cũng không làm thầy nản chí. Tôi dịch chữ “hư vô” trong câu chót của 
bài thơ “đói thời gian ta gặm hư vô” là emptiness, thay vì nothingness. 
Nothingness phủ nhận sự hiện hữu của tất cả mọi thứ, cả không gian 
và thời gian, còn emptiness không phủ nhận sự hiện hữu của chúng 
mà chỉ giữ cho tâm mình được trống vắng tuyệt đối, không bị lay động 
bởi ngoại cảnh. Giấc mơ có thực, không phải là nothing. Giấc mơ, dù 
về mặt vật chất thì chúng trống rỗng (empty), nhưng chúng là những 
hình ảnh sống động. Chắc chắn nhiều bạn đã nhiều lần la hét và đổ mồ 
hôi trong mơ. 


Dưới đây là bài dịch của tôi: 
Daydream 
On the back of an ant, searching for a sanctuary, 
Where death does not exist, I find a herd of butterflies fluttering, 


And some toads and frogs wandering around, looking for food, 


While deep in its cave, a snake is daydreaming. 


Attheentrance, dancing round the forestflowers are aswarm ofbees, 
Proudly showing off their beautiful colors and attractive perfume. 
Ashamedoftheirinferiorcolorsand smell,thereeds flowersstandup, 


Looking like old angels white hair, wavering in the wind. 


Here are some ants running around, searching for their homelands. 
With a heavy debt oflove that I carry on my back, 
I also ñnd myself homeless, sharing the same fate with the ants, 


And the love for our homelands, which is as fragile as 
sunlight threads. 


L375:] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


I ask my ant where the tranquil world beyond the void is, 
Where traces of bird flights can always be seen, 

And from the darkness of our suffering Earth, 

Rises the light of hope, in lieu of sunlight? 


I call the ants, but the silver clouds loosely arrive instead, 
And my homeland trembles following my path. 
The angels look surprised when I unclothe my country past, 


And her dream fruit broken in half when I bite the limitless. 


My country has been in stalemate, 
Since the day her forests were furiously burnt down. 
In search of her broken heart, 


T]I bite the emptiness when Ứm hungry of time. 


[374] 


TAM TẠNG PHÁP SƯ VIỆT NAM 


Thanh Phi 


Kính dâng Ôn Tuệ Sỹ 


Thiến gia Thạch trụ Minh Sử 

Tỉnh thông lý đạo có dư bội phần 
Đạo đời thảy cả nhận chân 

Thiến Sư Tuệ Sỹ tài năng tuyệt vời 
Tâm hôn thi sĩ chơi vơi 

Thi ca, thổi sáo cùng chơi dương câm 
Phương Trời Viễn Mộng thơ ngâm 
Nao lòng viễn xứ, lặng tâm khách nhàn 
Trường Sơn gió núi tây ngàn 

Trăng gây lẻ bóng mộng tan nửa vời 
Thơ tù để lại cho đời 

Tấm lòng bất khuất không tời tử bi 
Công Ngài bất khả tư nghì 

Dịch kinh luận sách ngại gì thời gian 


375] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


Vô sư trí tuệ tiểm tàng 


Truyễn trao hậu thế vô vàn tử duy 
Chúng con Phật tử ngu sỉ 

Trí chưa đủ để liễu tri lời Ngài 
Nhưng qua những tập thơ dài 

Đôi điều con hiểu lệ hai hàng trào 
Thân tù Ngài chẳng núng nao 

Bởi lòng bận nghĩ đến bao nhiêu điều 
Vấn thở ẩn nghĩa cao siêu 

Trải lòng tu sĩ bao điễu hoài tong 
Tiếc rằng đời đã bất công 

Nhân tài hiếm có bao đông giam cẩm 
Đời người tu sĩ thăng trẫm 

Vĩnh danh, khổ nhục bản tâm luôn bình 


[376 ] 


PHẨN II: VĂN HỌC 


Những điều lưu lại hậu sinh 

Là mong kho báu Tạng kinh lưu hành 
Tïn rằng ai cũng tâm thành 

Chung tay góp sức để nhanh hoàn thành 
Đại Tạng Kinh Việt lưu danh 

Lo øì lời Phật chẳng nhanh lan truyễn 
Ngàn sau vẫn giữ đạo huyễn 

Tâm người con Phật chính chuyên tu hành. 
Chúng con với tấm lòng thành 

Chúc Ngài Tuệ Sỹ qua nhanh nguy nàn 
Pháp thể luôn được khinh an 

Để truyễn hậu bối lời vàng Phật ban 
Mai này hậu thế danh vang 

Pháp Sư Tam lạng Việt Nam là Ngài. 


Melbourne, ngày 30/9/2023 
Phật tử Thanh Phi 


L372 Ì 


TUỆ SỸ THIÊN SƯ 


Thích Chúc Hiền 


1 kính đảnh lễ niệm 
ân Đức Trưởng Lão HT. 
thượng Tuệ hạ Sỹ bậc Thầy thông 
tuệ của nhiều thế hệ Tăng Ni và 
Phật tử. Ngài đã dành trọn cuộc 
đời của mình cho lý tưởng giải 
thoát giác ngộ và đã cống hiến rất 
nhiều cho sự nghiệp giáo dục đào 
tạo tăng tài cũng như giáo dưỡng 
đào tạo tầng lớp trí thức cho Phật 
Giáo nước nhà. Đặc biệt Ngài đã 
cho ra đời những tác phẩm, dịch 
phẩm trác tuyệt góp phần làm giàu 
cho kho tàng văn hóa Phật giáo. 


Kính nguyện Phật thường gia hộ 
cho HT pháp thể thường an đạo 
thọ miên trường... l 


[378 ] 


=~- —“NG 


PHẨN II: VĂN HỌC 


Tuệ Sỹ Thiên Sư mắt tuệ ngời 
Am tường Phật điển độ trần vơi 


Thân gây trí sáng gìn chơn cội 
Tuổi hạc tâm trong thuyết diệu lời 
Viết sách làm thơ thần sảng khoái 
Dịch kinh trì luật ý vui tươi 

Tăng Ni Phật Tử xa gần tới 
Ngưỡng mộ nương về khổ lụy rơi 
Nam Mô Thường An Lạc Bồ Tát 


Tu Viện An Lạc, California, 8:30 am, 19-09-2023 
Hậu Học-Thích Chúc Hiển (khể thủ kính đề) 


[379 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


THỊ NGẠN AM 


Chúng con thành kính dâng lên Ôn 
Tuệ Sỹ bậc thạch trượng muôn thuở. 


Nhạc: Thích Viên Giác TVŒPliLong 
Slow Tempo 90 Thơ: Quảng Diệu Trần Bảo Toàn 


C Em G7 
$EE2 : ==--.-- —=== 


Trúc Lan Bàng bái kiến Thị Ngạn biệtưu phiền. 


=—==Ă== E===== 


—_ 


Bóng chiều soi am nhỏ. Vóc hạc lời thơ tiên. 


Dm” Ị 
—======== 


—_ 


Vội vã và du thú. Qua 
C Em G7 
= e . —== E=E=Ee : „—— 
L2 
bao rồi xuân thu. Cưỡi kiến tìm tiên động. 


gự 


=—====—== 


— 


Vết rạng nào phù du. Mai 

F Dm7 ẹ 
ám S ị s vã ; : . = s— 
này sư xuống núi. Áo sư còn sờn vai. 


[380 ] 


PHẦN II: VĂN HỌC 


_ Em G7 C 
——Ÿ = #—¬h 
== s = e e. -3 
K⁄Ä '⁄2 XKÀ KÀ ” gi 


Thế gian trường huyết hận. Môi cười cànghư hao. 


G7 
„—A ý 
= Pj PP ' ° ¬ 
, ⁄ Z4 e 
Núi cao sư gôi mộng Rượu 
Dm” G 
$= 5 : 

=b =} e —=} 

KÀ bả = KÀ K⁄4 


ngọt tràn ngày đông. 


Dương cầm ru phím lụa. 


= N 


«“ 
Ũ 


| 
Í€ 
® Ly 


khóctrong đềmgiao mùa. 


Œ®- 3` 


=—— 


Nay trong Am Thị Ngạn. 


À ——” _ 
B 17 s e ø Ø* 7 h 
= 

Thương cối người nhân gian. Lặng 

G7 F G7 C ⁄2© 
= 3 #—N 

° e e ă e s - =? 
im bên kinh sách. Sư trao đời Linh Đan. 


Copyright by Thích Viên Giác TVG.PhiLong 


[381 ] 


XUẤT SĨ DƯỚI TRỜI XANH 


Tiểu Lục Thần Phong 


Ngài ngồi đó như trường sơn bất động 
Mặc quanh mình sấm sét với bão giông 
Lửa ngập tràn, lửa cháy đỏ phương đông 


Lũ người mê đang cuống nông càn rổ 


Người thống khổ bao lầm than cơ nhỡ 
Đau dân tình, thương tứ chúng bở vở 
Không ra ải, Bồ Tát tâm không nỡ 

Ở lại đây, mặc dang dở điêu linh 


Vạt áo lam lông lộng bản Tâm kinh 

Bức tâm thư gọi hậu sinh thức tỉnh 

Chốn thiển môn dựng thanh quy chấn chỉnh 
Giáo hội dân lại mình định thừa hành 


Ngài thọ ấn vì Phật pháp chính danh 
Gánh trọng trách ấy là Bồ Tát hạnh 


[382 ] 


PHẨN II: VĂN HỌC 


Dòng Phật Việt khơi lại nguôn hưng thạnh 
Thị Ngạn am lưu sử xanh xứ sở 


Bậc thượng Sĩ với tâm hốn rộng mở 

Đấng trí Tuệ dụng pháp điệu tâm cơ 
Khảy cung đàn hòa điệu những vẫn thơ 
Vọng vào đời người ngẩn ngơ kính ngưỡng 


Chống gậy trúc bồ đề tâm tăng trưởng 
Đạp trường sơn khí phách đại tượng vương 
Dịch trang kinh bố thí pháp cúng dường 
Chí dựng lập quyết trọn đường chánh đạo 


Tế độ người toàn tịnh tâm ủy lạo 
Nguyện phục hoạt chẳng ngại khó gian lao 
Lèo lái thuyễn mặc sóng gió xôn xao 


Đại từ bị nhân cách cao vời vợi 


Ngài dấn thân vì lòng người mong đợi 

Lúc loạn ly thống thiết khắp nơi nơi 

Buối nhiễu nhương nhiều huyễn tượng ma trơi 
Thời mạt pháp toàn những lời trí trá 


Những thế lực vô tỉnh đang quấy phá 
Ngày âm u quốc vận nghịch sơn hà 
Đêm mày mò pháp vận ngược dân ta 


Ngài gióng trống để tôi tà phụ chánh 


[383 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


“Một buổi sáng nghe chim trời đối giọng” 
Mực, chì, acrylic trên giấy 10” x 8”, 9/2023 | Họa sĩ Nguyễn Việt Hùng 


Thân lau sậy mà thân hôn bậc thánh 
Hành trạng ngài cao cả lại tỉnh anh 
Áo cà sa xuất sĩ dưới trời xanh 


Ngôn từ nào để xứng danh tôn quý? 


TIỂU LỤC THÂN PHONG 
Ất Lăng thành, 0923 


[384 ] 


QUA ĐỒ MÀ KHÔNG LỤY ĐÒ 


Thích Minh Hạnh 


L— nay gần 9 năm, khi bắt đầu nhận ngôi chùa này, chỉ về ở vào 
các ngày 14 và 30 âm lịch để hướng dẫn bà con Phật tử tu tập Bát 
quan trai, rồi lại khăn khói lên đường vào ngày hôm sau. 


Khi ấy, chùa hoang vu mà lại nằm trên khoảng đất rộng, chỉ đẹp vào mỗi 
đêm 14 trăng soi. Phần lớn sống sát vách và trước mặt chùa là những 
nhà thuộc đạo khác, nên vốn hoang vu lại càng thêm phần hoang vắng. 


Trời đất không bao giờ tạo được cảnh buồn cho ai. Người vì cảnh mà 
sầu, thì cái sầu ấy không vương nơi cảnh, mà chỉ là sự phóng chiếu tâm 
hồn hoang lạnh lên cảnh vật xung quanh. 


Bởi, khi chân nhuốm hồng trần kịp khi vào gia nhập thiền môn, thì 
cũng là lúc Thầy tổ cho vân du đây đó, hầu tập tành học hỏi chỗ này chỗ 
kia nơi đất khách quen rồi. Và, bởi cái tính cũng thích rày đây mai đó, 
cho dù thiếu thốn cũng cảm thấy vui. So với người thì cảm thấy thiếu 
thốn thế thôi, chứ tự mình bao giờ cũng thấy tất cả là dư. 


Thấy nhận chùa rồi, liệu cái sự vân du giong ruổi có bị chướng ngại gì 
hay không. Rồi từ ấy, tập cái tính trụ yên một chỗ, mong là thuần tánh 
để hanh thông các Phật sự sau này. 


[385 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


Nhưng, kể từ ấy đến giờ, chưa từng có nụ cười sảng khoái như trước 
kia, và cũng từ ấy đến giờ, không một lần nói chuyện thoải mái vô tư 
như lúc nọ. 

Ánh mắt láo liêng, khuôn mặt non trẻ không còn nữa. Thay vào đó là 
nếp trán luôn nhăn, mắt như ngu dại mỗi khi phải tiếp chuyện trong vai 
vế ông trụ trì. Lắm lúc lịu nghịu như là lạc hậu với buổi giao tế thời nay. 


Đêm nay, bất ngờ gặp bức ảnh này trên facebook. Tấm ảnh chụp vị Thầy 
đang chèo đò đưa học trò sang sông, nhưng chưa bao giờ phải lụy đò. 


Vị Thầy ấy sở học bao la, kiến thức thì thâm nhập u huyền biển cả 
giáo pháp Phật đà. Nhưng sự ấy không quan trọng bằng nhân cách đạo 
đức của Thầy. Nhân cách ấy đã đạt đến cảnh giới “nhược hữu kiến ngã 
tướng, nãi chí văn ngã danh, giai phát Bồ đề tâm” (nếu ai thấy tướng 
tôi, cho đến nghe tên tôi, cũng đều phát tâm Bồ đề). Bức ảnh làm người 
xem liên tưởng đến câu của người xưa “Khi con chưa ngộ thì thầy độ 
(tức là đưa qua) con. Khi con ngộ rồi thì thầy để con tự độ con” 


Vị Thầy khả kính, nay đã gần 80, khi chèo đò chắc cũng trên 65 tuổi. 
Thấy Thầy nhớ lại bao kỷ niệm thời Tăng sinh, và cũng khiến lòng 


người ấm lại. 


[386 ] 


LÝ TRẦN THUỞ ẤY... 


Thích Nhật Trí 


Sắp đi lòng vẫn nhẹ nhàng 

Trăm năm đỉnh núi khuất làn mây bay 
Hơn hai mươi tắm ngàn ngày 

Kiếp người trọn đủ lành thay Bậc Thây. 


Giựt mình tin nhắn mới hay... 
Ngày xưa lịch sử Như Lai đường về 
Kushinagar vùng quê 


Ba ngày năm truóc lời thê nưóc tôi. 


Bảo rằng Thánh giả xa xôi 
Quê hương tôi cũng là nôi nối truyễn 
Paksé - Quảng Bình đất thiêng 


Việt - Lào dòng máu chung - riêng nỗi niềm. 


[387 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


Một bóng dáng gây gò nhưng sửng sững nơi “hiu hắt quê hương bến cỏ hông” 
(Tranh: Trần Thế Vĩnh) 


“Đôi mắt ớt” vẫn từng đêm 
Lý, Trần thuở ấy mộng mễm đắng cay 
Nhưng vẫn trọn mrụ cười đây 
Tử sinh cho dẫu Thấy là thiên thu! 
Cơn kính dâng Ôn 
Tỳ Kheo Nhật Trí 


[388 ] 


TUỆ SỸ 
MỘT HUYẾN THOẠI 


Tuệ Minh- Thích Phước Toàn 


E° những con người chỉ với một tấm thân nhỏ bé bình thường, 
vẫn sống hít thở như bao người khác, nhưng, được cô kết một 
tâm hồn vượt thoát xa ngoài phương trời cao rộng nào đó, lại chứa 
đựng một khí phách, khiến những ai đối diện liền tan biến cái thói 
thường phàm tình đã bị huân tập từ bao đời kiếp. 

Có những cơn người 

Nghe như huyền thoại 

Chỉ tấm thân gây 

Sấm dậy tư duy 

Vẫn đổi mắt sâu 

Nhìn tan quái ngại 

Đến lúc mở lời 

Ngọt suối từ bi 

TUỆ tĩnh dung thông 


[389 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


SĨ khí bất phàm 
THƯỢNG tác Như Lai 
NHÂN thân uyên áo 
Cũng chỉ xương da 
Bên trong lại khác 
Tựa chiếc thuyền đời 
Chở ánh trăng khuya 
Cùng với nwóc non 
Hoà tan trời đất 

Hơi thở muôn đời 
Sưởi ấm quê hương 
Cánh cửa huyền vi 
Cõi lòng chân thật 
Thức bao mảnh đời 
Sống dậy tình thương 
Và biết đứng lên 
Thắp dòng tuệ trạng 
Tự rọi soi trình 

Rực sáng đuốc thiêng 
Tan chảy tảng băng 
Giữa đời định kiến 
Bồi đắp đức lành 

Cất bước quy nguyên 
Vóc dáng thiến sưi 
Tượng hình vô tướng 
Còn lại tâm hồn 


Phảng phất hương thơm 


[390 ] 


PHẨN II: VĂN HỌC 


Thiên sư Tuệ Sỹ | Tranh của họa sĩ Trịnh Tài 


Vẫn đôi mắt trong 

Tựa vâng nhật nguyệt 

Xuyên suốt kiếp người 

Tuệ Sỹ Thượng Nhân 
Tuệ Minh- Thích Phước Toàn 
Kính Ôn Tuệ Sỹ 


[391] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


BÌNH MINH 


Thong Thả 


Thơ: Thầy Tuệ Sỹ 
Nhạc: Tôn Thât Minh 


s 


= 


7 


= 


[392 ] 


@ @ 
Tiếng trẻ khóc, ngân vang lời vĩnh cửu. Từ nguyên sơ, sông máu thắm đồng 
¿ ? N — | 
——— ” „ . „ø s s 
-Ầ e: @ -_@ S: @ 
xanh. Tôi là cỏ, trôi theo dòng thiên cổ. Nghe lời 
#—K — N = | 
)  ¬ẻ. .,_ ®, 59- œø ®Ởại |, se -s 
ø e.Ằ® E: = e@' SK 
„ƒøœ s® 
mu, nhớ mãi buổi bình minh. Buổi vô thủy, hồn tôi từ đáy mộ. Uống sương 
ề ——==—== = ===- ======-= 
g „ “h., ° ) e' Y kí — 
khuya, tìm sinh lộ viễn trình. Khi nẵng sớm, hôn nồng lên nụ nhỏ. Tôi yêu 
h = 
2e h¬ s—£ =ˆ ..- = 
.—e Y Y 
al, trời rực sáng bình minh. Đôi cò trắng, yêu nhau còn bỡ 
‡ “ ° R ° | 
¿ e R —. 
ø: ” ” 
= = k2 e 
ngỡ. Sao mặt trời, thù ghét tóc - nàng xinh. Tôi lên 
‡— =_z*“ “...ps. 9 9e 2: ‡ | 
FT Y .— 
núi, tìm nỗi buồn đâu đó. Sao tuổi - thơ, không khóc buổi bìn mỉnh. 


66 


Hòa Thượng Huyễn Quang, Hòa Thượng Quảng Độ, Hòa 
Thượng Tuệ Sỹ như đỉnh trâm hương ba chân, như kiến 
đồng vững chắc, không nao núng những thế lực vô mmỉnh 
trù dập mà luôn an tâm để hộ quốc, hộ dân, hộ Pháp 
ngày một âu ca, thanh bình, hạnh phúc. Ấy là chí nguyện 
của những bậc Bồ Tát hóa thân, vì đời ác năm trược mà 
thị hiện, để thi thiết những khả tính tu trì, chứng ngộ của 
Đạo Pháp đến vạn loài chúng sinh trong Pháp giới.” 


- HT Thích Nguyên Siêu - 


[394] 


NHƯ Ý NHƯ NGUYÊN NHƯ PHÁP 


Thích Bảo Lạc 


Như lời cẩu nguyện NHƯ Ý với Hòa Thượng Tuệ Sỹ 


b.» hơi lạ là tại sao ở đời hầu như mọi người đều ưa chuộng giả 
hơn thật; câu này không phải hỏi ai khác hơn là chúng ta trong 
mọi sinh hoạt của đời sống hằng ngày. Còn trong vòng tục đế ta khó 
tránh khỏi mắc sai lầm sơ đẳng này, chẳng hạn như: “lôi đi khám bác 
sĩ” là câu nói quen thuộc mà người nghe tưởng như thật nên chẳng ai 
quan tâm, nhưng thật tế ta đã đồng tình mặc nhiên chấp nhận một việc 
giả định phù phiếm như đã hẳn sâu vào tiểm thức mọi người. Kinh nói 
rằng đây là cõi đồng cư của Thánh phàm, nhưng ta cũng hiểu cho tường 
là phàm nhiều thánh ít, chỉ bậc thánh đang trên đạo lộ tiến vào chân 
đế nên dễ chấp nhận mọi thử thách, thật giả, khen chê, phải trái, tán 
dương khiển trách, hơn thua, được mất mới thoát ngoài mọi tiêu cực và 
xác lập sự thật của Tứ Đế, Bát Chánh Đạo mà hàng trí giả, Bồ Tát vào 
đời làm chỗ nương vững chắc cho mọi người và hết thảy chúng sanh. 


Hơn 60 năm trước vào khoảng tháng 2 năm 1963, tôi gặp Thây Tuệ 
Sỹ tại Phật học đường Lưỡng Xuyên, Trà Vinh. Lúc đó tôi đang theo 


[395 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


học chương trình Trung Đẳng Phật Học tại đây; hình như Thầy Tuệ Sỹ 
muốn tìm nơi thích nghi bồi dưỡng học nghiệp cho mai sau. Nhưng 
Thầy chỉ tạm trú như lữ khách độ chừng một tháng, và sau đó cánh đại 
bàng vụt bay xa mãi tận Phật học viện Hải Đức, Nha Trang. Theo đà 
tiến ấy, cánh chim bạt gió Tuệ Sỹ thẳng trớn bay bổng vút lên trời xanh, 
Thầy tìm bến đậu lại nơi hòn ngọc Viễn Đông ở Phương Nam nơi có 
Tu Viện Già Lam, Viện Đại Học Vạn Hạnh là môi trường thuận tiện 
bồi dưỡng tri thức, thi thố tài năng trong hiện tại và tương lai. Thầy là 
bậc thiên tài không riêng của Phật giáo Việt Nam mà đúng hơn Người 
phải được xem như tinh hoa của dân tộc Việt Nam. Phải chăng ở đời 
muôn mặt lấy giả làm chân, đổi đen ra trắng, biến vàng thành đỏ, dựng 
không thành có mà nhà nước CSVN lập tòa án nhân dân kết tội Thầy 
bản án tử hình? 


Cũng từ đó, Thầy gặp nhiều khó khăn, một khúc quanh oanh liệt hay 
đó cũng chỉ là một thử thách, giữa tối sáng khó phân, nhưng vẫn kiên 
định lập trường theo đường hướng của GHPGVN Thống Nhất là phá 
tà hiển chánh, chấp nhận hy sinh chứ không khiếp nhược trước các thế 
lực vô minh đe dọa đến tánh mạng. 


Tê u tu huyền tù 
Tê ư tư hỏi tử 


dùng 2 chữ: Tử tù để tuyên dương Thầy Tuệ Sỹ qua 2 lần vào sanh ra tử; 
Tháng 3 năm 1984, ngày 25 Thầy bị lực lượng công an CSVN bao vây 
Tu Viện Quảng Hương Già Lam bắt giam cùng Thầy Trí Siêu. Sau hơn 
4 năm giam giữ không xét xử đến năm 1988, nhà nước CSVN mở phiên 
tòa tại Sài gòn để kết tội 21 Tăng Ni và Phật tử, trong số đó có hai học 
giả lỗi lạc của Phật giáo Việt Nam là Thầy Tuệ Sỹ và Thầy Trí Siêu (Lê 
Mạnh Thát) với bản án tử hình. Cộng sản kết tội các vị này là đã “âm 
mưu hoạt động chống lại chính quyền” qua Ủy Ban Bảo Vệ Phật Giáo 
Và Cứu Nguy Dân lộc. 


[396 ] 


PHẦN III: ĐẠO PHÁP và DÂN TỘC 


Từ trái qua: Thấy Phước An, Thầy Trí Siêu Lê Mạnh Thái, 
HT Thích Đức Nhuận, Thầy Tuệ Sỹ (Ảnh tư liệu) 


Đang thọ án, từ trại tù Xuân Phước, Thầy Tuệ Sỹ viết thư cho Hòa Thượng 
Thích Huyền Quang, Viện Trưởng Viện Hóa Đạo GHPGVNTN, ngày 
15/01/94, có đoạn viết “Chúng con mặc dù đang sống dưới sự giam cẩm 
khắc nghiệt, nhưng bất chấp mợi nguy hiếm trực tiếp đe dọa tính mệnh, 
cố vượt mọi chướng ngại, kính trình lên Hòa Thượng và Chư tôn Trưởng 
Lão Hội Đồng Lưỡng Viện một số đề nghị sau đây, gọi là dâng cả tâm 
nguyện chí thành cho Đại Hội. 


Đề nghị Đại Hội VIII sẽ tập trung thảo luận trên hai chủ đề chính: 


Pháp lý tốn tại của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất trong 
truyền thống dân tộc và trong cộng đông thế giới. 


Sứ mệnh hiện tại của Phật giáo Việt Nam trước sự sinh tôn và tiến bộ của 
đân tộc và trong niên văn minh dân chủ của nhân loại.” 


[397 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


Bất chấp mọi sự đe dọa tức là không khuất phục trước bạo quyền đàn 
áp, Ihầy Tuệ Sỹ dõng dạc tuyên bố nêu rõ lập trường của GHPGVNTN 
là phụng sự đạo pháp, dân tộc và cộng đồng nhân loại; cũng như sứ 
mệnh của Phật giáo Việt Nam đối với sự sinh tổn và tiến bộ của dân tộc 
và văn minh dân chủ của thế giới. 


Với những lời hòa nhã nhưng đanh thép ấy càng làm cho chế độ bạo 
tàn xem như mũi nhọn cần phải triệt tiêu gấp để khỏi mất công chống 
đỡ. Nhưng trước sự công phẫn của đồng bào trong và ngoài nước cũng 
như do sự can thiệp kịp thời hiệu quả của cộng đồng Phật Giáo Hải 
Ngoại và áp lực quốc tế, nhà nước CSVN đã phải hủy án tử hình để 
giảm xuống còn án chung thân 20 năm đối với hai vị trí thức Thích Tuệ 
Sỹ và Thích Trí Siêu. 


Công trình phiên dịch Đại Tạng Kinh: Kế thừa sự nghiệp phiên dịch 
Đại Tạng Kinh Việt Nam là sứ mạng của các bậc danh tăng thạc đức 
hiệp thành, nung đúc anh tài, dấn thân phụng hiến qua nhiều thế hệ 
để truyền trì mạng mạch Phật đạo trải qua hơn hai ngàn năm du nhập 
giáo nghĩa Phật giảng dạy tới Việt Nam đã được bốn chúng đệ tử Phật 
tiếp nhận thực hành, góp phần xây dựng đạo đức, tình cảm của người 
dân nước Việt. 


Gần nhất, vào thập niên 70 của thế kỷ trước, một Hội Đồng phiên dịch 
Tam Tạng lần đầu tiên trong lịch sử được thành lập với các thành viên 
gồm Thượng Tọa và Đại Đức đã có công trình phiên dịch và có uy tín 
trên phương diện nghiên cứu Phật học, dưới sự chỉ đạo của Viện Tăng 
Thống, Giáo Hội PGVN Thống Nhất với một ủy ban phiên dịch gồm 
những vị danh tăng thạc đức như quý Hòa Thượng Trưởng lão Thích 
Trí Tịnh, Thích Minh Châu, Thích Quảng Độ, Thích Trí Quang, Thích 
Đức Nhuận, Thích Bửu Huệ, Thích Trí Thành, Thích Nhật Liên, Thích 
Thiện Siêu, Thích Huyền Vi, Thích Đức Tâm, Thích Huệ Hưng, Thích 
Thuyền Ấn, Thích Trí Nghiêm, Thích Trung Quán, Thích Thiển Tâm, 
Thích Thanh Từ, Thích Tuệ Sỹ. Nhưng vì đất nước bị hoàn cảnh chiến 
tranh nên công trình chỉ mới thực hiện được một phần nhỏ. Gần 50 


[398 ] 


PHẦN III: ĐẠO PHÁP và DÂN TỘC 


năm sau, năm 2008 hai vị bác học 1hích Tuệ Sỹ, Thích Trí Siêu với tầm 
nhìn quán chiếu về công trình phiên dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam 
phải được tiếp tục với để án sẵn sàng. Song mọi việc lúc đó nhân duyên 
chưa hội đủ nên phải chờ thêm hơn 10 năm sau, một Hội Đồng Phiên 
Dịch Lâm Thời thành hình năm 2021 với sự hỗ trợ toàn tâm toàn lực 
của Hội Đồng Hoằng Pháp; kết nạp nhân sự ở quốc nội và hải ngoại 
đang làm việc tận lực, mà thành tựu sơ bộ công trình phiên dịch Đại 
Tạng Kinh Việt Nam, là phần một của Thanh Văn tạng đã ấn hành xong 
tháng 7 năm 2022. Hòa nhịp cùng niềm vui chung của PGVN và Hội 
Đồng Hoằng Pháp - Phiên dịch Tam Tạng lâm thời, xin mạo muội cảm 
tác mấy vần thơ tri ân Thầy Tổ, tiếp nối ngọn đèn chánh pháp kế thừa 
Pháp Bảo Như Lai. 


Việt Phật Đại Tạng Kinh 

Công trình phiên dịch Đại Tạng Kinh 
Chúng đúc danh tăng cộng hiệp thành 
Nung đúc anh tài dâng phụng hiến 


Truyễn trì mạng mạch bậc hiến tỉnh 


Kế thừa đạo nghiệp trao phú chúc 
Nét bút chưa nhòa trong lặng thinh 
Thắt chặt đạo tình luôn thấm đượm 
Hoàn thành Việt Phật Đại Tạng Kinh 


- Sông Thu 


Xem thêm các bài họa ở: 


https://quangduc.com/a73647/vietphatdaitangkinh-tho 


Theo như hai Thầy Tuệ Sỹ và Trí Siêu qua để án phiên dịch và nghiên 
cứu Phật học trên qui mô quốc tế, là sự cống hiến của Phật Giáo Việt 


[399 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


Nam cho cộng đồng 
nhân loại trong sự 
nghiệp hoằng dương 
chánh pháp của toàn 
thể Phật tử thế giới 
vì lợi ích và an lạc 
của hết thảy mọi loài 


chúng sanh. Đó cũng 
Từ trái qua: Thây Tuệ Sỹ Thấy Trí Siêu Lê Mạnh — chung của toàn thể 
Thát, HT Thích Quảng Độ (Ảnh tư liệu) Tăng Tín đổ Phật 

Giáo Việt Nam không 
chỉ một thế hệ, mà liên tục trong nhiều thế hệ, cùng tổn tại và tiến bộ 


chính là sự nghiệp 


theo đà tiến của xã hội và nhân loại. 


Tóm lại, hai Thầy Tuệ Sỹ, Trí Siêu khẩn thiết rằng trên nương nhờ uy 
thần nhiếp thọ của chư Phật và Thánh tăng cùng với sự tán trợ của chư 
vị Trưởng lão hiện tiền trong hàng Tăng bảo, kêu gọi sự hỗ trợ cống 
hiến bằng tất cả tâm nguyện và trí lực, bằng tất cả hằng sản và hằng 
tâm, của bốn chúng đệ tử Phật, để sự nghiệp hoằng pháp đệ nhất tối 
thắng này được tiến hành vững chắc và liên tục từ thế hệ này cho đến 
nhiều thế hệ tiếp theo, duy trì ngọn đèn chánh pháp tổn tại lâu dài 
trong thế gian vì lợi ích và an lạc của hết thảy chúng sanh (Mùa PÐ 
2552, PL 2632, Mậu Tý 2008, Trí Siêu - Tuệ Sỹ). 


Công trình phiên dịch đại tạng Kinh hiện tại và tương lai là sự nghiệp 
hoằng pháp tối thắng đệ nhất, theo tôn ý của Hòa Thượng Thích Tuệ 
Sỹ là Chủ Tịch của Hội Đồng này có nêu rõ trong đề án đã trình bày. 
Chúng tôi nhất tâm kiền thỉnh Chư tôn trưởng lão Hòa Thượng, Chư 
Tôn Đức Tăng già nhị bộ cùng hàng thức giả Phật tử nhất tâm tùy 
thuận hy hiến thực hiện như ý của HT Thích Tuệ Sỹ: 


[400 ] 


PHẨN III: ĐẠO PHÁP và DÂN TỘC 


“Đây là phận sự chung của Chư Tôn Trưởng Lão, chư Hòa Thượng, 
Thượng Tọa, Đại Đức tăng già nhị bộ, của tất cả bốn chúng đệ tử, không 
chỉ riêng một tông môn, hệ phái riêng biệt nào. Chúng đệ tử Phật Việt 
Nam trong nước cũng như ngoài nước, cùng chung một huyết thống tổ 
tiên, cùng tôn thờ một Đức Đạo Sư, hãy cùng hòa hiệp như nưóc với sữa, 
thì ở trong Phật pháp mới có sự tăng ích và an lạc... 


Hòa hiệp nhút trí hoằng dương chánh pháp trên cơ sở giáo nghĩa được 
lưu truyền trong lam Tạng Thánh giáo để không phụ công ơn tài bối của 
các Sự Trưởng, công đức hy sinh vô úy của chư vị Tăng Ni, Phật tử, vì sự 
trong sáng của Chánh Pháp, vì sự thanh tịnh và hòa hiệp của Tăng già, 
đã tự châm mình làm ngọn đuốc soi đường cho chúng ta ngày nay vững 
bước trên Thánh đạo.” (Thông bạch v/v thành lập Hội Đồng Phiên Dịch 
Lâm Thời ngày 3-12-2021, Thiện Thệ tử Thích Tuệ Sỹ) 


Chừng nào công trình phiên dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam chưa hoàn 
tất, cũng có nghĩa chúng ta chưa hội đủ 2 phần khế lý, khế cơ để gợi 
cảm hứng cho công trình nghiên cứu của mình và từ đó có thể đề khởi 
những giá trị nhân sinh và đề xuất những giải pháp khả thi cho trật tự 
và tiến bộ của dân tộc, và đóng góp cho sự thăng tiến xã hội trong các 
cộng đồng dân tộc trong một thế giới hòa bình, an lạc, theo Thông bạch 
của HT. Tuệ Sỹ ngày 10 tháng 5 năm 2021. Điều này còn xác định rằng 
chúng ta chưa đạt được Như Nguyện mà bấy lâu nay từ Thầy lổ qua các 
thế hệ kế thừa, hàng hậu học cần phát nguyện dấn thân hơn nữa để tròn 
thệ ước của ông cha truyền lại. 


Tóm lại, chúng ta hãy dũng mãnh thệ rằng: 


» - Ngày nào còn hơi thở là còn bốn phận trọng trách đối với bốn ân 
sâu dày; 


«e Nhiệt tâm phụng hiến thân mạng, tri kiến tự thân vào tiên đồ 
đạo pháp; 


[401 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


‹ - Nguyện tái sanh vào quốc độ Như Ý để hoàn thành sứ mệnh tuyên 
dương Chánh pháp. 


Đó chính là bản thệ NHƯ PHÁP của Sứ Giả Như Lai. 


Thích Bảo Lạc 


Thấy Tuệ Sỹ ở Vạn Hạnh năm xưa và qua nét vẽ của Viên Linh. 


Tư liệu tham khảo: 


se  PGVN biến cố và tư liệu Văn Phòng 2, Viện Hóa Đạo GHPGVNTN Hoa 
Kỳ ấn bản năm 1996. 


« = Triết học về Tánh Không, Tuệ Sỹ dịch giải, nxb Hồng Đức phát hành tại 
Saigon 2013. 


« Giới thiệu công trình phiên dịch Đại tạng Kinh Việt Nam, HĐHP ¡in ấn 2022 


« Biên bản cuộc họp GHPGVNTN Liên châu online ngày 20/04/21, HT 
Thích Bảo Lạc Chánh Văn Phòng chủ tọa. 


[402 ] 


TỐI TRỜI., CÒN ĐÓ MỘT VÌ SAO 


Thích Minh Tầm 


T2 Tuệ Sỹ, người pháp lữ thân thương của tôi đang lâm trọng 
bệnh, đang chữa trị và hôm qua tôi đến bệnh viện thăm, gặp lúc 
bác sĩ đang tiêm thuốc để trị bệnh cho Thầy (tràn dịch màng phổi). 


Đợi gần 2 giờ đồng hồ mới thăm Thầy được. Ba bác sĩ mới đi ra khỏi 
phòng thì tôi vào ngay. 


Thấy tôi, Thầy cười, nụ cười muôn thuở, nhưng hôm nay nụ cười không 
trọn vẹn vì Thầy đang đau, quá đau—tôi biết rõ như vậy vì Thầy nói 
qua hơi thở khó khăn “Muốn cười, mà cười không nổi, đau quá” Tôi 
cười giỡn với Thầy “Tiêm thuốc ấy không đau mới lạ, để tôi chữa cho 
bé khỏi đau, bé nhõng nhẽo lắm nghe!” Tôi ngồi xuống bên cạnh Thây, 
vuốt nhẹ vào lưng. Thầy với tay lấy cái gối cúi xuống thở hổn hển. Tôi 
biết, Thầy đau lắm. Ôi cái lưng của Thầy, toàn là xương, hầu như chẳng 
còn chút thịt nào. Thầy yếu lắm, Tôi vuốt nhẹ khắp lưng Thầy, thấy lòng 
mình nhói đau. Thầy vốn đã ốm yếu nay bị bệnh nặng, cơn bệnh quái 
ác đang hành hạ thân xác Thầy, tiêm thuốc gì đó để ngăn chận bệnh 
“tràn dịch màng phổi,” đau lắm! Sức chịu đựng phi thường của thầy 


A?2»s32 


phải nhăn mặt “muốn cười, cười không nổi” thì biết, cái đau cỡ nào. 


[403 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


Tôi vuốt lưng cho Thầy, mong Thầy bớt đau. Tôi muốn truyền thêm 
cho Thầy một chút nội lực của mình để Thầy tăng thêm sức chịu đựng 
chống lại cái đau của thể xác, của thân bệnh, của tứ đại đang dần dần 
rệu rã trong thân thể của Thầy—một con người ốm o, nhỏ thó mà có 
một đầu óc vĩ đại, một bộ não phi thường đang ấp ủ một hoài bão siêu 
việt, đang gánh vác một trọng trách quá nặng với PGVN, với dân, với 
nước, với chí hướng của Thầy Tổ giao phó. 


Chánh Thư ký Xử lý Thường vụ Viện Tăng Thống GHPGVNTN, Chủ 
tịch Hội Đồng Phiên dịch Đại tạng kinh VN: cả hai trọng trách đó, nếu 
không may Thầy Tuệ Sỹ viên tịch, thì... sao đây, ai thay thế Thầy? Ai 
có đủ trình độ, có đủ uy tín, đủ bản lĩnh để thay thế, để tiếp tục trọng 
trách này - Có lẽ có, có nhiều nữa là khác. Nhưng, có ở chức danh, có 
ở địa vị, có ở hình thức mà thực tài, thực học, thực đức, thực tế thì..., 
tôi không dám nghĩ tiếp để cho tâm tư, cho sự lo lắng tận đáy lòng, ẩn 
sâu vào tim óc... 


Thầy Tuệ Sỹ ngồi đó, tôi ngồi đây, nhìn Thầy. Tôi nắm tay Thầy, tim nhói 
đau, thương quá, quý mến quá, vô lẽ, tôi sắp xa Ihầy chăng? Tôi sắp 
mất một viên ngọc quí mà 86 năm giữa đời tôi mới gặp, mới gần gũi để 
được cộng tác với Thây... 


Trước đây, tôi biết Thầy Tuệ Sỹ, gặp Thầy ở đại học Vạn Hạnh, ở chùa 
Già Lam, ở các buổi lễ, ở những nơi đã gặp, có thể gặp, qua báo chí, 
qua sách vở, qua tin tức... Thầy Tuệ Sỹ đã ở tù, tôi cũng ở tù, nhà tù CS 
bỏ tù những người trí thức, những kẻ bất đồng chánh kiến... Tôi khác 
Thầy Tuệ Sỹ và Thầy Mạnh Thát là không được đưa ra tòa, không được 
kêu án, bản án tử hình, bản án chung thân, không ở tù lâu năm như 
Thầy, như bao nhiêu kẻ sĩ khác. Có điều lạ nhất, trong thời đại này mà 
ai được ở tù vì bất đồng chánh kiến, vì muốn dân tộc có được tự do, có 
được dân chủ, tỏ lòng yêu nước chống giặc Tàu xâm lược thì được ở tù, 
được có danh thơm, được đại đa số dân chúng yêu mến, được thế giới 
vinh danh, được sử vàng ghi tạc. Phải khách quan tư duy mới thấy điều 
nghịch lý đó! Thây Tuệ Sỹ, Thầy Mạnh Thát, tôi và nhiều người nữa, 


[404 ] 


PHẦN III: ĐẠO PHÁP và DÂN TỘC 


cùng chung số phận. Nói thật điều này, tôi không ngại hiểu lầm và chỉ 
mong họ sẽ đổi mới tư duy, biết trọng nhân tài, biết nghe lẽ phải để giúp 
dân cứu nước! 


Thầy Tuệ Sỹ, một con người đặc biệt, đặc biệt nhiều mặt: phong cách 
sống, trí tuệ siêu phàm, bản lãnh. Thầy sống vì tha nhân, vì bổn phận, 
có tinh thần trách nhiệm ít ai bằng. Thầy nằm viện như vậy đã hơn 3 
tuần, ngoại trừ khi mệt, khi ngủ, còn khi thức, khi ít đau Thầy vẫn làm 
việc: thầy vẫn ký văn thư, thảo quyết định, làm văn bản. Gần Thầy mới 
thấy được sự hy sinh, tận tụy và năng suất làm việc của Thầy. Trong 
bệnh viện, đang chữa bệnh, nếu có thể, Thầy vẫn thức giấc nửa đêm để 
“tọa thiển” tỉnh tấn trong từng hơi thở. Ở chùa Phật Ân, tôi nhắc Thầy 
bảo vệ sức khỏe, Thầy chỉ cười, người đời có câu “Chiến đấu đến khô 
máu.” Tôi thường hài hước với đệ tử Thây Tuệ Sỹ “lIhây của mấy ông 
làm việc đến khô máu”. Vì sức khỏe của Thầy Tuệ Sỹ xuống quá thấp, 
máu chỉ còn 50%. Khi vào viện bác sĩ bắt buộc phải “truyền máu” họ 
mới dám chữa, để nguyên trạng không ai dám chữa, vì Thầy không chịu 
truyền máu sợ tổn hại đến nguyên chất. Sau khi thuyết phục, năn nỉ, 
giải thích của nhiều người Thầy mới chịu truyền máu. Ở Phật Ân, mỗi 
ngày, 6 giờ, tôi qua ăn sáng với Thầy, trao đổi, thảo luận việc GHTN, 
việc phiên dịch, việc của GĐPT; việc tu học của Tăng chúng, việc đào 
tạo Tăng tài, việc dạy dỗ tín đồ... Chúng tôi ít bàn chuyện thế gian, có 
những tin tức gì, mới mẻ nhắc qua loa rồi dễ dàng cho vào quên lãng, 
không vọng tâm tạp thoại. 


Hôm qua, đọc một bài của một Phật tử ký tên “Cầu Muối Quang” đang 
ở Úc, tác giả đã viết một câu “Lo sức khỏe của Thầy Tuệ Sỹ, vì trách 
nhiệm của Thây gắn liền với sự tổn vong của GHTN” 

GHPGVNTN có nhiều người lo, nhiều người trăn trở, tu sĩ cũng như 


cư sĩ, ai có nghĩ đến GHTN, có tâm huyết với sự mất còn của GH đều 
lo nghĩ như vậy. 


[405 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


Tôi còn nhớ, đến Úc, đang chuyện trò với Thầy Quảng Ba thì có tin 
HT. Đệ V Tăng thống Thích Quảng Độ đang trên đường đáp xe lửa ra 
Bắc, quê hương Thái Bình. Chúng tôi giựt mình lo cho GH, lo cho sự 
an nguy của H.T Quảng Độ. Rồi bàn với nhau khi về VN Tôi phải ra 
Thái Bình xem tình hình, sức khỏe của H.T Quảng Độ rồi tùy hoàn 
cảnh mà xử sự. 


Về VN, tôi liên ra Thái Bình gặp H.T Quảng Độ và biết rõ tâm ý của 
Ngài muốn về lại miền Nam, và thế là với những Tăng Ni và Phật tử 
tâm huyết kể cả thân nhân của Hòa Thượng như cô ĐTTH và LTC, 
H.T Nguyên Lý và chúng tôi nghĩ có sự gia trì của chư Hộ pháp Thiện 
thần, H.T Quảng Độ đã về chùa Từ Hiếu an toàn. Đó là điều hy hữu, 
hiếm thấy. Khi đó, tôi và Ihây Tuệ Sỹ theo dõi từng chặng đường mà 
H.T Quảng Độ phải đi qua với nhiều nguy nan chướng ngại. Tôi thì lo 
lắng bồn chồn nhưng Thầy Tuệ Sỹ vẫn điểm tĩnh, nét mặt có chút trầm 
tư “mong tâm nguyện của Ngài được như ý” Tôi nhìn Thầy Tuệ Sỹ lúc 
này mới thấy “bản lĩnh người lãnh đạo” 


Ở chùa Từ Hiếu một thời gian thì Ngài Quảng Độ già yếu muốn trao 
trách nhiệm lãnh đạo GHPGVNTTN cho ai có tâm, có tầm để thay H.T 
khi Ngài viên tịch. Tôi may mắn đến thăm, được Ngài hỏi ý, tôi đã thành 
thật và dứt khoát góp ý “Hiện tại, ngoài Thầy Tuệ Sỹ thì không có người 
thứ hai” - H.T Quảng Độ cười rất tươi, rất hoan hỷ, rất tự tại. “lôi cũng 
nghĩ vậy, Thầy Nguyên Lý cũng đồng ý như vậy chỉ ngại Thầy Tuệ Sỹ 
không hoan hỷ nhận lời mà thôi. Nếu có thể MT gặp Thầy Tuệ Sỹ dò ý 
và tác động xem sao.” Vài hôm sau tôi ghé thăm Thầy Tuệ Sỹ ở Thư quán 
Hương Tích. Tôi chưa mở lời dò ý thì Thầy Tuệ Sỹ đã nói trước “Thầy 
Quảng Độ muốn tôi thay Thầy để lãnh đạo Giáo Hội vì Thầy đã già sắp 
về hầu Phật, MT nghĩ thế nào? Có nên nhận hay không?” 


Tự nhiên tôi ứa nước mắt vì vui mừng, thì ra Ôn Quảng Độ đã ngỏ ý 
đó với Thầy Tuệ Sỹ trước khi tôi gặp. Không suy nghĩ, không đắn đo, 
không chần chờ, tôi nói ngay “Thay Ôn Quảng Độ lãnh đạo GH trong 
hoàn cảnh hiện nay không còn người thứ 2, ngoài Thây:” Không đợi 


[ 406 ] 


PHẨN III: ĐẠO PHÁP và DÂN TỘC 


Thầy Tuệ Sỹ có thái độ nào, tôi nhanh nhẩu bồi thêm ý của mình “MT 
hết lòng hoan nghinh và xin hứa ủng hộ hết mình, nếu Thầy không 
chê, Minh Tâm xin đem cả tim óc cam kết ủng hộ Thầy đến hơi thở 
cuối cùng.” 


Chúng tôi cùng cười, và sau đó sự giao phó trọng trách lãnh đạo 
GHPGVNTN đã được Ôn Quảng Độ giao cho Thầy Tuệ Sỹ. Khi nhận 
trách nhiệm xong Thầy phải đi Nhật để chữa bệnh một thời gian, nên 
khi Ôn Quảng Độ viên tịch không có Thầy ở VN. Chúng tôi, những 
thành viên trung thành của GHTN cùng nhau lo tang lễ và nhận sự chỉ 
đạo của Thầy Tuệ Sỹ dù Thầy đang chữa bệnh và ở xa. 


Khi ở Úc về, trước khi ra Thái Bình gặp Ôn Quảng Độ, do H.T Nguyên 
Lý và cô ĐT TH cùng sự giúp đỡ của nhiều người, tôi gặp Thầy Tuệ Sỹ 
để hội ý. Cùng một phong cách, một thái độ điểm tĩnh, Thầy nghe tôi 
báo trình sự việc, nhìn hình ảnh và lời yêu cầu của Ôn Quảng Độ mà 
tôi đã ghi lại có hình ảnh và âm thanh. Thầy Tuệ Sỹ im lặng với một 
phong cách cố hữu, tư duy chín chắn rồi mới đưa ra quyết định. 


Cộng tác với Thầy Tuệ Sỹ, tôi thật sự học hỏi nơi Thầy khá nhiều điều 
mà tôi còn thiếu kém, nên trong mấy mùa An Cư kiết hạ, tôi thỉnh Thầy 
dạy cho đại chúng để tôi có cơ hội làm một học viên dù đã trên 80 tuổi. 


Phải khách quan nhìn rõ một điều khi hành sự Thầy Tuệ Sỹ với tài ba 
siêu tuyệt như vậy mà rất khiêm cung hơn cả những người khiêm cung 
khác mà tôi biết. Đặc biệt trong việc cung thỉnh chư Tôn đức để thành 
lập “Hội Đồng Giáo Phẩm TW” đã hơn 2 năm, thư qua thư lại giải thích 
mời mọc là cả một vấn đề để Phật sự thành tựu hoàn toàn không dễ. 


Ôn Quảng Độ giao trọng trách lãnh đạo GHPGVNTN cho Thầy Tuệ Sỹ 
trước khi viên tịch: một lựa chọn sáng suốt và hết sức đúng đắn. Giao 
việc chứ không phải giao chức vụ nên Thầy Tuệ Sỹ rất dè dặt cho đến 
khi “Hội Đồng Giáo Phẩm TW” đảnh lễ suy cử Thầy Tuệ Sỹ chính thức 
giữ chức vụ Chánh Thư ký Xử lý Thường vụ Viện Tăng thống. “Danh 


[407 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


có chánh ngôn mới thuận” và chỉ sau một ngày lễ trao và khai ấn tín 
Viện Tăng Thống chính thức cử hành tại chùa Từ Hiếu, Thầy Tuệ Sỹ 
mới thực sự bắt tay làm Phật sự không còn e ngại nữa. 


Tôi viết những dòng chữ này khi Thây Tuệ Sỹ đang trong tình trạng 
“nhất sanh thập tử” tôi chỉ mong Hộ pháp Thiện thần gia hộ, hồn thiêng 
sông núi hộ trì Thầy khỏe thêm một thời gian nữa để kiện toàn cơ cấu 
của Hội đồng Lưỡng viện, còn việc sống chết thì chẳng có gì phải bận 
tâm; nhưng trong trường hợp này quả thật cần và rất cần sự có mặt của 
Thầy Tuệ Sỹ. 


Phật Ân Tự, ngày 01.10.2023 
Thích Minh Tâm 


Tác giả và HT Thích Tuệ Sỹ 


[408 ] 


HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 
CHỨNG NHÂN LỊCH SỬ, 
MANG TÍNH TRUYỀN THỪA 
CỦA GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM 
THỐNG NHẤT 


Thích Nguyên Siêu 


HIẾ lịch sử thì cứ tuôn chảy; tuôn chảy một cách thầm lặng, 
nhưng miên man, rạt rào, bất tận... Dòng lịch sử ấy, bánh xe lịch 
sử ấy đã và đang nghiền nát tất cả mọi chướng vật cản trở phía trước, 
và cuốn trôi đi tất cả rong rêu rác rưởi vào biển cả để hòa tan theo tính 
mặn của biển và nước xanh của lòng đại dương. 


Sự cuốn đi và nghiền nát của lịch sử đã cho chúng ta thấy những dữ 
kiện lịch sử trọng đại, những sự chân thật bất hư, những hùng tâm vì 
quê hương, dân tộc. Đạo pháp mang tính sứ mệnh, và tính mệnh bất 
vong để dựng thành những chứng tích lịch sử đây hùng tráng ngạo 
nghễ trên đầu ngọn sóng. 


[409 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


L. Sát Cánh Với Các Bậc Tôn Túc Lãnh Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt 
Nam Thống Nhất Thời Sơ Kỳ 


Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ là chứng nhân sống trên dòng lịch sử thời 
đại. Một thời Hòa Thượng đã thân cận với các bậc Tôn Túc lãnh đạo 
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất sau khi được thành lập vào 
năm 1964. Dù sự sát cánh một cách thầm lặng, nhưng đã nội hàm một 
cách minh nhiên, hiện thật kể từ khi Hoà Thượng đứng trên bục giảng 
của Viện Đại Học Vạn Hạnh - là vị Giáo sư chính ngạch, mô phạm, cho 
sự giảng dạy đối với sinh viên của Viện, cũng như làm chủ bút tạp chí 
Tư Tưởng, Vạn Hạnh thời bấy giờ. Trên có Hòa Thượng Thích Minh 
Châu Viện Trưởng, dưới là các Giáo sư phân khoa đều tỏ một niềm quý 
kính. Là một vị Giáo sư trẻ, tuổi đời chưa là bao, ấy vậy mà đảm nhận 
một trọng trách giáo dục cho một thế hệ người qua tinh thần phụng sự 
mang tính Phật pháp thực dụng, thi thiết làm lợi lạc nhân sinh. Tính 
phụng sự Phật pháp trong ý thức thời đại, mà chúng ta nghe các bậc Tổ 
Đức nói: “ơia bẩn tri hiếu tử, quốc loạn thức trung thần”. 


Chính tâm nguyện trung thành hy hiến cho lý tưởng phụng sự Đạo 
pháp, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất của các bậc lhây 
Tổ, Tiền Nhân, đã đem xương máu thịt da này mà phụng cúng cho 
sự trường tồn của tự tánh giác ngộ giải thoát. Hòa Thượng Tuệ Sỹ đã 
đồng hành với các bậc Tôn Túc. Chúng ta đọc qua bài “Tường Trình về 
Chuyến Đi Chữa Bệnh của Đại Lão Hoà Thượng Thích Huyền Quang. 
Hòa Thượng Tuệ Sỹ viết: “Trước đó ngày 03/03/2003, con đang nhập 
thất, nhận được giấy thị giả đưa vào. Ghi rằng: 'Hoà Thượng từ Quảng 
Ngãi cần nói chuyện với Thây` Sau khi nối điện thoại xong, Hòa Thượng 
Huyễn Quang gọi vào, nói rằng; 


- lôi đi Hà Nội, Thây ải với tôi nghe. 
Tôi thưa: 


- Dạ Ôn kêu thì con đi. 


[410 ] 


PHẦN III: ĐẠO PHÁP và DÂN TỘC 


Từ trái qua: HT Thích Tuệ Sỹ, HT Thích Đức Thắng, HT Thích Huyễn Quang 
tại chùa Kim Liên, Hà Nội tháng 3/2003 (Ảnh tư liệu) 


Hòa Thượng Huyễn Quang dạy: 


- Ôn kêu thì đi nha, nhưng Thầy đi với tư cách Tổng Thư Ký Viện Hóa 
Đạo chứ không chỉ là thị giả đâu nghe. 


Con sẽ đến Hà Nội trong ngày mông 4.” 

*.. Hòa Thượng Huyễn Quang sau khi mổ vẫn khỏe khoắn bình thường. 
Đến chiêu, lúc 15 giờ, ông Phạm Thế Duyệt, chủ tịch Mặt Trận Tổ Quốc 
Việt Nam đến thăm, ông nói: 

Sau khi bình phục xin mời Hoà Thượng đến thăm Mặt Trận; 

Hoà Thượng Huyễn Quang nói: Ngài nhận lời với điểu kiện là chính phủ 
phải trả lời cho rằng GHPGVNTN có tội gì với đất nước mà Ùị cấm hoạt 


động? Ông Phạm Thế Duyệt nói, mời Hoà Thượng đến tổi sẽ bàn.” 


Trong Đại Hội Nguyên Thiều, Hòa Thượng Tuệ Sỹ đã được Đại Hội 
Đại Biểu thỉnh cử giữ vai trò Phó Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, kiêm 


[411] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


Tổng Thư Ký Viện, mà lời nói của Hoà Thượng Huyền Quang ở trên đã 
khẳng định rằng: “ Thầy ải trong cương vị là Tổng Thư Ký Viện Hoá Đạo 
GHPGVNTN, chứ không phải là một thị giả.` Đây là bước ngoặt lịch sử 
thứ nhất mà Hòa Thượng Tuệ Sỹ đã nghiêm túc phụng hành, từ ý chỉ 
của Hoà Thượng Huyền Quang Viện Trưởng Viện Hoá Đạo, khi Hòa 
Thượng bị giam cầm nơi Quảng Ngãi, còn Hoà Thượng Quảng Độ thì 
lưu vong nơi Vũ Đoài Miền Bắc, biệt xứ. 


II. Bị Tù Đày, Nhưng Không Quên Bản Hoài Phụng Sự Hiến Dâng 


Hòa Thượng Tuệ Sỹ như là một hiện thân Bồ Tát. Sống đời bình thường 
của một Tỳ Kheo Tăng dưới các mái Tự Viện, Phật Học Viện... thì Hòa 
Thượng là một Giáo Thọ sư, một Tư Tưởng gia, một trời văn học lừng 
lẫy, tài hoa trên đầu ngọn bút tài tình, trác việt. Một bậc chân tu, như Bổ 
Tát hóa thân vào đời ác năm trược để độ sinh, dưới mọi hình tướng đâu 
đâu cũng thấy hiện thân của một Thầy tu, làu làu Tam Tạng Kinh điển, 
trác trác rạng ngời Phật tâm, sáng soi một niềm bình an cho tất cả. Sự 
bình an này dù bị tù đày nơi chân trời góc biển, từ núi rừng hoang vắng 
cheo leo nơi sườn núi cao hay biển sâu hố thắm. Từ trại tù Xuân Phước, 
Hòa Thượng đã viết thư gửi về cho Hoà Thượng Huyền Quang Viện 
Trưởng Viện Hoá Đạo GHPGVNTTN trình bày lập trường của mình và 
nêu cao ý chí trong sáng vì Giáo Hội, vì Phật Pháp trong giai đoạn lịch 
sử nghiệt ngã đau thương, nhưng không vì vậy mà không nói, không ý 
kiến để cho thời gian đẩy lùi và tan dần theo năm tháng. Hòa Thượng 
Tuệ Sỹ nói: “Để chuẩn bị đây đủ cơ sở dữ kiện cho Đại Hội, xin đề nghị 
4 điểm mà toàn thể Tăng già và Phật tử có thể tham gia thảo luận trong 
quá trình chuẩn bị Đại Hội: 


1. Việc nhà nước chuẩn y và phong tặng các phẩm hàm Hoà Thượng, 
Thượng Toạ cho các Tỳ Kheo, và Tỳ Kheo Ni là một xúc phạm đối 
với Giáo chế của Đức Phật được truyễn thừa trong luật Tạng... 


[412 ] 


PHẦN III: ĐẠO PHÁP và DÂN TỘC 


2. Luật điển Ba La Đề Mộc Xoa cấm các Tỳ Kheo và Tỳ Kheo Ni tham 
gia các cơ cấu quyến lực; nói theo ngôn ngữ hiện đại, đó là Đại Biểu 
Quốc Hội. Các vị ấy như thế đang tự mình làm môi giới nối dài 
cánh tay quyến lực lung lạc Giáo Hội... 


3. Nhà nước cộng sản bằng cái gọi là Pháp chế Xã Hội Chủ Nghĩa đặt 
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam làm một thành viên của Mặt Trận 
Tổ Quốc Việt Nam. Như thế chỉ công nhận Giáo Hội tốn tại như 
một hội đoàn thế tục ngang hàng với các hội đoàn khác dưới quyễn 
lãnh đạo của Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam. Về mặt pháp lý, Phật 
Giáo Việt Nam đang bị đặt trở lại đạo dụ số 10 của chính quyên 
Ngô Đình Diệm. Phật tử Việt Nam đã hy sinh thân mình để đốt 
cháy đạo dụ ấy. Đó là nỗi ñau của Dân tộc và Đạo Pháp. 


4. Bằng lý tưởng Tịnh Độ nhân gian, bằng giáo lý Phật tánh bình 
đẳng, Phật từ Việt Nam bằng tỉnh thần hy sinh vô uý, khẳng định 
mỉnh bạch sứ mệnh của mình trong thời đại văn minh dân chủ, 
Giáo Hội phải nêu cao ngọn đuốc Từ Bi và Trí Tuệ; lãnh đạo Phật 
tử tiến tới và xây dựng một xã hội an lạc, bình đẳng và nhân ái 
Phật lịch 2537. Trại tù Xuân Phước ngày 15 tháng Giêng, 1994. 
Tuệ Sỹ, kính bạch.” 


Ông bà mình đã nói: “Lửa thử vàng, gian nan thử sức.” Nhưng đối Hòa 
Thượng Tuệ Sỹ thì bản án tử hình là thử sức, còn tù đày, giam cầm, 
rừng thiêng nước độc là thử tấm lòng trung trinh, một dạ sắt son và 
sáng rực như vàng trong lò lửa cháy, nhưng vẫn tươi nhuận tỉnh ròng, 
không hể nhạt phai. Vàng thật không sợ chỉ lửa. Ý chí sắt son, phụng sự 
và hiến dâng cho Đạo, Hòa Thượng không sợ gì tù ngục cách ngăn. Hòa 
Thượng Tuệ Sỹ đã giương cao ngọn cờ bình đẳng giác ngộ, vô sở úy đại 
hùng, kim cương bất hoại. Dù ở trong tù nhưng không sợ cái tù của thế 
nhân. Dù ở trong xà lim, tối tắm chật chội, nhưng vẫn luôn thắp sáng 
ngọn đèn chánh pháp. Thắp sáng ngọn đèn nơi chính mình. “Đương fự 
xí nhiên, xí nhiên 1 pháp, vật tha xí nhiên. Đương tự quy y, quy y 1 Pháp, 
vật tha quy ÿy.` Vượt ngàn sự hiểm nguy, Hòa Thượng Tuệ Sỹ đã có mặt 


[413 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


Đại hội bất thường GHPGVNTN tại Tu viện Nguyên Thiếu - 2003 
(Ảnh tư liệu) 


trong Đại Hội để đóng góp ý kiến xây dựng và kiện toàn pháp lý, pháp 
nhân của Giáo Hội, một cách hiển nhiên, thường tại. 


Con người có thể bẻ cong lịch sử, bôi xoá và lãng quên theo tính bất 
lương của mình, nhưng không bao giờ có thể bẻ cong, và bôi xoá tính 
chân thật của lịch sử máu và nước mắt của giống nòi, của đạo pháp 
và quê hương. Hòa Thượng Tuệ Sỹ đã khẳng định điểu này qua bức 
tâm thư từ trại tù Xuân Phước, Hòa Thượng Tuệ Sỹ đã dõng dạc chí 
Bi Hùng ấy: 


“Sư tử hống thời phương thảo lục 
Tượng vương hồi xứ lạc hoa hồng.” 


[414 ] 


PHẨN III: ĐẠO PHÁP và DÂN TỘC 


III. Từ Nhân Chứng Lịch Sử Đến Khả Tính Kế Thừa Ngôi Vị Lãnh 
Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. 


Từ chùa Từ Hiếu - 59 lô D, Đường Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 
8, Sài Gòn. Tâm Thư 15 ước Nguyện Tăng Già Hòa Hợp, Hòa Thượng 
Thích Quảng Độ, Đệ Ngũ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam 
Thống Nhất. Kính gửi chư Tôn Trưởng Lão, Chư Hòa Thượng Giáo 
Phẩm GHPGVNTN. Đồng kính gửi chư Tôn Hòa Thượng, Thượng 
Toạ, Chư Đại Đức Tăng Ni... “1ô Sa Môn Thích Quảng Độ, trong cương 
vị lãnh đạo tối cao của Giáo Hội, tự nhận trách nhiệm lịch sử này trước 
uy đức của lịch đại Tổ Sư, và cũng trong trách nhiệm lịch sử này, với ý 
hướng kịp thời ngăn chặn bánh xe phân hoá không lao xuống vực thẳm 
ô nhiễm hủy diệt, tôi đã quyết định, bằng quyết định số 12/TI/VTT/ 
QĐ, Phật lịch 2562, Sài Gòn ngày 19 tháng 10 âm lịch Mậu Tuất (tức 
25/11/2018), đình chỉ mọi hoạt động của Giáo Hội; để Tăng Già có thời 
gian thể hiện bản thể thanh tịnh và hòa hợp, làm nơi quy ngưỡng vững 
chắc cho bốn chúng hòa hợp đồng tu, hòa hợp hành đạo và hóa đạo, 
phụng sự Dân tộc và Đạo Pháp, trong lý tưởng phụng sự hoà bình dân tộc 
và nhân loại.” Hòa Thượng Quảng Độ viết tiếp: “Tôi nay tuổi đã ngoài 
90, trí lực đã đến lúc suy kiệt, với chút hơi tàn của sinh mệnh, tự thấy 
không còn khả năng gánh vác trọng trách trước lịch sử tồn vong, suy thịnh 
của Dân tộc và Đạo Pháp, duy chỉ còn đủ sức để giữ một điễu cương lĩnh 
mong tranh của Giáo Hội, óc nguyện duy nhất trong những ngày còn lại 
của tuổi đời là được thấy uy đức Tăng già sáng chói, bản thể thống nhất 
được xác lập. Tăng già thanh tịnh hòa hợp là sở y vững chắc cho Giáo Hội, 
là chỉ nam hướng đạo cho bốn chúng đệ tử hòa hợp đồng tu, cùng hòa hợp 
trong lý tưởng phụng sự dân tộc và nhân loại như Hiến chương Giáo Hội 
đã công bố..." Phật lịch 2562, Chùa Từ Hiếu, Sài Gòn ngày 26 tháng 03 
năm 2019, tức ngày 21 tháng 02 năm Kỷ Hợi. Cẩn bạch, Sa môn Thích 


A 3 


Quảng Độ. 
Nỗi niềm của một đấng cha già, để lại Tâm thư cho đàn con thừa tự di 
sản, đây là nền văn hóa của Việt Tộc. lâm nguyện di huấn của chư vị 


Tôn túc lãnh đạo Giáo Hội lưu lại di ngôn cho hàng kế thừa truyền đăng 


[415 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


tục diệm để cho “Tổ ấn trùng quang, đèn Thiên rực sáng” mà nghiêm 
chỉnh phụng hành, ấy là cái đức, cái tâm: “Thượng cẩu Phật đạo, hạ hóa 
chứng sanh.” mà Hòa Thượng Quảng Độ đã để lại cho hàng tứ chúng 
đệ tử Phật. 


Tiếp theo, Hoà Thượng Quảng Độ còn ban hành quyết định một cách 
xác thực và rõ ràng để cho mọi người cùng hiểu và thi hành quyết định 
này. Những tưởng xin được trích đôi điều để tất cả chúng ta thấy đó là 
một văn kiện hợp pháp, hợp hiến. Văn kiện này đã đi vào lịch sử minh 
nhiên của Phật Giáo Việt Nam hôm nay. “Phật lịch 2562. Số: 12/T T/ 
VTT/QĐ. Quyết định của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống giải tán nhân sự Viện 
Hóa Đạo và tạm ngừng hoạt động, chờ Đại hội bất thường GHPGVNTN 
công cử nhân sự mới. 


- _ Nhận xét rằng, ngày 03 tháng 10 năm 2018 từ Sài Gòn tôi viết bức 
Tâm thư đưa ra hai quyết định gửi phòng Thông Tin Phật Giáo 
Quốc Tế phổ biến. Thứ nhất, bãi nhiệm chức vụ Tổng Thư Ký, cùng 
các chức vụ khác trong Ban Chỉ Đạo Viện Hóa Đạo của Phật tử 
Nguyên Chánh - Lê Công Câu kể từ ngày ký lâm Thư. Thứ hai, 
bãi truất chức vụ Xử lý Thường vụ Viện Tăng Thống dự tính trao 
cho Hòa Thượng Thích Tâm Liên như đã viết trong bản Di Chúc 
gửi sang phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế ở Paris để ban hành 
và công bố ngày nào tôi không còn nữa. Nhưng hai quyết định đề 
ra trong Tâm Thư đã không được thi hành trong thời gian tôi vắng 
mặt. Phật tử Lê Công Cẩu vẫn tiếm danh Tổng Thư Ký cho phát 
hành những văn kiện bất hợp lệ của Viện Hóa Đạo. 


-_ Nhận xét rằng, trong thời gian một tháng vừa qua tôi vắng mặt ở 
Sài Gòn, Hòa Thượng Thích lâm Liên đã không có một buối họp 
nhân sự Viện Hóa Đạo nào để thỉnh ý chư Tăng, phác hoạch chương 
trình hoạt động của Viện Hóa Đạo trong nưóc cũng như sinh hoạt 
hải ngoại của GHPGVNTN. Trái lại, Hòa Thượng còn nhân danh 
Viện Hóa Đạo ký và phát hành nhiễu văn kiện đi ngược lại đường 


[416 ] 


PHẦN III: ĐẠO PHÁP và DÂN TỘC 


lối, lập trường và Hiến chương của GHPGVNTN tu chính lần cuối, 
thông qua năm 2015... 


Nay Quyết Định 


Điều I: Thu hối và hủy bỏ Giáo chỉ số 18 Tấn phong Ban Chỉ Đạo 
Viện Hóa Đạo nhiệm kỳ 2018-2020 của Viện Tăng Thống ký ngày 
08 tháng 08 năm 2018. 


Điều 2: Thu hồi và hủy bỏ Di Chúc viết vào tháng 05 năm 2017 và 
đã gửi sang Phòng Thông Tĩn Phật Giáo Quốc Tế ở Paris để ban 
hành và công bố ngày nào tôi không còn nữa... 


Điễu 3: Bãi nhiệm vĩnh viễn chức vụ Viện Trưởng Viện Hoá Đạo 
của Hòa Thượng Thích Tâm Liên; và bãi nhiệm vĩnh viễn chức 
vụ Tống Thư Ký và mọi chức vụ trong Viện Hóa Đạo của Phật tử 
Nguyên Chánh Lê Công Cầu. 


Điễu 4: Giải tán mọi nhân sự và chức vụ trơng Ban Chỉ Đạo Viện 
Hoá Đạo nhiệm kỳ 2018-2020 quy định trong Giáo Chỉ số 18 do 
viện Tăng Thống ban hành ngày 08 tháng 08 năm 2018... 


Điễu 7: Giáo chỉ này có hiệu lực kể tử ngày ký. Các điểu khoản, 
Văn Kiện, Quyết Định, Giáo chỉ trái với Quyết định này đều bị hủy 
bỏ...” 
Phật lịch 2562, Sài Gòn ngày 19 tháng 10 âm lịch Mậu tuất, 
tức ngày 25 tháng I1 năm 2018 
Đệ Ngũ Tăng Thống 
Giáo Hội Phật Giáo Việt Naưn Thống Nhất 
(ấn ký) 
Chặng đường lịch sử của GHPGVNTN đến đây đã chuyển sang một 
khúc quanh lịch sử mới. Tất cả những gì của một thời khủng hoảng, 


[417 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


bi thương, lộng quyền của nội trùng giờ đã chấm dứt theo quyết định 
trên. Hòa Thượng Quảng Độ đã làm như chứng nhân của mốc lịch sử, 
tiếp theo là Quyết Định Số T4/QĐ/TT/V'TT của Đệ Ngũ Tăng Thống 
GHPGVNTN ủy thác quyền điều hành Viện Tăng Thống cho Hòa 
Thượng Tuệ Sỹ. “Căn cứ vào Hiến chương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam 
Thống Nhất bản tu chính lẫn cuối qua ngày 04 tháng 12 năm 2015. Với lý 
tưởng hòa bình bất bạo động của Giáo lý Đức Phật, Giáo Hội Phật Giáo 
Việt Naưn Thống Nhất ra đời năm 1964 với lập trường kiên định và thuần 
khiết là để phụng sự nhân sinh và Dân tộc, vì vậy vận mệnh của Giáo Hội 
tuy thuộc vào vận mệnh của Dân tộc, Đất nước Việt Nam sẽ thoát qua 
cơn quốc nạn và pháp nạn, không thể nào đứng ngoài quy luật tất yếu 
của thịnh suy. 


Nay Quyết Định... 


Điểu hai: Thỉnh cử Hoà Thượng Thích Tuệ Sỹ thay tôi đứng đầu 
vào vị trí của Viện Tăng Thống, bảo đảm tiếp tục sứ trạng của Giáo 
Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất trong tương lai. Tôi hoàn 
toàn tin tưởng và ủy thác trọng trách này cũng như trao toàn quyên 
cho Hòa Thượng Tuệ Sỹ điễu hành mọi hoạt động của Giáo Hội. 

Chùa Từ Hiếu, Sài Gòn ngày 24 tháng 05 năm 2019 

Túc ngày 20 tháng 04 năm Kỷ Hợi 

Đệ Ngũ Tăng Thống 

Giáo Hội Phật Giáo Việt Naưn Thống Nhất 

Sa Môn Thích Quảng Độ Ấn Ký” 


Quyết Định như một lời Cáo Bạch của bậc Tôn túc gửi đến cho đương 
sự cũng như bố cáo một cách rộng rãi cho tứ chúng đệ tử Phật - Tăng tín 
đồ Phật Giáo Việt Nam biết mà thi hành các Phật sự còn ngổn ngang, 
rất cần nhiều bàn tay, khối óc tiếp sức để cho con đường hành đạo từ 
2000 năm qua trên quê hương được suôn sẻ thành tựu tốt đẹp. 


[418 ] 


PHẨN III: ĐẠO PHÁP và DÂN TỘC 


Đại lão HT Thích Quảng Độ ủy thác quyển điễu hành 
Viện Tăng Thống GHPGVNTN cho HT Thích Tuệ Sỹ (hình cắt từ video) 


Đứng trước sứ mệnh quê hương, trước sự tồn vong của dân tộc, và sự 
hưng suy của Giáo Hội, Hòa Thượng Tuệ Sỹ chắp tay cúi đầu y giáo 
phụng hành như lễ nghi khiêm cung của một môn hạ. Trong thư khâm 
thừa Quyết định của Đệ Ngũ Tăng Thống GHPGVNTN, Hòa Thượng 
Tuệ Sỹ viết 


“Ngưỡng bạch chư Tôn Hòa Thượng, 
Khâm thừa Quyết Định của đức Đệ Ngũ Tăng Thống, tôi Tỳ Kheo 


Thích Tuệ Sỹ, tự xét chướng thâm huệ thiển, nhưng Tổ giáo nghiêm, 
vô khả nại hà, nay phủ phục đê đấu phụng chỉ... 


Thị Ngạn Am, PLD 2563 
Tháng 03, ngày 15 
Tuệ Sỹ (ký tên) 


[419 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


Người trao Quyết Định 
thì đã trao. Người thừa 
hành Quyết Định thì đã 
thừa hành. Thừa hành 
trong ngôi vị Chánh 
Thư Ký Xử Lý Viện Tăng 
Thống. Do vậy mà Hòa 
Thượng Tuệ Sỹ đã thỉnh 
cử thành phần nhân sự 
cho Hội đồng Lưỡng viện 
từ quốc nội ra hải ngoại, 
những mong là không cô phụ sự ủy thác của quý Ngài lãnh đạo Giáo 
Hội, như đức Đệ Nhất Tăng Thống, Trưởng Lão Hòa Thượng Thích 
Tịnh Khiết; Đức Đệ Nhị Tăng Thống, Trưởng Lão Hoà Thượng Thích 
Giác Nhiên; Đức Đệ Tam Tăng Thống, Trưởng Lão Hòa Thượng Thích 
Đôn Hậu; Đức Đệ Tứ Tăng Thống, Trưởng Lão Hoà Thượng Thích 
Huyền Quang, cũng như dòng lịch sử Lịch Đại Tổ Sư Phật Giáo Việt 
Nam từ buổi bình minh cho đến hôm nay, năm 2023. 


Ấn tín Viện Tăng Thống GHPGVNTN 


Viết lại những dữ kiện của khúc quanh lịch sử này như là một sự khẳng 
định minh nhiên, mà nhân vật, chứng nhân của một thời lịch sử còn 
đó, còn như ngày hôm nay đang đối diện, đang tọa đàm chưa hề một 
mảy may phôi pha, mờ nhạt. Sự thật như lời kinh siêu độ chiều nay 
đã làm cho bao người mở mắt để thấy, lắng tai để nghe tiếng sầm sập 
của bánh xe lịch sử còn in dấu hôm nay và cho đến ngàn vạn năm sau. 
Pháp lý của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất còn tỏa rạng 
và nêu cao cho nhiều thế hệ tôn ngưỡng, mà thẩm thấu bao sự hy sinh 
thân mạng, một đời lưu vong, đọa đày biệt xứ. Người thừa hành pháp 
lý Giáo Hội cũng mang tính hội đủ pháp nhân, được đương thừa trên 
dòng lịch sử ấy. 

Hòa Thượng Huyền Quang, Hòa Thượng Quảng Độ, Hòa Thượng Tuệ 
Sỹ như đỉnh trầm hương ba chân, như kiền đồng vững chắc, không nao 


núng những thế lực vô minh trù dập mà luôn an tâm để hộ quốc, hộ 


[420 ] 


PHẦN III: ĐẠO PHÁP và DÂN TỘC 


dân, hộ Pháp ngày một âu ca, thanh bình, hạnh phúc. Ấy là chí nguyện 

của những bậc Bồ Tát hóa thân, vì đời ác năm trược mà thị hiện, để 

thi thiết những khả tính tu trì, chứng ngộ của Đạo Pháp đến vạn loài 
chúng sinh trong Pháp giới. 

San Diego, California 

ngày 05 tháng 10 năm 2023 

Thích Nguyên Siêu 


HT Thích Tuệ Sỹ tiếp nhận 
Di chúc, Ấn tín, và khai ấn tại Tổ đường chùa Từ Hiếu, Sài Gòn 


Lễ phát nguyện và suy tôn HĐGPTU, suy cử Chánh Thư Ký Xử Lý Thường Vụ 
Viện Tăng Thống, được cử hành tại chùa Phật Ân, Đồng Nai 


[421] 


HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 
BẬC TĂNG TÀI HIẾM CÓ 


Thích Thiện Minh 


l 22/09/2023 vừa qua tôi bất ngờ nhận được Email của Pt. 
Diệu Danh (Vũ Thị Tuyết Mai), Đức Quốc, Thư Mời của Thượng 
Tọa Thích Nguyên Tạng, Úc Châu, và TT. Thích Hạnh Viên, Việt Nam, 
để nghị đóng góp bài viết trong tập Kỷ Yếu Tri Ân Hòa Thượng Thích 
Tuệ Sỹ. Nhị vị Thượng Tọa nằm trong Ban Điều Hành và Biên Tập Kỷ 
Yếu Tri Ân. Nhị vị cũng đang gánh vác Phật sự của Ban Báo Chí & Xuất 
Bản trực thuộc Hội Đồng Hoằng Pháp Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam 
Thống Nhất. Tôi rất hoan hỷ hứa khả. Nhưng lúc nầy lòng tôi cảm thấy 
nửa vui nửa buồn: 


- Vui là vui có dịp để mình muốn nói lên lời tán thán và khâm bội 
những ân tình và nghĩa cử cao đẹp của vị Ân Sư mà cơ duyên tôi được 
gần gũi học hỏi cả oai nghi tế hạnh, thân giáo, khẩu giáo, ý giáo của 
Ngài. Cho dù, nửa chữ cũng thầy... do trải qua suốt nhiều năm dài bản 
thân tôi và HT Thích Tuệ Sỹ có rất nhiều kỷ niệm vì cùng bị đọa đày 
nơi gông đóng tròng mang (sự hành hoạt của Hòa Thượng trong tù tôi 
sẽ nói sau). 


[422 ] 


PHẦN III: ĐẠO PHÁP và DÂN TỘC 


Tôi bị tù trên 26 năm, vào tù trước Hòa Ihượng và được phóng xá 
sau Hòa Thượng. Khi được trả tự do Hòa Thượng và tôi lại cùng nhau 
tiếp tục đóng góp cho công cuộc giữ vững nền móng của Ngôi Nhà 
Chung Giáo Hội vì mệnh đồ tương lai của Giáo Hội Phật Giáo Việt 
Nam Thống Nhất. 


- Buồn là buồn viễn cảnh xã hội Việt Nam thắm thoát đã 48 năm kể 
từ ngày thay ngôi đổi chủ đến nay, đất nước vẫn mịt mù tăm tối, đồng 
bào vẫn sống trong cảnh lầm than thống khổ mất tự do, xã hội không 
dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo... Càng buồn là Chư Tôn Đức 
Tăng trước đây thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất vẫn 
còn khoảng cách tự chia nhau ra ba bốn nhóm. Giáo hội không có lực 
mạnh vì chưa được hợp nhất, một phần do bị thế quyền phân hóa, một 
phần do chính mình, cố chấp, nghi ky, thiếu bao dung nên sa vào ý 
muốn của kẻ bạo quyền. Đặc biệt, tôi vô cùng buồn và lo âu cho bệnh 
duyên của HT Thích Tuệ Sỹ, vì Hòa Thượng là đống lương, là rường 
cột, là linh hồn của GHPGVNTN, Giáo hội đang cần và rất cần Ngài 
trong tình hình hiện tại. Nghịch duyên thay! Sức khỏe của Hòa Thượng 
ngày càng suy yếu. Tôi chỉ biết âm thầm cầu nguyện Chư Phật, Chư Bồ 
Tát, Chư Lịch Đại Tổ Sư, Chư Tiền Bối Hữu Công, Chư Thánh Tăng 
Ni và Phật tử Tử đạo cùng Hồn Thiêng Sông Núi anh linh thùy từ 
gia hộ cho HT Thích Tuệ Sỹ vượt qua cơn trọng bệnh hiểm nghèo và 
mong sớm được phục hồi (tôi vừa thăm Hòa Thượng lúc 2g30 chiều 
qua 21/09/2023, thấy Hòa Thượng đang thở Oxy, nhìn tôi Ngài cố mỉm 
cười tay vẫy nhẹ chào trông rất yếu ớt). 


Hòa Thượng gắng gượng nói “Bệnh ung thư xương đã di căn lên phối, 
hay mệt lắm nên phải hút dịch tràn. Còn nước còn tát, giờ chỉ còn 
trông chờ một phép mầu thôi!” 


Tôi nghe như đau nhói cả tim mình vì tôi lực bất tòng tâm, lòng tôi như 
chết lặng... Lúc ấy, có hai bác sĩ đi vào và rất nhiệt tình quan tâm thăm 
hỏi bệnh nhân và nhịp nhàng treo lọ thuốc đặc trị cho truyền chảy từ 
từ vào ven tay và điều chỉnh chiếc máy theo dõi nhịp tim, hơi thở cho 


[423 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


Hòa Thượng. Buổi viếng 
thăm được ba mươi 
phút tôi từ giã về và nói 
hôm nào con sẽ đến 
thăm Hòa Thượng nữa. 


Khi về đến chùa lòng tôi 
t;It Tà - ', cảm thấy bất an khi nghĩ 
„ N ôỌÒ) đến Ngài. Tôi vội mời 
— Ñ-- 1%; một Phật tử tỉnh thông y 


lý dòng dõi con cháu của 


Từ trái qua: HT Thích Tuệ Sỹ, “ XS ca 
HT Thích Nguyên Lý, HT Thích Thiện Minh Ngự Y triểu Nguyễn, với 
dự định đưa vị này vào 
thăm Hòa Thượng để có 
thể giúp được gì cho bệnh tình của Ngài không. Nhưng vì chưa đủ 
duyên nên không thể thực hiện được ý nguyện này. 


- Dầu sao, người xuất gia ai ai cũng biết: Bệnh cũng là nghiệp, chúng 
sinh đa nghiệp, mỗi người mỗi nghiệp khác nhau, nên sinh cũng khác 
nhau và tử cũng khác nhau... không ai thoát qua khỏi cửa ải sinh tử. 
Trên đời nầy mình có thể chia sẻ giúp nhau đủ mọi thứ nhưng bệnh tật 
thì không thể chia sẻ được! 


- Nghiệp lực là một sức mạnh vô hình hết sức lớn lao và vi tế tiềm ẩn 
do sự huân tập từ nhiều đời nhiều kiếp hay từ vô lượng kiếp chỉ có bậc 
đắc đạo giác ngộ hay thánh giả mới thấu rõ được! 


- Tôi còn nhớ những năm tháng trong lao tù có hai vị Tăng luôn được 
mọi người ngưỡng mộ kính trọng về tài năng và đức hạnh đó là HT 
Thích Đức Nhuận nguyên Chánh Thư Ký Viện Tăng Thống, Nguyên 
Cố vấn Viện Hóa Đạo GHPGVNTN và HT Thích Tuệ Sỹ. Nhị vị là tấm 
gương sáng, là hơi ấm lan tỏa tình yêu thương, là nguồn an ủi trong 
cảnh khổ nhục tù đày. 


[424 ] 


PHẦN III: ĐẠO PHÁP và DÂN TỘC 


Đặc biệt, HT Thích Tuệ Sỹ một vị cao tăng tài hoa, đa tài... thơ, văn, 
nhạc, họa, thư pháp, dịch thuật, viết sách, báo chí... Hòa Thượng được 
mời thỉnh giảng dạy Đại học khi còn trẻ. Ngài biết nhiều ngoại ngữ: 
Anh, Pháp, Nhật, Đức, Hán, Phạn, Pali, Lào, Thái, v.v... Hòa Thượng 
thông kinh bác lãm cả Nguyên Ihủy-Đại thừa, Thiền Tông, dịch Đại 
Tạng Kinh để lại cho đời, v.v... Hòa Thượng là một bậc văn tài hiếm có, 
túc thế thiện căn, quán đạo tinh tường, lợi căn đại trí... Nhất là những 
dòng thơ sâu sắc như nhả ngọc phun châu của Hòa Thượng thật vô 
cùng tuyệt bích. 


- Thời gian bị cầm tù tại trại Z30 A-Xuân Lộc-Đồng Nai, trưởng trại 
giam kêu gọi Hòa Thượng đăng ký tham gia dịch thuật các loại sách 
ngoại ngữ tại nhà, khỏi đi lao động vất vả mưa nắng bên ngoài, nhưng 
Ngài từ chối và sẵn sàng đi làm ruộng, cuốc đất, khuân đất, đào ao, 
trồng rau, hái điều, v.v... để đồng cam cộng khổ với các tù nhân cùng 
cảnh ngộ. Hòa Thượng chỉ dùng cơm ngọ buổi trưa mỗi ngày một lần, 
chiều về uống chút bột sắn dây hay chút bột cam rồi ngồi thiển. Thân 
thể Hòa Thượng rất gầy ốm, nhưng thần trí quang minh, nhiều hôm 
lao động về đi ngang suối gặp lúc trời mưa to, nước chảy xiết, anh em 
tù phải cõng Ngài sang suối kẻo nước cuốn trôi. 


Hôm nào lao động buổi chiều về sớm tí, Ngài sang phòng rủ tôi đi thăm 
anh em ở các phòng khác, mọi người rất vui mừng khi Hòa Thượng 
đến chơi, tất cả quây quần bên nhau thân mật cùng ngồi dưới mái hiên 
chuyện trò đàm đạo vui vẻ, và nghe ngâm thơ, hát nhạc đấu tranh.... 
những bài thơ, nhạc được các anh em sáng tác từ trong tù và thỉnh 
thoảng thơ văn của chính Hòa Thượng sáng tác nữa. Phong cách sống 
của Hòa Thượng rất bình dị, vui vẻ, hài hòa, thu hút được sự cảm mến 
kính trọng của nhiều tù nhân chính trị và tôn giáo (ở trong tù có rất 
nhiều Linh Mục, Mục Sư, Chức sắc Đạo Cao Đài, Hòa Hảo, Tứ ân Hiếu 
nghĩa, v.v...). 


- Mỗi buổi sáng, khi có tiếng kẻng báo hiệu thì tù nhân chuẩn bị ra sân 
tập trung đi lao động. Cho dù, có bị cưỡng bức lao động, rất nhọc nhằn 


[425 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


vất vả, duyên may có Hòa Thượng bên cạnh, Ngài thường xuyên mang 
theo đường, cà phê mời toàn đội uống nên không khí lúc nào cũng vui 
vui quên đi mệt nhọc, hoặc vừa làm Hòa Thượng vừa kể những mẩu 
chuyện đạo để mọi người thâm tín nhân quả và gieo niềm tin Phật pháp 
của ánh sáng chân lý. Có nhiều anh em ra tù xuất gia, có người ghé chùa 
Già Lam viếng thăm Hòa Thượng hoặc có gia đình vợ con, nhưng nhờ 
hiểu Phật Pháp ngay từ trong nhà tù nên khi về xã hội sống rất chuẩn 
mực đạo đức, đây là công đức và hành trạng của Hòa Thượng Thích 
Tuệ Sỹ trong những năm tháng lao tù. 


- Tôi rất lấy làm đáng tiếc có sự khác xa nhau quá chênh lệch giữa tôi và 
Hòa Thượng là “Trí Tuệ” mà trong suốt cuộc đời nầy có thể cả kiếp sau 
tôi vẫn theo không kịp sở học và trí tuệ uyên thâm của Hòa Thượng. 


- Bản thân tôi sở học kém lại mang án tù lâu dài nên tri thức cạn hẹp, 
phước mỏng nghiệp dày, chướng duyên che lấp, muội tánh tối tăm, 
hành trì thối thất, căn cơ ám độn, do đó muốn góp phần mình cho 
đại cuộc xiển dương chánh pháp và hưng long Giáo hội thì tự xét thân 
mình tài sơ trí thiển, nhiều lúc khát khao phải chi được vài phần trăm 
của Hòa Thượng thôi thì tôi cũng cảm thấy mãn nguyện kiếp nây rồi. 


- Có những cuộc tiếp kiến của Hội Đồng Giáo Phẩm TW.GHPGVNTN 
(Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất) và phái đoàn 
Quốc Tế như: Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế Hoa Kỳ, các Tổng Lãnh 
sự hoặc chuyên viên Cố vấn Bộ Ngoại Giao các nước Anh, Pháp, Đức, 
v.v... Hòa Thượng thông thạo ngoại ngữ, đến nỗi nhân viên phiên dịch 
cũng phải bất ngờ qua ứng xử đối đáp, giải thích, phân tích, các sự kiện 
liên quan từ thời vàng son của Phật giáo ở quá khứ cho đến giai đoạn 
bị kìm hãm, sách nhiễu, bách hại, phân hóa nghiệt ngã như hiện nay 
thật là tuyệt vời. 

- Hòa Thượng rất xứng đáng là bậc thạch trụ tòng lâm của Phật giáo 
nước nhà; bậc trí lự sâu xa, túc phúc nhiều đời, gieo trồng nhiều cội đức 


nên mới có kiến đa thức quảng được như thết 


[426 ] 


PHẨN III: ĐẠO PHÁP và DÂN TỘC 


- Nhưng, tôi biết có lẽ sẽ có người nói rằng “nhân vô thập toàn,” vậy 
không lẽ Hòa Thượng Tuệ Sỹ là người thập toàn như tôi nói hay sao? 
Xin thưa, tôi dĩ nhiên đồng ý câu nói của người xưa rằng “nhân vô thập 
toàn.” Tuy nhiên, những điều tôi xưng tán HT Tuệ Sỹ trong bài viết này 
là theo những gì chính mắt tôi thấy, chính tai tôi nghe về hành trạng 
của Ngài. Tôi không nói những gì tôi không biết về HT Tuệ Sỹ. Và tất 
nhiên, tôi không thể nào thấy, nghe và biết hết về hành trạng của Ngài. 
Những gì tôi viết trong bài này hoàn toàn là cảm nhận từ cá nhân tôi, 
không phải là cảm nhận của tất cả mọi người, vì mỗi người có cảm 
nhận khác nhau về người khác. 


- Trên đường hành đạo, phụng trì chánh pháp với nguyện lực bi mẫn để 
khuyến hóa tứ chúng đồng tu, Hòa Thượng đã đóng góp những công 
trình to lớn trong công cuộc hoằng pháp lợi sanh, những pho kinh sách 
đồ sộ của Ngài khi có dịp cầm trên tay xem qua và tôi tự nhận định bản 
thân mình không thể thấu hiểu hết nghĩa lý sâu xa... mà thoáng nghĩ 
chỉ có thể để dành cho các bậc khảo cứu, nghiên cứu. Riêng tôi xin tỏ 
thật có khá nhiều kinh sách của Hòa Thượng tôi vẫn đang để chưng bày 
trang nghiêm nơi gác kệ. 


- Tôi suốt biết kinh sách của bậc thượng trí, bậc cao sĩ giữa thời mạt 
pháp luôn hữu ích cho đời cho thế đạo nhân tâm, học trò của HT Thích 
Tuệ Sỹ nay có nhiều vị ở trong lẫn ngoài nước đã là danh tăng, là Hòa 
Thượng, Ni Trưởng, là sứ giả của Như Lai đang tiếp nối mạch nguồn 
của ân sư để không phụ người đã dày công huấn dục. 


- Với trí tuệ nhỏ bé của mình, tôi biết được Hòa Thượng là người khiêm 
cung chẳng màng danh lợi, không thích những chức phẩm cao sang, 
sống thanh cần đạm bạc, chỉ đơn sơ là một học giả, là người thích cầm 
bút và giảng dạy. Còn việc được Ủy nhiệm chức vụ Xử Lý Thường Vụ 
Viện Tăng Thống GHPGVNTN do Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Trưởng 
Lão HT Thích Quảng Độ ủy thác là thế chẳng đặng đừng, buộc lòng HT 
Thích Tuệ Sỹ ra tay đảm đương gánh vác trong lúc nội tình Giáo hội 
đang ngàn cân treo sợi tóc. 


[427 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


- Cuối cùng tôi chỉ biết nói lên lời thâm tạ và tỏ lòng túc kính bậc duệ 
triết, tôi tuyệt đối khâm thừa những giáo chỉ, ý chỉ của HT Thích Tuệ 
Sỹ một lòng nghiêm cẩn và y giáo phụng hành. 


Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. 


Việt Nam, ngày 24/09/2023, 
nhằm rùng 10/08 âm lịch năm Quý Mão 
Tỳ Kheo Thích Thiện Minh 


HT Thích Nguyên Lý, HT Thích Minh Tâm, HT Thích Thiện Minh 
được sự ủy nhiệm của HT Thích Tuệ Sÿ đón tiếp phái đoàn Ủy hội Tự do Tôn 
giáo Quốc tế Hoa kỳ (Ảnh: Hoangphap.org) 


[428 ] 


CÚNG PHẬT BÁT CƠM TÙ 


Thích Tâm Phương 


lên hẳn chúng ta ai ai cũng đều nhớ đến biến cố lịch sử của thập 
niên 80, giai đoạn có một số Chư Tôn Đức bị bắt bớ giam cầm, 
trong đó có HT Thích Tuệ Sỹ và Thầy Trí Siêu Lê Mạnh Thát, cả hai đều 
bị kết án tử hình. Tin này được loan ra, ai nấy bàng hoàng và rồi tất cả 
các Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Hải Ngoại ở Hoa Kỳ, 
Canada, Âu Châu và Úc Châu, cũng như tất cả các Cộng Đồng, Hội 
Đoàn Người Việt Tự Do đồng thanh lên tiếng kêu gọi quốc tế can thiệp 
vào vụ án của 2 Ngài. Và sau nhiều năm với nhiều hình thức phản đối 
từ tuyệt thực, gởi thỉnh nguyện thư đi khắp nơi cùng sự can thiệp của 
quốc tế, cuối cùng chính quyền Việt Nam đã giảm án tử hình của hai 
Ngài xuống còn chung thân khổ sai. 


Thế nhưng sau 14 năm bị giam cầm với bao đọa đầy HT Tuệ Sỹ và Thầy 
Lê Mạnh Thát đã được trả tự đo. 


Mười bốn năm trong chốn tù đầy, phải chịu bao khổ nhục, tưởng đâu 
sẽ làm nhụt chí người tu, nhưng không, HT Tuệ Sỹ vẫn bình thản cho 
ra những vần thơ tuyệt tác khiến người xem không khỏi bồi hồi xúc 
động. Thơ của Ngài cũng u uất ghi lại những chứng tích lịch sử, không 


[429 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


ky... 


Tác giả và HT Thích Tuệ Sỹ 
(Ảnh: quangduc.com) 


hề có sự hận thù mà lòng từ bi 
của Ngài luôn chan hòa lan tỏa. 


Thơ văn của Ngài thì quá phong 
phú và giàu có, đã được nhiều 
người ca ngợi tán thán, nơi 
đây chúng tôi chỉ xin nhắc lại, 
trong những năm tháng lao lý, 
thân của Ngài thì bị giam cầm, 
nhưng tâm của Ngài không ai có 
thể khống chế được, do vậy lúc 
nào Ngài cũng thấy thanh thản 
để có thể dệt nên những vần thơ 
xúc động lòng người. Chúng tôi 
muốn nói đến lập Ihơ Tù mà 
trong đó bài thơ “Cúng Dường” 
là bài thơ khiến cho tôi cảm 
động nhất. Trong trí tôi đã hiện 


ra hình ảnh một vị Tăng sĩ dù thân tù tội mà vẫn không quên nâng 
chén cơm tù đạm bạc cung kính cúng dường Đấng Thế Tôn trước khi 
thọ dụng, đồng thời nước mắt đã rơi khi chạnh lòng thương xót chúng 
sinh, vì sự vô minh khiến cho dòng máu hận thù luôn tuôn chảy. 


ZEJL3/Ñ|N8⁄ 


Irlñ] <1f1†R 
>RHRN#M ñ 


Phụng thử ngục tù phạn 
Cúng dường Tối Thắng Tôn 
Thế gian trường huyết hận 


Bình bát lệ vô ngôn. 


[430 ] 


PHẦN III: ĐẠO PHÁP và DÂN TỘC 


Dịch nghĩa: 


Hai tay dâng bát cơm tù 

Cúng dường Tối Thắng Đại Từ Thế Tôn 
Cõi trần máu hận trào tuôn 

Tay bưng bình bát lặng thầm lệ rơi. 
(Bản địch của Nguyễn Minh Cần) 


Nếu người viết nhớ không lầm thì vào khoảng tháng 10 năm 1996, 
khi Tập Thơ Tù (Ngục Trung Mị Ngữ) của HT Tuệ Sỹ được chuyển ra 
Hải ngoại thì có khoảng 20 tờ báo, diễn đàn thi ca đăng tải và được 
bình phẩm như là một tuyệt tác để đời. Một tác phẩm mà nhiều người 
không phải là Tăng Ni hay Phật Tử, mà là giới trí thức bốn phương đều 
ngưỡng phục bậc Xuất Trần Thượng Sĩ, một tri thức Phật Giáo thượng 
thừa, một nhà thơ đạo lừng danh với tấm lòng từ bị của một vị Bồ tát, 
dù trong hoàn cảnh bị tù đầy, gian khổ mà vẫn có thể cho ra những áng 
thơ ẩn chứa tinh thần bất khuất để đời cho hậu thế như vậy. 


Kính bạch Ôn, con Tỳ Kheo Thích Tâm Phương là hàng đệ tử hậu học 
của Ôn, chúng con không dám luận bàn một điều gì cho dù nhỏ nhất, 
nhưng nơi đây chúng con chỉ cảm xúc và ghi lại đôi dòng là những gì 
chúng con tận mắt thấy trên diễn đàn báo chí trong thời gian ấy như 
một điểm son, dấu ấn vàng để lưu niệm vào tập kỷ yếu này. 


Bạch Ôn, ngày mùng 1 tháng 3 âm lịch Quý Mão vừa rồi, con có về 
Quảng Hương Già Lam đảnh lễ Huý Nhựt Ôn Già Lam. Và sau đó con 
được Ôn cho phép đảnh lễ Ôn tại Thị Ngạn Am, hai Thầy trò ngồi lặng 
yên trầm tư bên chén trà Triệu Châu tỏa hương đạo. Con nhìn thấy sức 
khỏe Ôn đã yếu dần theo năm tháng, mà Ôn lại ngày đêm mang nặng 
hoài bão chí nguyện để sớm được hoàn thành Bộ Đại Tạng Kinh Việt 
Nam mà chính Ôn và Hội Đồng Hoằng Pháp đã phát nguyện thực hiện. 


[431 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


Kính Ôn con rất muốn thưa với Ôn, trong lúc này Ôn cần lo sức khỏe 
là chính, mọi việc Phật sự rồi sẽ từ từ viên mãn, nếu sức khỏe Ôn sớm 
được bình phục, nhưng con nào dám . 


Hoàng hôn buông xuống, ánh nắng vàng nhạt phai dần, 6 giờ tối thị giả 
vào báo xe đã chuẩn bị đưa Ôn về Phật Ân Long Thành, con cúi đầu 
đảnh lễ Ôn, Ôn nắm tay xiết chặt như dặn dò “Dù phải chịu muôn ngàn 
gian khổ, Con đốc lòng vì đạo hy sinh”. 


Chia tay Ôn lòng con ngậm ngùi, tự hiểu rằng mình trở về Úc, lần sau 
trở lại không biết có còn được đảnh lễ Ôn, có còn được nắm giữ lòng 
bàn tay xiết chặt khuyến khích của Ôn trên bước đường phụng sự Đạo 
Pháp và Dân tộc nữa hay không ? 

Lời cuối, Ôn cho con xin niệm Ôn đã gởi tặng Tu Viện Quảng Đức 
chúng con hai câu đối như là một món quà tâm linh vô giá đang được 
phụng thờ tại Hậu Tổ Quảng Đức nhân dịp mừng Đại Lễ Khánh 
Thành năm 2003: 


- Quảng mạc thiên hoang cố lý, nhỉ phế hưng cạnh tẩu kinh đào, phiến 
điệp phù nang, quải nạp đằng la thử ngạn. 


- Đức hành thế khoát tham phương, tỉ triêu lộ hàm huy diệu cảnh, không 
hoa thủy nguyệt, huyễn hà bích lạc thần châu. 


Tụ Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc châu, 
Ngày 29/09/2023 
Tỳ Kheo Thích Tâm Phương 


[432 ] 


THẦY TUỆ SỸ 
TRONG VẬN MỆNH 
PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


Nguyên Không - Nguyễn Tuấn Khanh 


Ti Giáo Việt Nam trong nửa thế kỷ này, có thể nói đã trải qua 
hai lần chuyển biến, chân đứng như chạm mép vực sâu của thời 
thế, và của cả những điều khó nói. Trong hai lần chuyển biến đó, tôi học 
được sự điểm nhiên và những bước đi có chọn lựa đầy trí tuệ của Thầy 
Tuệ Sỹ, qua nhiều cảnh ngộ khác nhau. 


Những năm tháng sau khi Việt Nam thống nhất địa lý, nhưng đó cũng 
là lúc Phật giáo bị tan tác, chia rẽ và hình thành giáo hội mới với sự 
bảo trợ của nhà nước. Đó được coi là lần chuyển biến thứ nhất. Những 
bậc Thầy của Phật giáo Việt độc lập truyền thống rơi vào những hoàn 
cảnh xót xa. Những minh sư hiển giả lại đẩy vào cái chết bất thường, 
tù đày, cô lập... trong giai đoạn rối ren, hỗn loạn. 1hế hệ tiếp nối của 
tinh thân Phật giáo lúc đó như Thầy Tuệ Sỹ, Mạnh Thát, Thích Phước 
An... mỗi người một nơi. Nhưng riêng với Thầy Tuệ Sỹ, sự có mặt, đối 
thoại và hành xử theo luật pháp Việt Nam vào giai đoạn sau năm 1975, 
đã đặt các nhà làm chính sách ở Việt Nam vào thế muốn xem Giáo hội 


[433 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất là một tổ chức bất hợp pháp là một 
điều không dễ. Sự biến Lương Sơn là một biến cố mà sự có mặt của 
Thầy đã mở ra một chứng minh quan trọng: cộng đồng tôn giáo, dù lớn 
hay nhỏ, là một thực thể lịch sử và truyền thống vượt lên hạn chế của 
tên gọi, thời gian và địa lý, bất luận có được thế quyền nhìn nhận hay 
không. Chính vì vậy, việc có thêm một giáo hội, chỉ có ý nghĩa làm đa 
đạng sinh hoạt tôn giáo chứ không thể vì vậy mà loại trừ một hoạt động 
tôn giáo khác. Cấm chỉ, thành lập hay loại bỏ bằng quyền lực chỉ là hoạt 
động vô nghĩa ngoài da. 


Buộc lòng phải lên tiếng vì lẽ phải, và sự tổn tại của một tập hợp tôn 
giáo có tính lịch sử của người Việt Nam, Thầy Tuệ Sỹ đột nhiên trở 
thành một hình ảnh mang tính chính trị. Ngay cả án tử hình (1988) 
hay những lần bị tù, quản thúc, Thầy được chúng Phật tử kính trọng với 
câu trả lời trở thành kinh điển trước các quan chức hay tòa án, nhưng 
Thầy lại không coi đó là danh tiếng hay điều đáng lưu tâm trong cuộc 
đời theo chân Phật. 


Thầy Hạnh Viên, người kể cận nhiều với thầy Tuệ Sỹ có kể rằng, Thầy 
Tuệ Sỹ thấy ngại khi người ta nói nhiều về những năm tháng khó khăn 
của Thầy, ngại khi nghe nói về những phát biểu có tính như một nhà 
đấu tranh chính trị. “Ôn (ngài) nói là một người đi tu, điểu đáng nói là 
sự giác ngộ và giá trị tu tập của mình, còn những chuyện khác đó là sự 
đối phó với đời thường, không có gì đáng nói. Nếu cứ nói miết về tính 
chính trị, hoá ra, đời mình đã sao lãng kinh kệ rồi sao?”. 


Quả thật, vận mệnh của Phật Giáo Việt Nam nổi chìm theo vận nước. 
Thầy Tuệ Sỹ nói, và xác định sự tự tại, minh định giá trị đời mình trong 
vận mệnh của Phật Giáo, là điều buộc phải làm chứ không là điều Thầy 
chọn làm. Đó là lý do những đoạn thăng trầm, bất hoà và mất kết nối 
trong nội bộ dẫn đến chuyện năm 2005, Thầy bị thay thế bởi một thành 
viên khác trong Ban Chỉ Đạo Viện Hóa Đạo của Giáo Hội Phật Giáo 
Việt Nam Thống Nhất, Thầy vẫn tập trung làm công việc dịch kinh, chú 


[434 ] 


PHẨN III: ĐẠO PHÁP và DÂN TỘC 


HT Thích Quảng Độ ký Giáo Chỉ ủy thác quyền điều hành 
Viện Tăng Thống GHPGVNTN cho HT Thích Tuệ Sỹ (hình cắt từ video) 


giải và Phật sự như lẽ sống quan trọng nhất: Một người đến với Phật, 
điều quan trọng nhất vẫn là tìm về ngồi dưới chân Phật. 


Tấm lòng và trí tuệ của Thầy vẫn tỏa sáng. Tháng 5 năm 2019, Đệ Ngũ 
Tăng Thống Thích Quảng Độ ra Quyết Định số 14 trao quyền điều hành 
Giáo Hội cho Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ. Nên đến Tháng Tư 2020, nhân 
lễ chung thất của Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ, Hòa thượng 
Thích Tuệ Sỹ tuyên bố phụng thừa Quyết định Ủy thác Quyền Điều 
hành Viện Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. 


Có thể nói, lúc này là lần chuyển biến thứ hai của Giáo Hội Phật Giáo 
Việt Nam Thống Nhất. Việc xuất hiện và được giao phó, khiến nhiều 


[435 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


vị chức sắc và những nhánh hoạt động thiên về Phật Giáo Thống Nhất 
đàm luận, chất vấn, và thậm chí tỏ ra nghi ngờ. Bởi lẽ, Thầy ẩn dật và 
dành nhiều thời gian cho các công trình Phật học - được cho là có lẽ đã 
“quy thuận” chính quyền và không còn muốn tranh đấu. 


Đó có thể là lý do, dù được Đức Đệ Ngũ Tăng Thống giao toàn quyền, 
Thầy chỉ xin được nắm vị trí là một “Bỉnh Pháp Tỳ-kheo,” chờ khi thuận 
tiện sẽ tổ chức đại hội để dựng lại Hội Đồng Lưỡng Viện và bầu ra 
người lãnh đạo mới: Đức Đệ Lục Tăng Thống. Cho đến ngày 21 và 22 
tháng 8 năm 2022, Thầy mới vận động được chư Tôn Đức để dựng lại 
Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương và Hội Đồng này đã thỉnh cử Thây 
làm Chánh Thư Ký kiêm Xử Lý Thường Vụ Viện Tăng Thống. Hơn ai 
hết, Thầy hiểu vấn nạn của nội bộ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống 
Nhất lúc này: có người muốn đấu tranh quyết liệt đối đầu, có người 
muốn tập hợp lực lượng chính danh, có người muốn giữ yên tình thế 
để phát triển nhân lực và vật lực... nhưng quan trọng sự bất đồng là 
điểm chính, trong sự theo đõi chặt chẽ của nhà cầm quyển. 


Chính vì sự nóng lòng muốn có người lãnh đạo, để đấu tranh, để phục 
hoạt, mà đã từng có một đại hội tự tổ chức ở miễn Trung không lâu sau 
khi Đệ Ngũ Tăng Thống viên tịch, để bầu lên Đệ Lục Tăng Thống. Tuy 
nhiên kết quả và chức vị từ đại hội đó dần im tiếng vì không chính danh. 


Những năm tháng này là sự đau yếu kéo dài của Thầy Tuệ Sỹ. Nhưng 
Thầy vẫn nhận vị trí cố vấn Hội đồng Hoằng pháp, và thành lập Hội 
đồng Phiên dịch Tam tạng Lâm Thời. Công trình mới nhất là phiên 
dịch 29 cuốn Kinh, Luật và Luận thuộc Thanh Văn Tạng của Đại Tạng 
Kinh Việt Nam, được coi là vô cùng quan trọng trong tàng thư Phật 
Giáo cho người Việt Nam. 


Có lúc, vang lên lời chất vấn về chuyện tự do tôn giáo đang khốn khó, 
tại sao Thầy Tuệ Sỹ lại không chọn tranh đấu, mà lại thực hiện việc dịch 
kinh sách? Thật, trong bối cảnh lửa tàn tro lạnh của sinh hoạt tôn giáo 
độc lập nói chung, lời chất vấn này không phải là không có ý nghĩa. Câu 


[436 ] 


PHẦN III: ĐẠO PHÁP và DÂN TỘC 


hỏi đặt ra, nhằm trực diện đến vận mệnh Phật Giáo Việt Nam tự do 
hôm nay, cũng đã có lúc gieo cho tôi sự hoài nghi, khiến tôi phải loay 
hoay đi tìm sự giải đáp giữa thế giới đầy biến động này. 


Năm 1959, khi Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 phải đi ty nạn sang Ấn Độ để 
tránh âm mưu sát hại của cộng sản Trung Quốc, trên đường đi, những 
nghĩa quân kháng chiến Tây Tạng đón ngài, và đề nghị ngài làm lãnh 
đạo tỉnh thần của cuộc kháng chiến đòi độc lập. Nhưng là một người 
đi tu, ngài chỉ có thể đấu tranh bằng lời kinh truyền thống, và mở rộng 
tinh thần tôn giáo tự do bên ngoài quê hương bị cộng sản thao túng, 
đàn áp. Khi đến Ấn Độ, nghe thấy có người kháng chiến thất vọng về 
ngài đã tự sát. Lúc đó, Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 đã khóc, và nói rằng 
ngài không thể đứng ở vị trí chỉ huy những cuộc tấn công hủy diệt con 
người, và cầu xin những người kháng chiến hãy bình tâm. 


Cũng chính vì vậy, năm 2011, Đức Đạt Lai Lạt Ma xin rút vai trò chính 
trị trong Quốc hội lưu vong, để dành trọn thời gian vận động tinh thần 
cho một nước Tây Tạng độc lập. Đấu tranh trực diện là giai đoạn, nhưng 
gìn giữ giá trị truyền thống cho mai sau, mới là điều phải tận lực. 


Tôi như chợt nhìn ra cuộc vận động lặng lẽ, và là rường cột của Ihây 
Tuệ Sỹ chủ xướng. Chủ ý của Thầy là dành sức cho vận mệnh Phật Giáo 
Việt Nam độc lập và tinh khiết - một ngày mai phải đến. Sau năm 1975, 
việc tách nhập Phật Giáo, tạo thành nhánh mới vào năm 1981, mọi thứ 
hoàn toàn là chỏng trơ, với toàn bộ trí tuệ kinh điển, đều là của những 
bậc đại sư của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tạo dựng, 
chuyển soạn, phiên dịch... Ngoài đền đài, những tượng Phật to lớn và 
ngôn từ thao túng trục lợi dân chúng của giáo hội mới, xương sống của 
Phật Giáo Việt Nam độc lập là kinh điển hình thành mọi lý thuyết, vẫn 
sừng sững không thể xâm phạm và xoá bỏ. Nếu cam tâm huỷ diệt, tức 
có nghĩa huỷ diệt luôn cả bộ mặt sơn son thếp vàng vô hồn của Giáo 
Hội Phật Giáo mà nhà nước dựng lên. 


[437 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


Đời người thì hữu hạn, và cả một chế độ cũng hữu hạn. Tiếp tục duy trì 
trí tuệ thật, của Phật Giáo thật, là chuyện của trăm năm sau, của những 
thế hệ tìm thấy chỗ dựa để dựng lại xã hội Việt Nam, với Phật giáo đang 
suy đổi vì danh lợi và chính trị. Và hơn hết, dành sức cho tri thức Phật 
Giáo, cũng đồng nghĩa làm thất bại những lời vu cáo về “lợi dụng tôn 
giáo, hoạt động chính trị” 


Cũng như nhiều năm trước, đột nhiên Thầy Tuệ Sỹ phải bước ra, cất 
tiếng trong vận mệnh của Phật Giáo Việt Nam trong bi thương. Hôm 
nay, ngài chấp nhận im lặng trước những câu hỏi không thể trả lời một 
lần, mà đang dồn sức lực cuối cùng, hành động cho tương lai của Việt 
Nam, tương lai của vận mệnh Phật Giáo Việt Nam ngàn đời. 


“Nơi nào hiểm nạn, tôi nguyện sẽ là cẩu đò. Nơi nào tối tăm, tôi nguyện 
sẽ ngọn đuốc sáng. Đây có thể là ưóc nguyện xa vời, thậm chí sáo rỗng 
đối với một số người. Nhưng đó chính là mặt đất kim cang để trên đó tuổi 
trẻ tự vạch hướng ấi cho mình, tự quy định những giá trị sống thực cho 
chính đời mình” lời của Thầy nói với tuổi trẻ Việt Nam từ nhiều năm 
trước, đến nay vẫn y nguyên vậy. Sự kiên quyết và hành hoạt không lùi 
bước của Thầy có thể được xem như một thái độ chính trị cho đạo Phật 
trước buổi hỗn mang, nhưng chung quyết vẫn là ý chí và tâm nguyện 
của một người kiên tâm thừa tự chánh pháp, nguyện soi đường cho thế 
hệ Việt mai sau. 


Nguyên Không Nguyễn Tuấn Khanh 


[438 ] 


KÍNH THẦY 
HT. THÍCH TUỆ SỸ 


Nguyễn Thanh Huy 


Vẫn rực sáng giäa đêm đài tăm tối 
Thây hiên ngang sống trong chốn lao tù 
Khí phách đó ngàn sau không hồ thẹn, 


Tuổi tên Thầy vào tận cõi thiên thu. 


[439 ] 


HT Thích Tuệ Sỹ (Tranh: Trần Thế Vĩnh) 


[440 ] 


ÔN TUỆ SỸ, 
NHÂN CÁCH LÝ TƯỞNG 
VÀ TƯ TƯỞNG CHỦ ĐẠO 


Quảng Pháp Trần Minh Triết 


†: đọc hoặc nghe đâu đó, một vài lần vị thị giả kể cận nhất của 
Ôn kể lại, “7hây là một vị Tỳ Kheo không có chùa và đệ tử”. Có 
nghĩa là Ôn không quan tâm việc xây chùa, dựng tháp; Ôn không tự 
nhận mình là Sư phụ, hoặc Thầy của bất kỳ ai, cho dù học trò của mình 


thì rất đông và hiện cư ngụ ở nhiều quốc gia trên thế giới. 


Mặc dù trong số chúng ta, đã có nhiều chư vị Tăng, Ni từng ngồi trong 
giảng đường Phật Học mà Ôn đích thân hướng dẫn; từng có nhiều vị 
nương nhờ đức hạnh của Ôn, thông qua việc chứng minh để thọ Tam 
Quy Ngũ Giới, hoặc do một nhân duyên đặc biệt, hay kỳ vọng nào đó, 
như tôi biết trường hợp của Nguyễn Hoàng Thanh Tâm ở Úc, một Ky tô 
hữu, nhưng được Thầy ban cho pháp hiệu 7rí Nhân; hoặc Thiên Nhạn 
cho Tâm Thường Định Bạch Xuân Phẻ. 


[441 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


Mỗi trường hợp dù có khác hay với tâm cảm chung hoặc riêng, chúng 
ta có thể tôn kính Ôn như một Người Thầy hay là Sư Phụ. Nhưng tuyệt 
nhiên, rất nhiều lần Ôn thối thác. 


Một bận, ở cương vị Đệ nhất Phó Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, 
GHPGVNTN, khi mà quý Anh Chị Huynh Trưởng thuộc Ban Hướng 
Dẫn Trung Ương (Hoa Kỳ) thường xuyên gởi thư để thỉnh ý Ôn nhiều 
Phật sự liên quan GĐPT liên đới giữa quốc nội và hải ngoại. Bấy giờ 
Hòa thượng Quảng Độ còn bị quản thúc rất nghiêm ngặt, nên chỉ có Ôn 
Tuệ Sỹ phải cáng đáng và giải quyết nhiều vấn đề cấp thời cho Tổ chức 
trong bối cảnh vô cùng nhiễu nhương, có thể nói sinh tử của GĐPT 
Việt Nam. Song, trong nhiều lần được thỉnh ý, có lần đã góp ý cho một 
vấn để cụ thể xong, Ôn viết thêm trong email: “Quý Anh-Chị tuy cơi tôi 
như Thầy, nhưng tôi không thể cột tay mà kéo Anh-Chị đi được...” Tất 
nhiên trong ngữ cảnh này, nghĩ chỗ gần gũi thâm tình, Ôn nêu bật vai 
trò và trách nhiệm của cấp Huynh trưởng lãnh đạo, nhưng giải phóng 
sự ràng buộc của bóng dáng một “ông Thầy” trong việc quyết định tiến 
thủ cho Tổ chức GĐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ, mà nay có thể áp dụng 
chung cho cả cơ chế Hải ngoại và Thế Giới. Điều này thấy rõ trong 
nhiều văn bản Ôn gởi chung, hoặc riêng cho Gia Đình Phật Tử. Nhưng 
câu nói đó, bấy giờ bị một vài vị Huynh trưởng cao niên và cao cấp diễn 
đạt sai lệch, theo chủ ý riêng, và định hướng riêng. 


Song, quan điểm này một lần nữa đã được Ôn nhắc đến trong bài tham 
luận Đạo Phật với Thanh Niên, một cách thẳng thắn nhưng thận trọng: 
“Các bạn trẻ cũng nên tự mình tìm cho mình một hình thái cho đạo 
Phật thích hợp; không phải là hình thái được lập thành khuôn mẫu do 
bởi các Anh Chị Trưởng, do các Đại đức, Thượng tọa, hay do các nhà 
nghiên cứu uyên bác. Một thiển sư Việt Nam đã nói: Nam nhỉ tự xung 
thiên chí, hưu hướng Như lai hành xứ hành. Ta hãy đi con đường do 
chính ta lựa chọn, không cần gì phải lắt nhắt theo dấu vết của Như lai. 
Khẩu khí này nhiễu khi khiến ta sợ hãi, e rằng có quá tự phụ, quá ngạo 
mạn chăng? Đừng có phổ nhạc những lời ấy thành giai điệu với tiết tấu 
hành khúc dốn dập, mà hãy thử phổ thành một sonata nhỏ của mặt hồ 


[442 ] 


PHẦN III: ĐẠO PHÁP và DÂN TỘC 


Huynh trưởng Nguyên Tín Nguyễn Châu (giữa) và Huynh trưởng Như Thật 
Nguyễn Công Minh lắng nghe Giáo giới từ Ôn. 


tĩnh lặng, ta sẽ nghe được âm hưởng này: hãy bình thản tự chọn cho mình 
một hướng đi, sẵn sàng chịu trách nhiệm đối với hậu quả xuất hiện trên 
hướng đi mà ta đã chọn. 


Vậy thì, ở đây không chỉ là Nhân Cách Lý Tưởng của Ôn, thể hiện qua 
vai trò của một vị Thầy, hay là Sư Phụ theo cách tôn kính của mỗi chúng 
ta. Mà đó còn là nhân cách của một nhà văn hóa-giáo dục đầy lương 
tâm và tận tụy, mà T⁄ Tưởng Chủ Đạo được minh định sâu sắc bằng sứ 
mạng Duy Tuệ Thị Nghiệp của những ai phát nguyện sẵn sàng bước vào 
Phương Trời Cao Rộng: “Lý tưởng giáo dục và những phương pháp thực 
hiện lý tưởng này, hiến nhiên Phật giáo đã có một lịch sử rất dài. Phạm vi 
hoạt động của nó không chỉ giới hạn chung quanh những tàng kinh các, 
hay những pháp đường của các Tăng viện; mà còn ở cả nơi triều đình, 
công sảnh, và bất cứ nơi nào mà mọi người có thể tụ tập ít nhất là hai 
người, trong tất cả sinh hoạt nhân gian. 


[443 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


Ngày nay, khi nhìn lại nền giáo dục của đất nước qua từng thời đại, chí 
đến rọi chiếu trong phương pháp và tinh thần huấn luyện của Gia Đình 
Phật Tử Việt Nam trong lẫn ngoài nước, đâu đó tư tưởng của Ôn vẫn 
mang những giá trị chủ đạo mà những ai còn quan tâm đến giềng mối 
giáo dục, ắt có lúc cần chiêm nghiệm: “Do đó, một nên giáo dục hoàn 
hảo phải chứng tỏ những hiệu năng nó có thể mang lại để thỏa mãn nhu 
cầu của người học. Vậy tôi, thay vì mở ra những con đường ấi vào thế 
giới tâm linh sống động, người ta đã quay ngược lại để trở về với những 
nhu cầu hạ cấp của người học. Họ gieo cho người học những sợ hãi bất 
an trưóc một tương lai nào đó. Những sinh tôn, diệt vong v.v.... đấy là 
những mệnh đề giả hiệu, chúng có tác dụng làm tăng mối sợ hãi. Nhưng 
chứng cũng có thế lực khích động rất lớn, và đề ra những đường lối phải 
theo. Y như một người tranh cử, hăm dọa cử tri bằng những viễn tượng 
đen tối của ngày mai, nếu tình không được chọn lựa. Cũng vậy, đối với 
chúng ta, một đường lối giáo dục được lựa chọn là có phát triển và có duy 
trì; vừa tiến bộ và vừa không mất gốc. Trong trường hợp cực đoan, niễu 
bắt buộc phải chọn một trong hai, hoặc phát triển, hoặc duy trì, xưa nay 
Phật giáo đã chọn lối ấi thứ nhất. Gốc của con người là ở tại lòng người, 
thì dù có phát triển đến đâu bằng cả tấm lòng của mình, chẳng có gì 
gọi là mất cả ”. 


Bằng T Tưởng Chủ Đạo như vậy, giáo dục hay đào luyện cho người 
học, nghĩa là cho những thế hệ tiếp nối, không ai khác chính là tuổi trẻ. 
Vậy thì “trả lại niềm tin cho tuổi trẻ phải là bưóc khởi đầu; thể hiện tỉnh 
thần Vô úy phải là bưóc quyết định. Kiến giải của người lớn, thái độ của 
tuổi trẻ chỉ là những tiểu tiết giúp chúng ta nhìn thẳng vào sự sụp đổ lớn 
lao của một chế độ giáo dục xây dựng bằng hăm dọa và hứa hẹn”. 


Vì ở xa, và ít khi được Ôn trực tiếp hướng dẫn, nhưng chỉ một lần duy 
nhất được nghe Ôn xưng mình là “Thầy; khi ân cần nói với thế hệ 
Tăng sinh trẻ: “.. Một chút niểm tin chưa hề thoái thất, chỉ trong cùng 
chia sẻ với thế hệ kế thừa. Một thế hệ đang trưởng thành để khơi tỏ ngọn 
đèn Chánh pháp giữa một đất nước thấm nhuần phong hóa. Câu trong 
các con có đủ dũng mãnh để đi bằng đôi chân của mình, nhìn bằng đôi 


[444 ] 


PHẦN III: ĐẠO PHÁP và DÂN TỘC 


mắt của mình; tự xác định hướng đi cho chính mình. Thầy sẽ là người 
bạn đồng hành với các cơn trên đoạn đường bóng xế của đời mình.” Tâm 
tình này, cũng không ngoài Tư Tưởng chủ đạo của Ôn mà tôi xin khắc 
cốt ghi tâm. 
Cuối cùng, xin dừng lại bài viết này nơi đây, để tiếp tục miên man 
chiêm nghiệm những gì mà Ôn đã trực tiếp hoặc gián tiếp hướng dẫn, 
bàng bạc và sống động bài pháp Lục Độ Ba La Mật. Tôi không biết gọi 
Ôn bằng gì, vì tôi đã thọ lãnh nơi Ôn nhiều thứ không thể nghĩ bàn, 
không thể nói ra hết được. 
Giữa đôi bờ Thái Bình Dương rì rào sóng võ, dưới đáy sâu vẫn còn Hạt 
muối chẻ đôi lặng yên chưa tan. Con xin phục lạy Ôn và gọi bằng hai 
tiếng: Ân Sư! Với trọn vẹn ý nghĩa ân thọ mạng! 
Viết tại Mặc Cốc, chốn Bựi 
Ngày 03 tháng Mười, 2023 
Quảng Pháp Trần Minh Triết 


[445 ] 


MỘT MÙA TRUNG THU CÓ THẦY 


QUẢNG THÀNH 


Thấy là bóng cây che mát chúng cơn 
Thây là ánh sáng dắt đìu lòng son 
Thấy là con thuyền thanh lương 
Đưa chúng con đến bờ thơm hương 


He» năm 2004, Hòa Thượng Tuệ Sỹ, nhập viện ở Bệnh Viện An 
Bình, quận 5. BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn vào nhà thương 
thăm bệnh Thầy. Thầy nằm trên giường, khi thấy chúng tôi đến Thầy 
vội vã ngồi dậy. Thầy đã ốm nay càng ốm thêm, nhưng đôi mắt rất sáng, 
lời nói rất rõ ràng và đầm ấm (cũng xin nói thêm lúc Thầy còn ở Thị 
Ngạn Am, mỗi buổi chiều khi đi làm về, thường ghé thăm Thầy, hai 
Thầy trò, trò chuyện). 


Câu hỏi đầu tiên của Thầy là hỏi BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn lúc 
rày sinh hoạt ra sao? Thầy cũng biết GĐPT Quảng Đức Sài Gòn nằm 
trong địa bàn của Ihủ Đô Sài Gòn cũ (từ quận 1 đế quận 11) rất nhỏ 
bé và yếu ớt, anh em chúng tôi bái bạch với Thầy, chúng con vẫn tu 
học sinh hoạt bình thường, duy chỉ số lượng còn ít. Thầy động viên cố 
gắng, tinh tấn lên, có ngày sẽ mạnh, sẽ đông đảo và cố gắng tổ chức tu 


[446 ] 


PHẦN III: ĐẠO PHÁP và DÂN TỘC 


Hòa Thượng quan sát các em Oanh vũ GĐPT vẽ tranh 
(Ảnh: BHD Quảng Đức Sàu Gòn) 


học, đi đúng đường lối, trung kiên và cũng phải giữ được đường lối, 
màu sắc mà các bậc tiền nhân khai sơn phá thạch đã sáng lập ra GĐPT 
Việt Nam. 


Trong lúc Thầy trò hàn huyên tâm sự, Thầy dạy BHD tổ chức thi vẽ 
tranh. Bạch Thầy chúng con cũng muốn tổ chức, nhưng không biết 
bắt đầu từ đâu. Thầy dạy mấy anh chị cứ tổ chức cho các em thi sơ kết, 
chung kết, còn mực, giấy vẽ, phần thưởng để tui lo, mấy anh chị cứ yên 
tâm, về Tu viện Quảng Hương Già Lam xin Ôn Trụ trì tổ chức. 


Khi trở về, chúng tôi truyền đạt lại ý kiến của Ihâầy với anh em trong 
BHD, các anh em rất hoan hỷ và sung sướng. BHD chọn Tết Trung 
thu ngày 16.09.2004, tổ chức thi Vẽ tranh. Anh em trong BHD rất cật 
lực làm khung tranh, tấm các tông để các em kê vẽ đúng khổ giấy vẽ, 
dụng cụ pha màu nước, rồi trang trí triển lãm tranh, chấm giải, phát 
thưởng... Đến giờ khai mạc cũng như chấm tranh vẽ đều có Thầy, Ihâầy 
Nguyên Giác, Thầy Đức Thắng ... 


[447 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


Sau này BHD cũng tổ chức được nhiều lần, rồi nhường lại cho ngành 
Đồng Trung Ương tổ chức. Qua những lần vẽ tranh: 


- Ngài luôn luôn thương yêu tạo điều kiện cho tổ chức GĐPT Việt Nam 
phát triển ngày càng vững mạnh nhất là ngành Đồng GĐPT Việt Nam. 


- Hòa thượng luôn luôn dõi theo những hoạt động của GĐPT Việt 
Nam, nhất là trong chương trình đào tạo trường kỳ, huấn luyện 
Huynh trưởng. 


Hôm nay Trung thu về, BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn, các Đơn vị 
tổ chức Trung thu, chúng con rơi nước mắt mà thiếu bóng dáng Thây, 
thiếu Thầy trong những mùa Trung Thu. Nguyện cầu hồng ân Tam gia 
hộ cho Ngài bệnh tật tiêu trừ, phước thọ tăng long. 


QUẢNG THÀNH 


Hòa Thượng trao phần thưởng cho các em Đoàn sinh GĐPT 
(Ảnh: Quảng Thành) 


[448 ] 


HÒA THƯỢNG TUỆ SỸ 
HỌC GIÁ UYÊN THÂM. 
LÃNH TỤ PHẬT GIÁO LỖI LẠC 
CỦA QUÊ HƯƠNG 
VÀ CỘNG ĐỒNG THẾ GIỚI 


Lưu Tường Quang 


pm trình phiên dịch Đại lạng Kinh Tiếng Việt là dự án vĩ đại đã 
bắt đầu nhưng chưa hoàn tất nên kiến thức sâu rộng và lãnh đạo 
tuyệt vời của Hòa Thượng Tuệ Sỹ tiếp tục là ngọn đuốc soi đường trong 
nhiều năm sắp tới. Chư tôn đức trong và ngoài nước cũng như Phật tử 
khắp nơi vẫn hẳn đã và đang nguyện cầu Đức Phật gia hộ để Thầy hoàn 
tất sứ mệnh cao cả nây. 


Phật tử Lưu Tường Quang đã không có duyên lành học hỏi trực tiếp với 
Thầy khi Thầy là giáo sư thực thụ tại Viện Đại Học Vạn Hạnh Sài Gòn, 
bởi lý do nghề nghiệp làm việc ở nước ngoài nhiều năm hơn là trong 
nước trong quãng thời gian ấy. 


[449 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


Từ trái: Ngọc Hân - GŒs. Lê Mạnh Thát - Lưu Tường Quang 


Một giai thoại nhỏ về văn học Việt Nam hồi đầu thập niên 1960 tại 
Trường Đại Học Văn Khoa Sài Gòn là cơ hội đầu tiên trong năm 2003 
mà Quảng Tường có cơ may liên hệ trực tiếp với Thây. 


Thực ra, tên tuổi của Thầy (và Thượng Tọa Thích Trí Siêu Lê Mạnh 
Thát) đã được phổ biến khắp nơi khi nhị vị đã bị bắt giam hồi năm 1984 
và sau đó đã bị kết án tử hình hồi tháng 9 năm 1988. 


Cũng như hàng ngàn người sinh hoạt trong xã hội dân sự tại những 
quốc gia tự do dân chủ, Quảng Anh và Quảng Tường cũng đã góp 
phần nho nhỏ vào các cuộc vận động công luận quốc tế để công lý 
được sáng tỏ cho đến khi Thầy và Tiến sĩ Lê Mạnh Thát được trả tự do 
vào năm 1998. 


Hòa Thượng Tuệ Sỹ còn là một nhà thơ tên tuổi. Trong số rất nhiều tác 
phẩm trong lãnh vực nầy, Quảng Anh và Quảng Tường rất hâm mộ Tập 
Thơ Giấc Mơ Trường Sơn mà ấn bản Úc Châu đã được ra mắt phát hành 
vào ngày 25.05.2003 tại Sydney, với sự góp mặt quý báu của Thượng 
Tọa Thích Nguyên Tạng, Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức Melbourne. 


[450 ] 


PHẨN III: ĐẠO PHÁP và DÂN TỘC 


Qua làn sóng phát thanh toàn quốc của SBS và VOA, thính giả tại Úc 
và Việt Nam đã nghe nhiều tường trình phỏng vấn của Ngọc Hân với 
Thầy Tuệ Sỹ, nhất là trực tiếp phỏng vấn tại nơi xảy ra Sự Biến Lương 
Sơn ở Bình Định năm 2003. 


VỊ cao tăng, nhân sĩ trí thức Phật Giáo 1s Lê Mạnh Thát là người đồng 
hành với Thầy Tuệ Sỹ trong lao tù cũng như trong nỗ lực duy trì phát 
triển Giáo Hội và nền giáo dục đại học Phật Giáo tại Việt Nam. Quảng 
Anh và Quảng Tường đã có cơ duyên gặp gỡ và hầu chuyện với Giáo 
sư nhân dịp tham dự Đại Lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc - International 
Buddhist Conference on the 
United Nations Day of Vesak - tại 


THIỀN ĐỊNH PHẬT GIÁO 


Bangkok hồi tháng 5 năm 2006. NHƯ 
Giáo sư cũng là một diễn giả quan 

— . —.s.” “ng 
trọng tại Hội Nghị nây. Thuy" ¿2 ^o tuảa Đang J2 


cha, T8 S9es€ 


Tuy Quảng Anh và Quảng Tường 
chưa có duyên may được đảnh lễ 


Thầy Tuệ Sỹ tại quê nhà, nhưng "=-..ă. 


cũng là một ân huệ đặc biệt vì me. x`” 
chúng con vẫn nhận được những 

tác phẩm giá trị mà Thầy đã biên 

soạn trong nhiều năm qua. 


Thủ bút của Hòa Thượng Tuệ Sỹ: 


Sydney, Ngày 03 Tháng 10 năm 2023 
QUẢNG TƯỜNG (Lưu Tường Quang) 


[451] 


THẦY VÀ CON KIẾN NHỎ 


Tầm Quang — Vĩnh Hảo 


l 1973 tại Phật học viện Trung Đẳng - Hải Đức Nha Trang, 
tình cờ đi ngang thiển thất của Ôn Giám viện, con “gặp” Thầy 
đứng nói chuyện với vài vị tăng sinh ở đó. Con chắp tay xá chào Thầy, 
rồi đi xuống liêu của điệu. Lúc đó con đã nghe tiếng tăm của Thầy, biết 
đơn giản Thầy là vị tăng xuất chúng, lỗi lạc, đang dạy Đại học Vạn Hạnh 
và sẽ về đây dạy khi Phật học viện Trung Đẳng được nâng cấp lên thành 
Viện Cao Đẳng Phật Học Hải Đức vào năm sau (1974). Đây có thể nói 
là cái duyên ban đầu con được diện kiến Thầy. Lòng cảm phục một vị 
giáo sư tuổi trẻ, tầm ngang lứa với quý vị học tăng của viện. Cảm phục 
thôi. Con kiến dưới chân núi, chỉ thấy những gì chung quanh, phía 
trước, chứ không có nhu cầu nhìn lên đỉnh núi cao. Kính nhi viễn chỉ. 


Đầu năm 1976, từ Phật học viện Quảng Nam (đã đóng cửa cùng với tất 
cả các trường Phật học toàn quốc), con về lại Chùa Hải Đức Nha Trang 
là nơi con được thế phát xuất gia nhiều năm trước đó. Thời gian này thì 
con được gặp Thầy thường xuyên hơn. Viện Hải Đức trước năm 1975 
có gần 200 tăng sinh nội và ngoại điển; đến năm 1976 chỉ còn khoảng 
từ 20 đến 25 thầy và các chú sa-di, điệu. Ở nơi trai đường nhỏ (dành 
cho các chú điệu và phật-tử) gần nhà bếp, Thầy và quý thầy học tăng ít 


[452] 


PHẦN III: ĐẠO PHÁP và DÂN TỘC 


ỏi còn lại của Viện Cao Đẳng dùng bữa chiều tại đây. Thầy và thầy bổn 
sư của con ngồi đầu bàn, con làm thị giả. 


Một trưa nọ, con đi lang thang trên dãy nhà cũ (trước là tăng xá dành 
cho học tăng chuyên khoa, nơi đặt thư viện của Viện Hải Đức), thấy 
Thầy ngồi nơi băng đá gần gốc cây sứ. Tay Ihầy cầm một nhánh cây 
khô, đùa nghịch với một con kiến càng. Con kiến chạy từ đầu này đến 
đầu nọ là Thầy đối tay; hết đường, con kiến quay đầu chạy ngược về 
hướng đầu kia thì Thầy lại đổi tay. Thầy say sưa ngắm nhìn cách con 
kiến quay đầu, quơ quơ hai râu và hai chân trước, rồi lại xăng xái chạy... 
Dường như làm điều này Thầy không có ác ý với con kiến, mà Thầy 
đương ở trong một pháp quán, trầm tư trong một tra vấn, một câu hỏi 
triết học. Con bước chậm, đi ngang qua chỗ Thầy mà Thầy có vẻ như 
không để ý. Con thấy thú vị với hình ảnh một vị tăng sĩ trang nghiêm, 
một giáo sư đạo mạo trong giảng đường đại học, lại hồn nhiên thích 
thú theo đõi bước đi của con kiến nhỏ. 


Đâu chừng tháng sau, con được thầy Bảo Quang (học tăng Cao đẳng), 
dẫn lên phòng Thầy (lúc đó là một phòng nhỏ được ngăn ra từ thư 
viện), xin Thầy dạy kèm cho con Anh văn, Hán văn hay bất cứ môn gì 
Thầy thấy cần dạy cho một chú tiểu Trung đẳng bị mất căn bản, mất 
trường lớp từ năm 1975. Trước đó con đã run sợ, không dám được xin 
học với Thầy, vì vẫn luôn nghĩ đến Thầy là ngọn núi cao, khó tiếp cận, 
nhưng thầy Bảo Quang cứ khích lệ, “Chú mà được Thầy nhận dạy thì 
thật là phước đức, hy hữu! Chú không thấy hiện nay, tăng ni toàn quốc 
không được học ở bất cứ trường lớp nào hay sao!” Con nghĩ, núi cao 
kia làm gì mà cúi xuống nhìn con kiến; chắc khó được Thầy tiếp nhận. 
Vậy mà, Thầy đã vui vẻ nhận dạy kèm cho con, chỉ riêng mình con: mỗi 
chiều 2 giờ tự động mở cửa thư viện, bước vào phòng Thầy, học. 


Ngày đầu trắc nghiệm trình độ chữ Hán của con, Thầy đưa con cuốn 
Trung Luận chữ Hán, bảo dịch lời Tựa của Tăng Duệ. Hôm sau con 
nộp bài, Thầy ngồi đọc, để con ngồi yên đó chờ đợi; đọc xong, không 
phê phán gì, Thầy bảo hôm sau trở lại. Hôm sau con vào, Thây lấy cuốn 


[453 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


Đường Thi lam Bách Thủ, 
hay cuốn thi văn chữ Hán 
nào đó con không nhớ, dạy 
con bài Đằng Vương Các Tự 
của Vương Bột. Đó là môn 
Hán. Còn Anh văn thì ngày 
khác. Cứ một ngày học Hán 
thì một ngày học Anh. 


Thầy dạy được một tuần thì 
= Thầy Bảo Quang thưa với 
Tác giả và Thây Tuệ Sỹ Thầy là nên tập trung thời 
gian học Hán văn hay kinh 


luận với Thầy, còn môn Anh văn thì ai dạy cũng được, không dám 
phí thời gian của Thầy. Thầy cũng tùy thuận. Vậy là con qua học Anh 
văn nơi Thầy Phước An vào giờ khác trong ngày, sẽ được học với Thầy 
nhiều giờ hơn cho môn Hán văn hay kinh luận mà con mong đợi là sẽ 
có một lúc nào đó Thầy truyền dạy. 


Một chiều, con đến học. Đã quá 2 giờ rồi mà Thầy vẫn còn ngồi miên 
man, chơi guitar một bản nhạc cổ điển lây phương. Con nhà quê 
không biết là bản gì. Con ngồi im lặng, lắng nghe, say mê ngón đàn và 
phong cách trình diễn của Thầy. Có vẻ như Thầy đang nhập vào cung 
bậc thiển định nào đó của cảnh giới âm nhạc. 


Tuần sau, con bỏ học. Con đã cáo bệnh hay viện một lý do nào đó để 
xin nghỉ học khi thưa với thầy Bảo Quang. Còn với Thầy, con đã vô 
phép viết một thư ngắn nhét vào cửa phòng của Thầy rồi rón rén đi ra. 
Con không nhớ con viết gì. Chỉ nhớ là thư viết rất ngắn, xin nghỉ học. 
Học trò mười tám tuổi, ngông cuồng ham chơi, chưa thấy được đường 
lên non cao. Con để dành tiền mua một cây đàn guitar, một cuốn nhạc 
lý Tây Ban Cầm, tự học. Con cũng bắt đầu tập tành làm thơ từ lúc ấy. 
Vậy ra, con chưa được học Phật Pháp với bậc pháp sư thượng thặng; chỉ 


[454 ] 


PHẦN III: ĐẠO PHÁP và DÂN TỘC 


mới học lõm bõm chữ Hán qua thơ Đường. Và con kiến vẫn chạy loanh 
quanh dưới chân núi, chưa học, chưa thấy được gì trên đỉnh núi cao. 


Vài tháng sau, Thầy bỏ viện Hải Đức vào Sài-gòn, rồi nghe tin Thầy qua 
Thái Lan. Thực ra chỉ là tin đồn để công an không cố truy tìm Thầy. Vào 
thời gian đó, đi-lại, tạm trú, thường trú trên toàn quốc đều phải có giấy 
phép. giấy chứng nhận hay sổ hộ khẩu của chính quyền địa phương. 
Thầy rời khỏi Nha Trang mà không xin phép, không báo cáo ai là đã có 
tội; rồi vào Sài-gòn không có giấy phép đi-lại hay tạm trú là thêm một 
cái tội nữa. Vì vậy bỏ xứ ra đi không giấy tờ chứng nhận là một hành 
động liều lĩnh. Thầy rời bỏ Nha Trang là một cái tin động trời. 


Sau đó không lâu, cuối năm 1977, chú tiểu thanh niên 19 tuổi cũng rời 
bỏ đổi Trại Thủy và viện Hải Đức, đi lang thang vào Sài-gòn. Rồi được 
tin Thầy bị bắt giam ở Chí Hòa (1978), đến năm 1980 mới được trả tự 
do. Thầy được tự do thì trò cũng tạm dừng bước phiêu lưu, theo lời 
giới thiệu của Ôn Trí Quang mà nhập chúng Tu viện Quảng Hương 
Già-lam. Tình cờ cùng tháng 10 năm đó, 1980, Thầy vâng mệnh Ôn 
Già-lam, mở khóa Phật học cao cấp, đào tạo đặc biệt cho học tăng đại 
điện các tỉnh tụ về. Đây có thể nói là khóa học đầu tiên của giáo hội 
dân lập, được tổ chức vào giai đoạn ấy. Buổi tối họp chúng ở trai đường 
Quảng Hương Già-lam để ghi danh học tăng nhập học, con được tham 
dự. Lúc đó thấy Thầy chủ tọa buổi họp là con đã muốn tránh né... vì sợ 
Thầy nhớ lại cái tội năm xưa, chú điệu này dám bỏ học. Nhưng khi thầy 
Nguyên Giác đọc đến tên con, con đứng dậy chắp tay chờ đợi; Thầy 
nhìn con một thoáng, ngần ngừ. Thầy Nguyên Giác hỏi thúc, có ghi 
danh người này nhập học không. Thầy nở một nụ cười nhẹ, từ bi gật 
đầu. Vậy là lần thứ hai, con được học trực tiếp với Thầy, nhưng lần này 
là trong một lớp học đàng hoàng mà đa phần là quý thầy tỳ-kheo, nhiều 
vị từng học đại học Vạn Hạnh và Cao đẳng Phật học trước năm 1975. 


Qua khóa học này, con kiến được mở mắt thêm; mà mắt càng mở to, 
càng thấy núi cao ngất. Núi càng cao, con kiến lại càng khiếp sợ, trở 


bệnh cuồng ngông, muốn chạy xông ra ngoài biên cương của rừng núi, 


[455 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


muốn làm cái chi đó ngoài việc ngồi học kinh luận dưới sự giảng dạy 
tường tận thấu đáo của Thây... 


Hai năm sau, có lệnh của ban giám học là học tăng nào có ý vượt biên 
vượt biển thì sẽ bị mời ra khỏi chùa Già-lam để dành chỗ cho những vị 
hiếu học đang cần tham dự và được nội trú. Lúc đó, Ôn Già-lam đang 
gửi gắm con cho một gia đình phật-tử thân tín. Gia đình này tổ chức 
vượt biển, và sẽ gọi con ra đi bất cứ lúc nào. Có lẽ Ôn Già-lam đã nói 
chuyện đó với Thầy. Thầy kêu con ra trước hồ cá điện Quán Âm, nói 
về mục đích của khóa học và cũng nêu cái điều lệ nghiêm khắc là sẽ 
không cho học tăng nào dự học mà cứ nhấp nhổm tính chuyện vượt 
biên. Thây nói, “tôi biết chú có học hay không học cũng không bị đuổi, 
vì chú đã thuộc chúng nội trú do chính Ôn Già-lam bảo lãnh” Rồi Thầy 
mở đường cho con: “Ihực ra, chú không cần học chữ Phạn, Pàii, kinh 
luận... gì nữa, bỏ hết đi; hãy đọc sách cho nhiều, đi nhiều và viết văn.” 
Nghe lời khuyên của Thầy, con vừa buồn tủi, vừa phấn khích. Buồn tủi 
là dường như trong mắt Thầy, con không phải là học trò có căn cơ thích 
hợp cho việc nghiên tầm kinh điển, phát huy tuệ học; phấn khích là ít ra 
Thầy cũng nhìn ra được khả năng nào đó của con về mặt văn chương. 
Thảo nào khi dạy kèm con ở viện Hải Đức, Thầy đã không dạy kinh 
luận cho con mà lại dạy Đường thi. 


Tuần lễ sau đó, con cáo bệnh, thưa với thầy quản chúng là tạm thời nghỉ 
học để chữa bệnh - mà thực tế là con có bệnh chi đâu. Con không đến 
lớp nữa; chỉ vào nghe Thầy giảng Trung Luận buổi tối - đây là môn dạy 
thêm ngoài chương trình. Cho đến một ngày đầu năm 1983, con lặng lẽ 
từ giã Ôn, từ giã Thầy và lớp học Già-lam. Con kiến thay vì trèo lên núi 
cao, đã vào rừng sâu mơ việc đội đá vá trời. 


Rồi một ngày trên rừng sâu, tháng 4 năm 1984, nghe tin Thầy bị bắt 
giam lần thứ hai. Rồi Ôn Già-lam mất. Những tin buồn dồn dập làm 
con khóc sưng cả mắt. Có khi loáng thoáng nghe tin họ sẽ kết án tử 
hình Thây và Thầy Lê Mạnh Thát, con đã nghĩ tới việc tự thiêu để phản 
đối. Con kiến nhỏ dường như lúc nào máu cũng nóng, cũng ngông. 


[456 ] 


PHẦN III: ĐẠO PHÁP và DÂN TỘC 


P- 


Thầy đêm ngày giảng dạy, phiên dịch, chú giải (Ảnh tư liệu) 


Học thì lười mà chuyện ở đâu ngoài đường, chuyện nước non, thấy bất 
bình là húc đầu vào... 


Một năm sau ngày Thầy bị bắt, con cũng vào tù vì cái tội “bẻ nạng 
chống trời.” Con bị tù sau nhưng lại ra tù sớm hơn Thầy nhiều năm. 
Có khi con thật tiếc là Thầy đã bị mất đi một khoảng thời gian khá dài 
trong lao ngục, không giảng dạy, sáng tác, phiên dịch gì được. Nhưng 
cũng có khi con tự an ủi, với nội lực và kiến giải thâm sâu của Thầy, 
không có thời gian nào trong đời là uống phí, nhất là trong hoàn cảnh 
không có chi để làm ngoại trừ việc tập trung thiền định. 


Ra khỏi tù, Thầy liên xăng tay lo việc giáo hội; rồi liên tục đêm ngày 
giảng dạy, phiên dịch, chú giải... Thoắt cái đã phần tư thế kỷ kể từ ngày 
Thầy được tự do khỏi ngục thất. Trách nhiệm càng sâu nặng, việc càng 
đồn dập. Thân bệnh yếu mà Thầy phải gánh vác bao việc lớn, bao việc 
đài lâu cho Phật Pháp, cho đất nước, cho các thế hệ đi sau. Những 
người học trò như con, cứ nghiệm về hành trạng, hoài bão và dự hướng 


[457 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


của Thầy trong giai đoạn cuối đời là xót đau trong lòng, không ngăn 
được nước mắt. 


Con tiếc đã không phải là học trò ngoan giỏi của Thầy đời này để có 
thể phụ trợ Thầy thật hữu hiệu trong những công trình hoằng pháp, 
giáo dục dài lâu; con cũng tiếc là không đủ phước duyên để thân cận, 
hầu hạ chăm sóc Thầy khi Thầy bệnh nặng già yếu. Con như con kiến 
nhỏ ham chơi lêu lổng, đã đôi lần có cơ hội được gần Thầy để thọ giáo 
từ biển trí bao la, từ non tuệ hùng vĩ, mà lại vô minh, quay lưng bỏ đi, 
ngao du trên những con đường gập ghênh sỏi đá... tiêu phí tháng năm 
trong những giấc mộng đời phù du huyễn ảo. 


Giờ này Thầy đã ở khoảng cuối của cuộc thế trăm năm, sống-chết được 
đếm trong từng hơi thở, mà con vẫn ở xa, tận chân núi ngước nhìn lên 
đỉnh cô phong: vẫn thấy kiến giải và đạo hạnh của Thầy cao vời vợi. 
Nhiều đời nhiều kiếp sau con vẫn không thể nào vói tới. Con không tự 
ti là mình quá thấp kém, nhưng con thật hạnh phúc, thật hãnh diện là 
trong đời này, con từng được làm người học trò nhỏ của một bậc Thầy 
trí tuệ thậm thâm hiếm có của thiên kỷ qua. Dù con không được học 
nhiều, nhưng con biết là Thây đã biết. Con kiến mọn đã thấy con đường. 


Từ phương xa vọng về nơi an trú của Thầy, xin phủ phục đảnh lễ bậc ân 
sư khả kính đã khai mở mắt tuệ và vạch lối đi cho hành trình vạn dặm 


muôn đời sau của con. 


California, ngày 7 tháng 10 năm 2023 
Tâm Quang - Vĩnh Hảo 


[458 ] 


THẦY TUỆ SỸ 
BẬC THẠC ĐỨC VÀ NHÀ GIÁO DỤC LỚN 


Tầm Thường Định Bạch Xuân Phẻ 


1- Từ điển Bách khoa Toàn thư mở (Wikipedia) nói về Thầy 
Tuệ Sỹ, “.. Ông là một học giả uyên bác về Phật giáo, nguyên 
giáo sư thực thụ của Đại học Vạn Hạnh tại Sài Gòn, nhà văn, nhà thơ, 
địch giả và là một người bất đồng chính kiến với Chính phủ Việt Nam. 
Ông hiện là Xử lý Thường Vụ Viện Tăng Thống của Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN). Ông thông thạo tiếng Trung Quốc, 
tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Pali, tiếng Phạn và tiếng Nhật, đọc hiểu tiếng 
Đức. Ông được giới học giả Việt Nam đánh giá cao vì đã công bố nhiều 
tiểu luận, chuyên khảo, thở và nhiễu công trình dịch thuật Phật giáo tử 
tiếng Phạn, tiếng Trung Hoa và tiếng Nhật." Lúc bị bắt năm 1984, ông 
và Thích Trí Siêu, được coi là 2 nhà sư uyên bác nhất của Phật giáo Việt 


LÍ “Ammesty International, ASA 41/010/1998, December 1998”. Bản gốc lưu trữ 
ngày 16 tháng 5 năm 2003. Truy cập ngày 16 tháng 5 năm 2003. 


[459 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


Nam, đang soạn thảo quyển Bách khoa Phật học Đại Tự điển.”?Ì ì 


Vì thế khi viết về một bậc Thầy của Bốn chúng, Hòa Thượng Thích 
Nguyên Chứng, Pháp hiệu là Thích Tuệ Sỹ, Chánh Thư Ký kiêm Xử Lý 
Thường vụ Viện Tăng Thống, một bậc “Long Tượng” một vị thiền sư, 
một học giả lỗi lạc, một nhà thơ, một bậc Thầy của nhiều vị Thầy, thì cá 
nhân người viết không có đủ khả năng hay ngôn từ để viết về Ngài. Thôi 
thì xin chia sẻ nơi đây những lời thô thiển của một kẻ hậu học, bằng 
tình nghĩa Thầy trò bấy nhiêu năm qua, được học hỏi và làm việc dưới 
sự chỉ bảo, dìu dắt và nâng đỡ của Thầy. 


Với rất nhiều người, HT. Thích Tuệ Sỹ, là một nhà thơ, một cao tăng 
thạc đức, một nhà giáo dục, một nhà lãnh đạo nổi tiếng của GHP- 
GVNTN, v.v... và v.v... Nhưng đối với người viết có thể ca ngợi Thầy là 
một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực văn hoá và 
giáo dục tại Việt Nam. Những đóng góp sâu sắc của Thầy cho Phật giáo, 
triết lý và giáo dục đã để lại nhiều dấu ấn không thể phai mờ. Ở Thầy, 
người viết học từ Thân, Khẩu Ý của Thầy và trong trong cách tư duy về 
phương thức học hỏi, giảng dạy, và hành trì giáo lý của Đấng Từ Phụ. 


Là một nhà giáo dục lớn mẫu mực và có tầm nhìn xa rộng, Thầy đã và 
đang là ngọn hải đăng cho nhiều thế hệ, trong đó có người viết. Đầu 
thập niên 1970s, Thầy đã được thỉnh cử làm vị giáo sư chính thức của 
Đại Học Vạn Hạnh nổi tiếng lúc bấy giờ dưới thời Việt Nam Cộng 
Hòa, cũng như tại Viện Cao Đẳng Phật học Hải Đức Nha Trang. Đầu 
thập niên 1980s, Thầy đã làm Giáo thọ sư cho những vị Thầy ở Quảng 
Hương Già Lam, và bắt đầu Thập niên 1990s và 2000s, Thầy tiếp tục 
nuôi dưỡng và dạy dỗ vô số tăng tài và ủng hộ các cư sĩ tại gia bằng cách 


2Ì “Niên Biểu Phật giáo Việt Nam”. Bản gốc lưu trữ ngày 12 tháng 12 năm 2010. 
Truy cập ngày 18 tháng 10 năm 2007. 

ÖÌ Bách khoa toàn thư mở wikipedia. Tiểu Sử Thích Tuệ Sỹ https://vi.wikipedia. 
org/wiki/Ih%C3%ADch_ Tu%E1%BB%87_S%E1%BB%B9. Tải xuống ngày 30 
tháng 9, 2023. 


[ 460 ] 


PHẦN III: ĐẠO PHÁP và DÂN TỘC 


gửi học trò của mình xuất ngoại nhằm trau đồi thăng tiến cả hai lãnh 
vực nội điển và ngoại điển. Irong nước thì Thầy cố vấn, dạy bảo, dìu 
dắt và nâng đỡ cho tổ chức Gia Đình Phật Tử truyền thống, và các lớp 
học online xuyên lục địa. 


Thầy là một nhà giáo dục lớn mà người viết đã thọ nhận; lối giáo dục 
của Thầy thông suốt qua thân giáo, khẩu giáo và ý giáo. Từ khi nghe 
Thầy trở bệnh nặng và có thể không qua khỏi, tâm can người viết cảm 
thấy bồn chồn, lo lắng và bất định. Tâm chưa tịnh đủ để viết những gì 
muốn thổ lộ. Giờ đây, chỉ xin viết những đoản văn đứt đoạn như nhắc 
lại đôi chút kỷ niệm ân cần với Thầy với lòng biết ơn vô hạn. 


Những Đoản Văn Đứt Đoạn Về Thây 


Thầy là một người giản dị, thư thái, rất nghệ sĩ và hài hước. Chúng 
tôi đến với Thầy trước nhất là vì văn học nghệ thuật, với những đoản 
thơ ngắn nhập đề như “Ngược xuôi nhó nửa cung đàn, ai đen quán trọ 
mà ngăn nẻo vể”, và cả một tuyển tập Giấc Mở Trường Sơn. Sau nữa là 
những bài học Phật pháp online, những chương trình Tu học hoặc trại 
Huấn luyện của tổ chức Gia đình Phật tử, sau này là cơ hội làm việc để 
tiếp nối Thầy trong công cuộc Hoằng dương Chánh pháp và con đường 
Giáo dục Văn hoá mà Thầy đã vạch ra. Chúng tôi đã dịch một số thơ 
văn của Thầy và học hỏi rất nhiều điều khi có cơ hội tiếp cận Thầy qua 
email, phone hay những lần tiếp xúc ngắn với Thầy khi về Việt Nam. 


Những lần đọc một bài thơ hay, một áng văn đẹp của Thầy, người viết 
tập tành dịch ra tiếng Anh và gởi Thầy đọc lại. Ihây góp ý và dạy bảo 
thêm vì có những chỗ người dịch chưa hiểu hết tâm ý của Thầy và 
người chỉ bảo tận tường. Qua đó mới hiểu được những tư tưởng sâu 
thắm của Thầy, cũng như những từ ngữ ẩn dụ, tượng hình phổ thông; 
như các từ: Tửn, Tnắt biếc, quán trọ` w.v... Quán trợ trong thơ của Thầy 


[461 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


không chỉ là thời gian cho việc ở tù của Thầy mà là một quãng đời của 
con người trên trái đất này và xa hơn nữa và trong kiếp sống luân hồi 
của mình. Tinh thần bất khuất của Thầy là bài học thân giáo Thầy dành 
cho tất cả mọi người con Việt. Trước án tử hình và sau này là tù chung 
thân với tội là “tuyên truyền lật đổ chính quyền,” Thây đã chịu tù hơn 
10 năm, đến năm 1998 nhà nước bảo Thây viết giấy “xin khoan hồng”, 
để được trả tự do, Thầy trả lời: “Chứng tôi đã không công nhận giá trị 
của phiên tòa này, tính pháp lý của bản án này, các ông không có quyễn 
giam giữ chúng tôi thì sao lại có quyển khoan hông hay ân xá chúng tôi.” 
Thầy cũng đã có lần âm thầm tuyệt thực và viết một lá thư gửi cho nhà 
cầm quyền, nói “nột là tôi tự do ở đâu tôi muốn, hai là vào tù trở lại, 
chứ mấy ông không thể thả tôi ra khởi nhà tù nhỏ để nhốt tôi vào nhà tù 
lớn hơn là cả đất nước này.” Cuối cùng tháng 9 năm 1998, Thầy cũng 
được trả tự do. Nhưng Thây vẫn thanh thản, bao dung, tự tại không oán 
than chi hết. 


Thầy luôn khuyên bảo chúng tôi và những người chung cùng làm việc 
với Thầy là “Lấy văn hoá và giáo dục làm hành trang cho cuộc đời mình.” 
Đó là việc dài lâu; chính trị hay các thể chế chỉ là tạm thời. Thầy vẫn 
thường nhắc đi nhắc lại như thế. 


2 


Nhớ lần đầu tiên gặp Thầy bằng xương bằng thịt tại Hương Tích Phật 
Việt, nhờ thầy Hạnh Viên sắp xếp. Buổi gặp gỡ thật đạo vị và thân tình. 
Thầy hiền từ, gần gũi, đa tài và khôi hài. Nhưng ấn tượng nhất là lần gặp 
ở một miền quê hẻo lánh. Hôm đó chúng tôi đón xe khách, tài xế chạy 
suốt đêm từ Saigon đến Dambri thì trời đã quá nửa đêm và hai chúng 
tôi được bỏ lại ở một ngã ba đường. Thầy Quảng Ngộ, thị giả của Thây, 
chạy xe Honda máy ra đón và đưa chúng tôi về Thị Ngạn Am yên ả và 
trầm mặc. Trời khuya, nên chúng tôi ngủ lại ở nhà chính để sáng hầu 
chuyện cùng Thầy. Dambri, Bảo Lộc, Lâm Đồng, sáng đó, trời mát dịu, 
không gian như rỗng lặng và thời gian như chậm lại. Bên Thầy, thăm 


[462 ] 


PHẨN III: ĐẠO PHÁP và DÂN TỘC 


hỏi và hàn huyên. Sau đó tôi xin Thầy cái tên để gieo duyên làm đệ tử 
của Thầy và làm bút hiệu để làm việc. Thầy bảo vậy gọi anh bằng “Thiên 
Nhạn/” nghe hai chữ này, tự nhiên lòng khựng lại vì không dám. Bởi lẽ 
chữ “Nhạn” là tên của Dì Ba mình và có vẻ con gái, mà mình là đấng 
mày râu. Không muốn nhận và không dám nhận vì cánh Nhạn Trời này 
có phải là những điều Thầy muốn gửi gắm như trong bài thơ “Nhạn 
Quá Trường Không” của Thiền Sư Hương Hải mang tinh thần nhập thế 
của Phật giáo Đại thừa? 


Bài thơ như sau: 


“Nhạn quá trường không 
Ảnh trâm hàn thủy 
Nhạn vô di tích chỉ ý 
Thủy vô lưu ảnh chỉ tâm.” 


Thiền Sư Thanh Từ đã dịch bài như sau: 


“Nhạn bay trên không 
Bóng chìm đáy nước 
Nhạn không có ý để dấu 


Nước không có tâm lưu bóng.” 


Nghĩ thế nên con nào dám, xin Thầy cho tên khác. Sau một hồi hầu 
chuyện qua lại cùng Thầy, Thầy bảo giữ y nguyên như vậy. Và đó cũng 
là lối giáo dục bằng ý giáo của Thầy, dạy hàng đệ tử của mình-hãy dẫn 
thân theo tinh thần nhập thế. Đem Đạo vào đời để làm cho cuộc đời 
bớt khổ thêm vui. Tên đặt hay ngôn ngữ cũng chỉ là phương tiện dấn 
thân của Bồ Tát Hạnh và Bồ Tát Đạo. 


[463 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


Món quà trân quý từ Thầy. Ngoài những biệt tài ưu việt về Phật học, văn 
chương, triết lý, âm nhạc, v.v... Ihầy còn viết những câu đối thật tuyệt 
vời và chữ thảo thật đẹp. Món quà quý giá đầu tiên mà Thầy tặng cho 
người viết là một thư pháp chữ Hán. 


Thư pháp là bài kệ tán trong kinh Lăng Già như sau: 


“Tri nhân pháp vô ngã 
Phiên não cập nhĩ diệm 
Thường thanh tịnh vô tướng 
Nhi hưng đại bi tâm.” 


Và theo chúng tôi hiểu nghĩa 
bài kệ này như sau: Biết người 
và pháp đều vô ngã / Phiền não 
cùng sở tri chướng / Vốn thanh 
tịnh, vô tướng... / (nên) khởi 
tâm đại bi. Sau này, chúng tôi 
được biết, Thầy dạy rất rõ trong 
bài Dẫn vào Thế giới Văn học 
Phật giáo, theo đó văn học Phật 
giáo lấy tư tưởng của Giáo lý 


Phật đà, lấy “tâm nguyện đại bị, 
đại trí và đại hùng” để bước. 


Món quà kế tiếp là Thầy viết lời giới thiệu cho cuốn sách “Chánh niệm 
- Chất liệu tỉnh giác trong cuộc sống và học đường” của chúng tôi, 
trong đó Thầy đã dạy, “Tập sách không phải tập hợp một mó lý thuyết, 
mà dẫn dụng những ng dụng cụ thể và những kết quả đạt được, hoặc lớn 
hoặc nhỏ, rất đáng khích lệ. 


[464 ] 


PHẨN III: ĐẠO PHÁP và DÂN TỘC 


Đối với các huynh trưởng Gia Đình Phật tử, với tâm nguyện, với trách 
nhiệm tự nhận, ước mong hướng dẫn các đoàn sinh, các đàn em của 
mình, trưởng thành trong Chánh pháp; bằng nhận thức và hành động 
được tu dưỡng, được tài bồi, của Phật pháp trong nhiễu năm, tập sách 
này là tư liệu tham khảo cần thiết để tăng trưởng nhận thức, phát huy 
những tỉnh hoa trong Phật pháp trao truyễn cho các thế hệ đàn em, vì 
một xã hội hài hòa, an lạc, một dân tộc bao dung nhân ái trong một đất 
nước thanh bình. 


Tiết Nhi đồng Việt Nam 2021” 


Đó là những món quà quý giá Thầy tặng cho chúng tôi, và đó cũng là 
lời gửi gắm dạy dỗ cho hàng huynh trưởng và đoàn sinh GĐPT nói 
riêng và tuổi trẻ Phật giáo nói chung là lấy tâm nguyện Đại bị, lấy hạnh 
nguyện và con đường Bồ Tát mà hành hoạt và hiến dâng cho cuộc đời. 
Một lối giáo dục đây từ bị, bác ái, nhân văn, thực tiễn và khai phóng. 


+ 


Một buổi tối trời se lạnh, khoảng đầu năm 2021, có một cú điện thoại 
gọi qua Viber app, xa lạ với tên gọi là “Yibo; đang lưỡng lự là có bắt 
phone không. Sau một hơi thở sâu và chậm, chúng tôi quyết định nghe 
điện thoại. Ổ thì ra đó là Ôn Tuệ Sỹ từ bên Nhật gọi qua Hoa Kỳ. Đó 
cũng là sự bắt đầu cho chuỗi thời gian nối kết Thầy và Chư Tăng Ni tại 
Hải Ngoại để từ đó dẫn đến sự thành lập Hội Đồng Hoằng Pháp và các 
Phật sự quan trọng khác. Làm việc với Thầy mới thấy sự kham nhẫn và 
khiêm nhường của Thầy. Có những văn bản mà Thầy viết rất hay chí 
tình chí nghĩa; tình đạo, tình đời viên dung, rất người và ký với những 
tên tuyệt diệu và khiêm nhượng với vị trí của Thầy. Những lần Thầy 
ký Thiện thệ tử, Văn bối Tỳ-kheo, Bỉnh Pháp Tỳ-kheo, v.v... Nhưng có 
một văn bản, Thầy ký “Tiểu Tăng” Thích Tuệ Sỹ đã làm tôi bật khóc 
vì thương Thầy, thương cho đại cuộc và thương cho Giáo hội. Mặc dù 
trên lãnh vực hành chánh, cương vị của Thầy lớn hơn so với những vị 


[465 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


Thầy khác, nhưng Thầy vẫn ký là “Tiểu Tăng; làm chúng tôi càng phục 
và càng thương Thầy. Có lần lắng nghe Thầy tâm sự, tôi càng thương 
và đồng cảm với Thầy và nhận chân rằng con đường Thầy đang đi rất 
lẻ loi, Giáo hội thiếu nhân sự và có rất ít người cùng đồng hành. Tuy 
nhiên mỗi khi có ai đó có phước duyên gặp gỡ và làm việc cùng Thầy 
thì những vị đó đều là những người đồng hành, những kẻ cùng tử và 
trung kiên. 


Trở lại việc giáo dưỡng của Thầy, có những lúc có vài trắc trở vì không 
gian và thời gian để đưa đến một vài sự hiểu lầm nhau, Thầy dạy, “chuyện 
nghi ngờ lặt vặt, ai có ác ý hay thiện ý øì cũng không quan trọng.” Nhiều 
khi Thầy dạy rất ngắn và chúng tôi lãnh ngộ và thái độ yên lặng-gìn giữ 
cho thân tịnh tâm an để tiếp tục làm việc. Bậc minh sư đó, lúc nào cũng 
tận tuy và dạy dỗ học trò đúng lúc đúng thời. 


5 


Đối với Tăng Ni, Thầy đã viết, hướng dẫn và tạo niềm tin qua các tiểu 
luận như, Định hướng tương lai cho Tăng Ni trẻ, Thư gửi các tăng sinh 
Thừa Thiên-Huế, bao nhiêu Thông điệp, Chúc thư, v.v... Cho hàng cư 
sỹ Thầy gửi gắm và dạy dỗ qua nhiều tác phẩm như: Du-già Bồ tát giới, 
Thắng Man giảng luận, Huyễn Thoại Duy-Ma-Cật, tiểu luận như Văn 
mỉnh tiểu phẩm, Trí thức phải nói, 1hư Chào mừng Đại hội Cư sĩ Phật 
giáo Hải ngoại, v.v... Đối với tuổi trẻ, Thầy đã giảng dạy qua Đạo Phật 
với Thanh niên - Buddhism @& The Youth, Tuổi trẻ Lên Đường, Suy nghĩ 
về hướng giáo dục đạo Phật cho tuổi trẻ, v.v... 


Với GĐPT thì vô số kể, chúng tôi xin kể một vài câu chuyện khác: Thầy 
lúc nào cũng thương yêu, động viên và dạy bảo GĐPT bằng Thân, Khẩu 
và Ý giáo của mình. Năm 2004, Thầy khuyến khích và bảo trợ tài chánh 
cho Ban huynh trưởng GĐPT Miền Quảng Đức, Sài Gòn tổ chức thi 
hội hoạ, văn thơ... Năm đó, Thầy đã bảo trợ từ vật chất đến tinh thần, 
đích thân đến chứng minh. Thầy đã khuyến tấn quý anh chị em lam 


[466 ] 


PHẦN III: ĐẠO PHÁP và DÂN TỘC 


viên tổ chức và tham dự những hội hè, mở ra một truyền thống đẹp cho 
tổ chức GĐPT. Ở hải ngoại, Thầy thường xuyên thăm hỏi và để ý đến sự 
đoàn kết của Tổ chức cũng như những huynh trưởng có trình độ / khả 
năng hội nhập những hội đoàn quốc tế vì Thầy luôn quan niệm GĐPT 
cần phải vươn lên theo chiều hướng văn minh và phát triển của xã hội. 


Thầy có nhiều niềm tin yêu và hy vọng vào tuổi trẻ. Có một em sinh 
viên trẻ, Pháp danh Tâm Thuần, viết tiểu luận về thơ Thầy và rất dũng 
cảm để chia sẻ trên mạng mặc dù có thể bị khó khăn trong việc học 
của em. Thầy email bảo rằng, “Tôi đã đọc hết Tiếu luận của Cô bé Tâm 
Thuẩn. Bài viết rất vững. Trình độ xúc cảm và nhận thức về thở khá sâu. 
Dù sao đây cũng chỉ là một Tiểu luận mang tính báo cáo nhiễu hơn, nhận 
thức thở qua các phê bình của nhiều tác giả chứ chưa thấy được cảm xúc 
thơ của chính người đọc thơ và người làm thơ. Tôi thật sự cảm động và rất 
vui về tương lai với một thế hệ trới có tâm hôn cao đẹp như thơ, để cho 
đất nước này cũng đẹp tình người như những bài thơ. 


Có một điều khiến tôi suy nghĩ. Post Tiếu luận của Cô Bé lên thì tất tốt 
cho nhiễu người, gợi hứng niễm tin về một thế hệ trẻ nhiễu tình tự dân 
tộc; nhưng còn đang học, không biết việc phổ biến này sẽ ảnh hưởng đến 
việc học của Cô Bé hay không. Chế độ không cho phép ai phê bình nó. 
Điễu này tất cả chúng ta đều hiểu rõ. Anh cũng nên nói chuyện với Cô Bé 
về điểu này.” 


Điều muốn nhấn mạnh ở đây, là Thầy đã và đang quan tâm cho giới trẻ, 
nhất là học sinh, sinh viên cũng như đặt niềm tin vào tuổi trẻ. Dĩ nhiên, 
em nữ sinh viên này rất vui được Thầy khen và đồng thuận cho đăng 
trong sự can đảm của mình. Âu đó cũng là những lời gửi gắm của Thầy 
đến em sinh viên Tâm Thuần nói riêng, cũng như bao nhiêu sinh viên 
trẻ khác trong đất nước hình chữ S thân yêu và khắp mọi nơi. Thầy luôn 
tin yêu, hy vọng, bảo vệ và tạo cảm hứng cho giới trẻ Việt Nam. 


[467 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


6 


Những lúc làm việc với Thầy, mới thấy sự làm việc nghiêm túc, nhưng 
phóng khoáng và dân chủ của Thầy. Thầy rất chỉnh chu, tỉ mỉ khi làm 
việc. Chúng tôi nhớ khi làm cuốn 7hiển Định Phật Giáo Khởi Nguyên 
và Ảnh Hưởng; cuốn Tổng Quan Về Nghiệp với Thầy và anh Nguyên 
Đạo Văn Công Tuấn bên Đức, càng biết là Thầy làm việc nghiêm túc, 
tinh cần và rất quy củ; từ góp ý bìa cho đến footnote, Thầy làm việc từ 
sáng đến chiều và làm việc bất cứ lúc nào Thầy khoẻ. Có lần Thầy bảo 
vào ngày thứ Bảy (Sat, Sep 18, 2021, 3:57 PM) “Quyết định chọn bìa này 
đi, bìa không có hình, nếu mọi người vui vẻ chấp nhận. Nếu không đồng 
ý, có hình Phật cho vưi mắt một chút thì cũng được, vui vẻ đồng ý với 
nhau là được.” Thầy không bảo thủ và nhường quyền quyết định cho số 
đông. Nhưng nói ở đây là Thầy làm việc luôn cả ngày lẫn đêm, thậm chí 
vào cuối tuần. Một lần khác, mới vừa ăn sáng xong. Cuốn TQVN đã 
đọc đi đọc lại đến 6 lần vì Thầy cần sửa những footnote. Ihầy dạy, vào 
ngày thứ Năm, (Thu, Oct 7, 2021), 7:06 giờ sáng, “Thế thì tốt đẹp rồi, có 
thể ấn hành được rối. Sách đã làm xong. Sự đóng góp nhiệt tình của các 
huynh đệ để sách được hoàn chỉnh. Chân thành tán thán công đức của 
các huynh đệ đã trực tiếp hoặc gián tiếp cho sách.” 


Thầy cũng thực sự thân mật với những người làm việc cùng Thầy. Lhây 
luôn gọi nhau là “anh” như tình pháp hữu. Chúng tôi nhớ là chưa có 
bao giờ Thầy gọi chúng tôi là “con”; lúc nào cũng gọi là “anh” hoặc tên 
Phẻ mặc dù chúng tôi có lúc gọi Thầy là “Thây” là “Hòa Thượng) là 
“Ôn; nhưng Thầy cứ gọi chúng tôi là “anh” hoặc “quý anh”. Âu đó cũng 
là một lối giáo dục từ khẩu giáo và thân giáo của Thầy. 


VÀ 
Trong cuốn sách đầy ảnh hưởng “Dw Già Bồ Tát Giới” (2010), Thầy đã 
nêu rõ tầm nhìn của mình về giáo dục, lấy nền tảng Bồ Tát Hạnh, Bồ 


Tát Đạo và Bồ Tát Hành làm kim chỉ nam cho một thế giới ngày càng 


[468 ] 


PHẦN III: ĐẠO PHÁP và DÂN TỘC 


THANH VĂN. 
'TẠNG 


th 


tốt đẹp hơn, an bình và thịnh vượng. Thầy tin rằng, văn hoá và giáo dục 
không những chuẩn bị cho cá nhân trở thành công dân tích cực, thăng 
tiến mà còn nuôi dưỡng các giá trị nhân văn, dân chủ, tương đồng, 
khoan dung và trách nhiệm xã hội. Ý tưởng của Thầy tiếp tục định hình 
các cuộc thảo luận về vai trò của giáo dục trong việc thúc đẩy tâm từ, 
hoà bình, các khía cạnh xã hội dân chủ nhân văn. 


Nói tóm lại, những đóng góp của Ihâầy, Hoà thượng Thích Tuệ Sỹ, cho 
nền giáo dục Phật giáo còn kéo dài hơn cả cuộc đời Thầy qua công trình 
đồ sộ phiên dịch Đại Tạng Kinh bằng tiếng Việt. Đó là một di sản tâm 
linh, một di sản giáo dục rất lớn và từ trước đến nay của Phật Giáo Việt 
Nam. Sự hành trì nghiêm mật, sự trải nghiệm và trí tuệ vô biên của 
Thầy tiếp tục truyền cảm hứng cho hàng đệ tử xuất gia và tại gia, các 
nhà giáo dục Phật Giáo, cũng như các giới văn nghệ sĩ đến các nhà hoạt 
động xã hội. Tam giáo của Thầy có thể là định hình cho các hoạt động 
giáo dục hoặc những người tự cho mình là nhà giáo dục / giáo viên trên 
toàn thế giới có tầm nhìn chung để nương vào và hành hoạt. Ý tưởng và 
hoài bão của Ihây đặc biệt phù hợp trong bối cảnh giáo dục ngày nay, 


[469 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


trong đó nhấn mạnh đến nhân bản, dân tộc, và sự dấn thân của giới trẻ 
để tư duy, phê phán và phát triển đạo đức và tâm linh theo đà phát triển 
kỹ thuật và khoa học của thế kỷ 21 này. 


Cuối cùng, chúng tôi có niềm tin sâu sắc là Thầy vẫn còn với chúng ta. 
Có lần chúng tôi nói với Thầy rằng là hàng đệ tử tứ chúng cần Thầy 
phải sống thêm 10 năm nữa để cho Công trình phiên dịch Đại Tạng 
Kinh được thành tựu viên mãn. Thầy cười bảo, “10 năm thì không dám, 
nhưng chắc 3 năm thì được” Nhưng đến giờ này thì chỉ hơn 1 năm 
thôi. Vậy mong Thầy tiếp tục sống để làm điểm tựa cho hàng hậu học. 
Chúng con cũng xin nguyện sẽ “tái sinh” và đồng hành cùng Thầy tiếp 
tục công việc phiên dịch Đại Tạng Kinh còn dang đở. 

Thầy ơi! 

Tháng 10 mưa rơi 

Thuyền từ Giáo hội 

Chỉ còn Thầy thôi! 
Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai. 


Đầu tháng 10, Sacramento, California 
Xin cúi đầu 


Tâm Thường Định Bạch Xuân Phẻ 


Tài liệu cân tham khảo: 


1. “Ammesty International ASA 41/010/1998, December 1998” Bản gốc lưu 
trữ ngày 16 tháng 5 năm 2003. Truy cập ngày 16 tháng 5 năm 2003. 


2.. “Niên Biểu Phật giáo Việt Nam”. Bản gốc lưu trữ ngày 12 tháng 12 năm 
2010. Truy cập ngày 18 tháng 10 năm 2007. 


[470 ] 


PHẨN III: ĐẠO PHÁP và DÂN TỘC 


10. 


11. 


Bách khoa toàn thư mở wikipedia. Tiếu Sử Thích Tuệ Sỹ 
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%ADch_Tu%E1%BB%87_S%E1%B- 
B%B9. Tải xuống ngày 30 tháng 9, 2023. 

Thích Tuệ Sỹ: Dẫn Vào Thế Giới Văn Học Phật Giáo 
https://hoangphap.org/tue-sy-dan-vao-the-gioi-van-hoc-phat-giao/ Tải 
xuống ngày I tháng 10, 2023. 


Thích Tuệ Sỹ: Định hướng tương lai cho Tăng Ni trẻ. 
https://quangduc.com/a50534/dinh-huong-tuong-lai-cho-tang-ni-tre 


Thiên Định Phật Giáo: Khởi Nguyên và Ảnh Hưởng (Vietnamese Edition) 
https://www.amazon.com/Thi%E1%BB%80n-%C4%90%E1%B- 
B%8Anh-Nguy%C3%AAn-H%C6%AF%E1%BB%9Eng-Vietnamese/ 
dp/1087924367/ref=sr I_7 


Thích Tuệ Sỹ: Văn :ninh tiểu phẩm 
https://quangduc.com/a5113/van-minh-tieu-pham, Tải xuống ngày 2 
tháng 10, 2023. 

Thích Tuệ Sỹ: Thư gửi các tăng sinh Thừa Thiên-Huế 
https://sentrangusa.com/2020/09/09/thich-tue-sy-thu-gui-cac-tang-sinh- 
thua-thien-hue-cua-thay-tue-sy/ Tải xuống ngày 1 tháng 10, 2023. 
Thích Tuệ Sỹ: Đạo Phật với Thanh niên - Buddhism & The Youth 
https://hoangphap.org/ht-thich-tue-sy-dao-phat-voi-thanh-nien-bud- 
đhism-the-youth/ Tải xuống ngày 1 tháng 10, 2023. 

Thích Tuệ Sỹ: Trí thức phải nói 
https://saigonnhonews.com/nhin-lai-lich-su/thich-tue-si-tri- 
thuc-phai-noi/ 

Thích Tuệ Sỹ: 7h Chào mừng Đại hội Cư sĩ Phật giáo Hải ngoại 
https://bodhimedia.net/reading_Thu-Chao-Mung-%C3%90ai-Hoi-Cu- 
Sĩ_ccqttdgt.html 


12. Thích Tuệ Sỹ: Du-già Bồ tát giới. Sách phát hành trên hệ thống Amazon 


vào ngày 12 tháng 10, 2019. 


[471] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


https://www.amazon.com/DU-GI%C3%80-T%C3%81T-GI%E1%B- 
B%9AT-Vietnamese/dp/1087809150 


13. Thích Tuệ Sỹ: Thắng Man giảng luận. Sách phát hành trên hệ thống Ama- 


zon vào ngày 6 tháng 3, 2019. 
https://www.amazon.com/Ih%E1%BA%AFng-Man-Gi%E1%BA%A3ng- 
Lu%E1%BA%ADn-Vietnamese/dp/0359483631/ref=sr_1_ 1?crid- 
=1IXXA57FQYGT4D 


14. Thích Tuệ Sỹ: Huyễn Thoại Duy-Ma-Cật. Sách phát hành trên hệ thống 


15. 


Amazon vào ngày 18 tháng 6, 2014. 

https://www.amazon.com/Huyen- Thoai-Duy-Cat-Vietnamese/ 
dp/1500243086/ref=sr_I_ 1 

Thích Tuệ Sỹ: Tuổi trẻ Lên Đường. 
https://phatviet.info/tue-sy-tuoi-tre-len-duong/ 


16. Thích Tuệ Sỹ: Suy nghĩ về hướng giáo dục đạo Phật cho tuổi trẻ. 


https://phebach.blogspot.com/2015/11/suy-nghi-ve-huong-giao-duc-ao- 
phat-cho.html 


[472 ] 


GHPGVNTN, MÁI NHÀ ĐỀ TRỞ VỀ 


Thị Nghĩa Trần Trung Đạo 


li 5 năm nay, 2023, tôi và nhà văn Trần Doãn Nho đến đảnh 
lễ một bậc tôn túc Phật giáo từng là một trong những lãnh đạo 
của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (GHPGVNTN) trước 
1975. Ngài nguyên là Quyển Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên và 
sau đại hội VỊ, là Tổng Vụ Trưởng, chính thức thay thế Hòa thượng 
Thích Thiện Minh. Trong căn phòng rộng, chúng tôi ngồi ôn lại chuyện 
xưa. Ihầy ngạc nhiên nghe tôi kể lại những chỉ tiết có liên quan đến 
giáo hội trong hai năm đầy biến cố từ 1973 đến 1975. Căn phòng của 
Hòa thượng Quảng Độ ở chùa Giác Minh gần ngã sáu Lý Thái Tổ. Con 
hẻm dẫn vào chùa. Chiếc xe “Deux Chevaux” màu vàng nhạt đậu trong 
sân. Chúng tôi có một buổi chiều ấm áp sau khi xem lại cuốn phim của 
chính mình và một thuở không quên. Thầy cứ mỉm cười, gật đầu hoài 
“Đúng, anh nhớ rõ quá; và thỉnh thoảng bổ sung vài điểm. 


Năm đó tôi 18 tuổi. Nhớ lại, một buổi chiều tôi và bạn Nguyễn Xuân 
Tường, sinh viên ban Địa Chất ở Đại học Khoa Học, đến chùa Bửu Đà 
trên đường Lê Văn Duyệt để thăm các chú ở Quảng Nam vào trọ học. 
Khi chúng tôi đang trò chuyện, một vị Đại đức đến chào và làm quen. 
Thầy cũng là người Quảng. Sau khi biết gốc gác tôi, Thầy hỏi tôi có thể 


[473 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


giúp cho Tổng vụ Thanh niên một số công việc được không. Mùa hè 
nên tôi nhận lời. 


Khi từ Hội An vào Sài Gòn đầu tháng 9 năm 1972 tôi mang theo ước mơ 
xanh và rất nhiều câu hỏi. Tôi luôn tâm nguyện phải làm một việc gì đó 
hữu ích cho quê hương và đạo pháp để đền đáp những tháng năm đầy 
trắc trở của mình được Tam Bảo hộ trì và bá tánh thập phương che chở. 


Như một sinh viên năm thứ nhất, tôi chưa làm được gì nhiều, nhưng 
học được rất nhiều. Tôi có cơ hội được đảnh lễ và lắng nghe những lời 
đặn dò của nhiều bậc tôn đức lãnh đạo GHPGVNTN. Nguồn sách vô 
cùng phong phú của thư viện Đại học Vạn Hạnh, bài giảng của các thầy 
giúp tôi hiểu ra nhiều điều mà trong tuổi thiếu niên tôi chưa hiểu hết 
hay chưa hiểu đúng. Cứ thế, tôi may mắn bước đi dưới bóng mát của 
hàng cổ thụ Phật giáo và từ những tàng lá rộng trên đầu tôi mỗi sáng 
còn có những giọt sương mai nhỏ xuống làm tươi mát tâm hồn một 
thanh niên chưa tới tuổi hai mươi. 


Rồi 1975 đến và sáu năm sau tôi theo đàn chim bay ra biển. 


Tại Mỹ, những năm đầu dù đời sống còn khó khăn, tôi cũng cố gắng 
đóng góp khả năng của mình vào các công việc của giáo hội. Khi sư phụ 
chúng tôi, Hòa thượng Thích Long Trí, được mời giữ chức vụ Chánh 
Văn phòng Viện Hóa Đạo tôi lại được sư phụ sai làm một số việc của 
giáo hội đòi hỏi sự tin cẩn. Những việc tôi được giao không thể nhờ vả 
ai khác nên tôi ở lại thêm một thời gian và khi sinh hoạt của giáo hội 
tương đối ổn định tôi lặng lẽ ra đi. 

Tôi không có tham vọng nào và cũng không muốn giữ một chức vụ gì 
từ đó đến nay. lôi đến với giáo hội chỉ vì tôi mang niềm tin sâu xa vào 


sự trường tồn của Dân tộc và Đạo pháp. 


Thật vậy, dù đứng từ góc cạnh nào, không ai có thể phủ nhận vai trò và 
sự đóng góp của Phật giáo vào dòng sống của dân tộc Việt. Đạo Phật 


[474 ] 


PHẦN III: ĐẠO PHÁP và DÂN TỘC 


HT Thích Nhật Liên (trái) trao Chúc thư và Ấn tín của HT Thích Đôn Hậu 
- Chánh Thư Ký, Xử Lý Thường Vụ Viện Tăng Thống cho HT Huyễn Quang 
(Ảnh tư liệu) 


là một tôn giáo rất đặc biệt trong nền văn minh nhân loại vì đáp ứng 
được các khao khát của con người theo từng thời đại không phân biệt 
màu da hay sắc tộc. 


Kinh điển giống nhau nhưng đạo Phật mang sắc thái riêng khi đến mỗi 
quốc độ để từ đó có Phật giáo Nhật Bản, Phật giáo Trung Hoa, Phật 
giáo Thái Lan, Phật giáo Việt Nam. Tôi “gặp Phật” ở Thái Lan, Nepal, 
Ấn Độ, Hàn, Nhật v.v... nhưng đạo Phật tại Việt Nam rất khác. Đạo 
Phật Việt Nam hòa tan trong tâm hồn mỗi con người. Nước và sữa có 
thể phân ly nhưng văn hóa Phật giáo và văn hóa dân tộc Việt không thể 
phân ly. Tinh thần Phật giáo bàng bạc trong lời ru của mẹ, lời dạy bảo 
của cha. Một câu thơ, câu văn được các tác giả viết ra đã có tư tưởng 
Phật giáo dù tác giả không phải là một tín đồ Phật giáo. 


[475 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


Khi dừng chân tại Việt Nam, đạo Phật không chỉ đem lại cho con người 
những phương tiện cần thiết để đạt đến giải thoát, an lạc như tại nhiều 
nơi khác mà còn dung hóa và dung hợp một cách hài hòa vào dòng 
sống dân tộc, góp phần quan trọng trong việc xây dựng nền tảng văn 
hóa, đạo đức của dân tộc và là thành lũy tinh thần để bảo vệ Việt Nam. 
Đại Lão Hòa thượng Thích Huyền Quang nhấn mạnh điều này trong 
Thông Điệp Phật Đản PL 2543: “Nếu đạo Phật không tôn tại như mạch 
suối ngâm trong dòng lịch sử dân tộc thì ngày nay cái tên “Người Việt” chỉ 
tôn tại trong sử sách người Trung quốc, và thời kỳ được nói là độc lập dân 
tộc chỉ được chép trong lịch sử Trung quốc như là những giai đoạn hùng 
cứ của bọn phản nghịch mà do đức hiếu sinh, Thiên triểu đã không tàn 
sát và chỉ cải tạo dân bằng cuộc nô dịch văn hóa.” 


Sau nhiều trăm năm bị đóng khung trong tứ thư ngũ kinh Nho giáo 
rồi Trịnh Nguyễn phân tranh, dân tộc Việt lại phải đối diện với Thực 
dân xâm lược. Ông bà chúng ta bàng hoàng trước sức mạnh cơ khí của 
Thực dân. Thân xác người dân Việt gục xuống như rơm rạ trước họng 
súng đại bác từ các tàu chiến của Liên quân Pháp-Tây Ban Nha đậu 
ngoài cửa biển Đà Nẵng đầu tháng 9, 1858. Sau bao nhiêu hy sinh máu 
đổ đầu rơi, Việt Nam hoàn toàn bị Pháp thực dân hóa qua “Hòa ước 
Patenôtre) 1884. 


Việt Nam trở thành một thuộc địa của Pháp nhưng tinh thần Việt Nam 
được hun đúc suốt nhiều ngàn năm không vì thế mà mất đi. Dòng văn 
hóa vẫn tiếp tục chảy dù phải chảy qua những vách đá cheo leo và có 
khi phải nhỏ từng giọt xuống trái tim người yêu nước. 


Người Việt quan tâm đứng trước hai chọn lựa, (1) đi vay mượn các 
chủ thuyết ngoại lai, mượn súng đạn của ngoại bang về để “giải phóng 
dân tộc” thực chất là thay một hình thức nô lệ này bằng hình thức nô 
lệ khác, (2) nâng cao nhận thức văn hóa, xã hội, chính trị phù hợp với 
hướng đi thời đại kết hợp với phát huy nội lực dân tộc để tự khai hóa 
chính mình thay vì “bị khai hóa” bởi thực dân. 


[476 ] 


PHẨN III: ĐẠO PHÁP và DÂN TỘC 


Để tổn tại, vượt qua và vươn lên, chư tổ Phật giáo chọn con đường thứ 
hai. Con đường đó không phải tìm đâu khác, không vay mượn của ai 
khác mà trở về và phát huy những tố chất uyên nguyên của dân tộc. Nội 
dung của hành trình về nguồn đó chính là phong trào chấn hưng Phật 
giáo bắt đầu vào những năm cuối của thập niên 1920. Chấn hưng Phật 
giáo cũng có nghĩa chấn hưng nội lực dân tộc. 


Giống như ngài Anagarika Dharmapala (1864-1933), nhà văn và nhà 
đấu tranh cho nền độc lập Tích Lan, các bậc cao tổ Khánh Hòa, Giác 
Nguyên, Khánh Anh, Giác Tiên, Phước Huệ, Tố Liên, Trí Hải... của 
Việt Nam cũng đã rời những thiền phòng để chống gậy trúc đi vào lòng 
đất nước. Các ngài lắng nghe nỗi đau của dân tộc, đánh thức tinh thần 
yêu nước, độc lập tự chủ trong lòng mỗi người dân Việt để qua đó phục 
hưng dân tộc bằng phương tiện giáo dục bởi vì chỉ nâng cao nhận thức 
mới có thể chuyển hóa hai nguồn bạo lực đến từ Tây phương gồm chủ 
nghĩa thực dân và chủ nghĩa cộng sản. 


Con đường chấn hưng Phật giáo như chư tổ vạch ra là một con đường 
đài, cần nhiều thời gian và đầy khó khăn nhưng là con đường đích thực. 


Sau nhiều thăng trầm, gian khó và hy sinh, cuộc hành hương về nguồn 
cội đó đã dẫn đến sự ra đời của GHPGVNTN vào tháng Giêng, 1964 
tại Chùa Xá Lợi, Sài Gòn. “Thống Nhất; trong ý nghĩa đó không chỉ là 
một tập hợp mang tính hình thức của 11 giáo phái ký tên trong Hiến 
chương 1964 mà là bước phát triển cao hơn của một truyền thống đã 
có từ nhiều ngàn năm. 


Được thành lập trong một giai đoạn lịch sử đầy ngộ nhận, GHPGVNTN 
dễ được hiểu như là kết quả của một biến cố chính trị. Biến cố có thể 
là “điểm vỡ” để GHPGVNTN được hình thành nhưng các giá trị hàm 
chứa trong Hiến chương 1964 của GHPGVNTN không đơn giản chỉ là 
kết quả của việc đổi thay một chế độ. 


[477 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


Các hội đoàn Phật giáo như Hội Nam kỳ Nghiên cứu Phật học do Hòa 
thượng Khánh Hòa thành lập vào năm 1930, Hội Tăng Già Bắc Việt do 
Hòa thượng Tố Liên thành lập năm 1950, và nhất là Tổng hội Phật giáo 
Việt Nam được thành lập tại Huế năm 1951. Tất cả đều đã được thành 
lập trước năm 1964, và do đó, sớm hay muộn các hội Phật giáo cũng 
sẽ kết hợp thành một giáo hội thống nhất. Qua những chặng thời gian 
và những khoảng không gian, dòng sông Phật giáo Việt Nam có những 
tên gọi khác nhau nhưng cũng chỉ là một dòng sông thống nhất khởi 
nguồn từ Luy Lâu trong thế kỷ thứ hai. 


Các tổ chức Phật giáo quốc tế như Liên hữu Phật giáo Thế giới (The 
World Fellowship of Buddhists), Hội đồng Tăng già Phật giáo Thế giới 
(The World Buddhist Sangha Council, WBSC) và nhiều tổ chức Phật 
giáo Quốc tế khác đều ra đời trong hai thập niên đó. GHPGVNTN, do 
đó, là bước phát triển tự nhiên và tự nguyện của Phật giáo Việt Nam 
phù hợp với dòng chảy của văn minh thế giới trong hậu bán thế kỷ 20. 


Từ đó đến nay, GHPGVNTN là nơi giữ gìn các giá trị tỉnh thần, các 
truyền thống văn hóa, lịch sử hai ngàn năm và sau này của Phật giáo 
Việt Nam. Dù bụi phủ, dù rêu phong mái nhà GHPGVNTN vẫn là mái 
nhà chính danh và chính thống của mọi người con Phật Việt Nam. 


Lịch sử của GHPGVNTN từ khi ra đời tháng Giêng, 1964 cho tới khi 
Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ chính thức đảm nhiệm chức vụ Chánh Thư 
Ký kiêm Xử lý Thường vụ Viện Tăng Thống đã gần 60 năm với không 
biết bao nhiêu gian khó. Một cuốn sách hay cả bộ sách dày cũng không 
viết hết hành trình giáo hội đã đi qua. 


Sau 1975, ngoài GHPGVNTN, tại Việt Nam còn ra đời một “giáo hội” 
khác, được đảng CSVN chỉ đạo thành lập năm 1981 và đặt tên là “Giáo 
Hội Phật giáo Việt Nam” (GHPGVN) với phương châm “Đạo Pháp, 
Dân Tộc và chủ nghĩa Xã Hội” Với thân phận tâm gửi đó GHPGVN 
lệ thuộc hoàn toàn vào đảng CS. Nói một cách dễ hiểu, đảng CS còn 
GHPGVN còn và đảng CS mất GHPGVN sẽ mất. 


[478 ] 


PHẨN III: ĐẠO PHÁP và DÂN TỘC 


Lịch sử đạo Phật cho thấy, trong thời đại nào và ở đâu, các hàng tăng sĩ 
lãnh đạo Phật giáo thỏa hiệp với tầng lớp thống trị, bị lôi cuốn vào vòng 
lợi danh và quyền lực, lợi dụng nỗi khổ đau bất hạnh của con người, 
giáo hội Phật giáo đó không còn là đại diện cho đạo từ bị của đức Phật 
nữa mà đã bị tha hóa thành công cụ của bộ máy cầm quyền. 


Tuy nhiên, đạo Phật tại Việt Nam không chỉ gồm một nhóm nhỏ những 
tu sĩ bị tha hóa. Ẩn mình trong đám mây đen là ánh sáng của vầng dương 
trí tuệ và che giấu dưới lớp rêu xanh là những viên ngọc từ bi nhẫn 
nhục. Hàng ngàn, hàng vạn tăng sĩ Phật giáo đang âm thầm chuyên tâm 
tu tập chờ cơ hội đóng góp thiết thực cho đạo pháp và dân tộc. 


Hàng ngàn Như Lai Trưởng Tử đang dâng hiến cuộc đời cho Phật giáo 
Việt Nam và Dân tộc Việt Nam trong nhiều cách khác nhau trên khắp 
ba miền đất nước. Các bậc tăng tài chân chính đó là những mạch nước 
đang âm thầm chảy trong lòng dân tộc, khó khăn nhưng vẫn phải chảy 
để giữ gìn Chánh Pháp của đức Thế Tôn. Họ có thể chưa nghe nhiều về 
GHPGVNTN hay chưa đứng hẳn về phía GHPGVNTN. Nhưng không 
sao. Tất cả vẫn còn đó. Một mai khi có điều kiện thuận lợi chư tôn đức 
tăng ni sẽ gặp nhau trong tinh thần hòa hợp và thanh tịnh tăng đoàn 
dưới một mái nhà GHPGVNTN. 


Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, Đệ Ngũ Tăng Thống GHPGVNTN 
viên tịch ngày 22 tháng 2, 2020. Trong di chúc, ngài ủy thác quyễn điều 
hành Viện Tăng Thống cho Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ: “đứng đầu vào vị 
trí của Viện Tăng Thống bảo đảm tiếp tục sứ mệnh của Giáo Hội Phật 
Giáo Việt Nam Thống Nhất trong tương lai. Tôi hoàn toàn tin tưởng và 
ủy thác trọng trách này cũng như trao toàn quyên cho Hòa thượng Tuệ 
Sỹ điểều hành mọi hoạt động của Giáo Hội.” (Quyết Định Số T4/QĐ/TT/ 
VTT của Đệ Ngũ Tăng Thống GHPGVNTN) 


Tại sao Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ đặt sinh mệnh của 
GHPGVNTN trên vai Hòa thượng Tuệ Sỹ mà không giao phó cho 


ai khác? 


[479 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


Phải chăng vì không có một tôn đức nào uyên thâm gần hết các lãnh 
vực nội điển và ngoại điển như Hòa thượng Tuệ Sỹ? 


Phải chăng không có một tôn đức nào khác có tinh thần uy dũng và 
đức độ được quốc tế và đa số đồng bào Việt Nam kính trọng như Hòa 
thượng Tuệ Sỹ? 


Đó là câu hỏi chúng ta thường đọc, thường nghe từ tháng 2, 2020 đến 
nay và cũng là câu trả lời của phần đông chúng ta mỗi khi được hỏi. 


Thế nhưng, Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ có thể không nghĩ 
giống như đa số chúng ta mà đã nghĩ sâu hơn. 


Tỉnh hoa và trí tuệ bộc phát trong những ngày tháng cuối đời giúp ngài 
nhìn lại con đường giáo hội đã đi qua và thấy rõ hơn con đường trước 
mắt mà đạo Phật Việt Nam phải hướng tới. 


Ngài trao trọng trách cho Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ bởi vì, ngoài cơ sở 
pháp lý là Hiến chương GHPGVNTTN và bên cạnh sự thông minh, uyên 
bác nhiều lãnh vực, Hòa thượng Tuệ Sỹ trước hết vẫn là con người văn 
hóa và có một tầm nhìn rất xa về tương lai Dân tộc và Phật giáo. 


Là một bậc cao tăng dâng hiến cả cuộc đời cho Đạo pháp và Dân tộc, 
Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ biết cuộc vận động chấn hưng 
Phật giáo từ thập niên 1920 chưa dừng lại mà là một tiến trình liên tục 
và phải bắt đầu ngay từ nền móng. 


Nền móng của đạo Phật không gì khác hơn là Tam tạng. Đại lão Hòa 
thượng ý thức được sự quan trọng của công trình phiên dịch bởi vì 
chính ngài từng là Tổng Thư ký mang trọng trách điều hành công việc 
hàng ngày của Hội đồng Phiên dịch Tam Tạng trước 1975. 


Nhắc lại. Hội đồng Phiên dịch Tam Tạng được thành lập sau phiên họp 
ba ngày từ 20 đến 22 tháng 10, 1973. Kết quả, một Ban Phiên dịch được 


[480 ] 


PHẨN III: ĐẠO PHÁP và DÂN TỘC 


^ -_„ià42 


Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương GHPGVNTN tổ chức Tăng nghị, thảo luận 
một số vấn đề Pháp sự, Tăng sự tại Tổ Đình Phật Ân (28/12/2022) dưới sự chủ 
tọa của HT Thích Tuệ Sỹ (Ảnh: Hoangphap.org) 


bầu ra. Trưởng ban là Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh và Tổng Thư 
ký là Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ. Trong số 18 bậc tôn đức 
thành viên Ban Phiên Dịch có một vị tăng sĩ chỉ mới 28 tuổi. Vị tăng sĩ 
trẻ đó là Đại đức Thích Tuệ Sỹ. 


Trong Hội đồng Trưởng lão Viện Tăng Thống, Hội đồng Viện Hóa Đạo, 
Tổng vụ Hoằng Pháp, Ban Giáo sư Phật khoa của Viện Đại học Vạn 
Hạnh còn có hàng trăm cao tăng thạc đức xứng đáng được cung thỉnh 
vào Hội đồng Phiên dịch Tam Tạng. Tuy nhiên Hội đồng đề cử Đại đức 
Tuệ Sỹ bởi vì Thầy không chỉ là một giáo sư Đại học Vạn Hạnh mà còn 
đại diện cho tương lai của Phật giáo tại Việt Nam. 

Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo 
của Hòa thượng Tuệ Sỹ một cánh cửa mới sẽ mở ra để GHPGVNTN 
bước đi cùng thời đại. 


[481 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


Hòa thượng Tuệ Sỹ biết mình thân đang mang trọng bệnh. Khó khăn 
duy nhất mà Hòa thượng không thể vượt qua là thời gian. Vì không có 
đủ thời gian để làm hết những điều mình mong muốn nên Hòa thượng 
ưu tiên hóa những đề án, những công việc phải làm. Hòa thượng cặm 
cụi ngày đêm soạn thảo từng thông tư, chủ trì nhiều phiên họp, gọi 
thỉnh mời chư tôn đức tăng ni ở khắp các múi giờ trên thế giới để 
cùng ngồi lại. Tất cả chỉ vì một mục đích như ngài viết trong Thông 
Bạch Thỉnh Cử Hội đồng Hoằng pháp: “nang ngọn đèn chánh pháp đến 
những nơi tăm tối, cho những ai có mắt để thấy, dựng dậy những gì đã 
sụp đổ, dựng đứng những gì đang nghiêng ngả.” 


Đúng như niềm mong ước của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, 
Hòa thượng Tuệ Sỹ đã lãnh đạo và phối hợp chư tăng ni trong và ngoài 
nước để thành lập nên Hội Đồng Hoằng Pháp vào ngày 10 tháng 05 
năm 2021. 


Hội Đồng Hoằng Pháp “mở ra cánh cửa cho những ai ñang tìm kiếm sự 
an lạc tĩnh lặng của nội tâm; cứu mình, giúp người, xoa địu và hàn gắn 
những đổ vỡ chia ly của gia đình, xã hội; góp phần giải quyết những khổ 
đau triễn tiên của nhân sinh, kiến lập thế giới hòa bình, nhân ái.” 


Mục đích và chủ trương ngắn gọn như thế nhưng hàm chứa cả một tầm 
nhìn bao la và sâu xa của Hòa thượng Chánh Thư ký Viện Tăng Thống 
GHPGVNTN Thích Tuệ Sỹ. 


Nội dung Phật chất chứa đựng trong Hiến Chương của Giáo Hội Phật 
Giáo Việt Nam Thống Nhất (tu chính ngày 12.12.1973) hoàn toàn 
không thay đổi nhưng đưa đến cho mọi người ở mọi nơi bằng những 
phương tiện nhanh chóng chưa từng có nhờ kết quả của cuộc cách 
mạng tin học cuối thế kỷ 20. 


Trong “thế giới phẳng” ngày nay, khoảng cách không gian và thời gian 
không còn là những trở ngại mà là những tiện nghi cần được tận dụng. 


[482 ] 


PHẦN III: ĐẠO PHÁP và DÂN TỘC 


Kết quả thấy rõ, chỉ trong vòng chưa tới hai năm Tạng Thanh Văn 29 
cuốn trong Tam Tạng Kinh Điển đã được ấn hành và công bố. 


Thành tựu đây khích lệ đó nhờ nhiều yếu tố. Bên cạnh sự hướng dẫn 
tinh thần của Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ và chư tôn đức trưởng lão còn 
có sự đóng góp của nhiều tăng sĩ, cư sĩ Phật giáo thuộc thế hệ trẻ xuất 
gia tu học hay thành tài sau 1975 và hành đạo tại nhiều quốc gia trên 
thế giới. Các bậc tăng tài trẻ đó đến với GHPGVNTN bằng con đường 
thời đại rộng mở thay vì những lối hẹp không còn thích hợp với kỷ 
nguyên toàn cầu hóa thông tin. 


Kỳ diệu thay! Sau gần nửa thế kỷ ngưng trệ vì nhiều lý do và 16 trong 
số 18 bậc tôn đức trưởng lão trong Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng 
được thành lập năm 1973 đã viên tịch nhưng những lời dạy của Đức 
Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni vẫn tiếp tục chảy vào dòng văn hóa Việt 
Nam và dòng văn minh nhân loại. Hai vị còn đương tiền là Đại lão 
Hòa thượng Thích Thanh Từ, nhưng trong tình trạng bất hoạt và Hòa 
thượng Thích Tuệ Sỹ. 


Sáu mươi năm trước, các tôn đức trưởng lão đã ý thức được tầm quan 
trọng của thế hệ tăng sĩ tương lai khi mời Đại đức Tuệ Sỹ chỉ mới 28 
tuổi vào Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng. 


Sáu mươi năm sau, Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ, Chánh Thư Ký kiêm Xử 
lý Thường vụ Viện Tăng Thống GHPGVNTN, đã “rối lại và mở rộng 
cơn đường của 25 thế kỷ truyễn trì đạo lý giải thoát giác ngộ bằng phương 
tiện và kỹ thuật hiện đại, sao cho những thế hệ tương lai có thể tiếp nhận 
Phật pháp một cách hiệu quả và thích hợp nhất hấu áp dụng vào cuộc 
sống đây biến động và thay đổi từng ngày của ngôi làng thế giới.” 


Kẻ trước người sau nhưng không ai quá trễ để đóng góp vào sự nghiệp 
hiển dương ánh sáng từ bi và trí tuệ của đức Từ Phụ Thích Ca Mâu 
Ni. Thời gian và phương tiện khác nhau nhưng cùng một tâm nguyện 
hoằng pháp độ sanh. 


[483 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


Sau nửa thế kỷ kể từ khi Hội Đông Phiên Dịch Tam Tạng được thành lập (1973), 
bộ Thanh Văn Tạng (Đại Tạng Kinh Việt Nam) được chính thức ấn hành. 
(Ảnh: Hoangphap.org) 


Hòa thượng Chánh Thư Ký Viện Tăng Thống cũng biết việc mở cánh 
cửa, dựng lối vào cũng chỉ là phương tiện, đào tạo tăng tài để bước vào 
cánh cửa đó mới chính là mục tiêu quan trọng của GHPGVNTN hôm 
nay và mai sau. Một mái nhà đẹp bao nhiêu nhưng không được gìn giữ, 
sửa sang, một ngày cũng đột nát và sụp đổ. Truyền thống nếu không 
biết phát huy sẽ sớm trở thành một thói quen lạc hậu. 


Lá thư “Thư gửi các tăng sinh Thừa Thiên-Huếể” của Hòa thượng là lá 
thư ngắn nhưng được trích dẫn nhiều nhất trong 20 năm qua. Lý do, đó 
là lời căn dặn chân thành của Hòa thượng đến thế hệ tăng sĩ trẻ. 


Hòa thượng viết: “Người xuất gia, khi cất bước ra đi, là hướng đến phương 
trời cao rộng; tâm tính và hình hài không theo thế tục, không buông trình 
chìu theo mọi giá trị hư đối của thế gian, không cúi đầu khuất phục trước 
mọi cường quyên bạo lực. Một chút phù danh, một chút thế lợi, một chút 


[484 ] 


PHẨN III: ĐẠO PHÁP và DÂN TỘC 


an nhàn tự tại; đấy chỉ là những giá trị nhỏ bé, tâm thường và giả ngụy, 
mà ngay cả người đời nhiễu kẻ còn vất bỏ không tiếc nuối để giữ tròn 
danh tiết. Chó khoa trương bảo vệ Chánh pháp, mà thực tế chỉ là ôm giữ 
chùa tháp làm chỗ ấn núp cho Ma vương, là nơi tụ hội của cặn bã xã hội. 
Chớ hô hào truyền pháp giảng kinh, thực chất là mượn lời Phật để xu 
nịnh vua quan, cẩu xin một chút ân huệ dư thừa của thế tục, mua danh 
bán chức. Xưa kia, khi vua chúa bắt sư tăng cúi đầu nhận tước lộc của 
triểu đình để làm tôi tớ cho vương hãu, chư Tổ đã sẵn sàng đặt đầu tình 
trước gươm bén, giữ vững khí tiết của người xuất gia, bước theo dấu chân 
vô úy, vô cấu, của các bậc Thánh Đệ tử, được gói gọn trong thanh quy: Sa 


2 32 


môn bất kính vương giả. 


Tất cả rồi sẽ phôi phai nhưng những lời vàng ngọc đó sẽ là hành trang 
đầy ắp tình thương và Phật chất để các thế hệ tăng sĩ mang theo trong 
lý tưởng cứu đời. Một giáo hội, trong trường hợp này là GHPGVNTN, 
thuận với lòng người, hợp với nhu cầu của đất nước và hướng đi của 
thời đại, giáo hội đó sẽ tổn tại mãi mãi cùng lịch sử dân tộc. 


Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang, Đại Lão Hòa thượng Thích 
Quảng Độ, Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ là ba bậc tôn đức khai sáng một 
thời đại mới của Phật giáo Việt Nam. Nhìn lại những năm tháng đây 
đau thương, chịu đựng trong lao tù mà các tôn đức phải trải qua thật 
không khỏi đau lòng. 


Nhưng dù bao nhiêu đau thương, chịu đựng dòng Suối Từ kỳ diệu vẫn 
chảy. Mỗi thời kỳ đều có những bậc cao tăng thạc đức đứng ra chèo lái 
con thuyền đạo pháp. Những chịu đựng hy sinh của các ngài sẽ không 
rơi vào quên lãng mà đã nở thành những bông Hoa Đàm làm đẹp con 
đường hoằng dương Chánh Pháp của đức Thế Tôn. 


Nhiều người lo lắng, một mai khi các bậc cao tăng thạc đức có liên 
hệ với GHPGVNTN viên tịch, các thế hệ tăng sĩ và Phật tử sau này 
sẽ không biết gì về GHPGVNTN. Không đúng. Lịch sử nhân loại đã 
chứng minh, bạo lực có thể thay đổi một thể chế nhưng không thể xóa 


[485 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


đi một nền văn hóa và GHPGVNTTN là một phần không thể thiếu của 
nền văn hóa Việt Nam. 


Không một bậc cao tăng thạc đức nào thật sự ra đi. Hành trạng của quý 
ngài vẫn in dấu sâu đậm trong lòng Dân Tộc và Đạo Pháp. lác phẩm 
của các ngài viết, những lời dặn dò của các ngài sẽ còn mãi mãi. Tiếng 
dương cầm vẫn réo rắt chảy theo dòng Suối Từ Bi. Đời người “như 
sương mai, như ánh chớp, mây chiều” nhưng ngọn lửa tin yêu và hy 
vọng không bao giờ tắt cho đến khi nào dân tộc Việt Nam còn tổn tại 
trên mặt đất này. 


Thị Nghĩa Trần Trung Đạo 


[486 ] 


TRANG SỬ MỚI 
CỦA GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM 
THÔNG NHẬT 


Huỳnh Kim Quang 


l> 1 tháng 9 năm 2022, Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ đã công bố 
việc thành lập Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương thuộc Giáo 
Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất GHPGVNTN) và Hội Đồng Giáo 
Phẩm Trung Ương đã cung thỉnh Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ làm Chánh 
Thư Ký kiêm Xử Lý Thường Vụ Viện Tăng Thống GHPGVNTN. Đây 
không những là một tin rất hoan hỷ đối với cộng đồng Phật Giáo Việt 
Nam trong và ngoài nước, mà còn là bước ngoặt mở ra trang sử mới 
của GHPGVNTN. 


Thật vậy, kể từ ngày 25 tháng 11 năm 2018, khi Trưởng Lão Hòa Thượng 
Thích Quảng Độ (1928-2020), Đệ Ngũ Tăng Thống GHPGVNTN, ra 
quyết định giải tán toàn bộ nhân sự của Viện Hóa Đạo cho đến nay về 
mặt điều hành Phật sự của Giáo Hội xem như bị ngưng trệ hoàn toàn. 
Nhiều Tăng, Ni và Phật tử có lòng với GHPGVNTN đã canh cánh nỗi 
lo lắng cho sự sống còn của Giáo Hội này, đặc biệt trước hoàn cảnh sa 
sút về mặt đạo đức và tâm linh của xã hội Việt Nam. Chính trong tâm 


[487 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


trạng đó nên khi nghe được công bố việc thành lập Hội Đồng Giáo 
Phẩm Trung Ương và Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ được cung thỉnh làm 
Chánh Thư Ký kiêm Xử Lý Thường Vụ Viện Tăng Thống GHPGVNTN 
thì Tăng, Ni và Phật tử đều thở phào nhẹ nhõm và hoan hỷ vô cùng, dù 
có lẽ mọi người đều thấy được việc phục hoạt GHPGVNÏTN sẽ còn rất 
nhiều chướng duyên trong tình trạng của một đất nước bị độc quyền 
đảng trị và các tổ chức tôn giáo độc lập đều gặp phải vô vàn khó khăn 
với chính quyền. 


Nhưng có lẽ có người không hiểu duyên khởi từ đâu mà Hòa Thượng 
Thích Tuệ Sỹ có thể đứng ra dựng lại Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương 
và được Hội Đồng này thỉnh cử vào ngôi vị Chánh Thư Ký kiêm Xử Lý 
Thường Vụ Viện Tăng Thống GHPGVNTN, một vai trò lãnh đạo tối 
cao của Giáo Hội khi ngôi vị Tăng Thống khuyết tịch. 


“Vô khả nại hà” 


Không phải tự nhiên mà Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ tự mình đứng ra 
triệu tập chư vị Giáo phẩm để thành lập Hội Đồng Giáo Phẩm Trung 
Ương, Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ trong cương vị là người phụng thừa 
Quyết định ủy thác điều hành Viện Tăng Thống từ Đức Đệ Ngũ Tăng 
Thống Thích Quảng Độ mới có thể làm được việc này. Dù là đã được 
Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ ủy thác điều hành Viện Tăng 
Thống vào tháng 5 năm 2019, nhưng Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ chưa 
được cung thỉnh vào ngôi vị chính thức nào trong Viện Tăng Thống, 
cho nên từ đó đến nay Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ vẫn xem mình như là 
một “bỉnh pháp 1ỳ-kheo.” Danh vị Chánh Thư Ký kiêm Xử Lý Thường 
Vụ Viện Tăng Thống GHPGVNTN là ngôi vị chính thức đầu tiên mà 
Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ được Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương 
cung thỉnh vào ngày 21 tháng 8 năm 2022 tại Chùa Phật Ân, huyện 
Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Sau đây là một số sự kiện đã diễn ra từ 
năm 2018 đến nay liên quan đến vai trò của Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ 
đối với GHPGVNTN. 


[488 ] 


PHẦN III: ĐẠO PHÁP và DÂN TỘC 


Trong Công Bố của Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương GHPGVNTN 
ngày 1 tháng 9 năm 2022 có viết rằng: 


“Tự thể bị tổn thương, cùng với tác động ngoại tại bởi những thông tin 
nhiễu loạn, sự phân hóa nội bộ càng lúc càng trẩm trọng, cho đến lúc, vô 
khả nại hà, đức Đệ ngũ Tăng thống đã ban hành quyết định lịch sử: giải 
thể toàn bộ nhân sự và đình chỉ mợi hoạt động Viện Hóa Đạo,..."!! 


Bản Công bố dùng chữ “vô khả nại hà?” có nghĩa là không còn cách 
nào khác ngoài việc phải làm như vậy để cứu lấy sinh mệnh của 
GHPGVNTN trước cơn khủng hoảng thập tử nhất sinh của Giáo Hội 
này từ sau năm 1975. 


Đó là Quyết Định số 12 do Đức Đệ Ngũ Tăng Thống GHPGVNTN, 
ban hành vào ngày 25 tháng I1 năm 2018, mà trong đó Điều 4 và Điều 
5 viết như sau: 


“Điều 4: Giải tán mọi nhân sự và chức vụ trong Ban Chỉ đạo Viện Hoá 
Đạo nhiệm kỳ 2018 - 2020 quy định trong Giáo chỉ số 18 do Viện Tăng 
Thống ban hành ngày 8 tháng 8 năm 2018. 


“Điêu 5: Trong thời gian chờ Viện Tăng Thống triệu tập Đại hội bất 
thường GHPGVNTN công cử nhân sự mới cho Viện Hoá Đạo, tạm ngưng 
mọi hoạt động của Viện Hoá Đạo cùng mọi nhân sự Ban Chỉ đạo quy 
định trong Giáo chỉ số I8 do Viện Tăng Thống ban hành ngày 8 tháng 8 
năm 2018.” 


Đến ngày 12 tháng 5 năm 2019, Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng 
Độ, lúc đó đã về tịnh dưỡng tại Chùa Từ Hiếu, Quận 8, Sài Gòn, ra Giáo 
Chỉ số 19 cung thỉnh Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ đăng lâm pháp tịch 


LÍ https://hoangphap.org/hoi-dong-giao-pham-trung-uong-giao-hoi-phat-giao- 
viet-nam-thong-nhat-vien-tang-thong-tran-trong-cong-bo/ 
2Ì https://uyennguyen.net/2020/05/31/29761/ 


[489 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


vào hàng Trưởng Lão Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương Viện Tăng 
Thống” Trong Giáo chỉ số 19, Điều 1 viết rằng: 


“Cung thỉnh Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ đăng lâm pháp tịch trong cương 
vị thành viên hàng Trưởng Lão Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Uơng Viện 
Tăng Thống.”°Ì 


Ngày 24 tháng 5 năm 2019, Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ 
ra Quyết Định Số 14 “ủy thác quyền điều hành Viện Tăng Thống” cho 
Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ. Trong Quyết Định số 14, Điều 2 và Điều 3 
viết rằng: 


“Điều 2: Thỉnh cử Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ thay Tôi đứng đầu vào vị trí 
của Viện Tăng Thống, bảo đảm tiếp tục sứ trệnh của Giáo Hội Phật Giáo 
Việt Nưn Thống Nhất trong tương lai. Tôi hoàn toàn tin tưởng và ủy thác 
trọng trách này cũng như trao toàn quyến cho Hòa Thượng Tuệ Sỹ điễu 
hành mọi hoạt động của Giáo Hội. 


“Điều 3: Bất cứ lúc nào, khi hội đủ điểu kiện thuận duyên, Hòa Thượng 
Thích Tuệ Sỹ thay mặt Viện Tăng Thống triệu tập Đại Hội Bất Thường để 
bầu cử nhân sự tới cho tất cả các chức vụ trong Viện Hóa Đạo Giáo Hội 
Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất”! 


Ngày 7 tháng 4 năm 2020, tức là ngày 15 tháng 3 năm Canh Tý, Hòa 
thượng Thích Tuệ Sỹ đã cung kính phụng thừa sự ủy thác của Đức Đệ 
Ngũ Tăng Thống. Trong lời khâm thừa Quyết Định của Đức Đệ Ngũ 
Tăng Thống ủy thác quyền điều hành Viện Tăng Thống, Hòa Thượng 
Thích Tuệ Sỹ đã cung bạch như sau: 


ÖÌ https://quangduc.com/a68013/đi-ngon-le-tuong-niem-duc-truong-lao-hoa- 
thuong-thich-quang-do-ngay-18-04-2020 

l4 https://quangduc.com/a68013/đi-ngon-le-tuong-niem-duc-truong-lao-hoa- 
thuong-thich-quang-do-ngay-18-04-2020 


[490 ] 


PHẨN III: ĐẠO PHÁP và DÂN TỘC 


“Khâm thừa Quyết định của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống, tôi Tỳ-kheo Thích 
Tuệ Sỹ tự xét chướng thâm huệ thiển, nhưng Tổ giáo nghiêm, vô khả nại 
hà, nay phủ phục đê đầu phụng chỉ. 


“Song le, hiện tại, tôi thân cung luy nhược, tứ đại bất hòa, chỉnh e trọng 
nhiệm khó thành, vậy nay kính thỉnh Hòa Thượng Thích Nguyên Lý hiệp 
trợ, đồng nhiếp tâm bảo trì Tổ ấn, khâm thừa ủy thác, y giáo phụng 
hành.”°) 


Trong lời khâm thừa này, Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ cũng sử dụng cụm 
từ “vô khả nại hà” để nói lên tình huống không thể chối từ sự ủy thác 
của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống để điều hành Viện Tăng Thống, vì sức 
khỏe của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống đã suy yếu và ngày viên tịch của 
ngài không còn bao lâu, và vì sinh mệnh của GHPGVNTN cũng nằm ở 
tình trạng như chỉ mành treo chuông: 


Ở đây, cũng xin nói thêm một sự kiện là sau khi trở về Chùa Từ Hiếu, 
Quận 8, Sài Gòn, để an dưỡng, Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng 
Độ đã quán chiếu sâu thắm vào thực trạng mà ngài gọi là “lao xuống 
vực thắm ô nhiễm hủy diệt” của GHPGVNTN, ngài đã tự nhận lãnh 
trách nhiệm lịch sử trước “uy đức của Lịch đại Tổ Sư” về sự khủng 
hoảng của Giáo Hội, nên trong Tâm Thư số 15 được công bố vào ngày 
26 tháng 3 năm 2019, Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã viết 
một cách thống thiết như sau: 


“Tôi, Sa-môn Thích Quảng Độ, trong cương vị lãnh đạo tối cao của Giáo 
Hội, tự nhận trách nhiệm lịch sử này trước uy đức của Lịch đại Tổ Sư, và 
cũng trong trách nhiệm lịch sử này, với ý hướng kịp thời ngăn chặn bánh 
xe phân hóa không lao xuống vực thẳm ô nhiễm hủy diệt, tôi đã quyết 
định, bằng Quyết định số 12/TT/VTT/QD, Phật lịch 2562, Saigon ngày 


Ì https://quangduc.com/a68013/đi-ngon-le-tuong-niem-duc-truong-lao-hoa- 
thuong-thich-quang-do-ngay-18-04-2020 


[491] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


19 tháng 10 âm lịch Mậu tuất (tức 25/11/2018), đình chỉ mọi hoạt động 
của Giáo hội, để Tăng-già có thời gian thể hiện bản thể thanh tịnh và hòa 
hợp, làm nơi quy ngưỡng vững chắc cho bốn chúng hòa hợp đồng tu, hòa 
hợp hành đạo và hóa đạo, phụng sự Dân tộc và Đạo pháp, trong lý tưởng 
phụng sự hòa bình dân tộc và nhân loại."9 


Tuy nhiên, tại sao phải duy trì và phục hoạt GHPGVNTN? Để trả lời 
cho câu hỏi này, chúng ta cần nói đến thực trạng của Phật Giáo Việt 
Nam trong nước và vai trò của GHPGVNTN đối với sinh hoạt tôn giáo, 
văn hóa, đạo đức và tâm linh của xã hội Việt Nam từ trước tới nay. 


Thực trạng của Phật Giáo Việt Nam 


Trong bản Công bố của Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương GHPGVNTN 
ngày 1 tháng 9 năm 2022, Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ, Chánh Thư Ký 
kiêm Xử Lý Thường Vụ Viện Tăng Thống, đã nêu ra thực trạng tổng thể 
mà trong đó bốn chúng đệ tử Phật đang đối mặt trên bình diện thế giới 
cũng như tại Việt Nam: 


“Cộng đống bốn chúng đệ tử Phật, trong hiện tại, hành đạo và hoằng 
đạo giữa các cộng đồng đân tộc trong một thế giới đang bị bao phủ trong 
hận thù, nghỉ ky, điên đảo tranh chấp quyên lực, danh vọng, lợi dưỡng. 
Trong một thế giới đảo điên, với sự phổ biến chóng mặt của các phương 
tiện truyền thông toàn cẩu; xoay vần giữa những nhiễu loạn thông tin, trí 
nợu đồng đẳng, thực giả khó phân, chánh kiến tà kiến không phân biệt, 
Phật thuyết, ma thuyết đồng giá. Và, trong một đất nước trải qua 20 năm 
chiến tranh huynh đệ tưởng tàn, dù được biện tỉnh hay lý giải bằng bất 
cử lý luận gì: vì một xã hội tiến bộ được định hướng theo ý thức hệ øì, 
duy tâm, duy vật hay duy linh các thứ, thì thực tế không thể phủ nhận 
đối với ai còn đủ lương tri để nhìn lại lịch sử dân tộc, hòa bình và thống 
nhất đã đẩy dân tộc dấn sâu vào hận thù, nghi kị kéo đài trên nửa thế kỷ 


l6Ì https://hoangphap.org/tam-thu-15-uoc-nguyen-tang-gia-hoa-hop/ 


[492 ] 


PHẨN III: ĐẠO PHÁP và DÂN TỘC 


vẫn chưa có dấu hiệu hòa dịu. Trong một thế giới như vậy, một đất nước 
như vậy, chúng đệ tử Phật, trực tiếp hoặc gián tiếp, có ý thức hay không 
ý thức, dễ bị cuốn hút trong vòng xoáy của danh vọng và lợi dưỡng, đã 
minh giải những giá trị chân thật được tác thành bởi Minh và Hành xuất 
thế bằng những giá trị thế tục; từ nơi đó khoét sâu và làm vỡ cộng đồng 
hòa hiệp mà đức Thích Tôn đã thiết lập bằng Pháp và Luật thiện thuyết.” 
(xem chú thích 1) 


Bản Công bế nói rõ trong thế giới “điên đảo tranh chấp quyến lực, danh 
vọng, lợi dưỡng,” và trong một đất nước “đấn sâu vào hận thù, nghỉ kị 
kéo đài trên nửa thế kỷ vẫn chưa có dấu hiệu hòa địu,” đã dẫn tới hệ quả 
tất yếu là “chúng đệ tử Phật, trực tiếp hoặc gián tiếp, có ý thức hay không 
ÿý thúc, dễ bị cuốn hút trong vòng xoáy của danh vọng và lợi dưỡng..." 


Điều này là một sự thật không thể chối cãi trong thực trạng của Phật 
Giáo Việt Nam trong nước hiện nay. Thượng Tọa Thích Thanh Thắng là 
vị Tăng sĩ thuộc thế hệ trẻ lớn lên tại Việt Nam, người có nhiều bài viết 
phản ảnh những biến chất của Tăng, Ni và những bất ổn của Giáo Hội 
Phật Giáo Việt Nam trong nhiều năm qua, trong một bài viết gần đây 
được đăng trên trang mạng Thư Viện Hoa Sen có tựa đề “Hanh Giáo 
Hạo Đại” (đọc ngược là “háo danh hại đạo), đã viết như sau: 


“Nay hướng ải của Phật giáo lại nhuốm màu của cai trị thế tục, hành xử 
kiểu quyên hành, dọa nạt. Toàn bộ cơ chế hành chính chạy theo ngành 
đọc, tạo ra các nhóm lợi ích, ẩua chức, chạy quyên, nhìn chùa thấy lợi, 
lạm dụng chữ phưóc... 


“Thể chế toàn trị, Phật giáo cũng trở thành công cụ phục vụ thế quyên, 
xum xoe nrịnh bợ, sắp đặt nhân sự nhằm tranh giành mối lợi, từ đó đánh 


mất đạo tình, rời xa nhân nghĩa... Kẻ này cậy thế làm được, kẻ kia bắt 
chước làm theo, đến nỗi tuổi tác đã cao cũng vẫn ham danh hám lợi”U) 


ỨÌ https://thuvienhoasen.org/a38121/hanh-giao-hao-dai 


[493 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


Thầy Thích Thanh Thắng nói đến việc “Phật giáo cững trở thành công cụ 
phục vụ thế quyến, là một thực tế bởi vì Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam 
là thành viên của Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, một tổ chức ngoại vi 
của Đảng CSVN, từ lúc mới thành lập đến nay và chịu sự chỉ đạo trực 
tiếp của Ban Tôn Giáo Chính Phủ. Một bằng chứng cụ thể mới đây về 
việc Ban Tôn Giáo Chính Phủ đã can thiệp vào sinh hoạt của Giáo Hội 
Phật Giáo Việt Nam từ nhân sự đến chính sách được hé lộ ra ánh sáng 
nhân vụ thuyên chuyển Thầy Trúc Thái Minh, trụ trì Chùa Ba Vàng tại 
tỉnh Quảng Ninh vào làm Phó Ban trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Bình, 
mà hai bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) phát đi hôm 23 và 25 
tháng 8 năm 2022 đã cho thấy rõ. Bản tin của RFA ngày 23 tháng 8 năm 
2022 viết như sau: 


“Đại đúc Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng, tỉnh Quảng Ninh, 
đã được phân công đảm trách phó ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2022-2027, kiêm Trưởng Ban Phật giáo quốc 
tế tại Đại hội Đại biếu Phật giáo tỉnh Quảng Bình lần thứ IV vừa qua. 


“Ông Trấn Đức Thủy - Trưởng Ban tôn giáo tỉnh Quảng Bình xác nhận 
thông tin trên với truyễn thông Nhà nước trong ngày 23/8. 


“Ông Thủy đồng thời cho hay, việc bổ nhiệm người ở địa phương khác vào 
Ban trị sự Giáo hội Phật giáo của tỉnh là rất bình thường. Thẩm quyên 
luân chuyển bổ nhiệm do Sở Nội vụ và Ủy ban tỉnh quyết định và đã được 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam phê duyệt."9) 


Nhưng một ngày sau đó, thì ông Trần Đức Thủy đã phải lên tiếng đính 
chính rằng việc bổ nhiệm Thầy Trúc Thái Minh là do GHPGVN quyết 


I5 https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/head-of-ba-vang-pago- 
da-appointed-as-deputy-head-of-buddhist-executive-board-of-quang-binh- 
province-08232022075650.html 


[494 ] 


PHẨN III: ĐẠO PHÁP và DÂN TỘC 


định không phải Sở Nội Vụ và Ủy ban tỉnh quyết định. Bản tin Đài REA 
ngày 25/8/2022 viết như sau: 


“Ban tôn giáo tỉnh Quảng Bình lên tiếng đính chính việc Đại đức Thích 
Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng (Quảng Ninh) được bổ nhiệm làm 
phó Ban trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Bình không phải do Sở Nội vụ, Uỷ 
ban tỉnh quyết định mà do nội bộ Giáo hội Phật giáo Việt Nam lựa chọn, 
thực hiện. 


“Thông cáo báo chí thanh mỉnh sự việc trên được Ban Tôn giáo tỉnh 
Quảng Bình phát đi vào tối ngày 24/8 chỉ một ngày sau khi ông Trần Đức 
Thuỷ, trưởng Ban tôn giáo tỉnh này xác nhận với truyễn thông rằng trụ 
trì chùa Ba Vàng, tỉnh Quảng Ninh, đã được phân công đảm trách phó 
ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2022- 
2027, kiêm Trưởng Ban Phật giáo quốc tế tại Đại hội Đại biếu Phật giáo 
tỉnh Quảng Bình lấn thứ IV vừa qua. 


Ông Thuỷ, cùng lúc đó, xác quyết thẩm quyền luân chuyển bổ nhiệm trụ 
trì chùa Ba Vàng do Sở Nội vụ và Ủy ban tỉnh quyết định và đã được Giáo 
hội Phật giáo Việt Nam phê duyệt.”?) 


Thực ra, chính quyền VN không nên đính chính vì có đính chính thì 
cũng vô ích, bởi lẽ mọi người đã biết rõ rằng GHPGVN trực tiếp chịu 
sự chỉ đạo của Ban Tôn Giáo Chính Phủ. 


Điều này rất dễ thấy vì chỉ cần nhìn vào cái khẩu hiệu “Đạo pháp, Dân 
tộc, Chủ nghĩa xã hội” đi kèm với danh xưng của GHPGVN thì ai cũng 
thấy rõ là Giáo Hội này là công cụ của chính quyền. Gắn chặt “Chủ 


nghĩa xã hội” theo sau “Đạo pháp, Dân tộc” thì chỉ biến “Chủ nghĩa xã 
hội” thành một cái đuôi nặng nề xấu xí làm cho “Đạo pháp, Dân tộc” 


PÌ https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/quang-inh-corrects-ap- 


pointment-of-head-of-ba-vang-pagoda-as-deputy-executive-board-mem- 
ber-08252022081952.html 


[495 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


không thể thăng hoa, tiến bộ và hướng tới tương lai tươi sáng được! Đó 
là sự gán ghép rất khiên cưỡng, rất nghịch lý và rất trái đạo lý nữa. “Chủ 
nghĩa xã hội” là một chủ nghĩa, một ý thức hệ đã lỗi thời, bị chính nơi 
khai sinh ra nó là nước Nga đào thải từ cuối thập niên 1980s. Trong khi 
Đạo pháp là con đường khế lý và khế cơ để giúp con người giác ngộ vô 
minh và vượt thoát khổ đau đã tổn tại và phát triển trên 2,600 năm trên 
khắp thế giới và hơn 2,000 năm tại Việt Nam. Còn Dân tộc Việt Nam đã 
có mặt và tồn tại trên lãnh địa mà ngày nay là nước Việt Nam, với nền 
văn hiến trên 4,000 năm. 


Trong Tâm Thư gửi đến chư Tăng, Ni và đồng bào Phật tử trong và 
ngoài nước vào ngày 24 tháng 9 năm 1992, Đức Đệ Tứ Tăng Thống 
Thích Huyền Quang, lúc đó là Quyền Viện Trưởng Viện Hóa Đạo 
GHPGVNTN, đã kêu gọi: 


“Hãy bỏ khẩu hiệu “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội,” vì Phật 
giáo Việt Nam chưa bao giờ và sẽ tiếp tục không bao giờ tôn thờ, hoặc làm 
công cụ tuyên truyễn cho bất cứ một chủ nghĩa chính trị nào.”!9 


Nói như thế không có nghĩa là GHPGVNTN không có thiện chí muốn 
làm việc với Nhà nước và nhân dân VN để “xây dựng đất nước theo 
truyền thống Phật giáo, dân tộc” Trong Đơn Xin Cứu Xét Nhiều Việc 
gửi cho các nhà lãnh đạo Đảng và chính quyền VN vào ngày 25 tháng 
6 năm 1992, Đức Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang, lúc đó là 
Quyền Viện Trưởng Viện Hóa Đạo GHPGVNTN đang bị quản thúc tại 
Quảng Ngãi, đã viết như sau: 


“Giáo Hội chúng tôi muốn làm việc với Nhà nước và nhân dân, để xây 
dựng đất nước theo truyễn thống Phật giáo, dân tộc. Nhưng không thể 
làm việc được, hoặc làm việc trong sự điểu khiển của một chế độ, còn xem 


[9Ì Phật Giáo Việt Nam Biến Cố và Tư Liệu, Văn Phòng Thường Trực Hội Đồng 
Điều Hành GHPGVNTNHN/Hoa Kỳ, 1996, tr. 170. 


[496 ] 


PHẦN III: ĐẠO PHÁP và DÂN TỘC 


tôn giáo là kẻ thù và nhúng nhiễu tay kiếm soát can thiệp nội bộ tôn giáo 
chưa từng có trong lịch sử tôn giáo tại Việt Nam!” (xem chú thích 10, 
tr. 131-32) 


Ở các nước tự do, dân chủ trên thế giới ngày nay, tôn giáo đã được tự do 
hành đạo với quyền tự quyết đối với mọi hoạt động của mình mà không 
bị thể chế chính trị điều hành đất nước buộc phải trở thành thành viên 
của bất cứ cơ thế chính trị ngoại vi nào. Tất nhiên, để có được sự tự do 
này, người dân ở các quốc gia đó cũng phải đánh đổi bằng sự tranh đấu 
và hy sinh lâu dài. Chẳng hạn, những người di dân từ Anh Quốc và 
Châu Âu đầu tiên đến Tân Thế Giới do kinh nghiệm đau thương mất tự 
đo tôn giáo ở quê nhà nên đã thiết lập một thể chế chính trị điều hành 
quốc gia với quyền tự do tôn giáo được tôn trọng triệt để. 


Nhờ vậy, các tôn giáo mới có thể tự do phát triển và nhà nước cũng 
không bị ảnh hưởng hoặc thao túng bởi các thế lực tôn giáo. Tại Miền 
Nam Việt Nam sau pháp nạn năm 1963 cho đến trước năm 1975, các 
tôn giáo cũng có được tự do hành đạo. Chính vì thế, GHPGVNTN đã 
có thể phát huy một cách có hiệu quả tiểm năng sẵn có của một Đạo 
Phật Việt có mặt hơn hai ngàn năm trên đất nước để góp phần vào việc 
xây dựng và phát triển xã hội qua nhiều lãnh vực như văn hóa, giáo 
dục, đạo đức, tâm linh, v.v... 


Trong bối cảnh của đất nước và Phật Giáo Việt Nam như thế thì sự tiếp 
tục có mặt và phát triển của GHPGVNTTN là điều cần thiết. 


Tại sao phải phục hoạt Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất? 


Chỉ trong khoảng trên dưới nửa thế kỷ, kể từ phong trào chấn hưng 
Phật Giáo vào đầu thập niên 1930 đến đầu năm 1975, dù trong hoàn 
cảnh đất nước còn nhiều khó khăn vì chiến tranh, Phật Giáo tại Miền 
Nam cũng đã nỗ lực phi thường để mở ra một trang sử mới với những 
thành quả sáng chói mà trải qua nhiều thế kỷ trước đó chưa làm được. 


[497 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


b` lỆ \ 


HT Thích Tuệ Sỹ chủ tọa thảo luận một số vấn đề Pháp sự, Tăng sự 
tại Tổ Đình Phật Ân (Ảnh: Hoangphap.org) 


Trong khi đó, Phật Giáo tại Miền Bắc dưới chế độ Cộng Sản hầu như 
không còn sinh hoạt được nữa. Phật Giáo tại Miền Nam đã tạo được 
một sức mạnh đoàn kết Tăng già và cư sĩ thuộc các tông phái khác nhau 
để bảo vệ Đạo Pháp vượt qua cơn pháp nạn năm 1963. GHPGVNTN 
sau khi được thành lập vào đầu năm 1964 đã tạo ra nhiều thành tựu lịch 
sử, mà cụ thể nhất là đẩy lùi được tệ nạn mê tín dị đoan lan tràn trong 
các sinh hoạt Phật Giáo trước đó; chế định lại các nghi lễ thống nhất 
và cách thờ Phật tại các chùa; phục hồi lại quy củ của sinh hoạt Thiền 
môn mà cụ thể nhất là việc thực thi các nghi quỹ giới luật; xây dựng 
và phát triển hệ thống giáo dục Trung Tiểu Học Bồ Đề trên toàn quốc; 
đồng lúc là Viện Đại Học Vạn Hạnh chỉ trong 9 năm đã trở thành một 
trong những Đại Học tư thục có uy tín hàng đầu trong nền giáo dục tại 
Á Châu. Tất cả những thành tựu đó đều nhờ vào nỗ lực tự thân và tự 
quyết của Tăng, Ni và Phật tử mà không phải lệ thuộc vào bất cứ thế 


[498 ] 


PHẦN III: ĐẠO PHÁP và DÂN TỘC 


quyền nào. GHPGVNTN do vậy là Giáo Hội dân lập đúng nghĩa. Qua 
đó, chúng ta thấy rằng nếu Phật Giáo Việt Nam có cơ hội tự quyết định 
vận mệnh của mình thì từ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đến nay đã 
chắc chắn có được những bước phát triển ngoạn mục, với nội hàm của 
một Đạo Phật truyền thống hơn hai ngàn năm. 


Trong bản Công bố của Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương GHPGVNTN 
được phổ biến hôm I tháng 9 năm 2022 có viết rằng: 


“Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất không phải là một hiệp hội 
thế tục, do đó, không tự đặt mình dưới sự chỉ đạo của bất cứ quyến lực 
thế tục, không là công cụ bảo vệ sự tốn tại của bất cứ xu hướng chính 
trị, của bất cứ tổ chức thế tục nào; không hành đạo, hoằng đạo theo bất 
cứ định hướng ý thức hệ nào; duy chỉ một định hướng duy nhất: Thập 
phương Bạc-già-phạm nhất lộ Niết-bàn môn; một cứu cánh duy nhất là 
giải thoát.” (xem chú thích số 1) 


Trong đoạn trích trên từ bản Công bố, Hội Đồng Giáo Phẩm Trung 
Ương GHPGVNTN đã minh định rõ ràng không còn nghi ngờ gì nữa 
về định hướng và cứu cánh mà GHPGVNTTN đã, đang và sẽ đi tới. Đó 
là “duy chỉ một định hướng duy nhất: Thập phương Bạc-già-phạm nhất 
lộ Niết-bàn môn; một cứu cánh duy nhất là giải thoát.” 


Định hướng duy nhất của GHPGVNTTN là vào cửa Niết-bàn của mười 
phương chư Phật. Cứu cánh duy nhất của GHPGVNTN là giải thoát 
sanh tử khổ đau. Đó là mục tiêu tối hậu mà người con Phật nhắm tới 
trên con đường tu tập và hành đạo. Nếu không thì mọi hành hoạt sẽ trở 
thành phi Chánh Pháp. 


Điều này đã được chứng minh rất rõ trong bản Công bố của Hội Đồng 
Giáo Phẩm Trung Ương GHPGVNTN ban hành ngày 1 tháng 9 năm 
2022, đề cập tới danh xưng của hai Hội Đồng Viện Tăng Thống: “Pháp 
Tòa Hoằng Pháp và Pháp Tòa Hoằng Giới” 


[499 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


“Cơ cấu lâm thời của Hội Đống Viện Tăng Thống gỗm hai Hội đồng, 
mệnh danh là Pháp Tòa Hoằng Pháp và Pháp Tòa Hoằng Giới, đứng đâu 
bởi một vị Thượng Thủ, điều hành bởi một vị Điễn Tòa. 


“Pháp Tòa Hoằng Pháp hướng dẫn nội dung và các phương tiện thuyết 
giáo y chỉ nguyên tắc Khế lý và Khế cơ. 


“Pháp Tòa Hoằng Giới y chỉ Tì-mi tạng duy trì kỷ cương và cương lĩnh của 
Tăng-già, giáo giới và xiến trinh ý chỉ Phật chế Tì-ni tạng, hành sự chất 
trực, nhu nhuyễn; hoằng dương giới đức và truyễn thụ giới phẩm cho bốn 
chứng đệ tử, gôm xuất gia và tại gia.” (xem chú thích số 1) 


Đọc hai chữ “Pháp tòa,” người viết bài này có cảm giác thật ấn tượng 
và sực nhớ đến hai chữ “Pháp tòa” thường được nhắc đến trong các 
Kinh điển. Cũng từ điều này làm cho người viết có suy đoán rằng Hiến 
Chương GHPGVNTTN có thể cũng sẽ được tu chính với cách dùng từ 
ngữ mang đây ý nghĩa Đạo Pháp. 


Trong bản Công bố của Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương GHPGVNTN 
cũng đã nhấn mạnh đến hoạt động của Giáo Hội như sau: 


“Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Uơng thể hiện bản thể thanh tịnh hòa hợp 
của Tăng-già, làm sở y cho bốn chúng đệ tử hành Đạo và hóa Đạo, tác 
Như Lai Sứ, hành Như Lai sự. 


“Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Uơng kế thừa sự nghiệp hoằng pháp lợi 
sanh của Lịch đại Tổ Sư, kế thừa và phát huy lý tưởng phụng sự Dân tộc 
và nhân loại như đã được tỉnh định bởi Hiến Chương của Giáo Hội, vì 
một đất nước thanh bình an lạc, vì một truyền thống nhân ái bao dung, 
vì một xã hội đạo đức tôn trọng phẩm giá của con người, tôn trọng các 
quyền tự do bình đẳng giữa người và người.” (xem chú thích số 1) 


Đức Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang đã viết trong Tâm Thư gửi 
cho Tăng, Ni và đồng bào Phật tử trong và ngoài nước được phổ biến 


[ 500 ] 


PHẦN III: ĐẠO PHÁP và DÂN TỘC 


vào ngày 24 tháng 9 năm 1992, lúc ngài còn là Quyền Viện Trưởng Viện 
Hóa Đạo GHPGVNTTN và đang bị quản thúc tại Quảng Ngãi: 


“Phật giáo Việt Nam suốt mấy ngàn năm lịch sử luôn luôn đứng về phía 
quân chúng bị áp bức, khổ đau để chống đối với cái ác, cái mê lầm, tham 
lam và tàn bạo.” (xem chú thích số 10, tr. 169) 


Phật Giáo không chống đối chính quyền với ý định lật đổ chính quyền 
đó hay với tham vọng quyền bính thế tục. Phật Giáo chỉ chống lại “cái 
ác, cái mê lầm, tham lam và tàn bạo” của bất cứ thế lực chính trị nào 
áp đặt lên người dân. Khi người dân bị đối xử không bao dung, phẩm 
giá bị chà đạp, quyền tự do bình đẳng giữa người và người không được 
tôn trọng, thì một Giáo Hội tự nhận là đại diện cho quần chúng nhân 
dân bị áp bức đó phải lên tiếng. Sự lên tiếng trong các trường hợp này 
không thể được diễn dịch một chiều đầy thành kiến và ác ý là chống 
đối chính quyền hay là “phản động” mà là một thái độ tự nhiên phải 
làm khi thấy người dân thấp cổ bé miệng bị đối xử tàn bạo. Theo truyền 
thống dân tộc Việt Nam, đó là hành động trượng nghĩa, phù hợp với 
luân thường đạo lý làm người. 


Theo pháp lý quốc tế, đó là các quyền dân sự ắt phải có của người dân 
mà một khi chính quyển của nước đó đã ký tham gia thì phải bảo vệ các 
quyền đó cho người dân. Các quyền đó cũng đã được ghi trong Công 
Ước Quốc Tế Về Các Quyền Dân Sự và Chính Trị do Đại Hội Đồng 
Liên Hiệp Quốc thông qua vào ngày 16 tháng 12 năm 1966 và có hiệu 
lực bắt đầu từ ngày 23 tháng 3 năm 1976, mà trong đó có Nhà Nước 
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ký tên chấp thuận tham gia, có 
nghĩa là cam kết tôn trọng, vào ngày 24 tháng 9 năm 1982. 


Cho nên, GHPGVNTN có lên tiếng khi các quyền dân sự của người 
dân bị chà đạp thì cũng không nên bị kết án là chống chính quyền hay 
phản động. Đúng ra, chính quyền nên nhìn thấy mặt xây dựng tích cực 
đối với việc lên tiếng như thế, bởi vì có như vậy thì chính quyền mới 


[501 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


biết mà sửa sai và người dân mới bớt khổ, và hệ quả tất yếu theo sau là 
chính quyền được lòng dân. 


Từ các đoạn trích dẫn ở phần trên trong bản Công bố của Hội Đồng 
Giáo Phẩm Trung Ương cho phép người viết bài này dự đoán về hướng 
đi của GHPGVNTTN sắp tới như sau: Thứ nhất là Viện Tăng Thống với 
hai Pháp Tòa Hoằng Pháp và Pháp Tòa Hoằng Giới sẽ là cơ quan lãnh 
đạo tối cao của GHPGVNTTN chỉ đạo về mặt hoằng dương Chánh pháp 
và mặt duy trì kỷ cương giới luật cho hai chúng xuất gia và tại gia. Thứ 
hai là Viện Hóa Đạo, theo danh xưng của Hiến Chương GHPGVNTN, 
bản tu chính vào ngày 12 tháng 12 năm 1973, sẽ là cơ quan điều hành 
các Phật sự trong nhiều lãnh vực như văn hóa, giáo dục, cư sĩ, thanh 
niên, từ thiện xã hội, v.v... Tất cả đều nhắm đến việc “công bố lý tưởng 
hòa bình của giáo lý Đức Phật” “để phục vụ cho nhân loại và dân tộc,” 
theo như Lời Mở Đầu của Hiến Chương GHPGVNTN. 


Kết luận 


GHPGVNTN, từ ngày thành lập vào tháng 1 năm 1964 đến nay, năm 
2022, đã tồn tại 58 năm. Dù trải qua bao thăng trầm lịch sử theo vận 
nước nổi trôi, mà có lúc tưởng chừng như sức tàn lực kiệt, vì những 
chướng duyên từ bên trong hay bên ngoài, GHPGVNTN vẫn còn đó 
với dân tộc này. Đã có biết bao nỗ lực, âm mưu, kế hoạch, chính sách 
nhằm triệt hạ, GHPGVNTN vẫn còn đó trong chí nguyện và hoài bão 
của lịch đại Tổ Sư. GHPGVNTN còn tổn tại vì đó là Giáo Hội dân lập 
đứng trên lập trường Dân tộc và Đạo pháp thuần khiết. 


GHPGVNTN tự thân hàm ngụ chí hướng xuất thế của Đức Phật và 
lịch đại 1ổ Sư, dù hiện thân là một tổ chức tôn giáo nhập thế đi vào xã 
hội. Cho nên, GHPGVNTTN bề ngoài là hình thức của cơ chế thế gian, 
nhưng nội hàm bên trong là thượng cầu Phật đạo và hạ hóa chúng sinh, 
tức thi thiết hạnh và nguyện của Bồ-tát đạo. Với bản thể như thế thì 
GHPGVNTN không thể tự đặt mình dưới sự sai khiến của bất cứ cơ 


[502 ] 


PHẨN III: ĐẠO PHÁP và DÂN TỘC 


cấu chính trị thế tục nào, bởi vì nếu làm như vậy thì Giáo Hội tự đánh 
mất mục tiêu cứu cánh xuất thế của mình. 


Có thể có người nói rằng thì cứ xem như là phương tiện quyền xảo 
để hành đạo trong thời pháp nhược ma cường cũng nên! Thực tế bốn 
mươi năm có mặt của GHPGVN đã không cho người ta có thể suy nghĩ 
theo chiều hướng đó, mà ngược lại. 


Cho nên, phục hoạt GHPGVNTTN là nhu cầu cần thiết để duy trì một 
Giáo Hội truyền thống nằm trong lòng dân tộc và lịch sử hơn hai ngàn 
năm của Phật Giáo Việt Nam. Vị Giáo Phẩm mang trọng trách phục 
hoạt GHPGVNTN hiện nay là Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ. 


Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ dù thân mang trọng bệnh vẫn canh cánh 
bên lòng lời ủy thác của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ để 
dựng lại Viện Tăng Thống và Viện Hóa Đạo GHPGVNTN. Đồng thời 
Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ vì tiền đồ của Phật Giáo Việt Nam và vì sự 
sinh tổn của GHPGVNTN đã nỗ lực không ngừng thực hiện các Phật 
sự có ảnh hưởng lâu dài trong và ngoài nước để thúc đẩy sự phát triển 
của Phật Giáo Việt Nam và tạo thuận duyên cho công cuộc phục hoạt 
GHPGVNTN. Tháng 5 năm 2021, Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ khuyến 
thỉnh chư tôn đức Tăng, Ni và cư sĩ Phật tử tại hải ngoại thành lập Hội 
Đồng Hoằng Pháp để mở rộng công cuộc truyền bá Chánh pháp, đặc 
biệt nhắm đến giới trẻ, giữa thời đại khoa học kỹ thuật và truyền thông 
xã hội tiến bộ vượt bực. Cuối năm 2021, một Đại Hội của Hội Đồng 
Hoằng Pháp lần đầu tiên được tổ chức trên mạng qua Zoom quy tụ gần 
500 đại biểu trên khắp thế giới. 


Cũng qua Đại Hội Hội Đồng Hoằng Pháp này, Hòa Thượng Thích Tuệ 
Sỹ cùng Giáo Sư Trí Siêu Lê Mạnh Thát công bố việc thành lập Hội 
Đồng Phiên Dịch Tam Tạng Lâm Thời để kế thừa sự nghiệp phiên dịch 
Tam lạng Kinh Điển của Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng do Viện 
Tăng Thống GHPGVNTTN thành lập vào tháng 10 năm 1973. 


[ 503 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


Khi Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Đệ Ngũ Tăng Thống 
GHPGVNTN, chọn Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ để ủy thác việc điều 
hành Viện Tăng Thống và khi thuận duyên thì dựng lại Hội Đồng 
Lưỡng Viện, ngài đã không tìm thấy ai khác có đủ tài năng, tầm vóc và 
phẩm đức ngoài Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ. 


Quả đúng như thế. Khi được biết Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ đã được 
Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ ủy thác trọng trách của 
Giáo Hội vào ngày 14 tháng 5 năm 2019, Tăng, Ni và Phật tử các giới ở 
khắp nơi đều hoan hỷ tán trợ. Rồi mới đây, khi được biết Hòa Thượng 
Thích Tuệ Sỹ đã thỉnh mời một số vị Hòa Thượng nguyên là thành viên 
Viện Hóa Đạo được thỉnh cử trong Đại Hội Nguyên Thiểu năm 2003 
để thành lập Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương và cung thỉnh Hòa 
Thượng Thích Tuệ Sỹ lên ngôi vị Chánh Thư Ký kiêm Xử Lý Thường 
Vụ Viện Tăng Thống GHPGVNTN vào ngày 21 tháng 8 năm 2022 thì 
chư Tăng, Ni và Phật tử trong ngoài nước lại một lần nữa rất vui mừng 
và tán trợ. 


Có lẽ mọi người đều biết rằng công cuộc phục hoạt GHPGVNTN còn 
nhiều gian nan và cần nhiều sự hỗ trợ của chư tôn đức Tăng, Ni và cư 
sĩ Phật tử các giới trong và ngoài nước. Sự lên tiếng ủng hộ của chư tôn 
đức Tăng, Ni và cư sĩ Phật tử là điểu có thể làm được và cần làm bây 
giờ để tạo năng lượng tập thể thù thắng hầu chuyển hóa những chướng 
duyên thành thuận duyên cho công tác Phật sự trọng đại này, mà Hòa 
Thượng Thích Tuệ Sỹ đang gánh vác. 


Cầu nguyện Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất sớm phục hoạt. 


[504 ] 


PHẦN III: ĐẠO PHÁP và DÂN TỘC 


NHỮNG NĂM ANH ĐI 


Thơ Tuệ Sỹ 
Nhạc Trần Chí Phúc 
Am Am Dm 
3 À ì N 
.= —===. 2z {th —z——— —ở 
Ngọn gió đưa anh đi. mười năm phiêu lãng. Nhìn quê 
Dm G C Em Bm 
4 
`———N 
Ậ ú - - —Lz——`\ ì == 2 N sỳ 
„ ..øz 
hương qua chứng tích điêu tàn. Triều Đông Hải vẫn thì thầm cát 
Em ° h Am 
7 
À 
e Ầ rZm Ầ } 
: Ea 
Ậ < aì a e" 2ì li b Ÿ e 
trắng. Truyện tình người và nhịp thở của Trường Sơn Mười năm 
F Dm Am Dm G 
10 À À ` \ ì ` 
- l † 
+—=m =-::Ẫ:rrrrrrr. 
nữa anh vẫn lầm lì phố thị Yêu rừng sâu nên khóc mắt rưng 
lôi F Ơ F Dm 
13 \ \ À 
e 2 : N À k ï 
y Ÿ ø- .' Ầe 
rưng. Tay anh với trời cao chỉm chiều rủ rÍ. Đời lênh 
F7 Am A Ciữm 
16 tệ 
Š ——>—¬ s ` \== `-—— ì À 
3 e s“...^ ‡ =S ø e =: ø 
đênh thu cánh nhỏ bên đường. Mười năm sau anh băng rừng vượt 
tin Bm D 4A 
19 
3 À 
ị 
ái = —Ô 
: 2 3= =—¬—== 
suối. Tìm quê hương trên vết máu giữa đồng hoang. Chiều khói 


[505 ] 


KỶ YẾU TRI ÂN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ 


Bm D Bm D Bm 
ái IE===. ề h 
"han :—=— 
nhạt như hồn ai còn hận tủi. Từng con sông từng huyết lệ lan 
A tim C# tim 
25 
† Ầ À £ Ầ Ầ b Ầ : Ầ © 
_ ,— 4 Ẻ Ẻ 
tràn Mười năm đó anh quên mình sậy yếu. Đôi vai 
: P2 A tim C?#7 
+ = ¬ e ¬ 3 zZ: N 5 z2 Bì ` Ñ 1= 
e 
gầy từ thủa dựng quê hương. Anh cúi xuống nghe núi rừng hợp 
tim Bm t7 A 
31 \ N 
= : Š S<= = 7 “ Bì Bì 
tấu Bản tình ca vô tận của Đông Phương Và ngày 
Am G F Dm G 
34 h 
kl —=.. .. 7. *ẽ ——z—— 
———) Ÿ : z 
ấy anh trở về phố cũ. Giữa con đường còn rợp khói tang 
lôi tr Ơ r H Dm 
37 
) e £ e : ) ¬\ N ÀY 
z 7 —? ẨNặG : 
thương. Trong mắt biếếc mang nỗi hờn thiên cô. Vẫn chân 
E F7 Am 
40 N 
ệ .e Bì 7 Le) Le) 
nG 
tnh như mưa lỗ biên cương. 


[ 506 ] 


California 28-9-2023 


Liên lạc HỘI ĐỒNG HOẰNG PHÁP 


Hòa thượng Thích Như Điển, 
Chánh Thư Ký, HĐHP 
Chùa Viên Giác. Karlsruher Str. 6, 30519 Hannover, Germany 
Website: www.hoangphap.org; Email: hdhp.ctk@gmail.con; 
Tel: + 49 511 879 630 


Thượng tọa Thích Nguyên Tạng, 
Trưởng ban Báo Chí và Xuất Bản, HĐHP 
Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia 
Website: www.hoanephap.org; Email: hdhp.bbc@gmail.con; 
Tel: +61 481 169 631 


Thượng tọa Thích Tâm Hòa, 
Trưởng ban Bảo Trợ, HĐHP 
Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Pháp Vân, Ontario, Canada 
420 Traders Blvd E, Mississauga, ON L4Z 1W7, Canada 
Website: www.phapvan.ca; Email: thichtamhoa@gmdil.con 
Tel: +1 905-712-8809 


*š. Cuộc đời Thầy tập trưng toàn thời gian uào sự nghiệp Hoằng 
Pháp; nói theo ngôn ngữ thế gian thì đó là lãnh uực Văn hóa uà 
Giáo dục. 


Văn hóa và Giáo dục Phật giáo được biểu hiện qua việc học hỏi, 
tựng đọc, truyền dạy uà thực hành Kinh — Luật — Luận mà Thầy 
đã tận tụy suốt hơn 60 năm phiên dịch, chú giải, sáng tác, giảng 
dạy trong nhiều trường lớp Phật học tại Việt Nam uà ngoài nước 
qua Baultalk, Zoom Meeting Online, 0u... 


Văn hóa uà Giáo dục Dân tộc cững được Thầy phổ hiện qua 
những sáng tác thơ văn, tiểu phẩm, tiếu luậm... uề tình tự dâm tộc, 
nhân sinh quan, xã hội dân sự; uà trong một góc nhìn nào đó, 
ngay chính bản án tử hình uà những năm trong tù ngực của Thầy 
cũng là hệ quả của sự biểu hiện nền Văn hóa, Giáo đục nhân bản 
và khai phóng của dân tộc trong một giai kỳ lịch sử đen tối trên 
quê hương. 


Sự nghiệp trí tuệ của Thầy Tuệ SŠ là một sự nghiệp 
đồ sộ mà ngàn lời của Kỷ Y ếu cũng khó bàn nói hết 
được. Dù uậy, chúng tôi, mỗi người xin góp một 
tiếng nói, trước hết là biểu tỏ niềm trỉ ân uà kính 
trọng uô biên đối uới Thầy; thứ đến, muốn chia sẻ, 
giới thiệu đến bạn đọc uề một bậc Long Tượng kỳ uï 
của Phật giáo Việt Nam — một bậc Thầy của 
những uị Thầy, một bậc Thây hiếm hơi trong lịch sử 
gần hai nghìn năm Phật giáo 
trên quê hương yêu dấu. 


TSBN "?"-ãâ-ã8bkk~-0E5~-t 


ó54 


9“798886660 


